TS. NGUYÊN XUÂN PHƯƠNG 
TS KH. NGUYÊN VĂN THOA 


CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
VÀ KỲ THUẬT 
SÀN XUẤT THỰC PHẨM 


v h£- »»At.r 


TS. NGUYÊN XUÂN PHƯƠNG - 7SKH. NGUYỄN VĂN THOA 


tử SỬ LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT 
SÂN XUẤT THỰC PHẨM 


(Dàng cho sinh viên các Trường đại học, cao đẳng, 
trung bọc chuyên ngành thực phẩm) 


(Tái bản lần thứ nhất) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công nghiệp nói chung và 
công nghiệp chế biến thực phẩm nói riêng càng phát triển mạnh mẽ về cả công nghệ sản 
xuất máy, thiết bị và công nghệ bảo quản... Các sản phẩm thực phẩm được sản xuất ra 
ngày càng đa dạng về chủng loại, phong phú về chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của người tiêu dùng trong nước và hội nhập quốc tế. 

Trong thời gian dài sinh viên ngành thực phẩm; máy thực phẩm, kỹ sư kinh tế... vẫn sử 
dụng giáo trình "Cơ sở lý thuyết và kỹ thuật sản xuất thực phẩm" tập 1, 2 do trường Đại 
học Bách khoa ín rônêô từ năm 1978 làm tài liệu tham khảo. Để phục vụ nhu cầu giảng 
dạy, học tập kỹ thuật thực phẩm trong các Trường đại học, cao đẳng, trung học, đáp ứng 
yêu cầu phát triển của xã hội, giáo trình trên không còn phù hợp, cần phải bổ sung. Trong 
quá trình giảng dạy, đúc rút từ thực tế và nghiên cứu khoa học, chúng tôi biên soạn lại 
cuốn giáo trình "Cơ sở lý thuyết và kỹ thuật sản xuất thực phẩm" đáp ứng nhu cầu cho 
giảng dạy và thực tế sản xuất. 

Công nghệ thực phẩm là một lĩnh vực rộng, ngày càng phát triển đa dạng và phong 
phú. Trong khuôn khổ của giáo trình này chỉ có thể đề cập đến cơ sở lý luận và kỹ thuật 
chung nhất của ngành thực phẩm, và đây cũng là cơ sở cần thiết để sinh viên chuyên 
ngành chế biến, bảo quản thực phẩm của các Trường đại học, cao đẳng, trung học nghiên 
cứu sâu hơn về mỗi lĩnh vực chuyên ngành của thực phẩm mà họ quan tâm. 

Giáo trình để cập đến công nghệ của nhiều lĩnh vực chế biến thực phẩm khác nhau 
nên không thể tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được nhiều sự góp ý để cuốn 
sách được hoàn thiện hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. 


CÁC TÁC GIÁ 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu 3 
Mục lục 4 
Mở đầu 5 
Phân thứ nhất. CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM 
Chương 1. Nguyên liệu thực phẩm 11 
1.1. Cấu tạo tế bào và mô của nguyên liệu thực phẩm 11 
1.2. Thành phần hoá học và tính chất vật lý của thực phẩm 18 
Chương 2. Cơ sở lý thuyết của quá trình sản xuất thực phẩm : 62 
2.1. Thu hoạch và vận chuyển nguyên liệu thực phẩm 62 
2.2. Các quá trình tinh lọc thực phẩm 69 
2.3. Bảo quản nguyên liệu thực phẩm - 86 
Phần thứ hai. KỸ THUẬT CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM 
Chương 3. Kỹ thuật sản xuất đồ hộp 105 
3.1. Các quá trình cơ bản trong sản xuất đồ hộp. : 106 
3.2. Kỹ thuật sản xuất các loại đồ hộp rau quả 135 
Chương 4. Kỹ thuật chế biến cây nhiệt đới 147 
4.1. Kỹ thuật chế biến chè ` 147 
4.2. Kỹ thuật sản xuất thuốc lá 165 
4.3. Kỹ thuật sản xuất cà phê 181 
Chương 5. Kỹ thuật sẵn xuất các sản phẩm lên men 187 
5.1. Kỹ thuật sản xuất bia 187 
3.2. Kỹ thuật sản xuất rượu etilic ' 206 
,3.3. Kỹ thuật sản xuất mỳ chính 220 
5.4. Kỹ thuật sản xuất nước chấm 229 
Chương 6. Kỹ thuật sản xuất dâu béo và tỉnh dầu 235 
6.1. Kỹ thuật sản xuất dầu béo . 235 
6.2. Kỹ thuật sản xuất tỉnh dầu 245 
Chương 7. Kỹ thuật chế biến lương thực 256 
7.1. Kỹ thuật sản xuất gạo  - : 256 
7.2. Kỹ thuật sản xuất bột 264 
7.3. Kỹ thuật sản xuất tính bột __. 268 
7.4. Kỹ thuật sản xuất bánh mỳ - mỳ ăn liền 272 
Chương 8. Kỹ thuật sản xuất đường 283 
6.1. Kỹ thuật sản xuất đường saccarozơ 283 
8.2. Tiêu chuẩn chất lượng đường thành phẩm 297 
Tài liệu tham khảo 299 


4 


MỞ ĐẦU 


1. Sự sống là một dạng vận động của vật chất 

Sự sống là một dạng vận động đặc biệt của vật chất, đặc trưng bởi sự trao đổi chất của 
sinh vật với môi trường bên ngoài. Nếu sự trao đổi này ngừng thì sự sống sẽ ngừng theo. 

Quá trình trao đổi chất trong cơ thể con người bắt đầu từ sự tiếp thu các thức ăn, thức ăn 
đó vào cơ thể qua quá trình đồng hóa, biến các phân tử hữu cơ của thức ăn (protein, gluxit, 
lipit...) nguồn gốc khác nhau thành các thành phần hữu cơ khác (protein, gluxit, lipit...) đặc 
hiệu của cơ thể. Kết quả của quá trình đồng hóa là sự tổng hợp nên các phân tử hữu cơ phức 
tạp tham gia cấu tạo và xây dựng các mô và các tế bào, hoặc được dùng làm thức ăn dự trữ 
cho cơ thể. Quá trình này cần tới năng lượng. Cùng với quá trình đồng hóa là quá trình dị 
hóa, là quá trình thoái hóa phân giải các chất hữu cơ thành những sản phẩm cuối cùng, các 
chất cặn bã thải ra ngoài (CO;, H,O, urê...). Quá trình này năng lượng được giải phóng ra rất 
nhiều, một phần ở dạng nhiệt cho hoạt động cơ thể, một phần được tích trữ lại trong ATP sử 
dụng cho các phản ứng tổng hợp và các hoạt động sinh lý. 

Có thể tóm tắt sự vận động của vật chất trong cơ thể người theo sơ đồ sau : 

Sự sống = Sự trao đổi chất 


(protein, gluxit, lipit..} 


Năng lượng ———*Ï Đồng hóa „⁄.6.L.) <, 

xây r mô dự trữ 
Năng lượng ——>| phó | —> CO,H,O,ưê 
(nhiệt, ATP) 


2. Tầm quan trọng của thực phẩm đối với con người 
Như vậy là có ăn mới có sự tồn tại sự sống của con người. Ăn uống là một vấn đề xã hội 
.rất lớn, nó liên quan đến mọi người hằng ngày. Trong cuộc sống xã hội ít có vấn đề lại có 
tính phổ biến và thường xuyên như vấn đề ăn uống. Về vật chất mà nói thì con người có ăn 
mới sống, có ăn mới phát triển từ nhỏ đến lớn. Con người có sống, có phát triển thì mới có 
sự tồn tại của xã hội. Con người có ăn, có sức khỏe thì mới có lao động với năng suất cao, 
có lao động sáng tạo, có mọi hoạt động của xã hội. Triết học nói rằng vật chất là hạ tầng cơ 
sở để xây lên thượng tầng tư tưởng của lâu đài xã hội loài người. Đã là vấn đề thường xuyên 
của tất cả mọi người thì phải được xã hội quan tâm hết sức. Giải quyết tốt vấn để này là một 
mục tiêu chính trị quan trọng của mọi chế độ xã hội. 


Nó là vấn đề xã hội lớn nên nó cũng là vấn đẻ kinh tế lớn. Theo thống kê của Liên hiệp 
quốc thì ở những nước tiên tiến ăn uống chiếm 20 đến 25% thu nhập gia đình, còn ở các 
nước đang phát triển chiếm 65 đến 70% tính với mức ăn còn đang thiếu. Ở chúng ta trong 
những năm gần đây cũng khoảng 70%. Một người sống 70 tuổi cần tới 50 tấn nước, 1,5 + 2 
tấn protein, 1,2 tấn lipit, 14 + 15 tấn gluxit, 0,5 tấn muối. Cộng bằng 70 tấn. Các thành phần 
này đều lấy từ lương thực và thực phẩm. Đó là chưa kể các nhu cầu có liên quan khác đến 
ăn uống như dụng cụ, chất đốt v.v... Khoa học về chế biến bảo quản thực phẩm là một vấn 
đề khoa học kỹ thuật phức tạp. Nó liên quan đến nhiều ngành khoa học khác. Mỗi vấn đề 
giải quyết phải trên cơ sở kết hợp nhiều ngành khoa học khác nhau. Sự phát triển khoa học 
kỹ thuật trong ngành này và những tiến bộ đặc biệt tạo nên một sự nhảy vọt trong ngành so 
với nhiều ngành khác hãy còn chậm. 

3. Sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm tương lai 

Thành phần cấu trúc của một người nặng 50kg bao gồm 32 + 33kg nước, 10 + 11kg 
chất đạm, 4 + 5kg chất béo, 2 + 2,5kg chất khoáng, 0,5kg gluxit. Các chất cấu trúc con 
người này không phải là những vật liệu cố định mà luôn luôn được thay thế và đổi mới. Chất 
đạm, một nửa được đổi mới trong vòng 80 ngày. Ở gan và máu còn nhanh hơn — trong vòng 
10 ngày. Lượng đạm thải ra hàng ngày theo phân và nước tiểu, ở người lớn thường tương 
đương với lượng đạm än vào. 

Để đảm báo sự hoạt động bình thường của cơ thể, lương thực và thực phẩm phải đảm 
bảo cung cấp cho một người lớn, một ngày lao động trung bình khoảng 2100kcal. Nhu cầu 
này cần phải lấy từ 75g đạm, 30g chất béo vào 400g chất bội. 

So nhu cầu cần thiết của con người với khả năng sản xuất lương thực, thực phẩm hiện 

nay thì một phần ba dân số thế giới hiện đang thiếu ăn. Nguyên nhân là do dân số tăng 
nhanh, kèm với thiên tai, sâu bệnh, đất đai sản xuất xói mòn, thoái hóa và thu hẹp làm cho 
khả năng sản xuất lương thực, thực phẩm bị hạn chế. 
: Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trên thế giới hiện nay đang diễn ra sôi nổi, tốc độ 
nhanh và quy mô lớn chưa từng thấy giúp cho loài người hoàn toàn có thể giải quyết được 
nhu cầu lương thực và thực phẩm trong tương lai. Khoa học hiện đại đang giúp chúng ta 
tăng nhanh hiệu suất trồng trọt và chăn nuôi, bảo quản có hiệu quả cao các sản phẩm do 
nông nghiệp cung cấp, từ những nguyên liệu không phải thực phẩm làm thành thực phẩm 
cho người và gia súc, cùng một loại hoặc cùng một số lượng thực phẩm cung cấp nhưng 
chất lượng sử dụng được nâng cao hơn. 

Hóa học và sinh học đã được áp dụng rộng rãi trong nông nghiệp và chế biến. Đặc biệt 
công nghiệp hóa học đã giúp cho sản xuất ra các loại phân bón và thuốc trừ sâu, kích thích 
tố cho trồng trọt và chăn nuôi, sản xuất ra các thực phẩm giả, các nguyên liệu thay thế 
thường phải dùng đến nguyên liệu thực phẩm. 

Dùng chất kích thích axetilen có thể làm cho đứa ra quả trái vụ theo ý muốn. Duxin làm 
cho rau quả rất mau lớn và chống rụng các quả non. 

Giống mới, dứa cabezona trồng ở Paetoricô quả nặng 2,7 đến 5,4kg có quả trên 10kg. 
Năng suất trồng ở Hawai trung bình 32 tấn/ha, chăm sóc tốt 80 tấn, ở ruộng thí nghiệm 
250 đến 325 tấn/ha. Áp dụng giống lúa mỳ mới, ở Ấn Độ đã đưa được sản lượng từ 8,85 
triệu tấn năm 1964 lên 23,2 triệu tấn năm 1970 trên cùng diện tích gieo trồng. Cuộc "cách 


t 


6 


sa 


H2 


mạng xanh" ở Đông Nam Á xảy ra từ 1965-1970 (về lúa nước) đang vào thời kỳ phát triển 


' mạnh mẽ. Philppin áp dụng giống lúa mới cho năng suất 24,3 + 25,7 tấn/ha trong 3, 4 vụ 


một năm. Ngày nay nhiều giống lúa mới đã được tạo ra làm cho sản lượng lương thực của 
nước ta tăng cao. Chúng ta từ những nước thiếu lương thực những thập kỷ 80 đến thập kỷ 
90 của thế kỷ XX đến nay ta đã đủ ăn và còn xuất khẩu. Ngày nay Việt Nam là nước xuất 
khẩu gạo đứng thứ 3 thế giới. : 

VÌ sinh vật ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm. Đã từ lâu 
vi sinh vật đã được sử dụng trong sản xuất bia, rượu vang, rượu dân gian và rượu cồn. Ngoài 
bỉa, rượu, vị sinh vật còn được dùng trong sản xuất các loại nước giải khát lên men (nước 
cvat, nước quả lên men...) và sản xuất các axit hữu cơ như sản xuất axit xitric, axit axetic, 
axit lactic... Đặc biệt vi sinh vật còn sử dụng trong sản xuất các axit amin như sản xuất lizin, 
sản xuất mỳ chính bằng phương pháp lên men... Trong công nghiệp hoá dầu người ta đã sản 
xuất ra lượng protein rất lớn dùng trong chăn nuôi. Nhật Bản đã sản xuất năm 1971 : 18 vạn 
tấn, năm 1976 : 1,4 triệu tấn giá thành rẻ hơn sản xuất từ đậu tương và bột cá. 

Thành tựu của ngành vật lý — năng lượng hạt nhân, đồng vị phóng xạ ngày càng được 
ứng dụng rộng rãi để bảo quản lương thực, thực phẩm và kiểm tra các quá trình sản xuất. Ở 
Liên Xô (cũ) có hàng chục Viện nghiên cứu đang đi sâu nghiên cứu việc sử dụng đồng vị 
phóng xạ để bảo quản thịt, cá và rau quả, ngũ cốc. Trong quy định của cơ quan bảo vệ sức 
khoẻ nhà nước Liên Xô (cũ) đã cho phép dùng các lương thực, thực phẩm đã bảo quản bằng 
tia bức xạ. Trên thị trường ở nhiều thành phố lớn như Matscơva, Leningrad, Kiev... nhân 
dân đã được sử dụng nhiều loại thực phẩm bảo quản bằng phóng xạ như các loại thịt đựng 
trong túi polietilen, các loại hoa quả khô và tươi, khoai tây, hành, cà rốt và các ngũ cốc. 

Ở Mỹ, trong chương trình nghiên cứu của Uỷ ban nguyên tử lực có phần nghiên cứu sử 
dụng đồng vị phóng xạ trong công nghiệp thực phẩm. Việc ứng dụng cũng đã trở thành rộng 
rãi và đã được Nhà nước cho phép. 

Ngoài Liên Xô (cũ) và Mỹ, việc nghiên cứu và sử dụng năng lượng bức xạ hạt nhân 
trong sản xuất lương thực, thực phẩm còn được tiến hành ở nhiều nước : Canada, Anh, Pháp, 
CHLB Đức, Ấn Độ và nhiều nước khác. Ở Việt Nam người ta đã dùng KHN) xạ hạt nhân trong . 
bảo quản giống. 

Siêu âm được dùng nhiều trong sản xuất : Lèn chặt sản phẩm vào thùng chứa làm tăng 
tốc độ khuếch tán các phần tử khi muối rau, quả ; thịt, cá ; hun khói ; tẩm bột các bán chế 
phẩm ; rửa chai lọ ; làm trong nước quả và rượu bia v.v... 

Tia hồng ngoại dùng vào các quá trình nhiệt để đun nóng, nướng hay sấy khô nhanh các 
thực phẩm đảm bảo sản phẩm có chất lượng cao. 

Tia tử ngoại ở vùng sóng ngắn có tính sát trùng mạnh nên được dùng trong các phân 
tích phát quang thanh trùng và tác dụng công nghệ lên thực phẩm. 

Công nghiệp sản xuất thực phẩm ở nước ta mới hình thành khoảng vài chục năm nay. 
Trong thời gian ngắn ngủi đó miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã đào tạo được một đội ngũ cần 
bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành đông đảo, đã mở ra hàng trãm nhà máy thực phẩm lớn 
nhỏ, đã sản xuất được nhiều sản phẩm phục vụ đời sống nhân dân và xuất khẩu. Ở miền 
Nam trong thời Mỹ Nguy, để phục vụ cho yêu cầu chiến tranh và đội quân viễn chỉnh, nhiều 
nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm có trình độ sản xuất tiên tiến đã được xây dựng.. 


7 


Tuy vậy nguyên liệu là từ của nước ngoài nhập vào. Các chủ nhà máy phần nhiều là từ công 
ty nước ngoài, cán bộ kỹ thuật đa số cũng là người nước ngoài. 

Trước mắt chúng ta, ngành công nghiệp thực phẩm phải giải quyết đồng thời nhiều vấn 
đề cấp bách phục vụ đời sống nhân dân và tầng nguồn hàng xuất khẩu. Trong nghiên cứu và 
trong sản xuất cần nghiên cứu các biện pháp bảo quản nguyên liệu và thành phẩm, nghiên 
cứu sản xuất các sản phẩm mới, sử dụng phế liệu và ổn định các quy trình sản xuất sẵn có. 
Dần cơ giới hoá và tự động hoá các quá trình sản xuất. 

4. Đối tượng nghiên cứu của môn học 

Theo sinh vật học thì loài người có trên trái đất từ 4 triệu năm về trước, khi đó người 
ta sống hoang dại như các thú rừng, thiên nhiên là mối đe doạ khủng khiếp. Thức ăn là 
những sản phẩm do lượm hái, bất cá và săn bắn. Mãi tới cách đây khoảng 5 vạn năm, 
người ta đã tìm ra lửa, rồi trải qua các thời kỳ đỏ đá cũ, đồ đá mới, đồ đồng, đồ sắt... 
người ta vẫn sống thành từng bày, trong hang hốc. Nhưng khi đó người ta đã biết dùng lửa 
đề chế biến thức ăn đơn giản : củ cây rừng, thú vật bắt được nướng lên trong lửa để ăn. 
Dần dần, loài người đã biết trồng trọt và chăn nuôi, rồi những kỹ thuật đầu tiên do kinh 
nghiệm, làm thế nào để bảo quản được thực phẩm trong một thời gian nào đó và như vậy 
sấy, hun khói, ướp muối ra đời. Chỉ đến vài thế hệ sau, khi khoa học kỹ thuật phát triển 
nhanh chóng thì việc chế biến lương thực, thực phẩm cũng tiến những bước khá nhanh, 
cách rất xa so với trình độ chế biến cổ xưa. Xuất hiện sự bổ sung những kỹ thuật chế biến 
để ổn định sản phẩm trong thời gian tầng trữ. Từ đó hình thành một ngành công nghiệp 
riêng lẻ — ngành công nghiệp thực phẩm. 

Người ta đã áp dụng những thành tựu mới nhất của các ngành khoa học vào sản xuất và 
chế biến lương thực, thực phẩm. Tiếp đó, vấn để thuận tiện cho việc sử dụng được đưa vào 
công nghiệp thực phẩm để giảm bớt khâu chế biến ở gia đình (chỉ cần làm nóng lại). Các 
_ hình thức chế biến thực phẩm cung cấp cho người ăn ngay ngày càng phát triển và phong 
phú so với các loại thức ăn cổ truyền hoặc những thực phẩm còn mang tính chất nguyên 
liệu. Ngày nay, từ một nguyên liệu thực phẩm, người ta đã chế biến được hàng trăm các sản 
phẩm khác nhau. Có những sản phẩm chế biến không còn gì trạng thái của nguyên liệu ban 
đầu. Từ bột mỳ có thể làm thành bánh mỳ, thành nhiều loại bánh kẹo, sản xuất rượu, đường, 
làm ra mỳ chính v.v... Từ thịt có thể làm ra nhiều loại đồ hộp khác nhau, sản xuất patê, lạp 
xường... Để sản xuất ra các sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu phải qua các quá trình chế 
biến. Mỗi quá trình chế biến đều nhằm tạo cho thực phẩm có giá trị sử dụng cao hơn : hoặc 
vẻ hình thức, hoặc về giá trị khẩu vị, hoặc về giá trị dinh dưỡng. 

Mỗi một tập hợp quá trình thích hợp sẽ hình thành một quy trình để sản xuất ra một sản 
phẩm có trạng thái, khẩu vị, hình thức và giá trị đinh dưỡng nhất định. Hiện nay trong công 
nghiệp chế biến thực phẩm đã hình thành hàng trăm các quá trình đặc trưng khác nhau. Tổ 
hợp khác nhau của một số quá trình thành quy trình chế biến ra các sản phẩm khác nhau. Vì 
vậy các sản phẩm thực phẩm ngày càng nhiều và không ngừng sản xuất ra các sản phẩm 
mới. Nghiên cứu chế biến là nghiên cứu việc tổ hợp các quá trình một cách khoa học nhất sẽ 
tạo ra được sản phẩm tốt nhất. Không để quá trình thừa, phải áp dụng khoa học tiên tiến, 
thiết bị hiện đại để thực hiện quá trình đưa vào quy trình của các quá trình mới nhằm nâng 
cao chất lượng của thực phẩm là nhiệm vụ thường xuyên cấp bách của công tác nghiên cứu 
chế biến thực phẩm. : : 


8 


la 


Quá trình chế biến các nguyên liệu thực phẩm nhất thiết sẽ có sự thay đổi về giá trị dinh 
dưỡng nhiều hay ít. Có thể làm tăng giá trị dinh dưỡng cũng có thể giảm đi. Để giải quyết 
nâng cao một giá trị này lại có thể làm giảm đi một giá trị khác. Nhiều trường hợp dơ yêu 
cầu cần nâng cao giá trị cảm quan mà có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng đi phần nào, nếu 
yếu tố nâng cao giá trị cảm quan có tính đặc biệt cần thiết thì vẫn cần thiết phải tiến hành. 
Bản thân mỗi quá trình chế biến nhằm nâng cao giá trị dinh dưỡng của thực phẩm về mặt 
này cũng có thể làm giảm đi vẻ mặt khác. Ví dụ trong quá trình làm chín các thực phẩm 
không những sẽ tăng cường về mặt cảm quan, mà còn làm tăng độ tiêu hoá nhưng do tác 
dụng của nhiệt, của các hệ men và oxi trong không khí ở nhiệt độ cao có thể phá huỷ một số 
vitamin, đường và axit amin. 

Các loại thực phẩm rất khác nhau về bể ngoài, về tổ hợp các cấu tử, về cấu tạo vật lý, về 
thành phần hoá học. Mỗi thành phần này đều bị chỉ phối hoặc biến đổi trong các quá trình 
chế biến và ngược lại nó cũng quyết định đến việc tiến hành các quá trình chế biến. Nghiên 
cứu chế biến trước tiên phải dựa vào các đặc tính cơ lý và thành phần hoá học của các 
nguyên liệu chế biến. Chúng khác nhau nhưng cấu tạo có quy luật. Nghiên cứu thành phần, 
cấu tạo của thực phẩm là nghiên cứu các quy luật cấu tạo đó. Ví đụ về cấu trúc, chúng cũng 
cấu tạo từ các tế bào và tế bào tập hợp thành các mô chức năng. Bên trong tế bào là nhân, 
không bào, chất nguyên sinh bao bọc bởi màng tế bào. Về thành phân hoá học, các nguyên 
liệu thực vật cấu tạo chủ yếu là gluxit (xenlulozơ, đường, tinh bột...) và các hợp chất thứ cấp 
(pectin, axit, vitamin, khoáng...) ; các nguyên liệu động vật cấu tạo chủ yếu là protein, chất 
béo và các chất thứ cấp khác. 

Trong quá trình chế biến, các thành phần trên bị tác động của nhiều yếu tố kỹ thuật, sẽ 
biến đổi theo những quy luật nhất định. Những biến đổi này vừa có tính riêng rẽ vừa có tính 
liên quan với nhau. Chúng có thể ức chế hoặc kích thích lẫn nhau. Chúng ta cần phải nắm 
được các quy luật biến đổi đó để có thể điều khiển chúng theo yêu cầu. Ví dụ, đưới tác dụng 
của nhiệt độ, các vitamin C sẽ bị phá huỷ. Sự phá huỷ này càng nhanh nếu có oxi của không 
khí và có kim loại đồng và càng chậm lại nếu trong môi trường axit. Axit amin bị phá huỷ 
nhanh ở nhiệt độ cao nếu có đường khử với tỷ lệ gần tương đương. Hoặc một quy luật tất 
nhiên là khi nhiệt độ cao (160°C) trong quá trình chế biến đường sẽ bị cháy theo phản ứng 
caramen hoá làm cho sản phẩm bị đen, khét. Thịt tươi, ở nhiệt độ thường protein bị vi sinh 
vật gây thối phá huỷ đến indon, scaton và cuối cùng là NH;, H,S... gây ra mùi thối. Khi bảo 
quản rau quả tươi, quá trình hô hấp cần O;, thải ra CO; và hơi nước, sinh nhiệt và tiêu thụ 
chất dinh dưỡng trong rau quả. Những biến đổi mang tính quy luật tất yếu trên đây, chúng 
ta không thể loại trừ mà phải tìm biện pháp để hạn chế. 

Khoa học kỹ thuật phát triển đòi hỏi cần được áp dụng vào các ngành sản xuất phục vụ 
đời sống ngày càng cao của con người. Phải áp dụng các phương pháp tiên tiến vào các quá 
trình sản xuất nhằm hạn chế những biến đổi xấu của thực phẩm. Ngày nay các thiết bị cô 
đặc chân không hiện đại đã được áp dụng khi sản xuất các sản phẩm cần qua cô đặc, cho 
phép giảm nhiệt độ sôi, rút ngắn thời gian thực hiện quá trình. Phương pháp sấy đông khô là 
làm bay hơi nước ở nhiệt độ dưới 0°C đã giữ cho thực phẩm bị biến đổi phẩm chất rất ít so 
với phương pháp sấy thông thường. Phương pháp thẩm thấu ngược được áp dụng để tách 
nước trong các thực phẩm lỏng ở nhiệt độ thường đã được áp dụng làm cho sản phẩm cô đặc 


9 


có chất lượng cao. Đặc biệt sự phát triển của ngành vi sinh vật đã có tác động rất lớn đến sự 
phát triển của công nghiệp thực phẩm. Đã sản xuất mỳ chính bằng phương pháp lên men 
thay cho phương pháp axit, tiết kiệm nguyên liệu và giá thành rất rẻ. Thành tựu của ngành 
hoá học, vật lý cũng có tác dụng vô cùng to lớn đối với bảo quản và chế biến lương thực, 
thực phẩm. Tuy nhiên so với thành tựu của các ngành đã đạt được và khả nãng ứng dụng của 
chúng thì sự vận dụng những thành tựu đó vào ngành chế biến lương thực, thực phẩm hãy 
còn chậm và ít, cần phải đẩy mạnh hơn nhiều. 

Phương pháp sản xuất các thực phẩm khác nhau từ nguyên liệu khác nhau đều có những sự 
khác biệt. Chúng khác nhau về quy trình và về sự thực hiện quá trình. Quá trình và quy trình 
đều có tính quy luật cần được nghiên cứu. 


PHẦN THỨ NHẤT 


0ữ SỬ LÝ THUYẾT TRŨNG QUÁ TRÌNH SẲN XUẤT THỰC PHẨM 


Chương 1 
NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM 


1.1. CẤU TẠO TẾ BÀO VÀ MÔ CỦA NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM 

Phần lớn các nguyên liệu thực phẩm nguồn gốc thực vật hay động vật đều có cấu tạo từ 
tế bào, và tính chất cơ bản của các tế bào này là giống nhau. 

Bản thân tế bào, cùng với tất cả các thành phần cấu tử trong đó là một thế giới vi mô, 
mà mọi quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm đều có liên quan chặt chẽ. 

Những năm gần đây, nhờ sự ứng dụng kính hiển vi điện tử, chiếu xạ tia X, ly tâm siêu 
tốc và các phương pháp phân tích hiện đại khác đã được ứng dụng vào việc nghiên cứu cấu 
tạo của tế bào đã giúp cho chúng ta tìm hiểu được rất sâu và rộng về cấu trúc và chức năng 
của từng thành phần trong tế bào. 

Mô thực vật và động vật được cấu thành từ các tế bào. Về hình dạng có hai loại tế bào : 
tế bào nhu mô và tế bào hình thoi. Tế bào nhu mô hình cầu hay nhiều cạnh, kích thước các 
chiều gần như nhau và trong đa số các trường hợp khoảng từ 10 đến 60uum. Loại tế bào này 
có chủ yếu trong các phần thịt của thực vật. Tế bào hình thoi có dạng sợi, kích thước ở tiết 
diện ngang giống như tế bào nhu mô nhưng chiều dài có khi gấp hàng chục lần (hình 1.1). 


M) .33Ä gop9 bào B.ỤT:17)S. 
Ạ Cảt dọc 
3) V⁄ ty “vš di ĐC 

1 p Tê bào 2 bSý Cắt ngang 
W- 
Hình 1.1. Dạng tế bào 


a) Tế bào nhu mô b) Tế bào hình thoi 


1.1.1. Cấu tạo tế bào và mô thực vật 

1.1.1.1. Cấu tạo tế bào : Tế bào đã trưởng thành (hình 1.2) gồm có màng tế bào bao bọc 
phía ngoài, ở trong là chất nguyên sinh và các thành phần ẩn nhập trong chất nguyên sinh là 
ty thể, lạp thể, mạng lưới nội tương dịch v.v... ngoài ra là không bào và nhân. 

a) Màng tế bào : vừa có tính bền cơ học và đàn hồi bảo vệ tế bào, có tính bán thấm đồng thời 
tuyển lựa các thành phần vào trong tế bào, cho các ion và phân tử từ các dung dịch bên 


11 


ngoài qua màng vào chất nguyên sinh. Màng tế bào cấu tạo từ một số lớp xenlulozơ, 
hemixenlulozơ và protopectin. Khi tế bào còn non màng tế bào mỏng và chứa nhiều nước, 
khi tế bào già màng dày dần và có thêm một lớp màng xenlulozơ ở bên trong. Ở một số loại 
thực vật, đặc biệt ở một số loại quả như ổi, lê trong phần thịt quả có nhiều tế bào dạng cát 
gọi là thạch bào, màng tế bào có lớp thứ hai, từ xenlulozơ tạo nên rất dày và rắn chắc. 


Hình 1.2. Sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật 


1. Màng tế bào ; 2. Chất nguyên sinh ; 3. Không bào ; 4. Nhân ; 4a hạch nhân ; 5. Ty thể ; 6. Mạng lưới nội 
tương dịch ; 7. Lục lạp ; 8. Giọt chất béo. 


b) Chất nguyên sinh : Là phần cơ bản của tế bào sống, là khối bán lỏng trong suốt, dạng keo. 
Khi tế bào còn non, chất nguyên sinh và nhân chiếm hầu hết thể tích bên trong tế bào, nhưng 
trong quá trình phát triển và già của tế bào, chất nguyên sinh cuốn về thành lớp mỏng theo 
thành trong màng tế bào. Khi đó nhiều không bào nhỏ liên kết lại thành một hay vài không 
bào lớn trong đó chứa đầy chất chiết xuất (hình 1.3). Khi có nhiều không bào, chất nguyên 
sinh sẽ chiếm vị trí ở những khoảng còn lại giữa các không bào bên trong màng tế bào. 


Hình 1.3. Chất nguyên sinh của tế bào non (a) và già (b) 
1. Nhân ; 2. Chất nguyên sinh ; 3. Không bào ; 4. Màng tế bào. 


12 


_ _ Tính chất vật lý và thành phân hoá học của chất nguyên sinh rất phức tạp. Theo tính 
chất vật lý thì chất nguyên sinh là hệ keo nhiều pha, có thể chuyển dịch giữa hai pha sol và 
gel (ghét và háo nước). Có tính hút nước cao do đó khả năng giữ nước lớn, khi mất nhiều 
nước sẽ chuyển từ sol sang gel. 

Dưới tác dụng của nhiệt độ âm, chất độc, điện cao thế v.v... thì hệ keo nguyên sinh chất 
có thể bị phá huỷ. Khi đun nóng đến trên 60°C chất nguyên sinh bị đông tụ, protein bị kết 
tủa. Tính chất của hệ keo của các tế bào thực vật là khác nhau và ngay cả ở những vị trí 
khác nhau của cùng một tế bào không hoàn toàn giống nhau. Điều này quyết định một phần 
đến khả năng chịu các tác động bên ngoài và khả năng bảo quản. 

Về cơ sở của các thành phân hoá học trong chất nguyên sinh thì chủ yếu là protein và 
lipit (chất béo và lipoit), ngoài ra là hợp chất của protein với các chất khác (nucleoproteit, 
lipoproteit, glucoproteit...), axit nucleic chủ yếu là ARN (axit ribonucleic) đóng vai trò quan 
trọng trong trao đổi chất của chất nguyên sinh, các chất gluxit, enzim, vô cơ, và các chất 
khác. Nước trong tế bào chiếm 80 + 90%, là thành phần hoà tan các chất và là thành phần 
cấu trúc tích cực trong phân tử protein và axit nucleic, tạo liên kết cầu hidro giữa các phân 
tử protein, lipit, xenlulozơ, tham gia vào các quá trình hoá sinh và lý sinh trong tế bào. 

Chất nguyên sinh của tế bào sống có đặc tính quan trọng là "tính linh hoạt", tạo điều 
kiện tích cực cho các quá trình trao đổi chất xảy ra trong đó. Sự chuyển động này của chất 
nguyên sinh (tức tính linh hoạt thấy rõ ở các tế bào trưởng thành) trong các tế bào thực 
vật khác nhau, thường không rõ rệt. Nhiệt độ thấp làm giảm chuyển động. Nguyên liệu 
trong thời kỳ "ngủ tĩnh" khi bảo quản, tốc độ chuyển động sẽ là chậm nhất. 

Có hai dạng chuyển động của chất nguyên 
sinh, chuyển động quay tròn — xung quanh một 
hay hai, ba không bào lớn và chuyển động 
đòng có nhiều dòng ngang qua giữa tế bào có 
nhiều không bào, xung quanh các không bào 
này có dòng chuyển động có chiều ngược nhau 
(hình 1.4). 

Trong khi chuyển động, chất nguyên sinh 
kéo theo các thành phần ẩn nhập trong đó cùng 
chuyển động theo và đôi khi cả nhân. 


a) 


Hình 1.4. Chuyển động của chất nguyên sinh 
trong tế bào 

Tính chất quan trọng khác của chất nguyên a) Chuyển động quay tròn ; 
sinh là tính thấm chọn lọc. Dung dịch của một b) Chuyển động nhiều dòng. 
số chất này và nước dễ dàng thấm qua, còn một số chất khác thì bị giữ lại, tính thấm chọn lọc 
này có ý nghĩa quan trọng khi muối dưa và sản xuất các sản phẩm quả ngâm đường. Dung 
dịch đường hoặc muối, nồng độ cao hơn nồng độ chất chiết xuất, một phần nước khi đó sẽ 
chuyển từ trong tế bào ra ngoài, chất nguyên sinh giảm thể tích co lại tách khỏi màng tế bào 
gây ra hiện tượng "co nguyên sinh". Hiện tượng này có tính thuận nghịch nếu có nước tự do 
thấm vào tế bào, làm chất nguyên sinh lại nở thể tích sát thành tế bào như lúc ban đầu, gọi 
là "trương nguyên sinh”. 

Sự "co nguyên sinh" phụ thuộc nồng độ chất hoà tan trong dịch bào. Các tế bào trưởng 
thành áp suất chất hoà tan lên màng trong tế bào 0,49 — 0,98Mn/m? (5-10 at) (Mn — meniutơn). 
c) Nhân tế bào, cùng với chất nguyên sinh là thành phần cơ bản của tế bào vì nó tham gia 


13 


tích cực vào các quá trình sống, sinh sản và phát triển của tế bào, truyền tín hiệu di truyền. 
Tách nhân ra tế bào sẽ chết. Thể tích của nhân tuỳ theo loại tế bào và độ già của tế bào, nó 
chiếm 1/3 đến 1/4 thể tích, khi tế bào còn non và nằm ở trung tâm, khi tế bào già chất 
nguyên sinh nằm sát vào vách trong của màng và thể tích nhỏ lại (5 + 9um). 

Dạng nhân thường tròn hay ôvan nhưng cũng có thể thuôn dài. 

Trong mỗi tế bào có một nhân cũng có những tế bào nhiều nhân. Nhân thường bị cuốn 
theo dòng chuyển động của chất nguyên sinh nhưng cũng có khi đứng yên và chất nguyên 
sinh chảy bên nó. Người ta nhận thấy khi vỏ tế bào bị thương thì nhân di chuyển nhanh 
chóng về nơi đó. Trong một số tế bào, nhân ở trạng thái quay liên tục hay chuyển động con 
thoi là dấu hiệu của sự chuyển các chất tổng hợp được cho chất nguyên sinh. 

Trong nhân có ba thành phần là vỏ nhân, chất nhân và hạch nhân. Trong chất nhân có 
nhiễm sắc thể đóng vai trò quan trọng trong sinh sản của tế bào và truyền tín hiệu di 
truyền cho đời sau. Nhiễm sắc thể mang các đơn vị di truyền gọi là gen. Đối với mỗi loại 
thực vật, trong nhân tế bào có số lượng kích thước và hình dạng nhiễm sắc thể khác nhau. 
Thành phần chủ yếu của nhiễm sắc thể là ADN, ARN và protein. Những thành phần này 
có cả trong chất nhân, ADN không có trong chất nguyên sinh. Protein chủ yếu của nhân là 
protamin, histon và globulin, ngoài ra trong nhân còn có lipit, ion can xi, magiê và các 
chất khác. \ 

Trong nhân có một hay vài hạch nhân, hình tròn hay ôvan. Trong hạnh nhân xảy ra 
mạnh mẽ sự tổng hợp ARN và protein, từ đó qua màng nhân vào chất nguyên sinh tham gia 
tích cực vào quá trình trao đổi chất của tế bào. 

d) Mạng lưới nội tương dịch. Một phần của nó là đo vỏ nhân kéo dài ra mà hình thành mạng 
lưới trong chất nguyên sinh. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển và phân tán 
các chất tổng hợp được từ nhân vào trong chất nguyên sinh và có khi ra cả ngoài tế bào. Nó 
đóng vai trò quan trọng trong tổng hợp gluxit, enzim và trong quá trình hô hấp. Trên bề mặt 
mạng lưới có rất nhiều nhiễm sắc thể (hạt nhiễm sắc). 

e) Ty thể (hình 1.5) 

Là phân tử không màu, nằm rải rác trong 
chất nguyên sinh, thường có dáng hình trứng 
hay hình đũa ngắn hình tròn, dài hay hình sợi. 
Trong đó tiến hành các quá trình sản sinh 
năng lượng dùng cho các quá trình phản ứng 
trong nội bào. Thành phần chủ yếu là protein 
(2/3) và lipit (1/3). Ty thể là một cấu trúc rất Hình 1.5. Ty thể 
nhạy cảm, dễ trương trong nước và bị phá huỷ trong dung dịch háo mỡ (lipofil). Bề ngoài nó 
giống như cái túi nhiều ngăn, có 2 lớp vỏ. Mặt ngoài nhắn, mặt trong có nhiều nếp nhãn, 
cấu tạo như vậy sẽ làm tăng bể mặt bên trong của màng lên rất nhiều. Trên bề:mặt này có 
các enzim khác nhau với số lượng rất lớn. Trong quá trình trao đổi chất của ty thể kéo theo 
phần foenzim và coenzim, kim loại, vitamin vào và hoạt động. 

Kết quả của quá trình hoạt động là tổng hợp nên ATP. Trong hoạt động của tế bào, ATP 
này như một nguồn năng lượng dự trữ, ATP sẽ bị phân huỷ thành ADP và axit photphoric. 
Nồng độ ATP trong ty thể điều chỉnh quá trình oxi hoá và chế độ tiêu thụ nước của tế bào. 


14 


f) Lạp thể có kích thước lớn hơn ty thể rất nhiều, có khi lớn hơn cả nhân. Lạp thể trong phần 
xanh của thực vật gọi là lục lạp. Lạp thể nhuộm các màu khác (vàng, đa cam, đỏ) gọi là sắc 
lạp, màu sắc tạo nên do các phân tử sắc tố carotin, antoxian và xantofin. Lạp thể không màu 
trong các tế bào không màu gọi là vô sắc lạp. Tất cả các lạp thể đóng vai trò quan trọng 
trong việc tạo thành các hợp chất hữu cơ trong thực vật. 

Lục lạp đóng vai trò quan trọng trong đời sống cây xanh và trong thiên nhiên, bởi vì 
trong đó dưới tác dụng của ánh sáng xảy ra quá trình quang hợp. Clorofin được tổng hợp 
nền dưới ánh sáng khi có Mg và Fe trong đất. Khi thực vật già chín, lục lạp bị thay đổi cấu 
trúc và dần bị phá huỷ. 

Sắc lạp có trong tế bào thực vật già chín hay thực vật có màu (cà chua, dưa hấu...). Nó 
thường do từ lục lạp chuyển sang. Nói chung sắc lạp có thể chuyển thành lục lạp (cà rốt) 
hoặc vô sắc lạp thành lục lạp (khoai tây) trong trường hợp phần củ bị hở ra ngoài mặt đất. 
1.1.1.2. Các mô chủ yếu của thực vật : Từ các tế bào đã cấu tạo nên tất cả các mô thực 
vật. Các mô chủ yếu trong thực vật là mô che chở, nhu mô dự trữ, mô cơ (mô cấu trúc), mô 
dẫn và mô sinh sản. Mỗi nhóm tế bào nằm trong thành phần của một loại mô và đóng những 
vai trò nhất định. 

a) Mô che chỏ là tập thể các tế bào phân bố ở 
lớp ngoài cùng của thực vật, bảo vệ cho các 
mô bên trong khỏi bị tác dụng của các yếu tố 
bên ngoài. Cấu tạo từ các tế bào trong suốt. 
Nhân và chất nguyên sinh nằm sát thành tế 
bào, giữa là không bào rất lớn. Không có sắc 
lạp, do vậy ánh sáng có thể xuyên qua lớp mô 
này dễ dàng vào lớp mô trong có chứa lục 
lạp. Trong tế bào có vô sắc lạp và các tỉnh 
thể muối làm cho bề ngoài vỏ luôn có vẻ = = s 
bóng đẹp. Có trường hợp tế bào mô che chở 0010 BAHIEO t2:CNWG CHỦ 

KV R ì ` ⁄ 1. Khí khổng ; 2. Túi khí ; 

có các sắc lạp, góp phần tạo nên màu sắc đẹp 3. Tế bào mô che chở ; 4. Lục lạp 

của vỏ nguyên liệu. 

Trong lớp mô này có các khí khổng (hình 1.6) qua đó xảy ra quá trình trao đổi khí 
và thoát hơi nước. Dưới khí khổng có một khoảng trống hình thành như các túi khí chứa 
oxi, CO; và hơi nước. Khi độ ẩm không khí giảm thì khí khổng đóng bớt lại để chống 
bay hơi nước. 

b) Nhu mô dự trữ hay mô cơ bản là loại mô quan trọng nhất trong thực vật vì trong đó tập 
trung các chất dinh dưỡng. Trong nhu mô có chứa gluxit, protein, lipit, vitamin, tanin, axit 
và các chất khác dùng làm chất dữ trữ cho quá trình hô hấp và trao đổi chất. Các chất không 
hoà tan dự trữ trong chất nguyên sinh, các chất hoà tan có trong dịch bào (hoặc trong không 
bào) và một phần có trong cả chất nguyên sinh. Một số gluxit (xenlulozơ, hemixenlulozơ và 
protopectin) có trong vỏ tế bào. 

c) Mô cơ : Mô tạo độ rắn, cấu tạo từ nhóm tế bào tạo độ bền chắc cho các mô khác nhau 
trong cấu trúc của thực vật. Nhưng nói chung tất cả các mô che chở đền làm nhiệm vụ mô 
cơ bởi vì nó bảo vệ phần mềm trong thực vật khỏi bị các tác dụng của bên ngoài. 

d) Mô dẫn gồm các bộ phận trong thực vật làm nhiệm vụ vận chuyển các chất đinh dưỡng 
hoà tan trong nước. Tế bào của mô dẫn có dạng ống, nối với nhau tạo thành hệ tuần hoàn 


15 


trong thực vật. Mô dẫn hoạt động mạnh trong thời gian sinh trưởng và phát triển của thực 
vật. Trong quá trình bảo quản, mô này không đóng vai trò gì quan trọng. Tuy nhiên khi thực 
vật bị thương hay hạt, củ khi nảy mầm nó trở nên hoạt động mạnh. 


©) Mô phân sinh. Nó tạo ra tất cả mô khác bằng cách sinh sản. Tập trung ở đỉnh chồi, mặt 
củ, đế vỏ (hành tỏi ở vách lá và ở trong hạt). 


1.1.2. Cấu tạo tế bào và mô động vật 
1.1.2.1. Cấu tạo tế bào và mô cá. Phần thân cá sử dụng trong thực phẩm chiếm 40 + 60% 
so với khối lượng toàn phân. Phân còn lại là đầu, ruột và vẩy. 

Vẩy : Thành phần chủ yếu là chất Xương, guanin, colagen. 

Da : Thành phần chủ yếu colagen. 

Xương : Thành phần gồm canxi, muối của axit photphoric, chất béo và colagen. 

Thịt : Thành phần gồm protein, chất béo, khoáng và các vitamin. 

Về cấu tạo mô của cá có thể chia ra : mô che chở (vẩy, da), mô nâng đỡ, mô liên kết và 
mô cơ. 

Mô cơ là phần mô quan trọng nhất tạo nên phần thịt cá sử dụng trong thực phẩm. Về 
cấu tạo, mô cơ có thể keo chắc cấu tạo từ các sợi cơ, vách ngăn và nội mạc cơ (hình 1.7). 


b) 


Hình 1.7. Cấu tạo mô cơ (a) và sợi cơ (b) h 
1. Sợi cơ ; 2. Nội mạc cơ ; 3. Vách ngăn ; 4. Tơ cơ ; 5. Màng cơ ; 6. Chất cơ. 


Vách ngăn chia mô cơ thành các phần ngang cấu tạo từ colagen và elactin ; nội mạc cơ, 
dạng mô liên kết mềm liên kết các cụm sợi cơ với nhau trong một ranh giới vách ngăn. Sợi 
cơ cấu tạo gồm các tơ cơ, đường kính vài tim, đài 8 +l4km, trong có các chất cơ và ngoài 
bọc màng cơ. Sợi cơ là thành phần cấu tạo cơ sở — tế bào của thịt cá. 

Trong sợi cơ có chất cơ là dạng dung dịch nhớt gồm bumin, miogen A và B, globulin, 
mioglobulin, lipoit, muối vô cơ. Cấu trúc nguyên tố của các thành phần trong chất cơ là các 
mạch polipeptit. Tơ cơ có cấu tạo ken với mạng lưới dày, cấu tạo từ các mạch protein ít phân 
nhánh. Thành phần chủ yếu là miogin, ngoài ra actin và actomiogin. Màng cơ có cấu tạo 
gen dạng lưới từ các sợi protein (colagen, elactin) là thành phần chính tạo độ bền và mềm 
dẻo cho sợi cơ. : 

Thành phần chất béo trong mô cơ rất giàu axit béo không no có từ 3 đến 5 nối đôi, axit 


16 


` 
q\ 


chepanodonic C,.H;;COOH có 5 nối đôi, axit arachidonic C,,H,;COOH có 4 nối đôi và axit 
linolennic C:;H;,COOH có 3 nối đôi, các axit không no này làm cho mỡ cá có mùi tanh đặc 
trưng và dễ bị oxi hoá. 


Thành phần khoáng trong mô cơ gồm : Ca, Na, các nguyên tố vi lượng (Cu, Fe, Mn, Co) 
và I (có nhiễm trong tôm và nhuyễn thể). 

Trong thành phần của cá còn chứa nhiều các vitamin hoà tan trong chất béo — nhóm A, 
nhóm D và nhóm B (B,, B,, A và D có nhiễm trong mỡ nội tạng và gan. B nhiễm trong gan, 
nội tạng, trứng và mắt). 
1.1.2.2. Cấu tạo tế bào và mô thịt 


Các mô trong thịt động vật thường gồm mô cơ, mô Xương, mô mỡ, mô liên kết và mô 
thần kinh, các mạch máu, gân. 


4) Mô cơ gồm các cụm bắp cơ ngăn cách nhau bằng các lớp mô liên kết giữa đó có các 
mạch máu và dây thần kinh (hình 1.8). 


Hình 1.8. Cấu tạo mô cơ Hình 1.9. Sợi cơ 
1. Lớp mô liên kết ; 2. Cụm bắp cơ 1. Nhân ; 2. Chất cơ ; 3. Tơ cơ 


Bắp cơ cấu tạo từ sợi cơ, đường kính 40 + 60um, chiều dài rất dài. 

Sợi cơ (hình 1.9) ngoài có màng cơ, trên màng cơ có nhiều nhân, trong màng cơ là chất 
cơ và tơ cơ. Đường kính tơ cơ 1 + 3m. Giữa các bắp cơ có màng mô liên kết mỏng gọi 
là gân. 

Bên ngoài bắp cơ có bọc màng mỏng gọi là màng bọc cơ. 

Thành phần hoá học mô cơ chủ yếu là protein gồm protein stroma (phần rắn), protein 
plazma (phần lỏng). Stroma gồm : elastin, colagen, miostromin, protein chứa P. Plazma gồm : 
miogen, miogin, mioglobin, mioanbumin, nucleoproteit (trong nhân). Khoáng : K, Na, Ca, 
Mẹ, Fe, các gluxit : glicogen và glucozơ, các chất màu (hemoglobin mioglobrin) vitamin A, 
B,., B¿, P,, PP, € (có ít) và sterin (nguồn D). 

b) Mô mỡ gồm mạng mô liên kết thoái hoá chứa các tế bào mỡ, là một khối có lớp bề mặt 
ngoài nguyên sinh dạng gel, trong đó có nhân, chất béo ở trong giữa khối. Giữa các tế bào là 
các bó sợi colagen và elactin và các chất đệm. Đường kính tế bào mỡ 35 + 130m 

©) Mô liên kết. Gôm gân, sợi gân, dây chằng, nội mạc cơ và ngoại mạc cơ. Thành phần chủ 
yếu là sợi colagen và elactin làm cho thịt cứng, bền, khối lượng mô liên kết trong thịt chiếm 
9,7 + 12,4% khối lượng thịt. 

d) Mô xương. Xương cũng là một dạng mô liên kết, có nhiều dạng mô xương tuỳ theo vị trí 
xương (xương ống hay xương khớp...). Trong xương cũng có các chất thành phần dạng sợi 


2-CSLT & KTSX TP 17 


có cấu tạo và thành phần giống sợi colagen. Bề mặt ngoài mô xương là lớp xương rắn 
(canxi, photpho, magiê), bên trong là lớp xương xốp có chứa chất béo và tuỷ xương. Tuỷ 


xương tập trung nhiều ở giữa ống xương. Trong xương chứa 3 + 27% chất béo, 10 + 32% 
chất sinh keo. 


1.2. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA THỰC PHẨM 


Thành phần hoá học và tính chất vật lý của mỗi loại thực phẩm phụ thuộc vào hai yếu tố 
cơ bản có quan hệ chặt chẽ với nhau là giống và môi trường sống. Nếu giống tốt và môi 
trường sống đảm bảo thích hợp, chúng ta sẽ thu được những loại nguyên liệu thực phẩm có 


chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho bảo quản và chế biến, thu được sản phẩm có chất . 


lượng tốt. Giống tốt là phải đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhưng cũng phải đảm bảo sản 
lượng cao và có các đặc tính ưu việt trong chế biến. Lúa tám thơm có chất lượng gạo rất cao 
nhưng năng suất thấp. Dứa hoa Phú Thọ thơm ngon và dinh dưỡng cao nhưng năng suất 
thấp, chỉ trên dưới 5 tấn/ha. Giống gà Ri, lợn Ỉ của ta thịt thơm ngon nhưng chậm lớn và 
nhỏ. Những loại giống như vậy không nên phát triển rộng khắp mà chỉ ở phạm vi nhỏ cho 
những yêu cầu đặc biệt. Nhưng nếu các loại giống đó tìm cách lai tạo thích hợp với các loại 
giống năng suất cao, ta sẽ tìm được một giống mới có thành phần dinh dưỡng, giá trị thực 
phẩm cao, đồng thời năng suất cũng cao, 

Điều kiện sống : địa phương, đất đai, sự chăm sóc và những điều kiện vi khí hậu đã có 
ảnh hưởng rất quyết định đến tính chất của các nguyên liệu thực phẩm. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy, cùng một loại quả nếu cây trồng ở miền Nam, do có cường 
độ ánh sáng lớn, số ngày chiếu sáng nhiều nên thường có hàm lượng đường và xenlulozơ 
cao hơn, axit và vitamin C thấp hơn sống ở miền Bắc. 

Nhiều loại quả như chuối, cà chua... khi chín vào những thời gian quá nóng thì màu sắc 
sẽ kém. Cà chua không chín đỏ rực mà hơi vàng, chuối chín có vỏ không vàng mà hơi xanh, 


đó là do quá trình sinh tổng hợp chất màu (licopin, carotenoit) xảy ra rất kém khi ở nhiệt ` 


độ cao. 


vùng thấp. 


Đất trồng có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của các nguyên liệu thực vật. Từ đó xuất 
hiện những loại hoa quả nổi tiếng của từng địa phương : cam Bố Hạ, bưởi Thanh Trà, Đoan 
Hùng, vải Thanh Hà, nhãn Hưng Yên v.v... Những loại quả này nếu đem trồng ở các địa 
phương khác sẽ không còn có những tính chất như ban đầu nữa. 

Các loại củ như sắn, khoai tây, khoai lang... trồng ở những nơi đất xốp, ẩm và màu 
mỡ thường cho thu hoạch cao và chất lượng củ tốt hơn : bở, nhiều bột, thành phần đinh 
dưỡng cao, vỏ dày và khả năng bảo quản tốt hơn, ít giảm cân trong khi bảo quản. Những 
loại củ trồng ở những nơi đất mịn và chắc, đất sết việc tạo vỏ củ kém, củ bị hô hấp yếm 
khí, bên trong có mùi dấm và rượu. Loại củ này không thể bảo quản lâu dài mà phải 
đem chế biến ngay. 

Khi bảo quản và chế biến cần lựa chọn giống loại nguyên liệu và địa phương nuôi trồng 
để có sản phẩm chất lượng cao, đặc biệt là với các sản phẩm xuất khẩu. 


Thời tiết có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguyên liệu thực vật. Nghiên cứu cho thấy 
rau quả vào những thời kỳ và những ngày mưa cuối hè có độ khô, độ đường, vitamin, chất 


18 


Các quả sống ở núi cao có hàm lượng vitamin C và độ axit cao hơn, đường thấp hơn ở 


sợ 


voi 


màu và chất thơm giảm, hàm lượng axit tăng lên, kích thước tế bào lớn lên, chiều đày màng 
tế bào giảm đi. Vào thời kỳ như vậy, chất lượng chung và khả năng bảo quản của rau quả 
giảm đi rõ rệt. 

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật, đúng yêu cầu, thu hái đúng thời vụ, đúng lúc sẽ làm cho 
chất lượng của nguyên liệu tăng lên rõ rệt. Đối với thực vật cần chú ý chế độ bón đạm và 
kali. Bón nhiều đạm có thể làm giảm giá trị dinh đưỡng của rau quả, đặc biệt là giảm đường 
và tỉnh bột. Đối với gia súc cần chú ý chế độ ăn, thành phần thức ăn. 

Những vấn đề trên đây lưu ý chúng ta khi cần lựa chọn nguyên liệu cho bảo quản và 
chế biến. : 

1.2.1. Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm 

Thực phẩm là một vật chất cần thiết cho mọi người hàng ngày. Con người phải sử dụng 
nó để sống và để phát triển. Khả năng nuôi sống và bồi dưỡng sức khoẻ của các loại thực 
phẩm đối với con người rất khác nhau, phụ thuộc vào giá trị dinh dưỡng của nó. Có loại có 
giá trị dinh dưỡng cao hơn, có loại ít hơn và có loại còn có hại đến sức khoẻ con người. Vì 
vậy trước mỗi loại thực phẩm, cần phải đánh giá chất lượng về nhiều mặt để có biện pháp 
chế biến hay sử dụng hợp lý, vừa đảm bảo nâng cao được giá trị sử dụng vừa tránh được 
lăng phí cho các loại thực phẩm đó. 

Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm phải thể hiện ở các mặt sau đây : 

— Không độc hại : Mỗi loại thực phẩm chỉ có giá trị sử dụng cao trước hết phải là không: 
bị nhiễm độc tức là không chứa các chất có hại cho sức khoẻ của con người. Trong thực 
phẩm không được chứa các muối kim loại nặng quá phạm vi cho phép. Đồng không quá 
Smg%, thiếc 200mg%. Pb, As không được có. Không cho phép có các hoá chất độc, các 
loại độc tố (do vi khuẩn hay sản phẩm phân huỷ các chất) quá phạm vi nhất định. Một số 
chất độc tự nhiên như các thành phần trong chất nhựa, alcaloit, glucozit, các hợp chất có 
chứa HCN không được quá phạm vi cho phép. 

— Giá trị cảm quan : 

Giá trị cảm quan của thực phẩm là phẩm chất của loại thực phẩm đó được đánh giá 
bằng cảm giác của con người qua các mặt. 

+ Đánh giá bằng thị giác (nhìn nhận) về hình dáng, kích thước, sự đồng đều và màu sắc 
của thực phẩm. Những chỉ tiêu này được xem là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng của thực 
phẩm. Nó tạo ra sự hấp dẫn và quyết định sự muốn ăn đầu tiên của con người. Hình dáng, 
kích thước phải đảm bảo về mặt thẩm mỹ và tiện lợi cho người dùng. Đồng thời phải đảm 
bảo sát với nội dung sản phẩm trong bao bì. Ví dụ : Bao bì cho đồ hộp phải có hình đáng, 
kích thước theo nguyên liệu : cá trích, lươn ngâm đầu phải đóng trong hộp dẹt chữ nhật ; 
dứa khoanh phải đóng trong hộp tròn có đường kính vừa bằng khoanh dứa ; đậu đũa đóng 
trong hộp cao. Kích thước phải đảm bảo tiện lợi khi dùng : nước quả, nước giải khát phải 
đựng chai vừa một người uống. Các sản phẩm khác phải đóng bao bì vừa cỡ để sử dụng hết 
mà sản phẩm chưa hỏng. Hình đáng và kích thước nguyên liệu càng quan trọng thể hiện 
chất lượng của các nguyên liệu thực phẩm. Các quả nhỏ quá hay sứt, vẹo thường kém chất 
lượng hơn những quả có hình dáng, kích thước bình thường. Gia súc, gia cầm đem giết mổ 
cũng phải quy định khối lượng tối thiểu. 

Sự đồng đều của thực phẩm tạo cho người tiêu dùng một cảm giác chất lượng cao. Đồng 
đều về trạng thái toàn khối, đồng đều về kích thước hình dáng và đồng đều về màu sắc. 


Màu sắc của thực phẩm tạo nên sự hấp dẫn cho người sử dụng. Trong sản xuất chủ yến 
phải giữ được màu sắc tự nhiên. Những thay đổi màu sắc tự nhiên đều là dấu hiệu của sự 
giảm sút chất lượng. Màu tự nhiên là màu thường, có của sản phẩm đó khi chế biến đúng kỹ 
thuật : mầu vàng rộm của cá rán, màu đỏ thẫm của bột cà chua, màu đen nhạt mốc cau của 
chè xanh hay màu vàng sậm của bánh mứt v.v... Khi thực phẩm chế biến và bảo quản không 
tốt đều dẫn đến sự thay đổi màu. Thịt ôi, cá ươn, chè sao bị cháy v.v... đều có thể nhận biết 
qua màu sắc của nó. 

+ Đánh giá bằng xúc giác (sờ mó) để xác định độ cứng mềm, độ dẻo của thực phẩm. 
Mỗi loại thực phẩm đều có một trạng thái nhất định. Những biến đổi hoá học Thường làm 
thảy đổi trạng thái. Nhiều loại quả chín không có sự thay đổi, rõ rệt về màu sắc như hồng 
xiêm, bưởi, na, mít, mãng cầu v.v... mà nhận biết qua sự cứng mềm. Ngày nay đã có nhiều 
thiết bị dùng để đo độ cứng của thực phẩm : xác định độ chín của quả theo độ cứng, xác 
định độ mềm của thịt để đánh giá chất lượng thịt. Chất lượng của pectin được xác định bằng 
khả năng chịu nén của dung dịch pectin đông. Độ mở xốp của bánh mỳ cũng đánh giá bằng 
độ cứng. 

Tóm lại bằng xúc giác người ta có thể một phần biết được chất lượng của thực phẩm vì 
mỗi thực phẩm đều có một trạng thái về độ cứng nhất định. 

+ Đánh giá bằng vị giác (ăn, nếm) : Chỉ có các thành phần nào của thực phẩm hoà tan 
được trong nước (hoặc ít nhất phải tạo trạng thái nhõ tương như chất béo), tức là khi vào 
miệng hoà tan trong nước miếng thì mới cho người ta những cảm giác về vị. Các loại thực 
phẩm có rất nhiều vị khác nhau. Sự ngon của thực phẩm là một sự kết hợp hài hoà giữa các 
vị. Có thể phân biệt bốn loại vị chính : Đắng, chát, cay, ngọt. 

* Vị đắng thường do các hợp chất alcaloit và glucozit như naringin trong xitrus, solanin 
trong lớp dưới vỏ khoai tây, amidalin trong hạt mơ mận, chất mật trong mật động vật. Vị 
chát thường do các chất tanin, các hợp chất poliphenol, catexin và các chất nhựa có trong 
nhiều loại thực vật. Vị cay có trong ớt, hạt tiêu, hạt cải và hành tỏi đều khác nhau. Cay trong 
ớt là do capsisin (C¡;H;;NO;), cay trong rau cải và à hạt cải là xinigrn (Cj¿H,KNS,O,) và 
trong hồ tiêu là piperin... 

Người. ta cho rằng các gốc hoá học sau đây có trong thành phần của thực phẩm cho 
người ta cảm giác về vị đắng hay cay : NO; ;— NH—;~ S— S~ 

* Ngọt : Các loại đường thực vật (sacarozơ, glucozơ, fruefdzo v.v...), động vật (lactozơ), 
và glixerin đều có vị ngọt. Các gốc hoá học gây ra cảm giác ngọt là : 

~ CH,OH (glucozơ, glixerin). 

- CO - CHOH - (fructozơ). 

Tuy nhiên đường hoá học saccarin.(CH„,CONHSO,) không có các gốc trên lại ngọt gấp 500 
lần đường thường do gốc NH gây ra và xiciamat C;H,,NHSO, có độ ngọt 30 + 4O lần sacarozơ. 

* Chua : Do các axit hữu cơ trong thực phẩm như axit xitric, axit malic, axit lactic, axit 
axetic. V†chua của các axit là do ion H'. 

* Mặn : Do các muối kim loại gây ra như NaCl1, Na;CO;, CaSO,... 

Các cảm giác về vị của thực phẩm cũng thay đổi tuỳ theo trạng thái sinh lý của con 
người. Cùng một thức ăn có thể người này ăn vừa nhưng người khác lại thấy mặn. Ăn nóng 
thì cảm giác ngọt tăng lên... 


Đánh giá bằng khứu giác (ngửi) : Chỉ có các thành phần bay hơi trong thực phẩm mới có 
20 


sw 


khả năng cho người ta cảm giác về mùi. Các chất hoá học gây ra mùi của thực phẩm hầu hết ` 
là các loại rượu, andehit, xeton, ete, các este... Có rất nhiều loại mùi thơm khác nhau như mùi 
thơm của hương liệu (thìa là, quế, hoa bia...), của các loại hoa và của các loại quả. Mùi thơm 
của nước mắm, nước chấm do sự phân giải protein tạo các sản phẩm trung gian mà tạo thành. 
Mùi thơm của hành rán và thực phẩm rán lại do các thành phần khác nữa gây nên.... Ngoài ra 
còn các mùi phản nghịch như mùi cháy khét (pirindin, nicôtin, acrolein...), mùi ôi (peroi) và 
mùi thối (H;S, NH;, Indol, Scarton). Các chất tạo mùi của thực phẩm rất phức tạp còn được 
nghiên cứu chưa nhiều lắm, vì đây là một vấn đề rất khó. Mỗi mùi đặc trưng (mít chín, dứa 


._ chín, chuối chín...) là một tổ hợp hàng chục các chất tạo mùi theo một tỷ lệ nhất định. 


Các chất sinh ra mùi của thực phẩm thường dễ nhận thấy ngay được. Ví dụ mùi thơm 
của axetat amilic (dầu chuối) chỉ cần 4,5.10 “mg/50cmˆ không khí là có thể nhận thấy được. 
Scaton thì chỉ cần 2.10 °mg/50cm. 

Tóm lại, các đặc điểm về màu sắc, hình thái bên ngoài, độ cứng mềm, mùi vị của thực 
phẩm nếu phù hợp với ý thích và khẩu vị của người ăn, thì sẽ gây ra cảm giác ăn ngon 
miệng, tức là có tác dụng gây ra sự kích thích tiết các dịch tiêu hoá (nước bọt và dịch vị), 
tạo điều kiện cho sự tiêu hoá các chất của thực phẩm được nhiều hờn, do vậy mà tăng hiệu 
quả sử dụng thực phẩm của cơ thể. 

— Độ tiêu hoá của thực phẩm : 


Độ tiêu hoá là tỷ lệ tính theo phần trăm lượng thức ãn được hấp thụ qua màng ruột để 
chuyển đến các cơ quan của cơ thể so với lượng thức ăn mà người ta ăn vào. Ví dụ, độ tiêu 
hoá trung bình của protein là 84,5%. Đôi khi còn dùng hệ số tiêu hoá. Trong trường hợp này 
hệ số tiêu hoá của protein là 0,845. Độ tiêu hoá phụ thuộc vào nhiều yếu tố : khẩu vị, mùi, 
phương pháp chế biến, tỷ lệ và sự có mặt đầy đủ giữa các thành phần cấu tử và hình thức 
của thực phẩm nữa, ngoài ra trạng thái cơ thể, đặc biệt là của cơ quan tiêu hoá người sử 
dụng cũng có vai trò quan trọng. Tất cả những yếu tố này càng thích hợp sẽ tạo điều kiện tốt 
cho tiêu hoá. Song thực tế không bao giờ có một thực phẩm lý tưởng nên khả năng tiêu hoá 
các thành phần thực phẩm không bao giờ đạt được 100%. 

Các chất đường, bột, pectin... độ tiêu hoá khoảng 90 + 98%. Xenlulozơ là một loại 
gluxit không tiêu hoá được nhưng có tác dụng làm tăng nhu động ruột và kích thích tiêu 
hoá. Độ tiêu hoá của các chất béo là 80 + 95%, 

— Độ sinh năng lượng : 

Độ sinh năng lượng hay độ calo là số nhiệt lượng mà cơ thể nhận được do sự đốt cháy 
(oxi hoá hoàn toàn) các thành phần của thực phẩm đã tiêu hoá trong cơ thể. Đơn vị của độ 
sinh năng lượng của thực phẩm là kcal/100 gam. 

Khi phân giải trong cơ thể 1g gluxit hay 1g protein nhận được 4,1kcal, lg lipit có thể 
nhận được 9,3kcal. Nước, vitamin và muối khoáng trong quá trình tiêu hoá không cung cấp 
năng lượng cho cơ thể. 

Khi biết được thành phần hoá học của thực phẩm, chủ yếu là gluxit, protein, lipit thì ta 
có thể tính được độ sinh năng lượng của thực phẩm ấy. 

Ví dụ thành phần hoá học của sữa bò là nước 85%, lipit 4%, protein 4%, gluxit (đường 
lacto) 5%, tính được độ sinh năng lượng của sữa bò là Q = (9,3 x 4) + (4,1 x 4) + (4,1 X5) = 
74,Ikcal/100g. Đây là độ sinh năng lượng theo lý thuyết tức là tính độ tiêu hoá là 100%. 
Thực tế độ tiêu hoá các thành phần của sữa bò chỉ vào khoảng 95%, khi đó độ sinh năng 
lượng thực tế của sữa bò là : 


21 


95 
Q=74.1x n = 70,4 kcal/100g 


Bằng cách này, người ta đã tính được độ sinh năng lượng (lý thuyết) của một số thực 
phẩm như sau : 


Gạo nếp 355 kcal/100g Thịt bò 171 kcal/100g 
Gạo tẻ 353 kcal/100g Thịt chó 2350 kcal/100g 
Ngô mảnh 359 kcal/100g Thịt lợn 268 kcal/100g 
Bột mỳ 354 kcal/100g Thịt trân 115 kcal/100g 
Khoai lang 122 kcal/100g Cá béo 155 kcal/100g 
Sắn củ 156 kcal/100g Tôm 92 keal/100g 


Cơ thể con người luôn luôn cần phải có năng lượng do thức ăn cung cấp để giữ được 
thăng bằng cho các quá trình phản ứng trao đổi chất trong cơ thể và để bù đáp năng lượng 
tiêu hao do hiện tượng toả nhiệt của cơ thể. Nhu cầu về năng lượng phụ thuộc khối lượng cơ 


thể. Mỗi kg thể trọng cần khoảng 40 kcal trong một ngày nếu lao động trung bình. Lao - 


động càng nặng thì nhu cầu năng lượng càng tăng. 

Theo một số nghiên cứu mới người ta cho rằng, mức nhu cầu năng lượng còn cần phải 
tăng hơn nữa trong điều kiện hiện đại. 

Ngày nay nhân dân ở các nước phát triển đều có mức ăn rất đây đủ. Thậm chí người ta 
phải nghĩ đến việc hạn chế sự ăn uống, hay nói đúng hơn là hạn chế giá trị năng lượng và 
dinh dưỡng trong thực phẩm để giữ sức khoẻ, trẻ lâu và không bị béo phì. 

Qua những nội dung trên đây chúng ta thấy giá trị của thực phẩm luôn luôn phụ thuộc 
vào thành phần hoá học và tính chất vật lý của chúng. Muốn đảm bảo thực phẩm có giá trị 
dinh dưỡng cao, chúng ta phải điều khiển được sự biến đổi các thành phần hoá học trong 
quá trình chế biến theo hướng có lợi. 

1.2.2. Thành phần hoá học của thực phẩm 

Các thực phẩm nói chung đều khác nhau về thành phần hoá học. Thực chất sự khác 
nhau này chỉ là về trạng thái liên kết, số lượng và tỷ lệ giữa các thành phần. Còn về các loại 
thành phần hoá học thì đều giống nhau. 

Các thành phần hoá học trong thực phẩm cỏ thể chia làm hai nhóm : các chất vô cơ gồm 
nước và muối khoáng và các chất hữu cơ gồm tất cả các thành phần còn lại : gluxit, protein, 
axit hữu cơ, vitamin, chất thơm, tanin và chất màu, các enzim v.v... Tỷ lệ, trạng thái liên kết 
với nhau và cấu tạo hoá học-của chúng trong các thực phẩm đều không giống nhau. Giá trị 
của thực phẩm không chỉ thể hiện ở lượng các chất đa lượng mà cả các thành phần vi lượng 
và tỷ lệ giữa các thành phần đó trong thực phẩm. : 
1.2.2.1. Nước : Nước là thành phần cơ bản chiếm tỷ lệ cao nhất so với các thành phần khác 
trong thực phẩm. Thiếu nước làm mọi quá trình chuyển hoá trao đổi các chất bị ngừng, dẫn 
đến tiêu diệt sự sống. Trong người lớn chúng ta có 58 + 67% là nước. Nước đối với cơ thể 
cần thiết hơn tất cả các thành phần khác, đóng vai trò quan trọng trong mọi quá trình sinh 
hoá của cơ thể — là môi trường hoà tan, bài tiết và tham gia các phản ứng thủy phân, phân 
huỷ. Thiếu nước là hoạt động cơ thể bị rối loạn. Con người có thể nhịn ăn một tháng nhưng 
nhịn nước không quá được mười ngày. Một người 50kg trung bình (lao động trung bình) 
cần 2 lít nước một ngày. Hơn nữa nửa lượng nước nhu cầu này của cơ thể hằng ngày là do 
có sẵn trong thức ãn, còn gần một nửa là đạng uống. 


2 


Lượng nước trong các thực phẩm rất khác nhau. Các thực phẩm nguồn thực vật thường 
có lượng nước cao hơn. Trong rau, nước có khoảng 90 + 98%, trong quả 75 + 90%, trong 
thịt các loại 58 + 74%, trong cá 68 + 84%. Trong các loại hạt cốc bảo quản, lượng nước ít 
hơn, khoảng 12 + 17%. Các sản phẩm sấy khô khoảng 8 + 12%. Ngoài ra trong các thực - 
phẩm khác như đường, muối, dầu mỡ thì lượng nước lại càng ít hơn nữa (0,1 + 1%). 

Cùng một loại nguyên liệu nhưng lượng ẩm cũng thay đổi theo giống loại, theo chế độ 
chăm sóc, theo thời tiết và theo độ già chín của nguyên liệu. Cà chua múi có độ khô 4,5%, 
còn cà chua hồng có độ khô 5,5%. Ngoài ra độ ẩm còn khác nhau theo các phần khác nhau 
trong một nguyên liệu. Đối với các thực phẩm có nguồn gốc động vật cũng có các tính chất 
tương tự. 

Trong các tế bào sống, nước vừa là môi trường đồng thời lại là một thành phần tham gia 
tích cực các quá trình enzim. Vai trò của nước khi đó được xác định bởi những tính chất lý 
hoá của nó mà đặc trưng là tính phân cực của phân tử nước. 

Tính phân cực được tạo nên đo sự phân bố không cân đối trong phân tử nước. Nguyên tố 
oxi và hai nguyên tố hidro mà mỗi một trong chúng đều có một ít điện tích dư. Nguyên tử 
oxi giữ hai điện tích âm dư do vậy mà nó có khả năng lôi kéo điện tích dương dư của hidro 
hai phân tử nước bên cạnh, tạo thành liên kết cầu hidro (hình 1.10). 


` 


`. .« ph ~xe~=+ mạ xem SH me 
H† H H H 
a) Mã SỞ N 
tàn: ọn Seeee<cš 0n suy ọH . 
- + H H H 
b) + e) 


Hình 1.10. Sơ đồ cấu tạo phân tử nước 
a) Sơ đồ phân tử nước cấu tạo từ 3 phần ; b) Phân bố điện tích dư trong phân tử nước ở các góc tứ diện ; 
c) Sự tạo liên kết cầu hidro giữa các phân tử nước. 


Nhờ liên kết cầu hidro ở trong nước sẽ được tạo thành hệ phân tử hay mạng lưới các 
phân tử tự do. Liên kết cầu hidro là liên kết không bền nhưng do tạo thành mạng lưới nên 
trở nên bền. 

Nhờ sự tạo thành liên kết cầu hidro, qua nguyên tử hidro mà nước có thể liên kết với các 
phần tử khác mang điện tích. Mà thường xuyên nhất là nguyên tử hidro của nước liên kết 
với nguyên tử nitơ hay oxi trong phân tử protein hay chất khác. Khi đó phân tử nước trở 
thành một thành phần cơ cấu trong phân tử protein. , 

Tính chất của thực phẩm không chỉ phụ thuộc vào lượng nước chứa trong đó mà vào 
trạng thái liên kết của chúng trong thực phẩm : ở dạng tự do hay ở dạng liên kết. Trạng thái 
liên kết của nước trong thực phẩm rất quyết định đến chế độ xử lý và bảo quản thực phẩm 
trong quá trình sản xuất, ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. 

a) Nước tự do, là nước ở dạng các hạt nước trong thực phẩm. Trong rau quả, thịt, cá tươi 
chúng chứa trong chất chiết xuất của tế bào — dịch nội bào và gian bào, là môi trường hoà 
tan các chất. Trong các sản phẩm khô (chè, cà phê, sữa bột và bánh kẹo) chúng chứa trong 
các đa mao quản (có d > 10 cm). Nước bám trên mặt ngoài làm ẩm ướt các thực phẩm 


23 


cũng là dạng nước tự do. Trong nước tự do thường chiếm 2/3 lượng nước có trong thực 
phẩm tươi, chúng dễ dàng tách khỏi thực phẩm khi đun, sấy, đem làm lạnh đông, thậm chí 
có thể tự mất đi trong khi bảo quản và vận chuyển khi độ ẩm trong thực phẩm lớn hơn độ 
ẩm cân bằng. Tỷ trọng của nước tự do gần = I, nhiệt độ đóng bảng gần O°C, các. vi sinh vật 
có thể sử dụng được nước này trong quá trình sống. Vì vậy tách hết nước tự do (bằng 
phương pháp sấy hay lạnh đông, hấp phụ) cũng là một biện pháp bảo quản thực phẩm rất 
phổ biến. Vì mất nước tự đo sẽ mất đi môi trường cho các vi sinh vật và enzim hoạt động. 

b) Nước liên kết, là nước ở trạng thái liên kết với các cấu tử khác ở dạng liên kết vật lý hay 
liên kết hoá học. 

Nước liên kết ở dạng vật lý bao gồm : liên kết hấp phụ, liên kết thẩm thấu, liên kết trong 
các vi mao quản và liên kết tỉnh thể. 

~ Liên kết hấp phụ : các phân tử hữu cơ, đặc biệt là các hợp chất cao phân tử ở dạng keo 
như các protein, các chất pectin — mạch bên của các phân tử của chúng có chứa nhiều nhóm 
ưa nước như cacboxin (COOH), amin (NH,), hidroxit (CON) v.v... có thể tập trung một 
cách mạnh mẽ các phân tử nước quanh mình. Tính trung bình một phân tử protein có thể 
liên kết tới 1000 phân tử nước tạo thành vỏ hidrat hoá bảo vệ quanh hạt keo. 

~ Liên kết thẩm thấu còn gọi liên kết cấu trúc hay liên kết trương nở vì tính chất lưỡng 
cực của các phân tử nước nên chúng bị các ion hay các gốc mang điện của các đại phân tử 
hấp dẫn và tạo thành vỏ nước bảo vệ xung quanh chúng. Các ion có khả năng hidrat hoá 
khác nhau tức là giữ nước khác nhau. 

— Liên kết trong các vỉ mao quản do sự chênh lệch áp suất giữa bên ngoài và bên trong 
các vi mao quản (bên ngoài lớn hơn bên trong) có đường kính <10'° cm. Đường kính càng 
nhỏ, chênh lệch áp suất càng lớn và lượng nước trong vi mao quản càng khó tách ra. 

— Liên kết tỉnh thể cũng gần giống như liên kết hấp phụ, các phân tử nước liên kết với 
các phân tử khác để tạo thành tinh thể. Ví dụ, tính thể đường glucozơ C,H;;O,. H,O, lactozơ 
C¡;H,,O,,.H/O, cũng giống như ta thường gặp ở một số phân tử hợp chất vô cơ : 
CuSO,.5H,O, CaCI,.6H,O. ỷ 

Nước liên kết vật lý nói chung là liên kết bên với nguyên liệu. Trong liên kết vật lý thì 
liên kết hấp phụ là loại liên kết bên hơn cả. Để tách nước liên kết vật lý khỏi nguyên liệu 
cần tiêu hao một lượng năng lượng lớn. Nước liên kết vật lý là một dung môi kém, các vi 
sinh vật không sử dụng được, đóng băng ở nhiệt độ rất thấp (—50 đến -70°C). Khi sấy khô 
các thực phẩm để bảo quản người ta chỉ cần tách một phần nước liên kết vật lý. 

¬ Nước liên kết hoá học là bền hơn cả. Nó không bị mất đi khi sấy mà chỉ có thể bị mất 
đi bằng con đường tạo ra các phản ứng hoá học hoặc đem đốt cháy, tức là khi các chất liên 
kết hoá học với nước bị phá huỷ. 

Ví dụ sự kết hợp 2 axit amin để tạo dipeptit và nước. 


R Oo .H R 5S 


J 1 |] 
HN —C— C— OH+HN — C —C— OH —> 


24 


¿8t . XỔ 


Š 


Hoặc phản ứng oxi hoá đường gìucozơ (hô hấp rau quả tươi) 

C;H;;O, + 6O; —> 6CO; + 6H,O 

Trong rau, quả, lá... nước phần lớn ở dạng tự do (90 + 95%), chỉ còn rất ít ở dạng liên 
kết (5 + 10%), vì vậy khi sấy đến còn 5 + 10% ẩm không lâu lắm. Nhưng sau đó muốn có 
độ ẩm thấp hơn phải dùng những phương pháp tách nước đặc biệt. Khi làm lạnh đông đến - 
SC có thể làm kết tỉnh 90% nước trong nguyên liệu, nhưng số nước còn lại phải -40°C, - 
5ŒC. 

Trong các loại hạt cốc bảo quản, nước chủ yếu là ở dạng liên kết. 

Nước liên kết chủ yếu có chức năng bảo vệ các cấu trúc của tế bào, duy trì hệ keo ở 
trạng thái phân tán, trong khi nước tự do là yếu tố cho tất cả các quá trình sinh hoá cho sự 
sinh trưởng, các quá trình xảy ra trong lúc bảo quản, khi nảy mầm và hoạt động của các vi 
sinh vật. 

Trong quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm, nước có thể chuyển từ trạng thái tự do 
sang liên kết và ngược lại làm cho tính chất vật lý của thực phẩm bị biến đổi. Ví dụ, khi 
ngâm gạo hay ngâm đậu, hạt bị trương-nở lên gấp đôi thể tích lúc đầu, khi đó một phần 
nước tự do (nước ngâm) sẽ tạo liên kết, thẩm thấu với protein và tính bột và một số thành 
phần khác làm cho sản phẩm sẽ ngậm nhiều nước ở dạng bị trương nở. Ngược lại trong một 
số quá trình khác như khi nướng bánh mỳ hay khi rán giòn một số thực phẩm, một phần 
nước chuyển từ dạng liên kết sang dạng tự do (vì ẩm ở đạng tự do đã hết) làm biến đổi cấu 
trúc do mất bớt nước liên kết, sản phẩm trở nên giòn. 

Một điển hình khác của sự chuyển trạng thái liên kết ẩm trong thực phẩm khi chế biến 
là quá trình làm lạnh đông và tan giá. Khi làm lạnh đông, ngoài nước tự do có một phần 
nước liên kết bị đóng băng, tức là tạo các tính thể nước ở trạng thái tự do nhưng khi làm tan 
giá chậm thì một phần nước tự do ở tỉnh thể đóng băng lại chuyển sang dạng liên kết. 
Nhưng việc chuyển ngược chiều này không triệt để và không theo đúng quy luật như khi 
chuyển xuôi nên cấu trúc sản phẩm có bị thay đổi và lượng nước tự do thừa sẽ chảy ra ngoài 
làm giảm chất lượng sản phẩm. 

Trong các quá trình thuỷ phân thường gặp ở sản xuất để chuyển protein thành các axit amin 
(sản xuất nước chấm), tỉnh bột thành đường (sản xuất đường glucozơ), chất béo thành glixerin + 
axit béo (sản xuất xà phòng), nước ở đạng tự do đã được trở thành dạng liên kết hoá học. 

Mỗi loại thực phẩm có khả năng giữ nước khác nhau tuỳ theo cấu tạo của thực phẩm và 
dạng nước liên kết được tạo thành trong thực phẩm đó. Ví dụ, các nguyên liệu thực vật tươi 
có 95% nước là ở dạng tự do (khoai sắn, rau quả) nên khả nãng giữ nước kém, so với những 
nguyên liệu thực vật khác (ngô, thóc) trong đó thành phần nước chủ yếu còn ở dạng liên kết. 
Mỗi thực phẩm phần lớn quá trình nhả và hút ẩm không trùng nhau, tức là khả năng giữ ẩm 
không phải là cố định, khả năng hồi phục cấu trúc không phải là hoàn toàn. Tuỳ theo độ ẩm 
và nhiệt độ của môi trường không khí xung quanh mà sản phẩm có thể bay hơi nước hoặc 
hấp phụ thêm ẩm. Khi điều kiện độ ẩm trong sản phẩm và môi trường xung quanh ở một 
tương quan nhất định thì sản phẩm thực phẩm ẩm không mất đi và cũng không thêm vào gọi 
là độ ẩm cân bằng. Nước trao đổi này ở trong sản phẩm có thể ở dạng tự do hoặc dạng liên 
kết. Ứng dụng tính chất độ ẩm cân bằng của mỗi sản phẩm khác nhau, tuỳ theo điều kiện 
đóng gói và bảo quản mà người ta sấy đến độ ẩm nhất định. Vấn đề liên kết ẩm và độ ẩm 
cân bằng cần được chú ý trong quá trình sấy và bảo quản thực phẩm. 

Các liên kết ẩm hoá học không bị ảnh hưởng trong quá trình sấy. Còn nước ở các dạng 


25 


liên kết khác đều có thể bị mất đi khi sấy. Trước hết là mất đi nước tự do trên bể mặt thực 
phẩm rồi đến ở các mao quản lớn (đ>I0'Š cm), đến nước tự do trong dịch bào, rồi trong các 
vi mao quản. Nước liên kết hấp phụ mất đi sau nhất. Nước liên kết thẩm thấu (hay còn gọi 
liên kết cấu trúc) mất đi liên tục trong toàn quá trình sấy vì ẩm mất đi làm cho áp suất thẩm 
thấu xung quanh vỏ hidrat không ngừng tăng lên (mà trung tâm là các ion hay hạt keo). 
Nước ở lớp vỏ hidrat càng xa trung tâm thì lực hấp dân càng yếu và dễ bị chuyển sang dạng 
tự do mà mất đi trước. 

Quá trình mất nước chỉ kết thúc khi nào sản phẩm đạt tới độ ẩm cân bằng với môi trường sấy. 

Sự mất nước của thực phẩm còn xảy rả trong nhiều quá trình khác nữa như đun nóng, 
chân, nấu, rán v.v... Khi đó vì một mặt cấu trúc bị thay đổi, mặt khác các cấu tử có khả năng 
liên kết nước như protein đã bị biến tính. 
©) Độ ẩm của sản phẩm thực phẩm mà ta thường xác định được theo phương pháp sấy khô 
đến khối lượng không đổi là tổng lượng các ẩm tự do và liên kết vật lý so với khối lượng sản 
phẩm ban đầu tính bằng phần trăm. Đối với các thực phẩm, độ ẩm là một chỉ tiêu chất lượng 
quan trọng. Thấp hơn hay cao hơn quy định đều là không tốt. 

Ẩm nhiêu trong các sản phẩm khô làm cho sản phẩm dễ bị hư hỏng do vi sinh vật. Ẩm 
ít sản phẩm vừa bị mất khối lượng không lợi vẻ mặt kinh tế, vừa tạo ra sự mất bình thường 
về hình thức và khẩu vị tự nhiên. 
1.2.2.2. Các chất khô : Ngoài thành phần nước, các chất còn lại trong thực phẩm đều là 
thành phần của chất khô ~ gluxit, protein, lipìt, axit hữu cơ, tanin và chất màu, glucozit, chất 
thơm, viamin, fitonxit và fecmen. Tuy nhiên theo những phương pháp thông thường khi xác 
định tổng các chất khô của các thực phẩm thì các chất màu, chất thơm, fitonxit, axit bay hơi 
và fecmen vì số lượng ít nên ít được phản ánh vào trong kết quả. Chúng ta chỉ có thể có 
những kết quả chính xác khi xác định chúng riêng biệt rồi cộng lại. Tuy nhiên trong thực tế 
ít khi làm như vậy kể cả những trường hợp cần làm chính xác. Đó là vì trong thực tế không 
yêu cầu độ chính xác cao đến thế, mặt khác sự sai khác về lượng chất khô có thực giữa các 
mẫu thực phẩm thường còn lớn hơn sai số đó nhiều. Về mặt kỹ thuật, tuỳ theo mỗi loại thực 
phẩm mà có những phương pháp xác định khác nhau. Phương pháp tỷ trọng kế dùng cho 
thực phẩm lỏng đơn chất (ví dụ xác định nồng độ muối, nồng độ đường trong nước) ; 
phương pháp đo khối lượng riêng dùng cho thực phẩm rắn ; phương pháp sấy khô đến khối 
lượng không đổi dùng cho thực phẩm rắn, đặc, lỏng ; phương pháp chiết quang kế, đo độ 
chiết quang của các chất hoà tan trong dung dịch - dùng cho các thực phẩm có dịch chiết 
xuất (nước rau, quả). Có khi còn dùng phương pháp đo độ dẫn điện (ví dụ một số loại cốc). 
Các phương pháp này đều không chính xác mà chỉ có tính tương đối, để dùng trong các mục 
đích kỹ thuật, cần có kết quả nhanh chóng. Nhưng sai số (sự không chính xác) có thể xảy ra 
do bản thân thiết bị đo, do quá trình tiến hành đo và do sự quan sát. 

Kết quả đo độ khô của cùng một thực phẩm bằng phương pháp khác nhau nhiều khi 
không giống nhau, cho nên trong mỗi trường hợp phải thực hiện theo một phương pháp quy 
định. Thường quy định là các phương pháp trọng tài hay phương pháp chuẩn. 

Đối với thực phẩm và trong sản xuất thực phẩm, độ khô là một chỉ tiêu quan trọng đánh 
giá chất lượng của nguyên liệu và thành phẩm, xác định điểm kết thúc của một quá trình gia 
công. Ví dụ khi sấy hay cô đặc các thực phẩm. Tiêu hao nguyên liệu cho đơn vị thành 
phẩm, năng suất thiết bị, thời gian thực hiện quá trình, tiêu hao năng lượng và chất lượng 
của sản phẩm phụ thuộc nhiều vào độ khô ban đâu của nguyên liệu. Sản xuất cà chua cô đặc 


26 


độ khô 30% từ nguyên liệu cà chua hồng độ khô 5,5% thì khối lượng thành phẩm tăng 15% 
so với nguyên liệu cà chua múi độ khô 4,5% khi cùng một lượng nguyên liệu. Ngoài ra còn 
tiết kiệm nhiều mặt, nâng cao hiệu suất cây trồng, tiết kiệm vận chuyển và kho tàng bảo 
quản, nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị, tiết kiệm nhiên liệu. 


Độ khô của các thực phẩm khác nhau rất nhiều tuỳ theo mỗi loại, do tính tự nhiên hay 
do quy định của sản xuất. 


a) Sự tạo thành các hợp chất hữu cơ trong nguyên liệu thực vật 

Quá trình tiêu thụ khí cacbonic và nước ở các cây xanh dưới tác dụng của năng lượng 
ánh sáng mặt trời để tạo ra các hợp chất hữu cơ gọi là quá trình quang hợp. Quá trình này là 
nguồn gốc chính của sự tạo thành các hợp chất hữu cơ trên trái đất. Nó cũng là nguồn duy 
nhất tạo ra oxi tự do trên hành tính của chúng ta. 

Cây hút nước từ trong đất ẩm truyền đến các lá xanh. Khi quang hợp tức là khi có tác 
dụng của ánh sáng mặt trời, năng lượng ánh sáng với sự tham gia của clorofin được dùng 
vào việc phân ly nước thành hidro và hidroxin, đồng thời clorofin hấp thự cacbonic trong 
không khí, hidro sẽ khử cacbonic tạo ra đường hexozơ rồi tạo tỉnh bột sơ cấp, oxi thoát ra 
khí quyển : 

4 H,O —> 4(H) + 4(OH) 
4£) + CO, — (CH;O) + H;O 
4(OH)  2H,O+O, 


2 H,O + CO; — (CH,O) + O, + H;O 
—> CH;O, —> (CH,O,), 
hexozơ tinh bột 

Quá trình phân huỷ nước và hấp thụ cacbonic phải tiến hành bằng clorofin dưới ánh 
sáng. các quá trình sau không cần ánh sáng và clorofin. 

Các sản phẩm quang hợp sơ cấp sẽ biến đổi tiếp tục tạo ra các thành phân hoá học đa 
dạng của thực vật dưới tác dụng của các hệ thống men. Chất đạm và chất khoáng vào cây do 
hệ thống rễ hút từ đất qua các quá trình dị hoá và đồng hoá phức tạp, được tác dụng của các 
vi khuẩn và men, biến thành thành phần của rau quả. 

Một phần đường tổng hợp được từ cacbonic trong không khí ở phần xanh của cây trong 
quá trình quang hợp, được chuyển xuống rễ cây. Ở đây, đường bị phân huỷ và tạo thành axit 
pưuvic (CH;CO COOH) theo chu trình Crep. Axit piruvic liên kết với cacbonic trong đất để 
tạo thành axit oxalaxetic : 

CH;CO COOH + CO; => HOOCCH;COCOOH 


từ axit oxalaxetic tiếp tục chuyển thành các axit malic, xitric và các axit hữu cơ khác. Các 
axit hữu cơ chuyển về lá cây, ở đó chúng được dùng trong quá trình quang hợp để tạo thành 
các hợp chất gluxit, các axit amin và các thành phần khác nữa chuyển về quả. Trong quả lại 
tiếp tục quá trình đồng hoá tạo ra disaccarit, tỉnh bột bậc hai, chất đạm, chất béo và các 
thành phần hữu cơ khác. Đồng thời vẫn còn giữ một phần monosaccarit ở dạng tự do. 

Động vật không thể tổng hợp các chất hữu cơ từ không khí và nước mà phải sử dụng các 
chất hữu cơ sẵn có, tức là từ nguồn gốc thực vật. 
b) Các chất khoáng : Trong thực phẩm có tới trên dưới 60 các chất khoáng khác nhau. 
Chúng ở dạng các muối của các axit vô cơ và hữu cơ liên kết với các hợp chất hữu cơ cao. 


27 


pIần tử. Ví dụ magiê có trong phân tử clorofin, sắt có trong phân tử hemoglobin, coban có 
trong vitamin B,;, photpho, lưu huỳnh có trong một số protein. Các liên kết này ở dạng hoà 
tan hoặc không hoà tan trong nước nhưng tất cả đều không phân ly thành ion kim loại, vì 
vậy khi xác định hàm lượng kim loại cần phải phá huỷ các liên kết này. Khi đốt cháy sản 
phẩm hoàn toàn, các chất khoáng sẽ còn lại ở dạng tro — dạng các oxit. Vì vậy để xác định 
tổng các chất, người ta thường theo phương pháp đốt cháy mẫu thực phẩm ở nhiệt độ vừa 
phải đủ cháy hết hợp chất hữu cơ (khoảng 400 đến 500°C), rồi cân lượng tro còn lại. 

Chất khoáng có trong tất cả các thành phần của cơ thể người, chiếm khoảng 5% khối 
lượng cơ thể (2 + 3kg). Là chất cấu tạo ở trong thành phần tất cả các tế bào và mô của cơ 
thể. Trong xương chiếm 83% tổng lượng chất khoáng. Ngoài trong Xương và răng, vai trò 
của chất khoáng trong việc trực tiếp tạo thành các mô không lớn lắm. 99% lượng canxi, 
80 + 85% photpho và gần 70% magiê của cơ thể tập trung trong xương. 

Chất khoáng có ý nghĩa lớn lao tham gia vào các quá trình chuyển hoá vật chất và tất cả 
các quá trình sinh lý của cơ thể, đặc biệt là quá trình hô hấp, quá trình hoạt động của các 
men, duy trì áp suất thẩm thấu, ổn định pH, đảm bảo sự bình thường cho các hoạt động sinh 
lý và thải độc v.v... Chất khoáng có trong thành phần của các fermen, hoocmon và vitamin. 

Các chất khoáng có rất ít trong thực phẩm : đường 0,03%, bột 0,5 + 1,9%, rau quả 0,3 + 
1,5%, thịt cá 0,7 + 1,9%. Chúng chứa với lượng khác nhau ở các phần khác nhau của thực 
phẩm. : 

Tuỳ theo lượng chứa của từng chất khoáng trong các thực phẩm nói chụng mà gọi 
chúng là các nguyên tố khoáng đa lượng, vi lượng hay siêu vi lượng. Có một số chúng 
không rõ rệt về ranh giới (ví dụ như sắt). 

Nguyên tố đa lượng thường là Na, K, P, Ca, Mg, CI, S, Sĩ, Fe v.v... Lượng biểu thị các 
nguyên tố đa lượng trong thực phẩm là g% hay mg%. Nguyên tố vi lượng thường là Ba, B, 
Br, I. Co, Mn, Cu, Mo, As, Pb, Zn v.v... Nguyên tố siêu vì lượng thường là các nguyên tố 
phóng xạ như U, Ra, v.v... Nguyên tố siêu vi lượng có lượng chứa trong thực phẩm rất ít nên 
thường chỉ biểu thị bằng y% (1y = 0,001 mg) trên kg sản phẩm. Ví dụ hàm lượng kim loại 
trong một số thực phẩm nguồn động vật : Cu 1 — 1Ömg/kg, Co 0,5 — 0,06mg/kg, Zn 5 — 
1Ômg/kg, As < Img/kg, I < 0,05mg/kg. Trong hoa quả, hàm lượng các nguyên tố đa lượng 
như sau (tính bằng mg%) P : 30-100, Mg : 3-15, K : 25-60, Na : 30, Ca : 25, Fe : 1,2. Hàm 
lượng các nguyên tố vi lượng (tính bằng mg/kg) : Mn : 10, Cu : 0,5, AI: 2, Pb: 0,01, Ba : 
0,001, 1 : 1/2. Nhìn chung, các nguyên tố vi lượng thường có nhiều trong các loại nước quả 
ép, trứng, thịt, cá và một số loại rau. Tôm chứa nhiều đồng, cá biển, cua, ốc, hến, trứng, 
hành chứa nhiều iot. . 

Chất khoáng đa lượng tham gia vào cấu trúc mô và tế bào. Chất khoáng vi lượng tham 
gia quá trình sinh lý và chuyển hoá nội tại. Thực phẩm phải đảm bảo cung cấp đủ muối 
khoáng cho cơ thể. Trong thực phẩm động vật, tổng lượng chất khoáng cao hơn trong thực 
vật. Trong rau quả, tuy muối khoáng không nhiều nhưng thành phần đầy đủ hơn và thành 
phần các vì lượng cao hơn trong nhiều loại nguyên liệu khác như thịt, cá và các loại cốc, 
đồng thời chúng ở dạng cơ thể dễ hấp thụ. 

= Khi thiếu canxi, trẻ em cồi xương chậm lớn. Xenlulozơ nhiều có thể cản trở sự hấp 
thụ canxi. Vitamin nhóm D có tác dụng thúc đẩy sự hấp thụ canxi trong cơ thể. Canxi có 
nhiều trong thực phẩm động vật như thịt, cá, sữa và cả nguồn thực vật như đậu, cà rốt, rau 
đến v.v... từ 20 — 100mg%. Điều tra khẩu phần ăn của nhân dân hai miễn nước ta thấy đều 


28 


at 


thiếu canxi, có khoảng 400 đến 500mg so với nhu cầu là 800mg cho một người/ngày. Lý do 
chính vì phương pháp nấu thủ công gia đình không nhừ xương nên phải bỏ không ăn được. 
Thí nghiệm cho thấy nếu nấu cá nguyên con cho đến chín vừa phải thì chỉ 0,2 đến 0,3% 
chất khoáng tan vào nước. Nhưng nếu đun sôi 2 giờ thì cũng chỉ đạt 0,4%. Vậy nên để tăng 
lượng canxi hữu ích các món ăn có xương cần nên ninh cho nhừ xương hoặc xay nghiền nhỏ 
cả xương để có thể ăn cả xương được. Hoặc các nguyên liệu thực phẩm giàu canxi (như đầu 
cá chẳng hạn) nên chế biến thành các món canh chua vì trong môi trường axit đễ hoà tan 
chất khoáng. : 

— Natri và kali cũng có trong thành phần tất cả các mô động vật. Kali thường đủ sẵn 
trong thức ăn theo nhu cầu con người vì muối kali rất cần cho phát triển cây trồng. Muối 
kali chiếm 50 đến 70% tổng các muối trong thực vật. Thực phẩm nguồn gốc động vật, 
đặc biệt là nguồn thực vật đều thiếu natri theo nhu cầu con người vì muối đó cây không 
cần nhiều. Một người cần 10 + 15g muối natri một ngày. Gia súc cũng cần muối natri 
như người. 

— Magiê chứa nhiều trong thực phẩm gốc thực vật, ít có trong động vật. Magiê tuy cơ 


- thể cần không nhiều nhưng cùng với canxi nó có trong tất cả các mô và cơ quan làm tăng 


hoạt tính một số men, tham gia chuyển hoá gluxit, cần cho tạo rãng. Tuy nhiên nếu nhiều 
MẸg trong máu (đặc biệt là ở động vật ăn cỏ) gây hiện tượng “Mê magiê” (buồn ngủ), còn 
khi thiếu sẽ gây bệnh "têtania". Khó tính, mất bình tĩnh và ăn mất ngon. Nhưng thường thì 
Mg có trong thức äãn đủ cho nhu cầu con người và gia súc. 

— P chứa nhiều trong trứng, sữa và các loại cốc. 

— CI thường ở dạng liên kết với Na, K và Ca. 

— Fe có trong thành phần hemoglobin của hồng cầu (2/3 lượng Fe cơ thể là ở trong máu) 
làm nhiệm vụ vận chuyển oxi và CO,. Hồng cầu chỉ tồn tại trong vòng 3 tháng, do đó để tạo 
hồng cầu mới cần đảm bảo cho cơ thể hằng ngày trung bình 15mg Fe. Lượng Fe chứa trong 
một số thực phẩm như sau : 


Tiết : 52mg%. Vừng, đậu tương : lŨmg%. 
Trứng : 7mg%. Đu đủ chín : 2,6mg%. 

Thịt cá : l,5mg%. Sữa : 0,lmg%. 

Đậu xanh :48mg®%. Lương thực : 2,5mg%. 


Rau muống, giá đậu xanh : 1,4mg%. 

Như vậy là trong sữa, lượng Fe rất ít. Trẻ em sau 6 tháng cần phải cho ăn sữa + lòng đỏ 
trứng. 

— 1, có trong phân tử tirozin — loại hoocmon do tuyến giáp trạng sinh ra. Thiếu I; có thể 
phá huỷ hoạt động chức năng của tuyến giáp trạng và gây bệnh bướu cổ, đẻ ra thai đã chết 
hoặc bị chết sau khi đẻ. Ở gia súc thì lông và da mất bóng. Ở các vùng đất đen lượng ], 
thường cao hơn vùng khác. Vùng bờ biển cao hơn vùng núi (cá biển chứa 6320 mg I,/kg). 

Nguồn iot trong thiên nhiên là các đại dương, từ đó các liên kết iot chuyển vào khí 
quyển bằng các hạt bốc theo hơi nước tới mọi lục địa. : 

— F có tác dụng quan trọng đối với răng. Không đủ, răng sẽ không chắc, quá nhiều men 
răng sẽ lốm đốm, bề mặt răng không bằng phẳng. Khi ở vùng nhiều khí F (gần nhà máy 
supe photphat) cần nghĩ đến nguyên nhân thừa flo để có chế độ ăn uống thích hợp. 

~ Co đóng vai trò quan trọng. Thiếu Co cơ thể thường mỏi mệt, không muốn ăn và 


29 


chóng gầy và giảm trọng nhanh, có khi bị ỉa chảy. Lượng hồng cầu và hemoglobin trong 
máu giảm. Co đóng vai trò quan trọng trong sinh sản. Thiếu Co cơ thể giảm mức độ tạo ra 
vitamin Bị;. Nông độ Co quá cao kìm hãm chức năng vi khuẩn giảm tổng hợp vitamin nhóm 
B và giảm sự đồng hoá sắt trong cơ thể. 

— Cù thiếu gây nên phá huỷ trao đổi chất và tạo máu. Phát sinh sự còi cọc ở trẻ em, mất 
tính ngon miệng. Thiếu trầm trọng thường xuyên có thể gây bệnh động kinh. Cu ảnh hưởng 
đến sự trao đổi chất khoáng trong xương, xương trở nên mềm nhẹ. Giảm chức năng sinh 
sản. Đồng có ít trong thực vật vì đồng liên kết chặt chẽ với hợp chất than bùn mà cây khó 
hấp thụ. Cu trong thịt cá nhiều hơn trong rau quả. 

—Mhn có trong thành phần nhiều enzim khác nhau hoặc tăng cường hoạt động của chúng 
và ảnh hưởng quá trình tạo máu. Mn còn ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản, thiếu sẽ gây hiện 
tượng rụng trứng thất thường ở động vật. 

Tóm lại mỗi chất khoáng đều đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong sinh lý bình 
thường của con người. Thực phẩm phải đảm bảo cung cấp đủ cho nhu cầu đó. Tuy nhiên 
nếu thừa sẽ không có lợi. Một số nguyên tố vi lượng nếu thừa nhiều sản phẩm sẽ trở nên 
độc. Ví dụ sản phẩm có thể gây đầu độc nếu trong lkg chứa Cu : 0.03g, Zn : 0,4g, chì : 0,3g, 
As:0,01g. 

Các muối kim loại còn có những vai trò khác trong các quá trình sản xuất. Cu xúc tác 
quá trình oxi hoá vitamin C; Fe, Cu, Sn gây sự thay đổi màu của các sản phẩm : 

Fe + tanin => tanat màu đen xám. 

Šn + fanin —> màu hồng. 

Cu + clorofin —> sản phẩm màu xanh rực rỡ. 

Fe + § (có trong thịt gia cầm) —> sulfua Fe màu đen. 

Các tác dụng gây biến màu sản phẩm của các kim loại cần được chú ý trong sản xuất. 

Các kim loại nặng có trong thực phẩm quá quy định chủ yếu do từ thiết bị chế biến 
chuyển vào, hoặc có khí do thuốc trừ sâu, nấm bệnh và diệt cỏ dùng trong nông nghiệp 
chuyển vào. 

Đối với các sản phẩm thực phẩm thường quy định hàm lượng kim loại nặng tối đa cho 
phép như sau (mg/kg sản phẩm). : 

As :0,5 + 1, trung bình 1. 

Pb: 0,5 + 3, trung bình 2. 

Cu : 5 + 50, trung bình 10. 

Zn : 5 + 50, trung bình 20. 

Ằn: 25 + 250 trưng bình 200. 

Sản phẩm chứa kim loại nặng quá lượng quy định này không cho phép sử dụng trong 
thực phẩm, vì chúng gây độc đối với cơ thể. 
©) Các chất giuxit. Trong các thực phẩm nguồn gốc thực vật thành phần chủ yếu của chất 
khô là gluxit, đồng thời với một lượng nhỏ nó có trong hầu hết các loại thực phẩm nguồn 
gốc động vật. Trong một số thực phẩm, thành phần hầu hết là gluxit như đường, tỉnh bột các 
loại cốc v.v... Trong gạo, ngô, rau quả 90% chất khô là gluxit. Gluxit là nguồn cung cấp 
năng lượng quan trọng cho cơ thể (> 60%) đông thời cồn là chất dự trữ năng lượng cho cơ 
thể nằm ở trong gan và máu. Chất gluxit hiện cung cấp trên 80% nhiệt lượng khẩu phần ăn 
của nhân dân ta. Về mặt kinh tế thì khẩu phần ăn nhiều gluxit sẽ đảm bảo. 


30 


Tà 


Thành phần của gluxit, nói chung (trừ ramnozơ và một vài trường hợp) có thể biểu 
diễn theo công thức hoá học là C,(H;O)„. Gluxit được tạo thành trong thực vật trong quá 
trình quang hợp tiến hành ở các phần xanh của cây (lá, thân và quả cây) với sự tham gia 
của clorofin, sử dụng CO; trong không khí, nước trong đất và năng lượng của ánh sáng 
mặt trời. 
clorofin cây xanh 
ánh sáng mặt trời 

Ánh sáng mặt trời là yếu tố tạo ra mọi thứ thức ăn cho con người. Có ánh sáng mặt trời 
mới có thực vật nuôi sống gia súc, mới có thu hoạch mùa màng. Những cái đó đảm bảo thức 
ăn cho con người. Tất nhiên ánh sáng mặt trời còn là nguồn duy nhất để tạo ra và duy trì 
mọi hoạt động của thế giới sinh vật trên trái đất, tạo ra mọi hiện tượng của thiên nhiên. Nhà 
vật lý học Liên Xô (cũ) Landao đã nói, nếu thu lại được các hạt của dòng phôtôn ánh sáng 
thì Ig ánh sáng mặt trời đang chiếu trên trái đất này giá 5 triệu rúp. 

Các hợp chất gluxit chia ra ba nhóm chính : monosaccarit còn gọi là đường đơn, 
oligosaccarit còn gọi là đường kép (kép 2 và 3) và polisaccarit còn gọi là đường đa. 

Đường đơn là cấu tạo cơ sở của các glụxit, nó không thể thuỷ phân để đến một đường 
đơn giản hơn mà chỉ có thể bị phân huỷ. Ngược lại liên kết của các đường đơn với nhau cho 
ta các gluxit phức tạp. 

Đường kép và một số đường đa là thành phần của các thực phẩm khi vào cơ thể dưới tác 
dụng của các men tiêu hoá trong dịch tiêu hoá sẽ bị thuỷ phân thành đường đơn glucozơ, 
fructozơ, galactozơ thấm qua màng ruột vào máu đến khắp nơi của cơ thể. 

Ngay khi nhai men amilaza trong nước bọt biến tính bột thành đường mantozơ. Quá 
trình được tiếp tục ở đạ dày và ở ruột non. Cũng ở ruột non tiếp tục xảy ra các quá trình 
chuyển các disaccarit thành các monosaccarit : 

Mantozơ———— Gilucozơ 
mantaza 


6 CO; + 6 H,O C,H„O,+6O, 


Lactozơ _ÌACI3Z4_ ` Galactozơ 


Saccarozơ BÉ2Sb<CsEcasg Glucozơ + Fructozơ 
và chuyển qua thành ruột non vào máu. 

Quá trình tiêu hoá chất bột tiến hành từ từ — khoảng 4 giờ và lượng đường bổ sung cho 
máu cũng từ từ. Nếu đã là các đường đơn hay kép thì sự chuyển rất nhanh. Đường monozơ 
có tác dụng nuôi các cơ quan tổ chức hoạt động của cơ thể, đặc biệt là hệ thần kinh. Khi 
thiếu đường trong máu (do bệnh đái đường) thì ở não bị thiếu oxi gây hiện tượng đói oxi ở 
não (đói lả) vì não dùng oxi tốn gấp 30 lần các cơ. 

ˆ— Monosaccarit : Trong các thực phẩm thường gặp hai loại monosaccarit là pentozơ 
(C2H,¿O;) và hexozơ (C;H,;O,). 

+ Pentozơ (arabinozơ, kixilozơ, ribozơ, dezoxiribozơ) trong thực phẩm nguồn gốc thực 
vật chủ yếu ở dạng các anhidrit với công thức tổng quát (C;H;O,)„ khi thuỷ phân sẽ cho 
đường pentOzơ : 

(C;H;O,), + nH;O —> nC;H,,O; 


Trong rau quả các đường pentozơ có rất ít ở đạng tự đo (0,3 + 1% khối lượng chất khô). 
Pentozơ có nhiều trong cám (16,6%), kê (6,4%) và một vài loại rau (đến 3%). 


31 


Pentozơ cũng có vị ngọt nhưng không có giá trị trong thực phẩm vì trong địch tiêu hoá 
của người không có loại enzim xúc tác quá trình thuỷ phân đó. 

Các dường pentozơ có tính khử. Do đó khi xác định đường theo phương pháp Bectran là 
có đi vào kết quả song thường ít ở dạng tự do nên không đáng kể. 

+ Hexozơ (glucozơ, fructozơ, galactozơ, mannozơ, socbozơ) trong các thực phẩm có thể 
ở dạng tự do hoặc liên kết trong thành phần các chất hữu cơ phức tạp. Ví dụ glucozơ có 
trong thành phần của phân tử glicozen, tỉnh bột, saccarozơ và xenlulozơ. Fructozơ có trong 
thành phần của inulin và saccarozơ. Các đường hexozơ có khả năng hút ẩm rất cao đặc biệt 
là fructozơ (trừ glucozơ), hoà tan trong nước, vị ngọt và có thể bị nấm men và vị khuẩn 
lactic thuỷ phân. 

+ Glucozơ chứa ở dạng tự do trong mật ong (36%), trong rau quả (0,4+7%), trong máu 
động vật và người (0,1%). Glucozơ đóng vai trò quan trọng trong trao đổi chất và tạo các 
liên kết phức tạp trong cơ thể sống (di- và polisaccarit, các glucozit). Ở đạng tỉnh khiết 
glucozơ tạo tỉnh thể với một phân tử nước (C2H,;O,. HO). Trong công nghiệp hiện nay sản 
xuất glucozơ bằng phương pháp thủy phân tỉnh bột. 

+ Ƒructozơ chứa chủ yếu trong nước ép rau: quả (đến 7,2%) trong mật ong 37%. 
Eructozơ thường có cùng với glucozơ và saccarozơ. Giống như glucozơ, fructozơ có thể bị 
oxi hoá và khử. 

— Oligosaccarit. Oligosaccarit thường gặp trong các thực phẩm là : các disaccarit 
(C;H;;O,j) như saccarozơ, mantozơ, lactozơ và trisaccarit (CH;;O¿¿) như rafinozơ, 
trifructozơ. l 

+ Šaccarozơ hay gọi là đường thường. Công nghiệp sản xuất đường-saccarozơ từ mía 
hay củ cải đường. Ngày nay sản lượng đường saccarozơ thế giới là 75 triệu tấn trong đó hai 
phần ba là sản xuất từ mía. Đường saccarozơ có trong nhiều loại thực phẩm. Một số rau quả 
thành phần chủ yếu là saccarozơ (tới 10%). Mật ong có 2% saccarozơ. Thí nghiệm cho thấy 
đường saccarozơ có tính ức chế rất mạnh việc tổng hợp vitamin B, trong cơ thể. Dùng đường 
thường quá nhiều không có lợi, nhất là đối với lao động nặng vì nếu bổ sung B, không đủ 
khi chuyển hoá gluxit sinh urê dễ tăng mệt mỏi (urê nhiều sinh phù). Ngoài ra nếu ăn nhiều 
đường quá trong một lúc lượng đường trong máu tăng lên đột ngột đến 200 - 400mg% (giới 
hạn là 80 — 120mg%) tế bào tuy sẽ không tạo đủ lượng insulin làm cho việc chuyển đường 


ølucozơ thành glicozen để dự trữ ở gan và cơ bị giảm, thận sẽ làm việc quá tải và đường 


theo nước giải ra ngoài. 

Saccarozơ không có tính khử. Khi bị lên men nó biến thành rượu qua fructozơ và 
glucozơ. Khi đun nóng với axit loãng hoặc bị tác dụng của men, saccarozơ thuỷ phân thành 
tmonosaccarit - hỗn hợp đường khử gồm glucozơ và fructozơ. Đường khử có khả năng kết 
tình kém so với đường saccarozơ cho nên được dùng để thay một phần đường thường trong 
sản xuất nhiều thực phẩm ngọt như các loại sữa đặc, mứt cô để chống kết tủa đường. Khả 
năng hút ẩm của đường khử cao. Trong sản xuất bánh mỳ có khi cho thêm đường khử để 
chống hiện tượng bánh mau khô trong khi bảo quản. 

+ Mantozơ hay còn gọi là mạch nha. Trong mạch nha có 60% là mantozơ. Mantozơ còn 
chứa nhiều trong mật tỉnh bột, một sản phẩm của công nghiệp đường glucozơ, nó là sản 
phẩm trung gian của quá trình thuỷ phân tỉnh bột ~> glucozơ. Mantozơ còn có trong hạt nảy 
mầm. Mantozơ khi có tác dụng của axit hoặc men mantaza sẽ thuỷ phân thành 2 phân tử 


32 


glucozơ. Mantozơ có tính khử và có thể bị lên men. Trong công nghiệp, sản xuất mantozơ 
bằng phương pháp dùng men mantaza có trong thóc mầm để thủy phân tỉnh bột. 

+ Lactozơ hay còn gọi là đường sữa, có nhiều trong sữa động vật. Sữa bò tươi chứa 4— 5% 
lactozơ. Lactozơ có thể bị men sữa chua và men bia tác dụng. Khả năng này được áp dụng 
nhiều trong công nghiệp chế biến sữa. 

Các đường có độ ngọt không giống nhau. Ví dụ saccarozơ = 100 thì fructozơ = 173, 
glucozơ = 64, mantozơ = 32. 

Ngoài ra, độ ngọt của các thực phẩm còn phụ thuộc vào các thành phần khác của thực 
phẩm như muối, axit, tanin, glucozit v.v... Muối làm tăng độ ngọt của đường (mật ngọt hơn 
đường vì có chứa muối khoáng). Vì độ nhạy cảm vị của muối gần giống như đường. Thêm 
vị thứ hai có độ nhạy cảm gần giống thì độ nhạy cảm của vị đầu mạnh hơn và giữ được lâu 
hơn. Ngược lại axit, tanin, glucozit làm giảm độ nhạy cảm vị ngọt của đường. Vì vậy khi 
đánh giá về chất lượng khẩu vị, đôi khi người ta còn dùng chỉ số đường — axit tức là tỷ lệ 
phần trăm của đường trên phần trăm axit. Tuỳ theo mỗi sản phẩm mà có quy định một chỉ 
số đường — axit nhất định. Ví dụ nước quả (bưởi, cam, đừa...) khoảng 22 + 30, nước chuối, 
đu đủ 40 c 50. Đây là chỉ số dựa theo khẩu vị ưa thích của nhiều người. Dưới hoặc trên, sản 
phẩm có thể chua hay ngọt quá. Tuy nhiên chỉ số này vẫn bị thay đổi theo từng thời gian và 
ở từng địa phương. Xu hướng chung là giữ khẩu vị của nguyên liệu tự nhiên. 

Khả năng hút ẩm của các đường khác nhau. Saccarozơ và glucozơ tỉnh khiết hoá học thì 
không có tính hút ẩm. Fructozơ, đường khử (hỗn hợp bằng nhau của glucozơ + fructozơ) và 
mantozơ có tính hút ẩm cao. l 

Trong sản xuất kẹo cứng, một số bánh và mứt khô, người ta rắc phủ ngoài một lớp 
đường saccarozơ chống ẩm vì trong các sản phẩm này có nhiều đường khử. 

Khi đun đường đến nhiệt độ cao (quá nhiệt độ nóng chảy trên, 160 +190°C), đường sẽ 
bị phân huỷ, ban đầu thành anhidrit sau đó thành caramen, sản phẩm có màu đen mùi vị 
đắng gọi là phản ứng caramen hoá, hoặc phản ứng cháy đường. Phản ứng này thường gặp 
khi chế biến thực phẩm ở nhiệt độ cao : làm nước hàng, rán, nướng, sào, rang... và có khi ở 
cả quá trình cô đặc. Khi đó sản phẩm có mùi cháy khét và vị đắng. 

Trong chế biến nhiệt, một số thực phẩm nhiệt độ thường không quá 160”C cho nên phản 
'ứng cháy đường không thể xảy ra mà chỉ có thể là ở giai đoạn đầu. Việc biến màu mà ta 
thường thấy làm cho thực phẩm bị sãm hay đen là do tác dụng của đường khử và mantozơ — 
có nhóm cacboxin tự do với các axit amin ở nhiệt độ dưới 1000, gọi là phản ứng melanoidin 
giữa saccarozơ, dextrin với các axit amin. Phản ứng xảy ra tối đa nếu tỷ lệ phân tử giữa axit 
amin và đường là 1/2. 

Hai loại phản ứng caramen hoá và melanoidin rất dễ xảy ra trong các quá trình sản xuất 
thực phẩm, đặc biệt là phản ứng melanoidin, có tác dụng quan trọng đối với chất lượng thực 
phẩm. Nói chung cần tránh vì tạo màu sãm xấu cho thực phẩm, gây tổn thất đường và axit 
amin. Một số trường hợp (sản xuất nước chấm) có tác dụng tạo màu. 

Đường dễ hoà tan trong nước, đặc biệt là nước nóng và đễ bị men rượu hoá tác dụng cho 
nên cần chú ý trong sản xuất không làm giập nát nguyên liệu, không nên để lâu ở những 
điều kiện làm cho nguyên liệu chóng bị hư hao, không nên chẩn, luộc sản phẩm đã nghiền . 
thái ở trong nước mà nếu cần thì nên dùng hơi nóng. Trong sản xuất đường saccarozơ dùng 
nước nóng để trích ly nhanh đường từ trong nguyên liệu. 


3-CSLT & KTSX TP 33 


Khi bảo quản các thực phẩm ngọt có chứa đường khử (bánh mứt, kẹo) phải có bao gói 
kín chống ẩm và để ở nơi khô ráo. 

Ứng dụng khả năng đễ bị men tác dụng của đường trong sản xuất các sản phẩm muối 
chua lên men lactic và chế biến sữa chua. 

— Polisaccarir : Trong nhóm gÌuxit này bao gồm hexozan (C,H,¿O;)„ tạo thành từ các 
hexozơ, pentozan (C;H,O,), tạo thành từ các pentozơ liên kết với nhau. 


Trong hexozan gồm tỉnh bột, glicozen, inulin, Xenlulozơ, øalacatan và mannan. 


Trong pentozan gồm araban và kxilan, glactan. Araban và kxilan liên kết trong một 
nhóm gọi là hemixenlulozơ bởi vì nó luôn đi kèm với xeniulozơ, 

Như vậy là các polisaccarit chúng ta thường gặp là tỉnh bột, glicozen, inulin, xenlulozơ 
và hemixenlulozơ (bán xenlulozơ). 

+ Tinh bột. Tỉnh bột có trong nhiều loại thực vật, làm chất dự trữ ở dạng các hạt tỉnh 
bột. Tỉnh bột chứa nhiều trong hạt các loại hoà thảo (60 + 75% trong thóc, ngô) và các loại 
đậu (50 + 60% trong các hạt đậu), khoai (12 + 26%), sắn (20%) và các sản phẩm chế biến 
của chúng như tỉnh bột, khoai, sắn, ngô (85 + 87%), bột cốc (70 + 78%), trong gạo, mỳ sợi, 
bánh mỳ v.v... Trong rau và quả đều có chứa tinh bột nhưng hàm lượng nói chung ít. Quả 
chưa chín tinh bột nhiều hơn quả chín (chuối xanh 15 + 18% tỉnh bột nhưng khi chín chỉ 
còn khoảng I + 2%). Thường trong quá trình chín của quả, tỉnh bột chuyển thành đường 
(chuối, xoài, na, hồng v.v...) làm cho độ ngọt quả tăng lên, trong khi đó ở các loại rau, cốc, 
đậu (dưa chuột, rau cải, ngô, lúa, đậu...) thì đường đã chuyển thành tinh bột làm cho nguyên 
liệu để già càng kém độ ngọt. 

Tỉnh bột của tất cả các thực vật đều có cấu tạo gần giống nhau : ở dạng hạt, có nhiều lớp 
đồng tâm. Các lớp này vô là các tính thể amilopectin và trong là tỉnh thể amilozơ. Tỷ lệ 
giữa hai thành phần này trong các tỉnh bột nguồn gốc khác nhau không giống nhau, song 
thông thường amilozơ chiếm 17 + 24% và amilopectin 76 + 83%. Amilozơ phần lớn có cấu 
tạo mạch thẳng từ 200 + 1000 phân tử Blucozơ, còn amilopectin có cấu tạo phân nhánh từ 
600 + 6000 glucozơ. Amilozơ hoà tan trong nước và nhuộm màu xanh da trời với 
l,. Amilopectin trương trong nước, tạo keo, nhuộm màu đỏ tím với J. Amilozơ dễ bị đường 
hoá còn amilopectin không bị đường hoá hoàn toàn. bộ 

Tính bột không hoà tan trong nước nhưng hút ẩm được tới 30%. Độ hút ẩm của tỉnh bột 
củ cao hơn tỉnh bột hạt nên yêu cầu về độ ẩm trong các tỉnh bột thành phẩm không giống 
nhau. Tỉnh bột khoai tây không quá 20%, tỉnh bột khác không quá 13%. 

Khi thủy phân tính bột, đầu tiên ta được dextrin (dưới tác dụng của nhiệt và nước, tỉnh 
bột cũng bị dextrin hoá hay gọi là bị hỏ hoá), tiếp theo thành mantozơ và cuối cùng là 
glucozơ. Dextrin có phân tử lượng nhỏ hơn tỉnh bột, hoà tan trong nước, tốt nhất là ở 35 + 
40°C, không nhuộm màu xanh với ],. 

Để sản xuất nhiều sản phẩm dạng bột hoà tan (bột chuối, đu đủ hay các sản phẩm có 
nền tinh bột tan để làm viên tỉnh bột trong đó cần phải được dextrin hoá. 

Khi thủy phân tinh bột bằng axit (H;SO,, HCI) như khi sản xuất mật tỉnh bột ta sẽ được 
một hỗn hợp không triệt để gồm đextrin, mantozơ và glucozơ. 

Khi thuỷ phân tỉnh bột bằng men amilaza ta sẽ được dextrin và mantozơ. Quá trình này 
xảy ra khí chuẩn bị bột nhào trong sản xuất bánh mỳ. Trong công nghiệp áp dụng sản xuất 
mạch nha, glicozen hay còn gọi tỉnh bột động vật — là nguyên liệu dự trữ của cơ thể nằm 


34 


` 


trong gan và các mô cơ, giống như tỉnh bột trong thực vật cung cấp năng lượng cho cơ thể 
hoạt động. Trong thực vật thì ngô nếp chứa nhiều glicozen. Người lớn bình thường cơ thể dự 
trữ 300g glicozen, khi lao động nặng tới 400 + 500g. Chúng dự trữ ở gan 38% và ở các cơ 
44%. Mỗi giờ lao động nặng tiêu hao khoảng 100g cho nên sau 3, 4 giờ làm việc, nếu 
không ăn thêm sẽ hết năng lượng dự trữ, đường trong máu giảm thấp, ruột gan cồn cào, 
người mệt và năng suất giảm thấp. Tục ngữ có câu nhà giàu ăn ba bữa, bếp nhà khó đỏ lửa 
ba lần là câu nói rất có khoa học. Khi hết glicozen dự trữ, cơ thể phải sử dụng đến năng 
lượng dự trữ từ chất đạm và chất béo là 2 nguồn dự trữ quý giá xây dựng cơ thể. Năng lượng 
này đắt hơn hai chục lần so với năng lượng chất bột. 

+ Cấu trúc phân tử glicozen cũng giống như amilopectin của tỉnh bột — mạch phân 
nhánh và gồm từ 1 đến 4 triệu sản phẩm trung gian : dextrin, mantozơ và cuối cùng thành 
glucozơ. Quá trình thuỷ phân glicozen trong mô thịt dưới tác dụng của men sẵn có trong thịt 
sau khi giết mổ để tạo hợp chất photphoric và glucozơ, cuối cùng thành axit lactic đóng vai 
trò quan trọng trong chế biến thịt - quá trình tự chín, thịt sẽ mềm mại (do tích tụ axit), 
hương vị thịt chế biến sẽ ngon hơn và nước dùng trông đẹp. Vì vậy không nên chế biến thịt 
ngay sau khi giết mổ. 

+ Inulin có nhiều trong rễ cải. Khi thuỷ phân bằng axit hay men inulaza sẽ cho fructozơ. 

+ Xenlulozơ có nhiều trong thực vật ở các phần vỏ tế bào. Xenlulozơ có cấu tạo liên kết 
mạch thẳng gồm từ 3.000 đến 10.000 phân tử glucozơ. 

Các phân tử xenlulozơ hình sợi liên kết với nhau bằng cầu hidro thành bó gọi là mixen. 
Nhiều mixen liên kết thành chùm sợi. Bản thân liên kết cầu hidro là liên kết không bền 
nhưng vì giữa các sợi xenlulozơ có rất nhiều liên kết cầu hidro nên các sợi xenlulozơ liên 
kết bền với nhau (hình 1.11). 


OH Sợi xenlulozơ 
" liên kết thành chùm 


gọi là mixen 
MAI xenlulozơ 


và liên kết cầu hidro Các mixen liên kết thành chùm 


Lớp gắn licnin, cutin 


Hình 1.11. Cấu tạo phân tử xenlulozơ 


Trong các phần vỏ (vỏ quả, vỏ hạt, vỏ thân cây...) thành phần chủ yếu là xenlulozơ, các 
mixen gắn lại với nhau bởi các lớp licnin và cutin là ximăng gắn các mixen làm cho lớp vỏ 
này rắn chắc đặc biệt. Theo phần ăn được trong các thực phẩm, nói chung xenlulozơ không 
nhiều. Trong rau quả 0,5 + 1,6%, gạo tẻ 0,9%, ngô hạt 1,3%, bột mỳ 0,7 + 1%, miến dong 
1.5%, bánh mỳ 0,2 + 0,5%. Cơ thể người hầu như không tiêu hoá được xenlulozơ nhưng với 
số lượng ít nó lại là cần thiết trong thức ăn làm tăng nhu động của ruột trong quá trình tiêu 
hoá. Tuy nhiên ở ruột non cũng có một số vi khuẩn tiết men tiêu hoá xenlulozơ. 

Xenlulozơ không hoà tan trong nước nhưng trương trong nước, trong dung môi hữu cơ, 
axit loãng hoặc kiềm loãng. Tính chất này được áp dụng trong phân tích thực phẩm xác định 
thành phần xenlulozơ — các thành phần khác bị thuỷ phân hoà tan trong nước. Lọc phần còn 


35 


lại là xenlulozơ. Khi thuỷ phân xenlulozơ bằng axit đặc hoặc bằng men xenlulozơ sẽ tạo 
thành glucozơ. Các phương pháp này đang được áp dụng rộng rãi trong công nghiệp — sản 
xuất cồn từ xenlulozơ. Men xenlulozơ có trong dịch tiêu hoá của động vật ăn cỏ và trong 
một số vi khuẩn và sâu mọt. 

Những loại thực phẩm ở thành các tế bào chứa nhiều xenlulozơ (ổi chín 6%, dưa chuột 
4 + 5%, cà, rau cần 1,5%) đặc biệt là xenlulozơ ở đạng sợi đài và chùm sợi (măng 3%, đứa 
0,6%, hông 2,5%, cam, bưởi 1,4%...) làm cho thực phẩm thô nhiều xơ. 

Xenlulozơ ngoài vỏ tế bào có tính bảo vệ cho chất chiết xuất tế bào ở bên trong khó bị 
men tiêu hoá tác dụng nên tiêu hoá kém, mặt khác do tính thô nên dễ BÂY Sự CỌọ XI trên 
đường tiêu hoá làm cho sản phẩm nhiều xenlulozơ kém giá trị. Những sản phẩm như thế 
không nên dùng cho người ốm và bệnh đường ruột. Khi đó cần nên ép lấy nước để sử dụng. 
Đối với các quá trình kỹ thuật trong sản xuất, xenlulozơ một mặt có tính bảo vệ cơ học và 
chống nhiệt cho thực phẩm, nhưng nhiều xenlulozơ sẽ gây khó khăn cho một số quá trình 
sản xuất : truyền nhiệt kém khi đun nóng, cản trở đối lưu, dễ gây cháy sản phẩm, cản trở 
quá trình chà tách bột, làm giảm hiệu suất chà. 

Hemixenlulozơ dễ thuỷ phân hơn xenlulozơ, nên nó vừa là vật liệu xây dựng vừa là 
nguyên liệu dự trữ năng lượng. Trong rau quả có 0,5 + 4,2%. Trong một số loại hạt tới 10%. 
ở) Các hợp chất nitg 

Trong thực phẩm, các hợp chất nitơ chứa lượng khác nhau. Thông thường chúng có 
nhiều trong các thực phẩm nguồn động vật và không nhiều trong các nguồn thực Vật, trừ 
một số loại đậu. Các hợp chất nitơ trong thực phẩm có ở nhiều dạng khác nhau, chủ yếu là 
nitơ protein, ngoài ra là các hợp chất nitơ không protein như các axit amin và các amit — 
asparagin và glutamin. Các hợp chất hữu cơ và vô cơ khác như axit nucÌeïc, amoniac và các 
muối của chúng, các nitrat và các glicozit có chứa nitơ (như solanin, amidalin, maninotin, 
xinigrin) và các fecmen. - 

Các hợp chất nitơ không có nguồn gốc protein trong các nguyên liệu thực phẩm không 
nhiều, chỉ khoảng 1,7 đến 10% tổng lượng các hợp chất nitơ. Trong rau quả, nitơ protein 
cũng vẫn là chủ yếu trong tổng nitơ, tuy nhiên nó cũng chỉ chiếm từ 30% (cà chua) đến 40% 
(một số quả) và 50% (bắp cải) trong tổng hợp chất nitơ. Nitơ amoniac, amit và các axit amin 
tuy ít nhưng đóng vai trò quan trọng hơn nitơ protein khi sản xuất rượu quả lên men bởi vì 
các nấm men cần sử dụng nitơ này để phát triển. Cho nên khi sản xuất rượu quả lên men, 
đối với các loại quả nghèo các hợp chất nitơ này (ví dụ cam, bưởi...) thì cần phải cho thêm 
muối amon vào dịch lên men 

~ Các chất protein : Enghen nói : Sự sống là phương thức tồn tại của chất đạm. Nếu sự 


trao đổi chất đạm ngừng thì sự sống ngừng theo dẫn tới sự phân huỷ chất đạm. Quá trình 
sống của con người là quá trình trao đổi chất, quá trình phá huỷ đi rồi lại xây dựng lại các 
phân tử protein. Nghiên cứu cho thấy một nửa chất đạm cơ thể đổi mới trong 80 ngày, ở gan 
Và máu một nửa đổi mới trong 10 ngày. : b 

Thành phần của protein bao gồm : cacbon 50,6 + 54,6%, oxi 21,5 + 23,6%, hidro 6,5 + 73%, 
nitơ l5 + 18,6%, lưu huỳnh 0,3 + 2,5%, Trong thành phần của một số protein ngoài ra còn 
photpho, sắt và galoit... : 

Phân tử protein là loại phân tử phức tạp và khối lượng lớn hơn cả so với các phân tử 
khác trong thành phần của động vật và thực vật. Bởi vì các phân tử protein được cấu thành từ 
22 axit amin cơ bản, với những số lượng khác nhau và sự sắp xếp khác nhau ở các protein 


36 


_. + 
“ứ, 
48, 


khác nhau, cho nên các protein vô cùng đa dạng. Trong 22 axit amin cơ bản thì có 8 axit 
amin không thay thế được, tức là cần thiết cho cơ thể nhưng trong cơ thể không thể tổng hợp 
được mà phải do thực phẩm cung cấp. Đặc tính của mỗi protein và giá trị thực phẩm của 
mỗi loại phụ thuộc vào cấu tạo và thành phần các axit amin trong đó. Trong rau quả có hầu 
hết các loại axit amin ở đạng tự đo, đặc biệt là có đủ cả 8 axit amin không thay thế. Vậy cho 
nên ngoài thức ãn nguồn động vật, rau quả là loại thức ăn rất quan trọng cung cấp nitơ cho 
người. Đặc biệt là tỷ lệ thành phần các axit amin trong một số loại rau quả khá cân đối như 
trong chuối tiêu, đậu, khoai tây, cà rốt, bắp cải. 

Lượng protein trung bình trong một số nguyên liệu thực phẩm như sau (tống nitơ x 6,2, 
vì tính nitơ chiếm 16% thành phần protein theo phương pháp Kendan. Tính như vậy chưa 
đúng lắm vì có khoảng 10% nitơ là phi protein), đậu tương 33 + 44%, đậu xanh 23%, lạc 
27%, gạo nếp 8,2%, gạo tẻ 7,8%, bột mỳ 11%, ngô 8,6% ; Trong thịt 14 + 21%, cá 
13 +18%, trứng 12,5%, sữa 4% ; Trong quả các chất protein thường là dưới 1% trừ trong 
chuối tiêu chín đến 1,5%. Trong rau thường lại nhiều hơn - từ 1 đến 2% như trong cải bắp : 
1,6%, súp lơ : 1,5%. Đặc biệt trong lá sắn tươi tới 6 + 9% (nhưng lượng nitơ trong lá sắn chỉ 
hấp thu qua ruột được 20% vì một số ở dạng protein có thể không phân giải được). 

Các loại lương thực như gạo tẻ, gạo nếp, bánh mỳ, ngô có hàm lượng protein gần như 
nhau. Hiện nay chúng cung cấp 50 đến 80% lượng protein của bữa ăn (trong khi rau quả 
10 + 15%). Sự thay thế chúng với nhau ít ảnh hưởng đến lượng protein trong khẩu phần. 
Nhưng nếu ăn thức ăn hoa màu như khoai sắn thì cần tìm cách bổ sung. 

Protein trong nguồn gốc tự nhiên chúng có thể ở dạng lỏng như trong sữa, dạng bán 
lỏng như trong thịt, cá và trứng, và ở dạng rắn như trong lông móng động vật. Dạng lỏng và 
bán lỏng protein liên kết với nước theo kiểu liên kết hấp phụ, liên kết thẩm thấu và liên kết 
cơ học. Khi các liên kết nước với protein bị phá vỡ thì protein bị biến tính, tức là bị đông tụ 
không thuận nghịch, làm thay đổi tính chất hoá lý và tính chất sinh lý của protein nguyên 
thuỷ (tuy nhiên vẫn không ảnh hưởng đến các liên kết protein), làm giảm khả năng hút và 
giữ nước. Lượng nước thừa ra sẽ bị tách ra ngoài, làm cho các protein mất khả năng hoà tan 
trong nước và trong cấc dung dịch muối. Sự biến tính của protein có thể do tác dụng của 
nhiệt độ cao (70 + 100°C), axit (pH 4,7) hay kiềm, tia bức xạ, tỉa tử ngoại và sóng siêu âm. 

Sự biến tính protein do nhiệt có ý nghĩa lớn trong sản xuất nhiều loại thực phẩm. Tác 
dụng nhiệt làm tăng chuyển động nội phân tử, làm trải rộng phân tử protein gây ra sự mất cân 
xứng các mạch peptit và do vậy làm giảm liên kết nước với protein. Sự mất nước làm cho 
protein bị đông tụ, tách ra lượng nước thừa đồng thời thay đổi cấu trúc của tế bào làm cho các 
sản phẩm nấu trở thành chín, các sản phẩm nướng, rán trở thành giòn, ứng dụng trong sản 
xuất đậu phụ, thanh trùng thực phẩm và bảo quản thực phẩm bằng chiếu bức xạ ion. 

Tốc độ biến tính nhiệt protein tỷ lệ thuận với nồng độ axit và lượng nước có trong thực 
phẩm, với nhiệt độ và thời gian đun nóng. 

Không phải tất cả protein đều bị đông tụ khi đun nóng. Keratin khi đun nóng không bị 
đông tụ và không hoà tan trong nước. Colagen khi đun nóng trong nước sẽ hoà tan và tạo 
thành gelatin. Trong thành phần hai protein rắn này không chứa nước. 

Sự biến tính protein còn có thể xảy ra khi bảo quản lâu một số thực phẩm, ví dụ các loại 
đậu bảo quản lâu năm. Sự biến tính này ở mức độ thấp, protein không bị đông tụ mà bị “già 
cỗi", giảm khả năng háo nước và làm mất khả năng trương trong nước. CÊng loại đậu này 
khi nấu sẽ sượng, ít nở và lâu chín. 


37 


Đối với mỗi loại protein, khi có một nồng độ ion H” nhất định thì lượng điện tích dương 
và âm trong mỗi phân tử protein sẽ bằng nhau, khi đó phân tử protein sẽ ngừng chuyển động 
trong điện trường, gọi là điểm đẳng điện. Ở điểm đắng điện protein kém hoà tan nhất, dễ bị 
kết tủa, giảm khả năng trương, độ nhớt nhỏ nhất. Điểm đẳng điện của cazein sữa là pH = 
4,7, albumin trứng là pH ~ 6,2. Khi sản xuất đậu phụ, để kết tủa protein trong nước đậu 
(globulin) được triệt để, lượng nước chua cho vào phải đảm bảo cho dung dịch có pH = 4,7. 
Khi sản xuất sữa — nước quả hỗn hợp, để tránh kết tủa thì loại và lượng nước quả pha vào 
phải đảm bảo pH hỗn hợp không dưới 4,7. 

Các chất protein, theo cấu tạo của phân tử chia làm hai loại : protein đơn giản hay 
protein, phân tử cấu tạo chỉ có các axit amin. Anbumin (trong trứng, sữa, huyết), globulin 
(trong đậu, thịD, prolamin, gluten (trong nhiều thực vật, bột mỳ) là các protein ; protein phức 
tạp hay protein, khi thủy phân, ngoài các axit amin còn có phần không protein như glucozơ, 
axit photphoric... 

— Nucleoproteit là một proteit đóng vai trò quan trọng trong di truyền và quá trình sinh 
tổng hợp protein. Nueleoprotejt là một liên kết giữa protein và axit nucleic. 

Axit nucleic : Axit nucleic là một liên kết cao phân tử cấu tạo từ các nucleotit với những 
số lượng khác nhau và có chủ yếu trong nhân tế bào, khi thuỷ phân sẽ cho các bazơ chứa 
nitơ, đường và axit photphoric. Tuỳ theo thành phần đường trong axit nucleic mà gọi là axit 
tibonucleic - ARN, chứa đường ribozơ và axit đeroxyribo nucleic ADN chứa đường 
deroxiribozơ. Cũng giống như protein được cấu tạo từ các axit amin, axit nucleic được cấu 
tạo từ các nucleotit. Bản thân các nucleotit cũng là một hợp chất phức tạp. Trong thành phần 
của ARN và ARN có 4 loại bazơ nitơ. ARN chứa trong nguyên sinh chất và trong nhân còn 
ADN chủ yếu có trong nhân tế bào. 

Việc nghiên cứu các hợp chất nitơ, đặc biệt là thành phần axit nucleic trong rau quả sẽ 
cho ta xác định được độ già chín của rau quả và những quy luật biến đổi trong quá trình bảo 
quản dưới tác dụng của các yếu tố bên ngoài, và lấy đó làm cơ sở khoa học cho kỹ thuật thu 
hái và bảo quản rau quả. 

Nhìn chung trong quá trình bảo quản rau quả, một phần protein bị phân huỷ (nitơ 
protein giảm đi) và lượng axit amin tầng lên (nitơ phi protein tăng lên). Các loại củ bảo 
quản, khi ở thời kỳ nảy mầm xảy ra sự tổng hợp mạnh mẽ protein từ các axit amin tự do, vì 
vậy nitơ phi protein giảm. 

Protein là nguồn cung cấp năng lượng cho người. Đối với người lớn nhu cầu này vào 
khoảng 100g ngày. Vào cơ quan tiêu hoá của người, protein dưới tác dụng của các men 
proteaza phân huỷ thành các axit amin để cơ thể hấp thụ. Độ tiêu hoá của protein tăng lên 
nếu nguyên liệu được qua chế biến nhiệt. 

Gia súc nhai lại ở dạ cỏ có các loại vị sinh vật có khả năng tổng hợp tất cả các axit amin 
từ các nguồn có đủ nguyên tố cấu tạo nên axit amin (urê, muối amon, sunfat và lưu huỳnh, 
gluxiD. `- 

e) Các lipit 

Trong các nguyên liệu thực phẩm, các lipit chủ yếu gồm chất béo (Iipit) và lipoit. Chất 
béo là thành phần chủ yếu trong dầu béo thực vật và mỡ động vật. Lipoit gồm photphatit, 
sterin, chất sáp và các carotinoit, Thành phần lipoit chủ yếu có trong dầu béo thực vật. 


~ Chất béo là một lipit quan trọng nhất, có (rong hầu hết các tế bào động vật và thực vật, 


38 


Trong động vật tập trung nhiều ở các mô mỡ, trong thực vật tập trung nhiều trong hạt và 
một số thịt quả (quả bơ, quả gấc 8%). : 

Chất béo được tạo thành trong quá trình trao đổi chất trong tế bào và tích tụ trong 
nguyên sinh chất tế bào (ngoài mô mỡ ra) ở dạng các hạt phân tán. Hạt chất béo trong 
nguyên sinh chất tế bào không có liên kết chặt chẽ với thành phần nào cho nên khi tế bào bị 
phá vỡ, chất béo có thể để dàng chảy ra ngoài. 

Đối với thực phẩm, chất béo là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng, nó chiếm 18% 
năng lượng cung cấp trong khẩu phần ăn hợp lý cho người. 

Chất béo có trong hầu hết các loại nguyên liệu thực phẩm ngay cả trong bánh mỳ, mỳ 
sợi (0,9%) và trong rau quả-(0,5%). Chất béo chứa rất nhiều trong lạc 44,5%, vừng 46,4% 
và trong hạt của các quả (hạt bưởi có 23% chất béo). Chất béo thường có nhiều trong các 
thực phẩm nguồn động vật như sữa có 4%. Một số sản phẩm thực phẩm không có chất béo 
như : đường, muối, dấm. 

Chất béo có năng lượng lớn vì trong thành phần có 90% cacbon và hidro, chỉ còn 10% 
là oxi. Cho nên chất béo là nguồn dự trữ nãng lượng cho cơ thể ở dạng các mô mỡ. Trong 
hạt và mầm cũng thường giàu chất béo, là thành phần dự trữ năng lượng lớn. 

Về mặt hoá học, chất béo là este phức tạp của rượu bậc 3 glixerin C;H;(OH); và axit 


béo. Tính chất vật lý và hoá học của chất béo do thành phần axit béo cấu tạo nên nó quyết 
định. 


Chất béo không bị bốc hơi vì có khối lượng phân tử cao. Sôi ở 200°C và khi 240 đến 
250C glixerin sẽ bị phân huỷ tạo thành acrolein C,H;CHO là một andehit đễ bay hơi (sôi ở 
52,4") làm cay mắt, khó thở và có vị đắng khét. Do vậy ở các khu vực xử lý dầu ở nhiệt độ 
cao như ở các lò rán thịt, cá và rau quả cần có bộ phận hút hơi tốt, đồng thời có biện pháp 
chống tăng nhanh chỉ số axit. 

Chất béo không hoà tan trong nước nhưng có khả năng tạo nhũ tương trong kiểm loãng 
hoặc khi có mặt của protejn hay các chất keo khác. Các phân tử chất béo sẽ bao bọc xung 
quanh phân tử keo phân tán đều trong khấp môi trường lỏng. Các hạt chất béo độc lập dư 
thừa sẽ nổi lên trên. Hiện tượng này thể hiện trong thành phần của sữa động vật, khi ly tâm 
tốc độ cao, một số chất béo sẽ bị tách ra ở dạng bơ. Quá trình tiêu hoá chất béo càng dễ 
dàng nếu chất béo đễ tạo thành dạng êmun vì những hạt chất béo rất nhỏ, diện tích riêng lớn 
sẽ đễ dàng chịu tác dụng của men tiêu hoá. Các chất béo trong sữa, chất béo dạng lỏng ở 
nhiệt độ thường dễ tiêu hoá hơn dạng khác. 

Nước hoà tan trong mỡ rất ít, ở 100°C chỉ 1%. Chất béo thực vật và cá chứa nhiều axit 
béo không no nên ở nhiệt độ thường nó ở dạng lỏng. Ngoài ra chúng còn chứa một số axit 
béo không thay thế được (như linoleic và linolenic) nên chúng có giá trị sinh học cao và khả 
năng tiêu hoá tốt hơn chất béo động vật, rất cần thiết trong khẩu phần ăn cho người. 

Các chất béo trong thành phần của rau quả thường có hai axit béo no là panmitic 31% 
và stearic 4,5% ; và ba axit béo không no là oleic 4,5%, linoleic 53% và linolenic là hai axit 
béo không no không thể thay thế được. Vì vậy chất béo trong rau qua vừa dễ tiêu hoá vừa là 
thành phần rất cần trong khẩu phần ăn hàng ngày. 

Ngoài ra trong chất béo của một số rau quả và thực vật có một số axit béo đặc biệt chỉ 
riêng cho loại đó, làm cho chất béo có những đặc tính riêng. Ví dụ trong một số loại quả 
nhiệt đới họ #iøcourtiaceae trong chất béo có chứa hai axit béo không no là axit 


39 


hitnocacpovic và aumugrovic làm cho quả có tính điều dưỡng và chữa bệnh. Đặc biệt hai 
aXft này còn có tác dụng tiêu điệt đối với vi trùng bệnh lao. 

Như trên đã dẫn, vì trong thành phần của chất béo thực vật đa phần là axit béo không no 
nên ở nhiệt độ thường nó ở dạng lỏng. Khi hidro hoá tức là gắn hidro vào các vị trí nối đôi 
của axit béo không no (có chất xúc tác) chất béo thực vật dễ chuyển vẻ trạng thái rắn ở nhiệt 
độ thường, ứng dụng để sản xuất bơ thực vật (macgarin). : 

Chất béo có thể bị thuỷ phân tức là khi có nước, cộng với sự tác dụng của axit, hoặc kiểm 
hoặc men lipaza, chất béo bị xà phòng hoá tức là liên kết este bị phá huỷ tạo thành glixerin và 
axit béo tự đo (hoặc muối của chúng gọi là xà phòng). Tăng nhiệt độ và áp suất sẽ đẩy nhanh 
quá trình thuỷ phân. Để trong không khí ẩm, mốc phát triển trên bề mặt chất béo sẽ tiết men 
thuỷ phân. Mặt thoáng càng lớn, độ ẩm và nhiệt độ không khí càng cao thuỷ phân càng 
nhanh. Khi nấu, rán thực phẩm có chất béo, do nhiệt độ và độ ẩm cao nên chất béo dễ bị thuỷ 
phân. Sản phẩm của các quá trình này là các andehit, xeton, acrolein... đồng thời mầu sắc, độ 
nhớt và các chỉ số khác cũng thay đổi làm giảm chất lượng của đầu và sản phẩm rán. 

Chất béo còn có thể dễ bị oxi hoá, tức là liên kết với oxi ở những nối đôi của axit béo 


không no để tạo các peroxit rồi thành các andehit. Ngoài ra quá trình oxi hoá chất béo có 
thể tạo thành xeton. Các quá trình oxi hoá này xảy ra và các sản phẩm oxi hoá chất béo — 
peroxit, andehit, xeton làm cho chất béo có mùi ôi, khét, đắng và khó chịu. Quá trình oxi 
hoá chất béo xảy ra càng nhanh dưới tác dụng của ánh sáng và nhiệt độ và lượng men tự 
nhiên sẵn có trong chất béo (men lipoxigenaza). Để hạn chế sự oxi hoá chất béo làm giảm 
chất lượng sản phẩm, cần có các biện pháp thích hợp trong sản xuất : sản xuất bột cần phải 
tách phôi hạt vì ở phôi chứa nhiều chất béo và men. Trong sản xuất bột cá cần hạn chế 
lượng mỡ bằng cách ép hoặc trích ly bớt đi, vì mỡ cá chứa nhiều axit béo không no. Ngoài 
ra cần bảo quản chất béo nơi khô ráo, trong bao bì tối, nhiệt độ thấp ; dùng các chất chống 
oxi hoá đạng phenol như butiloxitoluol, butiloxianizol hoặc tocoferol v.v... 

Chất béo còn có khả năng bị khử, tức là liên kết với hidro ở những nối đôi trong phân tử 
chất béo, khi đó dầu béo sẽ chuyển sang dạng rắn ở nhiệt độ thường. Nguyên tắc này được 
ấp dụng sản xuất bơ thực vật. 

Trong dâu mỡ động vật và thực vật thường có lẫn các chất sắc tố làm cho chúng có màu. 
Ví dụ màu vàng trong mỡ bò do caroten. Mùi vị thơm của dầu mỡ là do các €ste, Xefon, 
Tượu, axit hoà tan trong đó, ngoài ra thành phần các axit béo cũng đã có ảnh hưởng nhiều 
đến mùi vị. Dầu thực vật nhiều vitamin E, F. Dầu gan cá nhiều vitamin A và D, mỡ gan lợn 
nhiều vitamin K. Trong đầu mỡ thường có một ít gluxit và protein ở đạng keo và liên kết với 
các photphatit. 

Trong quá trình sản xuất và bảo quản dầu mố cần chú ý các yếu tố kỹ thuật nhằm tránh 
các quá trình thuỷ phân, oxi hoá làm giảm chất lượng chất béo. 

Chất lượng%ủa chất béo thường được đánh giá bằng các chỉ số : màu sắc, độ trong, mùi 
vị, độ nhớt, tỷ trọng, chỉ số axit, chỉ số iot, chỉ số peroxit, chỉ số xà phòng và lượng axit bay 
hơi. .. 

0) Các chất pectin : Các chất pectin chỉ có trong các nguyên liệu và thực phẩm nguồn gốc 
thực vật. Là hợp chất cao phân tử đóng vai trò quan trọng trong quá trình chín, trong điều 
khiển quá trình trao đổi nước và trong nhiều quá trình chế biến thực phẩm gốc thực vật. Các 
chất pectin trong thực vật bao gồm protopectin và pectin (axit poligalacturonic và axit 
pectic, chúng khác nhau bởi các đặc tính lý hoá. Tổng lượng của chúng trong các thực vật 


40 


x.. 


rất khác nhau, nhưng nhiều thì có khi tới 1 + 1,5% (trong nhiều loại quả, trong cà rốt 2,35%). 
Trong công nghiệp sản xuất pectin từ bã cam quít, vỏ cà phê, bã táo — protopectin là loại 
pectin không hoà tan trong nước, nằm ở mặt ngoài của vỏ tế bào, giữa màng lưới của các sợi 
xenlulozơ và khoảng không giữa các tế bào, làm vật liệu gắn kết các tế bào với nhau. 
Protopectin đã tạo nên sự rắn chắc cho các quả khi còn xanh. 

- Liên kết hoá học của protopectin chưa được nghiên cứu triệt để. Hiện nay người ta 
cho rằng, thành phần của nó là axit poligalacturonic liên kết cộng hoá trị với xenlulozơ. Lại 
có lý thuyết cho rằng, đó là các axit poligalacturonic mà các mạch của chúng được liên kết 
với nhau qua các ion canxi, magiê và cầu photpho, khi đó phân tử protopectin có thể tạo liên 
kết với xenlulozơ và hemixenlulozơ. Phần nhiều các tác giả cho rằng protopcctin là một liên 
kết giữa pectin với araban vì khi thủy phân protopectin chúng ta sẽ được hai thành phần này. 

Thủy phân protopectin trong tế bào sống dưới tác dụng của men protopectinaza. Quá 
trình này xây ra trong quá trình chín của quả. Khi đó protopectin chuyển thành pectin hoà 
tan, làm giảm cường lực liên kết các tế bào, vỏ tế bào trở nên mỏng, tế bào và quả bị mềm 
dần. Ngày nay bằng phương pháp đo độ mềm của quả người ta có thể xác định được độ chín 
của quả. . 

Protopectin bị thuỷ phân không chỉ dưới tác dụng của các men, mà còn khi đun sôi với 
nước, khi đun nóng với axit loãng hay kiểm loãng. Khi đun sôi với nước, protopectin thủy 
phân cho pectin và araban. Quá trình được bát đầu khi 80 + 85'C. Phản ứng này đã làm cho 
rau quả bị mềm khi gia nhiệt. 

~ Pectin là sản phẩm của sự thuỷ phân protopectin và là thành phần pectin chủ yếu khi 
rau, quả chín. Nó hoà tan trong nước và có chứa trong dịch bào. 

Khi thuỷ phân pcctin bằng kiểm loãng hay men pectaza sẽ tạo thành rượu metilic và 
axit pectic (một chất keo có tính axit). 

Phân tử pectin cấu tạo từ các axit galacturonic (100 + 200 axit) trong đó các nhóm 
cacboxin (COOH) đã được este hoá thành các nhóm metoxin (ÝOCH;). Cho nên còn có thể 
nói pectin là este metilic của axit poligalacturonic có cấu tạo phân tử như hình 1.12. 


COOCHa 
Q O- 


.COOCHạ COOCHa n 


Hình 1.12. Phân tử pectin 


Trong phân tử pectin nhóm cacboxin có thể bị metoxin hoá không hoàn toàn. Khi pectin 
bị thủy phân, nhóm —OCH; được tách ra, và khi thuỷ phân sâu nữa sẽ cất đứt các mạch axit 
galacturonic. 

Pectin là một chất không mùi vị, hoà tan trong nước và tạo keo. Các phân tử keo nhờ có 
các nhóm cacboxin tự do mà mang điện tích âm cao, do vậy đễ bị kết tủa với kim loại tạo 
thành các pectat, ví dụ với CaCl; để tạo pectat canxi. Từ dung dịch nước pcctin có thể bị kết 
tủa với rượu 50%, axeton, ête hoặc benzen và tanin tạo hợp chất không tan. 

Khối lượng phân tử của pectin nguồn gốc khác nhau không giống nhau. VÍ dụ pectin 
cam 40.000 + 50.000, táo, lê, mận 25.000 + 35.000. _ 


4I 


Một tính chất quan trọng của Pectin là khả năng tạo đông ở nồng độ thấp (1 + 1,5%) với 
dung dịch đường (45 đến 70% — trung bình 60%) và axit hữu cơ loãng (1%). Khả năng tạo 
đông của pectin phụ thuộc nguồn gốc, mức độ metoxin hoá và khối lượng phân tử của 
pectin. Khả năng tạo đông của pectin càng cao thì càng giảm bớt được yếu tố khác (đường, 
axiÙ. Đây là tính chất quan trọng của pectin được ứng dụng trong sản xuất nhiều loại mứt. 

Trong quá trình phát triển, và già chín của các thực vật, lượng pectin luôn luôn thay đổi. 
Thường thì nếu là quả hàm lượng pectin cao nhất khi bắt đầu chín, sau đó bị thuỷ phân — 
demetoxin và depolime hoá. Khi quả bị thối, pectin bị thuỷ phân sâu hơn nữa. 

Ngày nay trong sản xuất đã ứng dụng nhiều tính chất của pectin đã nêu ở trên. 

Đã sử dụng chế phẩm pectinaza từ nấm mốc A.Niger và A. Avamori thuỷ phân pectin để 
làm tăng hiệu suất ép nước rau quả, làm trong nước quả và trích ly thuốc đông y. 

Đun nóng (85 + 90°C) quả nghiên (cà chua, mận) thủy phân protopectin thành pectin 
làm tăng hiệu suất chà bột. 

Sản xuất pectin trong công nghiệp trên nguyên lý cơ bản : Đun nguyên liệu chứa pectin 
trong môi trường axit loãng để chuyển Protopectin —> pectin hoà tan. Dùng dung môi (rượu) 
hoặc kim loại (nhôm clorua) kết tủa pectin sau đó làm sạch và sấy khô. 

Dùng tanin tạo kết tủa pectin để làm trong nước quả, dùng muối kim loại (canxi clorua) 
kết tủa pectin lọc, sấy khô để xác định hàm lượng pectin. 

Ứng dụng tính tạo keo của pectin trong sản xuất các loại mứt : cho thêm pectin vào các 
mứt từ sản phẩm chứa ít pectin (mứt chuối) để mứt thêm dẻo và mịn. Và để sản xuất mứt 
đông - loại mứt từ nước quả. 

Đối với cơ thể, pectin là thành phần có giá trị sinh học cao. Pectin đóng vai trò quan trọng 
trong trao đổi chất, giúp cơ thể thải bỏ nhanh coletsterol ra ngoài. Pectin có tác dụng chữa 
các bệnh thuộc dường tiêu hoá ~ ruột và dạ dày ; chống nhiễm xạ và chống nhiễm độc chì. 
g) Các giicozit : Các glicozit (glucoziQ là các hợp chất, cấu trúc theo kiểu este phức tạp, 
trong đó phân tử monosaccarit (thường là glucozơ). Do có nhóm hidroxin glicozit liên kết 
với các thành phần khác không phải gluxit như các rượu, phenol, axit, andehit v.v... Phần 
không gluxit của glicozit gọi là aglucol (không đường). Khi thuỷ phân glicozit bằng enzim 
hay axit sẽ cho ta đường và aglucol. Trong thành phần của glicozit còn có các chất tanin 
thuỷ phân và chất màu trong nhóm antoxian. 

Các glicozit chỉ có trong các thực phẩm nguồn gốc thực vật. Nhiều glicozit làm cho sản 
phẩm có mùi thơm đặc hiệu và thường có vị đắng. Glicozit còn đóng vai trò là chất đự trữ và 
đôi khi là chất bảo vệ thực vật bởi vì khi bị thuỷ phân, ngoài đường ra, chúng còn tạo các 
chất sát trùng. 

Trong nguyên liệu thực vật các glicozit thường tập trung ở phần vỏ, phần khung bao che 
và trong nhân hạt. Tuy vậy khi sản phẩm hư thối, làm lạnh đông hay bị gia nhiệt, các 
glicozit từ những phần trên có thể chuyển sang những nơi khác trong nguyên liệu. Ví dụ 
glicozit solanin ở lớp vỏ khoai tây có thể chuyển vào khu vực chân mầm khi khoai nảy 
mầm, glicozit naringin ở vỏ tép bưởi, cam có thể chuyển vào nước chiết. Khi gia nhiệt hay 
khi làm lạnh đông, glicozit manihotin ở lớp vỏ sắn có thể chuyển vào trong khi luộc sắn. 
Các glicozit đều hoà tan trong nước, Tính chất các glicozit đều khác nhau đo nhóm aglucol 
quyết định. Khi gia nhiệt trong nước, các glicozit ít nhiều thường bị phá huỷ. 

Trong nhiều trường hợp, glicozit làm giầm chất lượng sản phẩm như gây vị đắng và có 
khi là các chất độc. Chúng đều phải tìm cách tách đi trong quá trình sản xuất. 


42 


Các gicozit hay gặp trong các thực phẩm là : amidalin, hesperidin, limonin, solanin, 
naringin, xinigrin, capxaisin, vacxaisin, mannihotin v.v... 

~ Amidalin (C;oH„;NO,,) - chứa trong hạt hạnh nhân đắng 2,5 + 3%, trong hạt mơ, đào 
2 + 3%, hạt mận 0,96%. Ở dạng tỉnh khiết, amidalin cấu tạo tỉnh thể, vị đắng, hoà tan trong 
nước và trong rượu. Khi thuỷ phân amidalin sẽ tạo axit xianhidric (HCN) là một chất độc 
mạnh (thuỷ phân bằng axit hoặc men — glicozidaza có sẵn trong nguyên liệu). 

C„uH,„;NO,, +2 H;O = 2 C,H,;O, + CH,COH + HCN 

benzandehit 

— Hesperidin (C¿;jH„„O;;) — chứa nhiễu trong cùi quả họ xitrus, vị đắng ít, có hoạt tính 
vitamin P giữ vai trò điều chỉnh tính thẩm thấu và tính co giãn của các mạch máu. Khi bị 
thuỷ phân hesperidin sẽ cho ramnozơ, glucozơ và hesperitin. 

CuH„O¿; + 2 H;O = C2H,;O, + 2 CzH¡;O, + 2C¡;H,,O, 

hesperitin 

~ Limonin — vị đắng đôi khi thấy trong quả họ xitrus. Bản thân limonin thực ra không 
đắng nhưng vị đắng xuất hiện khi kết hợp với axit xitric. Phản ứng liên kết này xây ra khi 
cấu trúc tế bào bị phá huỷ khi làm lạnh đông hay khi quả bị thối. 

— Naringin (C;,H,;O,,. 4H;O) hay 7-ramnoglicozit gây vị đắng khi quả chưa chín. Khi 
_ quả chín, dưới tác dụng của men croxidaza, naringin phân huỷ thành glucozơ, ramnozơ và 
aglucol naringinen (C;;H,;O,) đều không có vị đắng. Vị đắng ta thường thấy trong chanh 
non, trong bưởi là naringin và neohesperidin. 

~ Solanin : vị đắng thường thấy ở lớp vẻ khoai tây, cà và cà chín. Solanin còn gọi là 
glicoalcaloit, khi thuỷ phân cho đường và glucol solanindin. Các solamin trong khoai tây 
tìm thấy 6 loại glicoalcaloit, đều có nhóm solanidin giống nhau và khác nhau ở phần các 
nhóm đường. Ví dụ: solanin (C„;H;/NO,;) cấu tạo từ solanidin + glucozơ + gaÌactozơ và 
ramnozơ. Trong khoai tây có chủ yếu là solanin. : 

Solanin trong khoai tây có khoảng 0,01%, chứa chủ yếu ở lớp sát vỏ và sẽ bị loại đi lúc 
sọt vỏ. Khi khoai mọc mầm lượng chứa tăng lên nhiều làm cho khoai đáng, đặc biệt là ở khu 
vực nảy mầm. Điều này thể hiện vai trò của solanin với sự phát triển của củ khoai. Solanin 
còn chứa nhiều ở phần củ bị xanh. Các củ này ít bị thối hỏng. Vì vậy trước khi trồng người ta 
thường để khoai ra ngoài ánh sáng 10 + 15 ngày để khoai khỏi thối hỏng khi trồng xuống đất. 

Solanin là một chất độc. Än khoai tây với lượng tổng solanin > 0,02% có thể gây 
ngộ độc. 

~ Mamnihotin có nhiều trong sắn. Chứa nhiều ở phần vỏ củ. Sắn trồng ở những nơi đất 
mới, đào sắn trời khô nắng, sắn nấu cả vỏ, sắn nướng thường chứa nhiều mannihotin hơn 
các sắn khác. Mannihotin còn chứa nhiều trong lá sắn non hơn lá sắn già. Trong củ sắn 
tươi chứa 0,003 + 0,005% mannihotin và trong lá sắn non chứa 0,003%. Mannihotin cần 
phải được tách đi trong quá trình chế biến sắn để khỏi bị ngộ độc (thường gọi là hiện 
tượng say sắn). 

~ Trong hạt đậu mèo chúng ta cũng thấy có chứa glicozit khi thuỷ phân cho HCN. Hàm 
lượng chứa của chúng theo HCN là 0,035%. Nhưng hạt đậu sau khi rang chín hay luộc kỹ, 
ngâm trong nước vôi 5 giờ lượng HCN chỉ còn 0,003%. Lượng này nói chung hãy còn rất 
lớn với người sử dụng. 

Các glicozit amidalin, solanin, mannihotin v.v... sở đĩ độc vì có chứa gốc — CN, khi vào 


43 


cơ thể gặp men phân giải tạo nên HCN là một axit độc mạnh. Tính độc của HCN chủ yếu là 
ức chế men oxidaza trong tổ chức tế bào, gây nên sự thiếu oxi khiến tế bào chết. Thí nghiệm 
thấy lượng HCN vào đường tiêu hoá với lượng 1mg/lkg thể trọng có thể chết người. 

— Xinigrin (CH,KNS,O,) gây vị cay sốc trong hạt cải và rau cải. 

~ Capxaisin (C;H,;NO,) BÂy Vị cay xé trong ớt. Trong cấu tạo của hợp chất này có các 

nhóm hidroxin và metoxin. 
h) Các axit hữu cơ : Các axit hữu cơ có trong nhiều thực phẩm nguồn gốc động vật và thực 
vật. Nó cùng với nhiều chất khác có vai trò tạo mùi vị và có tính bảo quản thực phẩm. Các 
axit hữu cơ thường gặp trong thực Vật là axit malic, axit xitric, axit tactric, axit oxalic và 
trong thực phẩm nguồn động vật là axit lactic, axit focmic. Trong một số thực phẩm còn gặp 
AXIt VÔ cơ — axit photphoric. sự? 

Trong tất cả các loại rau quả, pH đều nhỏ hơn 7 tức là có tính axit, đồng thời trong rau 
thường ít hơn trong quả. Tổng các axit hữu cơ trong phần lớn rau quả không quá 1% nhưng 
trong một số loại thì lại khá cao. Ví dụ, bưởi chua 1,2%, mận chua 1,5%, mơ 1,3%, chanh 
4+ 8% v.v... 

Độ axit không chỉ phụ thuộc vào từng loại nguyên liệu thực vật và rau quả mà còn theo 
giống và theo độ chín. Ví dụ, độ axit trong một số loại cam như sau : 


Cam chanh Tuyên Quang : 0,60% 
Cam chanh Nghệ An : 0,40% 
Cam chanh Hoà Bình : 0,55% 
Cam sành Bố Hạ : 0,67% 


Cam sành Bố Hạ trồng ở Hoà Bình : 0,75% 
' Cam sành Bố Hạ trồng ở Nghệ An : 1,04%: 

Cam chua Hải Dương : 1,18% 

Trong quá trình bảo quản, độ axit giảm đi một ít do bị tiêu tốn trong quá trình hô hấp. 

Trong các sản phẩm chế biến, độ axit có thể tăng lên do các quá trình chế biến. Ví dụ 
quá trình muối dưa chua, độ axit trong cà muối 1,5%, dưa bắp cải 1,5%, so với nguyên liệu 
lúc ban đầu tăng khoảng 0,15%, ‹ 

Sữa chua sau lên men chua, bột ủ chua để làm bún hoặc thức ăn ủ chua cho gia súc... 
đều làm tăng lượng axit lactic lên rất nhiều, - , 

Ngoài ra khi chế biến nhiều sản phẩm người ta phải cho thêm axit hữu cơ từ ngoài vào 
để tạo khẩu vị và tăng cường khả năng bảo quản của thực phẩm. Ví dụ các sản phẩm dâm 
dấm, nhiề loại nước xốt cà chua, rau trộn và một số loại kẹo. Các axit hữu cơ có thể tích tự 
do quá trình lên men dấm hoặc lên men lactic khi bảo quản thực phẩm không tốt. Khi bảo 
quản sữa tươi, độ axit tăng lên nhanh chóng làm cho protein bị đông tụ. 

Một số loại rượu, bia, nước giải khát, nước quả hay quả nước đường... đựng bao bì kín 
thanh trùng không kỹ khi bảo quản có thể bị chua do lên men lactic và axetic, AXit còn có 
thể tăng lên trong quá trình bảo quản chất béo, chất béo bị thủy phân thành axit béo và 
glixerin. Bảo quản bột, quá trình phân huỷ photphatit cũng tích tự axit. Ngoài ra trong quá 
trình chế biến và bảo quản thực phẩm còn có nhiều quá trình sinh hoá khác tạo nên sự tích 
tụ aXI. 

Các axit hữu cơ còn có ảnh hưởng quan trọng tới nhiều quá trình sản xuất thực phẩm và 
chất lượng của sản phẩm. Ví dụ khi đưn nóng đường trong môi trường axit, saccarozơ sẽ 


44 


chuyển thành đường khử có tác dụng chống kết tinh đường cho các sản phẩm cô đặc với 
đường (sữa cô đặc có đường, mứt rim...). Axit hữu cơ cần thiết trong quá trình tạo đông với 
pectin và đường khi sản xuất nhiều loại mứt. 


Axit hữu cơ có vai trò sinh lý quan trọng đối với cây trồng. Đối với người, axit hữu cơ 
vừa là một yếu tố gây vị vừa tham gia vào nhiều quá trình tiêu hoá hấp thụ các chất (chất 
béo, chất khoáng v.v...) của cơ thể. Trong thực vật, axit hữu cơ có ở dạng tự do, dạng muối 
và este. Axit hữu cơ bay hơi kết hợp với este tạo mùi thơm cho nhiều cây cỏ. 

Vị chua do axit không chỉ phụ thuộc vào tổng lượng axit mà còn vào pH, tức là vào 
nồng độ ion hidro (ion gây ra vị chua), cho nên các sản phẩm, ngoài xác định tổng lượng 
axit còn cần phải đo pH vì mỗi axit khả năng phân ly trong dung dịch đều khác nhau. 

¬ Axit malic (COOH — CH,— CHO-COOH) là loại axit có phổ biến nhất trong các loại 
rau quả và nguyên liệu thực vật ngoài họ xitrus. Vị chua gay gắt. Cũng có thể dùng thay 
trong những trường hợp cần dùng axit xitric. Có nhiều trong mận, mơ, táo, cà chua. Trong 
công nghiệp sản xuất axit malic bằng phương pháp tổng hợp từ axit fumalic, axit này thu 
được bằng phương pháp lên men đường dùng nấm mốc ƒinaricus. 

— Axif xiric : có nhiều trong các loại của họ xitrus. Trong nguyên liệu thực vật, axit 
xitric và malic thường đi kèm với nhau. Axit xitric có vị chua dịu thầm kín và dễ chịu hơn 
axit khác cho nên thường được dùng để điều chỉnh vị chua ngọt trong các sản phẩm rau quả 
và bánh kẹo. Trong công nghiệp, trước kia sản xuất axit xitric từ chanh (4 + 8% axit xitric 
trong chanh), ngày nay sản xuất từ mật rỉ đường bằng phương pháp lên men xitric bằng 
chủng ASP. miger. 

— Axir lactic : có nhiều trong rau quả muối chua và các sản phẩm lên men chua nói 
chung như sữa chua, bánh bao, bánh mỳ, bún, nước giải khát lên men do chuyển hoá từ 
đường dưới tác dụng của vi khuẩn lactic. Axit lactic vừa tạo khẩu vị cho sản phẩm, vừa có 
tác dụng ức chế sự phát triển các vi sinh vật gây thối làm cho sản phẩm có khả năng tự bảo 
quản được lâu. Đối với các sản phẩm thịt như thịt thính, nem chua v.v... do tác dụng của các 
men có sẵn trong tế bào thịt lên glicozen chuyển thành axit lactic, đồng thời tích tụ cả axit 
photphoric và axetic. Các axit này làm cho thịt mềm mại và hương vị thơm. Ở mức độ thấp 
của quá trình này người ta gọi là thời kỳ tự chín của thịt. Axit lactic có vị chua dịu, còn 
dùng trong sản xuất bánh kẹo. Công nghiệp sản xuất axit lactic từ đường bằng phương pháp 
lên men lactic. 

— Axit axeiic : có nhiều trong dấm ăn, ít có trong các loại rau quả tươi, mà chỉ được tạo 
nên từ đường qua rượu và bị lên men axetic. Khi bảo quản thực phẩm không tốt, có nhiều 
không khí và có rượu có thể tạo ra axit axetic làm sản phẩm bị chua. Axit axetic pha loãng 
với nồng độ khoảng 4 + 5% gọi là dấm, được dùng trong sản xuất các sản phẩm đầm dấm 
(axit trong sản phẩm khoảng 0,6 + 1,8%), sản xuất xalat và còn dùng làm gia vị trong một 
số thực phẩm. Axit axetic có vị chua sốc, nông độ trên 80% có thể gây bỏng da. Trong công 
nghiệp thực phẩm sản xuất dấm bằng phương pháp lên men axetic từ dung dịch rượu ctilic 
loãng. Trong công nghiệp hoá học sản xuất axit axetic đậm đặc bằng chưng khô gỗ hoặc từ 
axeiilen. 

j) Các hợp chất phenol 

Các hợp chất phenol (các poliphenol) (— có tài liệu còn gọi là các chất tanin. Như vậy 

chưa chính xác vì có nhiều chất trong nhóm này không có tính chất của tanin). 


Ngày nay người ta đã biết thêm một nghìn các hợp chất phénol tự nhiên bao gồm các 


45 


'phenolmonome và polime. Các monome như axit oxibenzoic, vanilin và các flavonoit, 
Flavonoit có rất phổ biến trong thực vật và tuỳ theo cấu tạo phân tử và mức độ bị oxi hoá mà 
chia ra các catexin, antoxian, flavonon. 

Các phenol polime (poliphenol) chủ yếu là các chất tanin thường gây vị chát cho một số 
loại quả như chuối, hồng và trong chè. Ngoài ra còn có licnin, melanin cũng thuộc phenol 
polime làm cho sản phẩm có màu nâu đen, Tanin dưới tác dụng của các men 
poliphenoloxidaza với sự có mặt của oxi dễ bị oxi hoá tạo thành flobafen có màu đen sẫm, 
thể hiện rõ khi bẻ đôi quả chuối để một lúc trong không khí, hoặc ở các vết tham đen trên 
vỏ khi quả chuối bị giập. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm đen sản phẩm, xảy ra trong quá 
trình chuẩn bị và chế biến các loại thực phẩm. Ví dụ khi chuẩn bị (bóc vỏ và nghiền thái các 
loại rau quả như chuối, hồng, khoai tây, bắp cải), nguyên liệu trong quá trình sấy và chế 
biến rau quả chúng thường bị biến màu đen làm xấu sản phẩm. Trong sản xuất chè đen, 
ngược lại, lợi dụng tính chất tạo màu của tanin khi bị oxi hoá để tạo màu đen cho chè, 

Cơ chế của quá trình oxi hoá tanin có thể theo thuyết peroxit — thuyết hoạt hoá oxi do 
Bach đề ra vào năm 1950. Oxi phân tử trở thành dạng hoạt hoá nhờ sự tạo thành peroxit. 


Ọ 
R+O, ——> R< 
2Ọ vấi) 


Các peroxit này hình thành đo sự gắn trực tiếp oxi vào phân tử các chất dễ bị oxi hoá 


(1). Nhờ tác dụng của enzim peroxidaza sẽ xảy ra sự giải phóng oxi ra khỏi P€roXiI, oXI này 
sẽ oxi hoá các chất tanin (B). Chất dễ bị oxi hoá R được gọi là oxigenaza. l 


Ọ 
K< +B —> RO + BO 


RO +B —>R +BO 
và như vậy phản ứng lại quay lại từ đầu. 

Để ngăn cần quá trình làm đen sản phẩm do oxi hoá tanin, cần phải có các biện pháp 
chống khỏi.có sự tác dụng của không khí và phải phá huỷ hệ enzim peroxidaza. 

Hiện tượng đen sản phẩm khi chế biến thực phẩm còn có thể do tác dụng của tanin với 
muối của oxit sắt. Thể hiện khi ta dùng dao bằng sắt cát quả chuối hay quả hồng, những 
phần thịt quả con bám trên con dao sẽ bị đen lại. Với muối thiếc, tanin sẽ tạo màu hồng, 
hoặc khi dun nóng lâu xảy ra hiện tượng ngưng tụ tanin tạo hợp chất cao phân tử cũng có 


màu hồng. Để ngăn ngừa sản phẩm bị đen do tanin gây ra, quá trình chế biến cần phải áp - 


dụng các biện pháp kỹ thuật : 

— Tiến hành gia nhiệt nhanh để diệt men. Có thể dùng phương pháp xông lưu huỳnh 
hoặc sunñit hoá bằng axit sunfurơ hay bisulfit natri. 

— Rút ngắn nhất thời gian sản phẩm phải tiếp xúc với không khí. Trong các khâu sản 
phẩm phải chờ đợi thì phải ngâm vào trong nước. Bao bì đựng sản phẩm phải rút chân 
không hay nạp khí trơ. 

— Không sử dụng các thiết bị bằng sắt gỉ, tránh đun nóng sản phẩm quá lâu, sản phẩm 
nhiều tanin không đựng trong hộp có thiếc. 

~ Dùng lạnh để bảo quần các thực phẩm. 

— Sử dụng các chất chống oxi hoá như vitamin C. Tanin hoà tan tốt trong nước, với 


46 


Nó 


protein chúng tạo các hợp chất không hoà tan gọi là tanat. Ứng dụng tính chất này để làm 
trong rượu và nước quả, thuộc da. Tanin tham gia quá trình tạo mùi thơm cho sản phẩm, ví 
dụ tạo thành mùi thơm cho chè do sinh ra các andehit. Tanin có tính sát trùng nhẹ nên còn 
có tính bảo quản thực phẩm. 

Độ chát của một số cây quả phụ thuộc không chỉ vào tổng lượng các poliphenol mà vào 

lượng các poliphenol ở dạng tự do. Trong quá trình chín của quả (ví dụ quả hồng và chuối) 
độ chát giảm xuống rõ rệt do sự chuyển các chất tanin ở dạng tự do sang dạng liên kết. 
k) Các chất mâu : Các chất mầu (các sắc tố) làm cho thực phẩm, đặc biệt là các rau quả, 
mang những màu sắc đặc biệt và khác nhau. Chúng có thể chia thành các nhóm sau đây : 
clorofin, carotinoit, sắc tố flavon và các antoxian. Ngoài ra cồn cromoproteit trong động Vật, 
các chất màu tổng hợp và chất màu sinh ra trong quá trình chế biến. 

~ Clorofin : sắc tố tạo màu xanh cho cây cô trong tự nhiên : Hoà tan trong chất béo. Nó 
đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình hấp thụ cacbonic trong không khí của cây 
xanh dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời. Đó là quá trình quang hợp, nguồn gốc chủ yếu 
tạo ra các hợp chất hữu cơ và duy nhất tạo ra oxi tự do trên trái đất, Ở các phần xanh của 
cây cô, clorofin có trong các plastic của nguyên sinh chất tế bào (lạp thể) gọi là cloroplast 
(lục lạp). Clorofin phân bố không đều trong cloroplast, ở dạng các hạt phân tán. Trong lá 
xanh clorofin chiếm khoảng 1% khối lượng chất khô. Trong thực vật có hai loại clorofin có 
cấu trúc rất gần nhau là clorofin-a (C;;H;;O;N,Mg) và clorofin-b (C;;H„O,N,Mg): Loại a có 
màu xanh thẫm, loại b có màu xanh lá non. Theo cấu tạo phân tử, clorofin rất gần với một 
số enzim hô hấp (peroxidaza, catalaza, xitocromoxidaza) và chất màu — hema trong máu. 
Trong cây cỏ xanh có chứa cả clorofin-a (75%) và clorofin-b (25%). Trong phân tử của 
clorofin có 4 gốc piron đối xứng qua trung tâm là nguyên tử Mg tạo thành nhân pocfirin. 
Khi đun nóng trong môi trường axit, Mg có thể tách khỏi phân tử clorofin và thay thế bằng 
nguyên tử hidro, đồng thời tạo ra một chất mới — feofitin có màu úa vàng. 'Phản ứng này giải 
thích sự đổi màu xanh thành vàng úa của rau quả khi bị nấu chín. Để bảo vệ màu xanh tự 
nhiên của clorofin khi gia nhiệt rau quả, nên tiến hành trong môi trường kiểm. 

Nhiều loại rau quả khi quá trình chín, clorofin bị phá huỷ, có loại sớm hơn (lê, táo) có 
loại chậm hơn (cà chua, họ đậu và họ xitrus). Những quả dại nắng biến màu nhanh hơn 
trong tán cây. : 

— Các carotinoit : nhóm các sắc tố tạo cho rau quả có màu u vàng đa cảm, màu vàng'và 
đôi khi màu đỏ. Carotinoit có trong các plastit của nguyên sinh chất tế bào gọi là cromoplast 
(sắc lạp), còn trong tế bào thực vật không màu (ví dụ trong củ khoai, sắn...) các plastit 
không chứa sắc tố gọi là laycoplast (vô sắc lạp). Trong nhóm này bao gồm carotin, licopin, 
kxantofin, capxantin, xitrokxantin v.v... Tất cả các carotinoit không hoà tan trong nước 
nhưng hoà tan trong chất béo, dễ bị axit và chất oxi hoá tác dụng, nhưng bên trong kiểm. 
Cường độ màu của các carotinoit không phụ thuộc vào cấu tạo mạch vòng bên của phân tử 
mà phụ thuộc vào số nối đôi trong mạch béo. 

+ Carotin (C„H„¿) — là provitamin A, màu vàng đa cam trong cà rốt, mơ, đào chín, cà 
chua, gấc, họ xitrus và cùng với clorofin có trong rau xanh. 

+ Licopin (C„H„,) là một đồng phân của carotin, màu đỏ của cà chua và một số quả 
khác. Không có hoạt tính vitamin A. 


+ Kxantofila (C„H,¿O;) — sắc tố màu vàng nhưng nhạt hơn carotin vì có số nối đôi trong 


4 


mạch béo ít hơn. Cùng với carotin và clorofin có trong cây xanh, cùng với carotin và licopin 
Có trong cà chua. l 

+ Capxantin (C„H,„„O,) — sắc tố màu vàng có trong ớt chín đỏ. Là dẫn xuất của Carotin, 
có bốn nhóm —OH. 

+ Xitrokxantin (C„H„„O) có trong vỏ quả họ xitrus. 

Vai trò sinh lý của các carotinoit trong thực vật chưa thật rõ lắm. Người ta cho rằng 
chúng tham gia vào các quá trình quang hợp, hô hấp và sinh sản ; còn cho rằng carotinoit 
cần thiết cho sự già chín của hạt trong nhiều loại quả. Trồng ở các vùng khác nhau, hàm 
lượng carotinoit trong nguyên liệu cũng khác nhau. Nơi đất ẩm và nhiều ánh sáng mặt trời 
thì tarotinoit nhiều hơn nơi khác. - 

- Các carotinoit nói chung bền nhiệt và không hoà tan trong nước nên ít bị phá huỷ trong 
sản xuất, 

— Các sắc tố flavon : là một chất màu trong nhóm glicozit, làm cho thực vật có màu 
vàng và da cam. Một phần của phân tử sắc tố này (aglucol} là dẫn xuất của flavon và 
oxiflavon (flavonol), phần khác là đường. Trong vỏ hành khô có kvexetin là một chất màu 
trong các sắc tố flavon. Trong vỏ táo và lá chè tìm thấy có sắc tố flavon. 

— Các antoxian : Nhóm sắc tố có trong dịch bào làm cho rau quả có màu sắc khác nhau 
từ đỏ thẫm đến mầu tím có trong vỏ (mận, nho tím) hoặc đồng thời vừa trong vỏ vừa trong 
thịt quả (dâu, bưởi đào, củ cải đỏ V.V...). , 

Antoxian là một glicozit liên kết giữa đường với aglicola màu antoxi anidin. 

Các antoxian rất gần gũi với glicozit flavon về cấu tạo aglicola. Nhiễu antoxian có tính 
kháng sinh. Sự tích tụ antoxian là một chỉ tiêu về độ chín của quả. 

Khi đun nóng lâu trong nước, một phần antoxian bị phá huỷ. Khi tác dụng với thiếc, 
antoxian màu đỏ thẫm chuyển thành xanh lơ. Vì Vậy một số rau quả có màu này (mận 
tím, bắp cải đỏ...). Không nên đựng trong bao bì tráng thiếc. Với nhôm thì chuyển thành 
màu tím. Sắt, đồng cũng có tác dụng gây biến màu antoxian. Những tính chất trên đây 
của antoxian cần được vận dụng trong điều khiển sản xuất như chọn thiết bị dụng cụ khi 
chế biến. 

~ Cromoproieit : Sắc tố tạo mầu đỏ của máu và bắp thịt, màu xanh lớ của máu tÔm, cua, 
trai, hến. Màu đỏ của máu là do hemoglobin - liên kết giữa globin với chất màu hema có 
chứa sắt. Trong bắp thịt còn có mioglobin, cũng gần giống hemoglobin. Sắc tố xanh lợ trong 
máu tôm, cua, hến gọi là homoxianin có chứa đồng. 

Trong sản xuất các sản phẩm thịt để tạo màu sắc đỏ tươi (lạp xường, patê) người ta đã 
dùng nitưat hoặc nitữrit. Cơ chế phản ứng chuyển màu này do Haldan, nhà sinh lý học Anh 
phát hiện năm 1900 khi cho nitrat (NaNQ;) vào thịt dưới tác dụng của các men (nitrotaza, 
rcductaza, hidrogenaza) nitrat khử thành nitrit rồi khử thành NO. Nitơ oxit này sẽ kết hợp 
với sắc tố thịt tạo thành nitrosomioglobin và nitrosohemoglobin có màu đỏ tươi. Qua xử lý 
nhiệt hai chất này biến thành cromogen màu hồng. 

Đùng nitrat vào sản phẩm thịt có ưu điểm là tạo màu nhanh, sát trùng mạnh (đặc biệt là 
đối với C.Borudinium), làm dậy mùi vị của thịt. Tuy nhiên đễ gây độc và-cũng dễ giảm màu 
vì nirit dư sẽ kết hợp với hemoglobin trong cơ thể người biến thành methemoglobin làm 
giảm khả năng vận chuyển oxi của hemoglobin, gây ngạt, nôn, nhức đầu, tím tái chân, tay 


4§ 


sv 


mặt mũi. Ngoài ra, nitrit dư còn kết hợp với amin tạo nitrozamin gây độc lâu đài cho cơ thể 
(giảm tuổi thọ, giảm cân, ung thư gan). 
R—NH; + HONO -> R — NH-NO + H,O 
amin  niưïit nitrozamin 

Do vậy đã có nhiều ý kiến để nghị chỉ nên sử dụng nitrat (NaNO, hoặc KNO,). Ý kiến 
này chưa thật hợp lý vì vi khuẩn đường ruột vẫn có khả năng khử nitrat thành nitrit. Ngày 
nay việc tạo màu sản phẩm thịt bằng nitrat hay nitrit vẫn dùng phổ biến vì hình thức thịt 
đẹp. mùi dậy hơn, lại bảo quản tốt hơn. Sự độc hại không rõ bằng sự hư hỏng thịt nếu không 
dùng. 

Những nghiên cứu hiện nay nhằm làm bền màu đỏ tươi của thịt bằng cách tạo nhóm — 
NO hoặc tạo liên kết bên với hemoglobin mà không qua con đường nitrat hay nitrit là một 
hướng đi đáng khuyến khích. 

Nhiều hợp chất màu có thể được tạo thành trong quá trình chế biến thực phẩm theo ý 
muốn (sự tạo mầu nhân tạo), hoặc không theo ý muốn (tạo màu xấu cho sản phẩm). Sunfat 
đồng sẽ làm cho rau, đậu có màu xanh rất đẹp mắt. Caramen sản phẩm của cháy đường hay 
melanin của phản ứng melanoidin là chất tạo màu nâu sẫãm cho nhiều thực phẩm (thịt, cá 
kho, nước chấm, nước giải khát v.v...). Chuối đóng trong hộp sắt trắng — tanin kết hợp với 
thiếc cho màu hồng hay qua thanh trùng tanin bị ngưng tụ tạo hợp chất màu hồng. Thịt gà, 
bắp cải chứa nhiều lưu huỳnh đóng trong hộp sắt sẽ tạo sunfua sắt hoặc thiếc có màu xám. 
Trong sản xuất cần biết được nguyên nhân của những sự đổi màu này để có thể tìm biện 
pháp ngăn ngừa. : 

Một số thực phẩm cần làm đẹp màu, ngoài việc gây biến màu trực tiếp ngay sản phẩm, 
còn dùng phương pháp tạo màu bằng cách cho thêm chất màu từ bên ngoài vào. Ví dụ màu 
xanh, đỏ, vàng... ta thường thấy ở nhiều loại bánh, kẹo, rượu, nước uống. Các chất màu này 
có thể lấy từ tự nhiên bằng phương pháp chiết rút chất màu từ nguyên liệu thực vật (củ nghệ, 
quả dành đành, vỏ quả nho đỏ, rau đền đỏ) rồi làm thănh các chế phẩm màu. Các chất màu 
chiết rút thực vật thường có thể dùng để nhuộm màu ngay thực phẩm đó (màu đỏ, chiết từ 
vỏ nho dùng nhuộm màu rượu nho, màu vỏ cam nhuộm nước cam, hay rượu cam), hoặc cho 
các sản phẩm khác (trộn gấc đỗ vào mứt chuối thành mứt chuối gấc có màu đỏ đẹp). Phần 
lớn các chất màu này không độc hại đối với cơ thể. Điều này không cần thiết phải có sự 
chứng minh việc sản xuất và sử đụng chất màu thực vật thay cho chất màu tổng hợp đáng 
được khuyến khích. Trong nước ta nhiều loại nguyên liệu có màu sắc đẹp, cần phải có 
những nghiên cứu thích đáng để có thể thu hồi và sử dụng như : nghệ, quả dành đành có 
mầu vàng tươi ; đỏ của gấc, của rau dền đỏ. Có thể trích ly bằng kiểm và axeton. 

Trong công nghiệp thực phẩm, các chất màu tổng hợp nhân tạo được sử dụng trong 
phạm vi không rộng, thường chỉ thấy trong bánh kẹo và đồ uống (ngoài rượu). Bởi vì tới nay 
người ta cũng chưa biết hết được tác dụng phức tạp của nó đối với cơ thể người. 

Các chất màu cho thêm vào thường phải giống màu tự nhiên ban đầu của thực phẩm 
hoặc không được gây cảm giác sợ đối với người dùng. Theo quy định thì các chất màu tổng 
hợp pha thêm vào không được vượt quá 0,03% khối lượng thành phẩm. Pha chế các chất 
màu khác nhau theo tỷ lệ khác nhau ta sẽ được các màu mới. Ví dụ đỏ + vàng —> đa cam. 
Các chất màu tổng hợp thường dễ bị mất màu do tác dụng lâu dài của ánh sáng, SO; cũng 
như của kim loại (Fe, Cu, Sn...) cho nên các sản phẩm có dùng chất màu tổng hợp không 
được đựng trong bao bì kim loại không sơn, hoặc trong lọ thủy tỉnh. 


4-CSLT 8 KTSX TP .49 


l) Các chất thơm 


Các chất thơm, hay các chất tạo mùi nói chung là các tổ hợp phức tạp và rất khác nhau 
của các hợp chất : tecpen, phenol, rượu thơm, andehit, xeton, este, axit hữu cơ, lacton, kinon 
và các hợp chất chứa nitơ và lưu huỳnh. Chúng là các chất bay hơi có rất ít (thường là phẩy 
nghìn hay phần vạn) trong các thực phẩm, nhưng:' đóng vai trò quan trọng thể hiện chất 
lượng của sản phẩm. Mỗi mùi thơm đặc trưng của một thực phẩm là một tổ hợp theo một tỷ 
lệ nhất định các chất bay hơi mà mỗi đơn chất này không có mùi đặc trưng cho một thực 
phẩm. Ngày nay người ta đã biết được trong các loại thực phẩm thông thường (thịt, sữa, rau 
quả, chè, bánh kẹo...) có tới trên 200 các hợp chất bay hơi. Phần chủ yếu trọng các chất 
thơm của nguyên liệu thực vật thường được gọi là tỉnh dâu, tức là các tecpen và các dẫn xuất 
oxi của chúng — andehit, xeton, axit và các rượu. Ngoài ra trong một số tỉnh đầu còn có các 
©ste — limonen, linalon, xitran (trong tỉnh dầu cam, chanh, bưởi).. Trong tỉnh đầu hành và củ 
cải có hợp chất chứa lưu huỳnh. 

Mùi thơm của bánh mỳ có chứa andehit izobutiric, andehit izovaleric, furfurol và một số 
axit amin. Mùi thơm của thịt phụ thuộc vào các hợp chất chứa nitơ, lưu huỳnh và cacbon. 
Khả năng tạo thơm (nồng độ tối thiểu) của các hợp chất thơm là tuỳ theo cấu tạo của chất 

_ bay hơi. Trong sản xuất thực phẩm còn có thể cho thêm các chất thơm từ ngoài vào như 
vani, dầu chuối (rượu butiric), tỉnh dầu tự nhiên hay các chất thơm khác chiết rút từ thực 
vật. Khi thực phẩm bị hư hỏng, chất thơm bị mất đi và bị phá huỷ, đồng thời thực phẩm xuất 
hiện các mùi khó chịu do tạo thành các H,S, NH,, indon, scaton... (sản phẩm phân huỷ 
protein). 

Ngày nay các nhà hoá học thực phẩm không những chỉ xác định được thành phần hoá 
học của các chất thơm mà còn tìm ra các phương pháp tổng hợp nhiều loại chất thơm. Điều 
đó đã đưa đến một triển vọng mới lớn lao cho công nghiệp chế biến thực phẩm tạo mùi nhân 
tạo cho các sản phẩm không mùi hay bị mất mùi do trong quá trình chế biến. Tuy nhiên, 
thực tế chứng minh rằng, thường ít khi tạo được mùi đúng như mùi thơm tự nhiên lúc đầu 
của chính nguyên liệu, tuy đã chọn được những thành phần chất thơm quyết định. Việc 
báo vệ mùi thơm còn là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của sản xuất thực phẩm. Biện 
pháp thu hồi, bảo quản rồi cho trở lại vào sản phẩm cuối cùng các chất thơm tự nhiên chứa 
trong nguyên liệu ban đầu đang được chú ý nghiên cứu và áp dụng. Trong sản xuất, nhiều 
loại sản phẩm có mùi thơm đặc trưng (mứt quả, nước quả cô đặc, bột hoà tan — cà phê, 
chè, bột quả, nước mắm magi cô đặc v.v...) cần phải giữ được mùi thơm đó khi pha loãng 
đem dùng, ở nhiều nước đã sử dụng những hệ thống cô đặc chân không có thu hồi chất 
thơm. Ở đó chất thơm được bốc hơi trong chân không (vì chất thơm không bền ở nhiệt độ 
Cao), ngưng tự chúng lại, nâng cao dần nồng độ lên rồi đóng gói bảo quản, khi sử dụng sản 
phẩm sẽ cho trở lại. 

Ngoài ra chúng ta còn có thể tách, thu hồi chất thơm của nguyên liệu này dùng cho 
nguyên liệu khác, hoặc thay thế vào việc dùng cả nguyên liệu làm chất thơm (thìa là, nguyệt 
quế, tỏi, hoa bia). Người ta cũng có thể tách lấy chất thơm của chúng rồi dùng với một 


lượng rất nhỏ vào trong thực phẩm (trên thị trường thương nghiệp của nhiều nước đã có bán 


phổ biến tỉnh dầu thìa là, tỏi, hoa bia v.v...). Phương pháp này vừa tiết kiệm lại vừa tiện lợi 
cho sản xuất. Ưu điểm của cách sử dụng chất thơm này làm phân bổ đồng đều trong thành 
phẩm, không phụ thuộc thời vụ và có thể cơ khí hoá quá trình phân phối chất thơm vào từng 
đơn vị sản phẩm. Ở Liên Xô (cũ) từ năm 1960 tại một số nhà máy bia đã dùng tỉnh dầu trích 
ly từ hoa bia thay cho dùng hoa trực tiếp. Hoa bia được trích ly bằng CO, lỏng, áp suất 80at 


50 


đ, 


.e* 


¬àu 


trong một hệ thống kín tuần hoàn. Hiệu suất thu hồi chất thơm trong hoa bia bằng CO; lỏng 
đạt tới 95% trong khi dùng trực tiếp chỉ đạt hiệu suất trích ly 50%. Ngày nay cao hoa đã 
được bán và sử dụng ở hầu hết các nước trên thế giới. 

Trong nguyên liệu thực vật, trừ quả họ xitrus và cây hương liệu, thì lượng. tính dầu 
không nhiều, không quá 0,001%, tạo mùi thơm nhẹ đặc trưng cho từng loại nguyên liệu (ví 
dụ các loại rau quả). Tình dầu chứa nhiều trong vỏ quả thuộc họ xitrus, chứa trong các túi 
tinh dầu của vỏ xanh. 

Ví dụ hàm lượng tỉnh dầu trong vỏ chanh đạt tới 1,5 + 2%, cam 1,2 + 2,1%, và quít 
1,9 + 2,5%. Trong các loại quả khác tỉnh dầu chứa nhiều không chỉ ở vỏ mà trong cả các 
phần của thịt quả, ví dụ dứa, ổi, thị v.v... Các loại rau thơm, rau mùi chứa nhiều tinh đầu so 
với các loại khác, trung bình 0,05 + 0,5%, hành 0,05%, tỏi 0,01%. 

Tinh dầu được tích lũy dần trong quá trình phát triển và già chín của rau quả và lượng 
chứa của nó là nhiều nhất khi rau quả già chín đến mức độ tối đa. Ngoài ra lượng chứa còn 
bị ảnh hưởng bởi thời tiết trong thời kỳ thu hái. Khi trời nắng khô lượng chất thơm nhiều 
hơn khi lạnh và mưa nhiều. 

Bảo quản lạnh cũng có thể làm giảm hoặc thay đổi sự dậy mùi thơm của sản phẩm do 
những biến đổi nhất định về thành phần hoá học. 

Một số tỉnh dầu còn có tính kháng sinh. Ví dụ tình dầu của hành, tỏi. Cho nên tỉnh dầu 
còn có thể liệt vào nhánh phitonxit. Tuy nhiên các tỉnh dầu không phải lúc nào cũng có tính 
chất đó. Ví dụ tỉnh dầu vỏ cam không thể diệt các mốc xanh thường thấy trên vỏ cam khi 
quá cam bị giập đem bảo quản. : 

m) Các phifonxit (phyton — thực vật, ceado - tiêu diệt) : là những chất có trong thực 
vật có khả năng tiêu diệt hay làm ngừng hoạt động của các vi sinh vật nên còn gọi là kháng 
sinh thực vật. Phitonxit không chỉ có trong hành tỏi mà còn có trong nhiều nguyên liệu thực 
vật khác nữa như cà chua, bắp cải, ớt, đậu, xitrus, ngô và một số loại có màu antoxian. 

Các phitonxit tham gia vào sự bảo vệ thực vật chống lại các vi sinh vật. Tuy nhiên nhiều 
thực vật chứa nhiều phitonxit vẫn bị vi khuẩn gây thối phá hoại như hành tỏi và một số rau 
quả khác. 

Phần lớn các phitonxit không phải là một đơn chất mà là một phức hợp cũa nhiều chất : 
tinh đầu, axit, và một số glicozit. Phitonxit trong khoai tây là glucozit solanin, cà rốt — do 
tỉnh dầu, củ cải do hợp chất có chứa nitơ, còn rau quả — phần lớn là các antoxian. Các 
phitonxit khác nhau về thành phần và về hoạt độ, phụ thuộc vào nguồn gốc thực vật, điều 
kiện gieo trồng và thời gian bảo quản thực vật. 

Từ tối đã tách được một chất ở dạng tính khiết có tính sát trùng mạnh — phitonxit 
anlixin (C;H;S.SOC;H,) là một chất dầu lỏng hoà tan trong rượu và este nhưng kém hoà tan 
trong nước. Anlixin làm cho tỏi có mùi sốc, tạo thành do từ axit amin anlin dưới tác dụng 
của men anlinaza cho anlixin, axit piruvic và amoniac. 

anlinaza 

C;H,SOCH,NH,COOH __y C;H;S.SOC; H, + 2CH;COCOOH +2NH; 

anlin anlixin aXÍt piruvic 


Tác dụng tiêu diệt vi sinh vật của anlixin ngay từ ở nồng độ 1 : 250.000. Dầu anlin 
(C;H,N = C = S) (hạt cải) cũng có tác dụng sát trùng mạnh. 


3 


Các loại đồ hộp đầm đấm và nước quả có thể cho thêm dầu anlin với lượng 1/10 vạn hay 
L/triệu thời gian bảo quản tăng lên rõ rệt. 

Từ trong bạc hà cũng đã tách được một số vật phẩm dẫn xuất của N-piperidin 2,4 
diclophenylbuten — 2 este tiosulfoaxit và các loại khác. Dùng chế phẩm này với nồng độ 
l/triệu hay 1/1,8 triệu đã diệt được một số loại khuẩn và làm giảm khả năng chịu nhiệt của 
các bào tử. 

Còn dùng nước chiết của hành tỏi, hạt cải trộn mùn cưa, cát rồi dùng bảo quản cà rốt... 
tăng từ 48% lên 68% (sau 6 tháng). 

n) Các fecmen : Fecmen (chất men hay còn gọi là enzim) đều có nguồn gốc protein, đóng 
vai trò quan trọng trong các quá trình phân huỷ và tổng hợp các chất trong quả trình sống và 
phát triển của thế giới sinh vật và cả trong nhiều quá trình chế biến thực phẩm. 

Các chất men tự nhiên thường gây ra những diễu bất lợi cho các quá trình chế biến. Ví 
dụ poliphenoloxidaza tham gia phản ứng oxi hoá khử tạo màu đen cho rau quả chế biến. 
Men lipaza và lipoxidaza oxi hoá chất béo làm cho mỡ và bột bảo quản bị ôi. 

Tất nhiên đôi khi fecmen tự nhiên cũng có tác dụng có lợi trong nhiều quá trình chế 
biến. Ví dụ men poliphenoloxidaza trong lá chè khi sản xuất chè đen ; Ien pectinaza có tác 
dụng tự làm trong rượu và nước quả trong quá trình tàng trữ, men proteaza trong quá trình 
ướp chượp để sản xuất nước mắm, men lactic trong quá trình muối dưa chua v.v... 

Các fecmen sinh ra và có ở trong các tế bào động vật và thực vật hoặc do các vi sinh vật. 
Hoạt tính của chúng không chỉ ở trong các tế bào mà ngay cả khi trích ly chúng ra. Ta có 
thể chia fecmen ra làm hai loại : fecmen đơn cấu tử và fecmen hai cấu tử. Loại đơn chỉ có 
protein còn loại hai cấu tử thì protein còn liên kết với phần không phải protein gọi là 
cofecmen. Trong thành phần của cofecmen thường có các vitamin nhóm B, PP, hoặc các 
nucleotit, nguyên tử sắt, đồng v.v... 

Fecmen đơn cấu tử thường gặp là ureaza (trong đậu nành), amilaza (trong thóc mầm) 
V.V..., loại fecmen hai cấu tử — cacboxinaza, cataÌaza v.v... 

Hoạt độ xúc tác của các fecmen rất cao so với các chất xúc tác vô cơ. Ví dụ, để thuỷ 
phân protein đến axit amin phải dùng axit sunfuric 25% đun trong 20 giờ đưới áp suất 2,3 at 
trong khi tác dụng men tripxin trong đường tiêu hoá của người chỉ mất 2 + 3 giờ. Với một 
số lượng fecmen rất nhỏ có thể xúc tác thuỷ phân một khối lượng lớn đối chất. Ví dụ một 
phần fccmen saccaraza cho 200.000 phần đường saccarozơ. Tác dụng của fecmen có thể 
xảy ra khi nồng độ pha loãng một phần năm trăm triệu. 

Vì thành phân chủ yếu của fecmen là protein nên có nhiều yếu tố có ảnh hưởng đến 
hoạt động của các fecemen. Nhiệt độ cao (90°C, 100°) fecmen bị phá huỷ, nhiệt độ thấp 
(lạnh và lạnh đông) hạn chế sự hoạt động của men. Hạn chế sự hoạt động của men là một 
biện pháp được ứng dụng để kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm hoặc chống lại sự biến 
đổi xấu của thực phẩm trong quá trình chế biến. 

Nhiệt độ thích hợp cho hoạt động của các fccmen là 35 + 60°C. Fecmen có nguồn động 
vật nhiệt độ thích hợp thấp hơn một ít (40 + 50C) so với fecmen nguồn gốc thực vật (50 + 60C). 
Do ảnh hưởng của nhóm ngoại, một số fecmen không mất hoạt động ở gần 100°. pH môi 
trường thích hợp khác nhau rất nhiều đối với từng loại fecmen. Có điểm đặc biệt là cùng 
một fecmen có thể có các giá trị pH tối ưu không giống nhau, khi có mặt của cơ chất khác 
nhau. Ví dụ pepxin cơ chất là cazein pH tối ưu là 1,8, còn cơ chất là hemoglobin thì pH tối 


32 


ưu là 2,2. Độ ẩm tự do cao cũng có tác dụng tăng cường hoạt động của các fecmen (hạt tươi 
ẩm hô hấp mạnh hơn hạt phơi sấy khô). Một số chất hoá học có tác dụng thúc đẩy hoặc hạn 
chế hoạt động của fecmen. Etilen kích thích quá trình chín (dùng hương, đất đèn để đấm 
chuối, cà chua hay đu đủ cho nhanh chín) và CO, làm chậm quá trình chín của quả. Axit 
sunfurơ ức chế quá trình oxi hoá tanin làm đen sản phẩm. Các muối kim loại nặng làm kết 
tủa protein có khả năng ức chế hoạt động của các fecmen. Hoạt tính của fecmen còn phụ 
thuộc vào trang thái của cơ chất : vò-chè làm vỡ tế bào để cho fecmen và cơ chất tanin tiếp 
xúc dễ dàng với nhau ; protein đã bị biến tính đễ bị men thuỷ phân tác dụng hơn ở trạng thái 
keo. Cùng một loại fecmen nhưng nguồn gốc khác nhau (ví dụ amilaza trong dịch tiêu hoá, 
trong thóc mầm hay từ vi sinh vật) thì có những điều kiện thích hợp cho hoạt động không 
giống nhau (nhiệt độ, pH v.v...). 

Tóm lại đối với mỗi loại fecmen cần có những điều kiện thích hợp nhất định để tăng 
cường hoạt động của chúng — điều kiện cơ chất và điều kiện môi trường. 

Ngày nay khoa học đã tìm được hơn 1000 fecmen và các chế phẩm, enzim ngày càng 
được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc sử dụng fecmen trong công 
nghiệp thực phẩm là rộng rãi và đa dạng nhất. Người ta nói thế kỷ thứ XXI là thế kỷ của áp 
dụng fecmen trong đời sống con người. Quá trình sản xuất rượu, bia, mỳ chính, vitamin, chế 
biến các sản phẩm thịt, cá, rau, quả đều có ứng dụng của enzim. Cho thêm chế phẩm enzim 
khi sản xuất rượu, bia và đường mạch nha sẽ làm giảm lượng thóc mầm cần thiết. Khi sản 
xuất nước mắm (quá trình ướp chướp). Muối dưa công nghiệp cho thêm chế phẩm men thuỷ 
phân sẽ đẩy mạnh quá trình, rút ngắn thời gian sản xuất và tăng chất lượng của sản phẩm. 
Chế phẩm men còn được dùng để làm mềm thịt, làm trong nước quả đục, khử đắng cho 
nước bưởi, cam, chanh. Phương pháp dùng hệ fecmen của các vi sinh vật đã cho phép sản 
xuất ra nhiều thực phẩm thay thế : axit xitric, mỳ chính, nhiều loại vitamin mà trước đây 
phải dùng phương pháp hoá học và đắt tiền. Chính vì vậy ngành công nghiệp sinh học tuy 
mới hình thành và phát triển nhưng đã có đóng góp rất lớn trong sự phát triển kinh tế của 
toàn xã hội. 

Tóm lại enzim đang có những đóng góp lớn lao, giải quyết được nhiều khó khăn cho 
loài người về nhiều mặt trong đời sống và sản xuất. Giúp ta sản xuất ra những thực phẩm 
thay thế từ những nguyên liệu không thực phẩm dùng cho người, cho chăn nuôi và cho 
công nghiệp. 

Sự chết của nguyên liệu thực phẩm không làm giảm hoạt động của các hệ fecmen trong 
nó. Nó sẽ giữ nguyên hoạt độ trong sản phẩm nếu quá trình chế biến không có biện pháp gì 
làm mất nó đi. Khi bảo quản thịt tươi mới giết mổ sẽ xảy ra quá trình tự chín làm cho thịt 
mềm mại, thơm ngon hơn. Ngược lại khi bảo quản bột và gạo, rau quả đã gọt vỏ hay thái. 
nghiền, tác dụng của fecmen vẫn tiếp tục làm cho chất lượng của sản phẩm giảm đi. Để đo 
hoạt độ của từng loại fecmen người ta dùng hai loại đơn vị : 

~ Đơn vị quy ước, biểu thị bằng lượng sản phẩm mà fecmen tạo ra trong những điều 
kiện quy ước. 

- Đơn vị tiêu chuẩn là lượng men cần để chuyển hoá một micromol (một phần triệu 
phân tử gam) đối chất trong 1 phút ở điều kiện quy định (ví dụ ở 25°C và pH thích hợp). Ký 
hiệu bằng chữ u. 

Vẻ phân loại fccmen, nghị quyết Đại hội Hoá sinh quốc tế 1961 chia ra 6 loại : 


33 


1. Oxireductaza xúc tác phản ứng oxi hoá khử. Ví dụ enzim poliphenoloxidaza, peroxidaza... 

2. Transferaza : xúc tác chuyển các nhóm và gốc hoá học khác nhau giữa các phân tử. 

3. Hidrolaza : xúc tác quá trình thuỷ phân : 

R_-R +H;O *>ROH+R'H 

Đây là nhóm fecmen quan trọng nhất. Nó bao gồm : cacbohidraza, esteraza (lipaza và 
photphataza), proteaza và photphorilaza. Ngoài ra còn các enzim khác như poligalacturonaza, 
glicozidaza v.v... ` 

4. Liaza : xúc tác các quá trình tách khỏi cơ chất bằng con đường không thủy phân, các 
nhóm nguyên tử để tạo thành nối đôi (hoặc kết hợp các nhóm nguyên tử vào nối đôi) R — R' 
—>R+R Œ có thể là CO; hoặc H,O v.v...), 

3. lzomeraza : xúc tác các quá trình chuyển vị nội phân các nhóm và các liên kết 
(chuyển thành các dạng đồng phân, ví dụ glucozơ ~> fructozơ): Fecmen này đóng vai trò 
quan trọng trong quá trình trao đổi chất. ' 

6. Ligaza (xintetaza) : xúc tác quá trình kết hợp lẫn nhau của hai phân tử, có kèm theo 
việc đứt nối cao năng trong ATP (hoặc nucleozitpoliphotphat). 

~ Sản xuất chế phẩm fecmen trong công nghiệp : 

Tất cả các tế bào sống đều tạo fecmen, cho nên các fecmen đều có thể nhận được từ 
nguồn thực vật, động vật và cả vi sinh vật. Ngày nay, trong quy mô công nghiệp, fecmen thu 
được chủ yếu từ thực vật và động vật, song về ý nghĩa kỹ thuật và kinh tế phải kể đến 
fecmen vi sinh vật. Tiêu tốn một lượng nguyên liệu thực vật và động vật khá lớn chỉ thu 
được một lượng fecmen rất nhỏ và phạm vi ứng dụng các fecmen đó lại hẹp. Fecmen từ vi 
sinh vật có thể sản xuất với quy mô tuỳ theo yêu cầu không hạn chế do thiếu nguyên liệu 
như hai loại trên và có thể nhận được bất kỳ một loại fecmen nào. 

+ Từ động vật có thể sản xuất được pancreatin (amilaza, proteaza và lipaza) lấy từ tuyến 
dưới trong đạ dày lợn ; pepxin (proteaza) từ màng nhày của đạ dày lợn ; rennin (proteaza) từ 
tuyến thứ tư đạ dày nghề con ; catalaza (proteaza) thu được từ gan và mầu, từ vi sinh VẬI, 

+ Từ thực vật thu được các fecmen amilaza từ thóc mầm, papain từ nhựa du đủ, 
bromelin từ quả và lá dứa. 

+ Từ vi sinh vật phổ biến là thu từ nấm mốc, vi khuẩn và nấm men, 

* Nấm mốc A. Óriza — fecmen amilaza, proteaza. 

A. Niger ~ fecmen amilaza, glucoamilaza, xenlulozơ, 
pectinaza, glucooxidaza, catalaza. 

* Vị khuẩn 8.Sublis — -—> fecmen amilaza, proteaza. 

* Nấm men Š. cerevisiae —y fecmen invectaza. 


p) Các vitamin : Vitamin là các hợp chất hữu cơ cấu tạo rất khác nhau, đóng vai trò quan. 


trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể. Chúng có trong hầu hết các loại thực phẩm 
với những hàm lượng khác nhau. Do vai trò quan trọng của vitamin trong thực phẩm cho 
người mà trong công nghiệp thực phẩm người ta đang có những quan tâm đặc biệt về vấn đề 
nầy - sản xuất vitamin từ nguyên liệu tự nhiên giàu vitamin (dầu gan cá...), hoặc bằng 
phương pháp tổng hợp hoá học hay vi sinh vật ; sản xuất các thực phẩm hỗn hợp, hoặc cho 
thêm các vitamin cần thiết vào một số loại thực phẩm nghèo loại vitamin đó (nước quả, giải 
khát, bánh kẹo, sữa v.v..), ngày nay chúng ta gọi là thực phẩm chức năng. 


34 


rổ... 


w 


Thực vật có khả năng tổng hợp các vitamin mà khả năng này không có ở động vật. Các 
động vật phải nhận các vitamin từ thực vật. Người ta nhận vitamin từ thực phẩm nguồn gốc 
động vật và thực vật. Cơ thể người nói chung không thể tổng hợp được vitamin hoặc tổng 
hợp được với lượng quá ít ôi không đủ nhu cầu mà phải nhận từ ngoài vào. Không đủ 
vitamin trong thực phẩm sẽ dân đến phá huỷ sự trao đổi chất, cơ thể yếu mệt và khả năng 
làm việc kém. Thiếu mỗi loại vitamin sẽ phát sinh những bệnh nhất định cho cơ thể. 

Nhiều vitamin chính bản thân hoặc liên kết của chúng với protein là nhóm hoạt động 
của một số enzim (ví dụ vitamin B,, vitamin PP). 

Lượng chứa của vitamin trong thực phẩm thường biểu thị bằng mg%, hoặc nếu ít hơn là 
+ trong 1g hay y% (y trong 100g). 

— Các vitamin quan trọng là : 

+ Nhóm vitamin hoà tan trong nước : 

1. Vitamin C (axit ascocbic) C,H,O, : Tham gia quá trình oxi hoá khử trong cơ thể. 
“Trong thực phẩm, vitamin C có ở ba dạng : trạng thái tự do ở dạng axit ascocbic ; ở dạng oxi 
hoá : dehidro axit ascocbic và ở dạng liên kết với protein gọi là ascobigen. Ascobigen rất 
bền đối với chất oxi hoá hơn so với axit ascocbic. 


| 
C— OH đễ bị oxi hoá 


| 
C=O 
lI — Ù 
C—OH chuyển sang dạng C=O 
| Ï 
Dạng axit ascobic tự do Dạng dehidro axit ascobic 


Cả hai đều có hoạt tính vitamin C nhưng dạng dehidro kém bên, đễ bị phá huỷ khi đun 
nóng, cho nên tránh để vitamin bị oxi hoá. Phần lớn các sản xuất thực phẩm đều qua gia 
công nhiệt nên cần chú ý điểm này. 

Vì đễ bị oxi hoá nên axit ascocbic có tính khử cao dùng làm chất chống oxi hoá cho 
một số thực phẩm. 

Tuy gọi là axit ascocbic nhưng trong dung dịch không bị phân ly v và không có nhóm 
cacboxin tự đo, không làm pH của môi trường thay đổi. 

Về nguồn gốc hoá học thì vitamin C gần với monosaccarit nên người ta sản xuất 


vitamin C bằng phương pháp tổng hợp từ đường socbozơ. Vitamin C có nhiều trong các thực 
phẩm nguồn gốc thực vật : 


Bưởi : 90 + 120mg% Rau cần tây : 126mg% 
Cam : 35 + 50mg? Hành hoa : 50mg% 

Dâu tây : 45 + 50mg% : Củ cải trắng : 25 + 30mg% 
Đu đủ chín : 40 + 50mg% Rau đay : 6ŠSmg% 

Ôi chín : 45 + 50mg% Rau ngót ; 143mg% 
Nhãn : 30 + 40mg% Bấp cải : 25 + 30mg% 


Các sản phẩm động vật, trừ gan (30mg%), còn trong các loại khác lượng chứa rất ít 
(1 + 3mg%). 


5s 


So với các vitamin khác thì vitarnin C kém bền hơn cả. Nó dễ bị oxi hoá khi có tác dụng 
của ion kim loại — đồng và sắt, trong môi trường kiểm và trong quá trình gia nhiệt. Vì vậy 
các quá trình muối chua (yếm khí và môi trường axit bảo quản lạnh, đóng hộp kín có khả 
năng bảo vệ vitamin C tốt hơn. Khi sản xuất tránh dùng những dụng cụ thiết bị bằng đồng, 
sắt đối với sản phẩm giàu vitamin C. Khi bảo quản rau quả tươi và sản phẩm chế biến, 
vitamin C cũng bị giảm nhanh. Cam sau hai tháng bảo quản, vitamin C giảm còn một nửa. 
Vitamin C có tính khử nên dùng làm chất chống oxi hoá, ví dụ trong sản xuất nước chuối, 
cho vào với liểu lượng 30 + 50mg% so với lượng nước chuối, phối hợp với axit xitric 
60 +100mg% sẽ bảo vệ màu vàng tươi tự nhiên của chuối chín, chống oxi hoá tanin catexin. 
Vitamin € là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng và thường xuyên của nhiều sản phẩm và 
nhiều quá trình chế biến và bảo quản. Nó là chỉ tiêu đại diện cho đánh giá biến đổi phẩm 
chất sản phẩm do kỹ thuật và bảo quản. 

Vitamin C hoà tan trong nước nên để tránh tổn thất, cần tránh làm giập nát nguyên liệu, 
tránh nghiền thái trước khi rửa và khi cần gia nhiệt thì nên dùng hơi thay vì dùng nước. 

2. Vitamin B, còn gọi là tiamin hay anevrin - C¡;H,;ON,SCI; có nhiều trong men bịa 
khô (5%), thịt lợn nạc (0,98%), đậu (0/7%), cám (0,6%), thịt bò (0,1%). Trong rau quả 
vitamin B, có rất ít, ví dụ trong khoai tây chứa 0,07mg%,; bắp cải 0,05mg%. Vitamin BI nói 
chung bền khi gia nhiệt thông thường. Bị phá huỷ nhanh trong môi trường kiểm và dễ bị oxi 
hoá trong không khí. , 

Đối với cơ thể thiếu vitamin B,, sự chuyển hoá chất gluXit sẽ bị đở dang vừa lãng phí gluxit, 
vừa sinh bệnh do ứ đọng các sản vật chuyển hoá trung gian như axit lactic, piruvic khiến người 
mệt mỏi. Vitamin Bị, hoà tan trong nước nên dễ bị mất đi do các quá trình ngâm rửa. 

Ngoài các vitamin kể trên, trong nhóm vifamin hoà tan trong nước còn có vitamin By, 
B,B,B,,PPvàK, ` 

Nhóm vitamin hoà tan trong chất béo : 

3. Vitamin A : C,H„OH. Vitamin A chỉ có trong các thực phẩm nguồn gốc động vật. 
Trong thực vật có ở dạng provitamin A hay carotin tạo màu vàng đỏ cho thực vật. Khi vào 
cơ thể dưới tác dụng của men carotinaza trong gan người và động vật, carotin chuyển thành 
vitamin A. Trong ba loại carotin œ, B và y thì B carotin có hoạt tính vitamin A cao hơn cả vì 
khi phân giải nó cho hai phân tử vitamin A, còn œ và y thì chỉ cho một. Hoạt tính của 
vitamin A cao hơn carotin khoảng hai lần. Do vậy nhu cầu vitamin A đối với người lớn một 
ngày là 1,5 đến 2,5mg% thì carotin phải là 3,0 + 3,0mg%. 

Vitamin A có nhiều trong mỡ cá thu (đến 90mg%) gan bò, lòng đỏ trứng (15mg%). 
Carotin có khá phổ biến trong các loại rau quả song với số lượng không nhiều trừ trong ruột 
gấc chín 91,6mg%. Ngoài ra ở một số loại rau cũng có nhiều : cà rốt 9,0, hành tươi 6,0, ớt 
ngọt 10, rau mùi 10 và cà chua 2,0mg%. Các loại rau quả khác thường có dưới 1mg%, có 
khi chỉ thấy có vết. Ở nguyên liệu thực vật carotin tập trung nhiều ở những phần trên — gần 
lá và phần ngoài ~ gần vỏ. Màu sắc càng vàng tươi carotin càng nhiều. Tuy vậy màu vàng 
tươi da cam cũng không hẳn là nhiều carotin, ví dụ màu vàng da cam của cam, quít là do 
Criptexantin. Ngoài ra có những trường hợp màu vàng của carotin bị các sắc tố khác lấn át, 
ví dụ rau dền (Smg%). 

Vitamin A nói chung không bị phá huỷ trong các quá trình thông thường của chế biến 
thực phẩm (gia nhiệt nhẹ, nấu chân không, muối chua v.v...) nhưng có thể bị phá huỷ khi ở 
nhiệt độ cao (rán, sấy lâu ở nhiệt độ cao v.v...). 


$6 


Trong công nghiệp, sản xuất vitamin A từ dầu gan cá thu, cá voi hoặc tổng hợp từ 
axetilen và một số tính đầu. 

4. Vitamin D hay còn gọi canxiphenol. Vitamin D đóng vai trò điều chỉnh quá trình trao 
đổi photpho, canxi trong cơ thể người. Vitamin D có nhiều trong lòng đỏ trứng (1mg%), mỡ 
bò (1/2mg%) và mỡ cá (5 + 6mg%). Người ta nhận từ thực phẩm vitamin D chủ yếu là ở 
dạng erposterol rồi tích tụ ở lớp mỡ dưới da. Dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời (tia tử 
ngoại) sẽ chuyển thành vitamin D. Trong nguyên liệu thực vật, vitamin D hầu như không có 
(trừ ở trong nấm) mà chỉ có ở dạng ergosteroi và các sterol khác. 

Trong mỡ, trong sữa và thịt của các động vật về mùa hè nhiều vitamin D hơn vì chúng 
sinh hoạt nhiều ở ngoài trời, dưới ánh sáng mạnh. : 

Vitamin D bến hơn vitamin A về mặt bị oxi hoá cho nên không bị mất đi trong các quá 
trình chế biến. Trong công nghiệp, vitamin D sản xuất ở dạng chế phẩm từ gan cá vơi hoặc 
bằng nấm men. 

Nói chung vitamin là các chất kém bền, trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm 
chúng có thể bị giảm đi ở các mức độ khác nhau. Cho nên đối với từng loại sản phẩm tuỳ 
theo giàu vitamin gì và mục đích sử dụng mà phải có các biện pháp thích hợp. Việc thu hái 
rau quả cũng quan trọng. Quả chín tới thường là nhiều vitamin hơn là xanh hoặc quá chín. 
Trong quả ban ngày, trời nắng nhiều vitamin hơn ban tối, trời mưa v.v.... 

Để đảm bảo, tránh tổn thất vitamin cần phải dựa trên tính tan của chúng. Các vitamin 
hoà tan trong nước, để bảo vệ chúng cần tránh làm giập nát quả và tránh thái nghiền trước 
khi rửa nước và hạn chế gia công bằng nước nhất là nước nóng. Các vitamin không hoà tan 
trong nước dễ bị nằm lại ở các phần phế liệu như bã của các quá trình ép, chà, lọc. 

Trong một số trường hợp để bảo vệ vitamin, cần gia nhiệt (ví dụ các sản phẩm đóng 
hộp) để tách bớt không khí và diệt men oxi hoá vitamin trong sản phẩm. Tuy nhiên, đối 
với vitamin A đun nóng lâu ở 100” cũng bị phá huỷ, vitamin B, không bền khi đun nóng 
lâu, còn vitamin C thì bắt đầu bị phá huỷ ở 50°C. Môi trường axit làm cho vitamin C và B, 
bền hơn. 

Vitamin C dễ bị phá huỷ nhất bởi nhiều nguyên nhân : tỉa cực tím (ánh sáng mặt trời) và 
ion kim loại nặng. 

Trong thực phẩm có những chất xúc tác quá trình phân huỷ vitamin-nhưng cũng có 
những chất bảo vệ. Men oxi hoá (ascobinaza) có sẵn trong các nguyên liệu thực VẬI có tác 
dụng oxi hoá vitamin C (trong bắp cải và các loại rau khác). Các men này không có trong 

chanh, cam, bưởi. Cà chua có chất chống oxi hoá vitamin C, nhưng khi nhiệt độ > 60° khả 
năng bảo vệ này kém đi. 

Các chất protein, axit amin có tác dụng bảo vệ vitamin C trong nhiều trường hợp vì nó 
tạo với Cu các muối liên kết bên ít phân ly thành ion. Ngoài ra muối ăn, đường, tỉnh bột, 
chất béo... cũng có tác dụng hạn chế oxi hoá vitamin. Trong môi trường kiểm tính và trung 
tính thì tanin có tác dụng bảo vệ vitamin C. Sunfñi hoá có tác dụng bảo vệ vitamin C do tính 
khử của anhidrit sunfurơ. Ngoài ra H;SO; còn có tác dụng ức chế hoạt động của men oxi 
hoá vitamin C. Đối với vitamiu B, anhidrit sunfurơ có tác dụng phá huỷ. Muối dưa là quá 
trình lên men yếm khí đồng thời tạo ra axit lactic là những yếu tố bảo vệ vitamin C. 


1.2.3. Tính chất vật lý của các thực phẩm 
Giá trị của thực phẩm (kể cả giá trị dinh dưỡng theo nghĩa rộng) không chỉ thể hiện bằng 
thành phần hoá học mà còn bằng các đặc tính vật lý. Ngược lại các tính chất vật lý của thực 


37 


phẩm như khối lượng riêng, độ cứng, độ đàn hồi, màu sắc.... phụ thuộc chủ yếu vào thành 
phần hoá học và cấu trúc của thực phẩm, nó thể hiện mọi sự biến đổi và tôn: tại ở bên trong. 

Quá trình chế biến các loại thực phẩm luôn gây ra những biến đổi vẻ tính chất vật lý của 
nguyên liệu do những quá trình lý hoá, sinh học và cơ học phức tạp gây ra. Nghiên cứu 
những biến đổi đó và những nguyên nhân gây ra chúng sẽ cho phép tổ chức kiểm tra một 
cách tích cực và có hiệu quả và điều khiển tốt các quá trình sản xuất. Các quá trình này và 
thông số kết cấu của các thiết bị, quy trình kỹ thuật sản xuất các sản phẩm đều phụ thuộc 
vào các đặc tính vật lý của thực phẩm. 

Sau đây chúng ta sẽ xét một số đặc tính vật lý điển hình của thực phẩm có ứng dụng nhiều 
trong sản xuất và những biến đổi của chúng biểu thị biến đổi về phẩm chất của thực phẩm. 

1.2.3.1. Khối lượng riêng P là giới hạn tỷ lệ khối lượng của vật thể Am trên thể tích 
vật thể AV, khi AV tiến dần tới không: ` 

Am dm 


‡« lm #= —— = —— 
AVv¬0 AV đV 


Trong trường hợp vật thể đồng nhất thì khối lượng riêng bằng khối lượng của đơn vị thể tích : 
lổ 1e 
V 
Trong đơn vị đo lường quốc tế khối lượng riêng được đo bằng kg/mỶ, trong kỹ thuật : 
kG.s?/m”. Chuyển ra là : 1kG.s?/m' = 9,80665kg/m!. 


Trong kỹ thuật, độ chính xác không quá cao nên có thể xem là [kg/m”] = [kG/mỶ] và 
xác định bằng cân thường (đòn bẩy). 

Trong thực phẩm, khối lượng riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố : đạng nguyên vật liệu, 
nồng độ hay hàm lượng chất hoà tan hay chất khô, thành phần các chất và nhiệt độ v.v... 

Khối lượng riêng trung bình của một số loại thực phẩm như sau (bảng 1.1). 


BẢNG 1.1. KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA MỘT SỐ THỰC PHẨM 


Nguyên liệu bà: HH n riêng 


Nguyên liệu là” HANG riềng 


Đường kính trắng Mỡ bò 886 
Macgarin Sữa tươi 

Dầu lạc Sữa bột 

Dầu đậu tương Mỡ sữa 

Ngô hạt (KL rời) Nước táo 11% 

Đại mạch (KL rời) Nước táo 33% 

Bột mỹ (KL rời). Nước cà chua 4,5% 
Muối ăn Nước cà chua 12% 
Mật ong Nước cà chua 30% 
Lạc nhân Nước nho 15% 

Axit xitric Nước thường 20%C 
Xương Nước đá 0°C 

Thịt bò 1020-1070 Không khí khô 735,6 
Thịt lợn, cừu 1020-1070 mm Hg 20G 

Mỡ lợn 850 Cồn 969 


58 


">> 
. 


1.2.3.2. Các tính chất nhiệt lý của thực phẩm 
Xét đến tính chất nhiệt lý của thực phẩm như nhiệt dung-và hệ số dẫn nhiệt không chỉ 
nói đến các thông số mà xét đến ảnh hưởng của chúng trong các quá trình bảo quản và chế 
biến thực phẩm. 
a) Nhiệt dung của thực phẩm 
Nhiệt dung của thực phẩm C,, thường được xem là một đại lượng trung gian giữa nhiệt 
dung của các chất khô trong nguyên liệu C. (<1) và nhiệt dưng của nước C (=l) 
_ C„(100-W)+C,W 
d) 100 
Công thức này có thể viết về dạng sau : 


C 


C.-C 
=C,+_— ck xwW 
Cụ ck 100 


trong công thức này W là hàm ẩm trong nguyên liệu,%. 
Nhiệt đung các chất khô của các thực phẩm thường khoảng 0,3 + 0,4 kcal/kg °C. 
Theo kết quả nghiên cứu và tính toán thì nhiệt dung của một số thực phẩm như Sau : 
Khoai tây : 0,85 kcal/kg °%C 
Hạt cốc khô : 0,45 kcal/kg °C 


Dầu mỡ : 0,50 kcal/kg °C 

Sữa tươi : 0,94 kcal/kg °C 
Trứng : 0,76 kcal/kg °C 
Thịt : 0,6 — 0,7 kcal/kg °C 
CÁ : 0,8 kcal/kg °C 

Hoa quả : 0,8 — 0,9 kcal/kg °C 


- Nhiệt dung quan trọng trong tính toán nhiều khâu sản xuất liên quan đến các quá trình 
nhiệt như sấy, làm lạnh, tan giá, gia nhiệt, thanh trùng, cô đặc v.v... để tính tiêu hao nhiệt, 
thời gian gia nhiệt và các thiết bị truyền nhiệt. 

- Nhiệt dung chất khô của một số nguyên liệu thực phẩm ở nhiệt độ gần 20°C (bảng 1.2). 


ˆ BẰNG 1.2. NHIỆT DUNG CHẤT KHÔ CỦA MỘT SỐ THỰC PHẨM 


Hạt lúa mỹ 
1,85 — 1,67 
Đường kính 0,25 —0,28 1,04 — 1,17 
[Muốn | 020 | 084 — —| 
: 


Đối với những nguyên liệu và thực phẩm nếu không biết C¿. Để xác định nhiệt dung 
của một loại thực phẩm có thể dùng công thức sau đây (theo Serevitinop F. V.) : 


39 


C=A,+032B„ 
trong đó : C : nhiệt dung của thực phẩm ; 
Á¿ : lượng nước trong thực phẩm, % ; 
B.„ : lượng chất khô trong thực phẩm, %.. 


Ví dụ thực phẩm có hàm lượng ẩm là 90% Em) thì lượng chất khô là 10% 


- _ = 04] thì nhiệt đung của thực phẩm là ị 


C=0,9+0,32.0,1 =0,932 kcal/kg. °C 

Nhiệt dung ngoài việc ảnh hưởng đến các quá trình truyền nhiệt khi gia nhiệt thực phẩm 
còn có ảnh hưởng lớn đến các quá trình bảo quản các nguyên liệu thực vật tươi có hô hấp. 

Để tính nhiệt độ tăng lên trong khối rau quả tươi bảo quản trong một ngày đêm (bằng 
”C) thì có thể dùng công thức t = ễ trong đó Q : nhiệt lượng sinh ra (kcal/kg) ; C : nhiệt 
dung (kcal/kg °C). 

Ví dụ, khi bảo quản ở 20°C trong một ngày đêm nhiệt toả ra từ khối khoai tây là 750 
kcal/tấn và nhiệt dung của khoai tây là 0,850 kcal/kg. °C thì trong một ngày đêm nhiệt độ 
trong khối khoai tây có thể tăng lên là : 

tê 750 
0,850 x 1000 
b) Hệ số dẫn nhiệt của thực phẩm 

Sự truyền nhiệt trong các thực phẩm, xem như trong các nguyên liệu ẩm xảy ra khác cơ 
bản với trong các vật liệu khô, là vì : 

- Ẩm nằm trong các khoảng trống của cơ cấu xốp trong nguyên liệu đã ảnh hưởng đến 
hệ số dẫn nhiệt. 

- Ẩm trong nguyên liệu luôn vận chuyển trong quá trình chế biến và bảo quản nên đã 
ảnh hưởng đến sự dẫn nhiệt. . 

~ Nhiệt có thể truyền bằng đối lưu qua các khoảng trống xốp, trong đó có khí và lỏng và 
bằng bức xạ giữa các thành của khoảng trống. 

Đơn vị đo độ dẫn nhiệt là kcal/m.h. độ. 

Độ dẫn nhiệt của thực phẩm phụ thuộc vào cấu trúc, thành phần, khối lượng riêng và 
nhiệt độ của thực phẩm. 

“Hệ số dẫn nhiệt của nước 0,51 kcal/m.h.°C. 

Hệ số dẫn nhiệt của chất khô trong thực phẩm 0,1 + 0,2 kcal/m.h.UC. 

Hệ số dẫn nhiệt của không khí trong gian bào 0,022 kcal/m.h.°C. 

Như vậy là thực phẩm có độ ẩm càng cao thì hệ số dẫn nhiệt càng lớn. 

Sữa 0,5 kcal/m.h.°C. 

Cá 0,4 kcal/m.h.°C, 

Thịt bò 0,39 kcal/m.h.°C. 

Mỡ 0,13 kcal/m.h.°C. 


= 0,8% 


60 


__ Hệ số dẫn nhiệt thấp thì hao tốn nhiệt càng nhiều trong các quá trình gia công nhiệt và 
nhiệt độ của khối sản phẩm bảo quản tươi hay ủ men có toả nhiệt thì nhiệt tự sinh càng cao. 
Trong nhiều trường hợp làm cho sản phẩm chóng bị hư hỏng (bảo quản rau quả tươi). 

Hệ số dẫn nhiệt được sử dụng trong các tính toán truyền nhiệt và thông gió. 

Đối với các vật thể xốp có sự phụ thuộc của hệ số dẫn nhiệt vào hai yếu tố : đường kính 
của lỗ trống xốp và độ xốp hay khối lượng riêng của vật liệu. Khối lượng riêng và đường 
kính càng lớn có thể làm tăng đối lưu và bức xạ làm cho hệ số dẫn nhiệt càng lớn. 

c) Tính chất cơ lý của thực phẩm 

Thể hiện các đặc tính khi biến dạng thực phẩm. Chúng ta có thể chia các đặc tính đó ra 
như sau : 

— Độ chắc là khả năng chịu tác dụng cơ học của toàn khối hay khác đi là khả năng 
chịu nén. ' 

— Độ cứng là khả năng chịu đựng sức đâm xuyên của vật cứng hơn hay khác đi là độ 
chắc ngoài rìa. 

— Độ dẻo là khả năng biến dạng nghịch đảo hay còn gọi là độ đàn hồi hay độ kéo. 

— Độ lún là biến dạng không nghịch đảo dưới tác dụng của những lực nhất định. 

Đơn vị đo của độ chắc, độ cứng là kG/cm? (lực đo đến khi bắt đầu có biến đạng). Độ 
đềo đo bằng chiều dài chảy trên một đơn vị thời gian -m/5. 
~ Độ nhớt là trở lực khuấy trộn hay dịch chuyển của khối chất lỏng. Đơn vị đo là poa 
Và CP. . l 

Độ nhớt của nước ở 20°C = lcp. Ngày nay dùng đơn vị độ nhớt là Engle — là tỷ lệ thời 
gian chảy 200ml dung dịch so với 200ml dung môi ở nhiệt độ trong thiết bị nhớt kế. Đối với 
một số sản phẩm như mật, dầu, nước quả v.v... là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng. 

Trong sản xuất một số loại nước quả có lẫn thịt quả như nước xoài, đu đủ, nước chuối 
v.v... có quy định độ chảy của sản phẩm sau khi pha chế và đồng hoá. Tỷ lệ pha chế giữa 
nước quả chà với nước đường đo độ chảy quyết định. Ví dụ quy định độ chảy nước chuối là 
lốs _(100ml/1mm?, 20C). 


61 


Chương 9 
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA CÁC QUÁ TRÌNH 
SẢN XUẤT THỰC PHẨM 


Các thực phẩm đều khác nhau về mọi mặt : cấu trúc vật lý và tổ hợp các thành phần hoá 
học. Sự khác nhau đó đã dẫn đến muôn hình muôn vẻ của thực phẩm. Mỗi sản phẩm thực 
phẩm được chế biến theo một quá trình nhất định. Các quy định đều không giống nhau 
nhưng chúng có các quá trình giống nhau. Cùng một quá trình sản xuất đối với thực phẩm 
khác nhau chúng chỉ khác nhau về chế độ kỹ thuật nhưng về nguyên lý thì không khác 
nhau. Vì vậy tuy bề ngoài của chế biến các thực phẩm rất khác nhau nhưng chúng đều theo 
những quy luật nhất định, những quá trình chung giống nhau. 

Chúng ta có thể chia các quá trình sản xuất đó ra như sau : 

1. Thu hoạch và vận chuyển nguyên liệu thực phẩm. 

2. Khai thác và tỉnh chế thực phẩm (tỉnh lọc thực phẩm). 

3. Chế biến thực phẩm. 


2.1. THU HOẠCH VÀ VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU THỤC PHẨM 


Nguyên liệu thực phẩm là những vật thể sống, chúng không ngừng biến đổi thành phân 
nội tại trong quá trình sống. Chúng chịu tác động của những ảnh hưởng môi trường ngoài. 
Thu hoạch nguyên liệu đúng thời cơ, đúng lúc, vận chuyển đúng kỹ thuật sẽ cớ tác dụng 
quan trọng nâng cao giá trị và chất lượng của sản phẩm chế biến. Nói chung nguyên liệu 
phải được thu hoạch đem cho chế biến vào những thời kỳ chất lượng dinh đưỡng toàn diện 
đạt tới cao nhất theo yêu cầu của chế biến. Mỗi chế biến thực phẩm có yêu cầu về chất 
lượng nguyên liệu nhất định. Cùng một nguyên liệu nhưng dùng vào chế biến khác nhau cần 
thu hoạch vào những thời kỳ có độ già chín khác nhau. 


2.1.1. Thu hoạch và vận chuyển nguyên liệu thực vật 

3.1.1.1. Thu hoạch : Thành phân hoá học của các nguyên liệu thực vật luôn luôn thay đổi 
nhanh chóng trong từng thời kỳ của quá trình sinh trưởng. Chúng còn phú thuộc vào những 
điều kiện gieo trồng, thời tiết của thời kỳ già chín. 

Nguyên liệu thực vật phải thu hoạch vào những buổi sáng sớm hay lúc hoàng hôn, khi 
đó các thành phần dinh đưỡng là cao nhất, hương vị khẩu vị và những tính chất vật lý khác 
của chúng là ở chất lượng tối ưu. Cần tránh thu hái vào những khi trời nắng gắt, mưa hay 
sương nhiều. Khi nguyên liệu đã đạt yêu cầu về độ già chín thu hoạch cần phải thu hái kịp 
thời và nhanh chóng. Ví dụ quá trình già của đậu Hoà Lan xảy ra nhanh chóng đến mức chỉ 
cần chậm thu hái một ngày đã có thể làm giảm nhiều chất lượng sản phẩm. Thời hạn thu hái 
của quả đậu này dùng cho đóng hộp tươi là ở khoảng ngày thứ 11 đến 16 sau khi hoa rụng. 
Khi thu hoạch chè dùng cho chế biến cũng cần phải đúng lúc khi búp vừa đạt yêu cầu độ 
già. Phải hái nHanh cho xong cả một khu trồng, nếu hái không kịp búp chè sẽ trở nên bánh 
tẻ hoặc già thì sản lượng và phẩm chất của chè sẽ giảm. Đối với nhiều loại hạt và củ cho bột 
cần thu hoạch đúng thời vụ. Để trước và sau sẽ làm giảm hàm lượng tính bột. Nói chung đối 
với nguyên liệu thực vật cần phải theo đối sự phát triển và già chín của chúng từng ngày, để 
kịp thời tổ chức thu hái nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất của nguyên liệu và sản phẩm. 


62 


g, 


Tuỳ theo từng loại nguyên liệu và từng mục đích sử đụng cần phải thu hoạch nguyên 
liệu ở những thời kỳ có độ già chín khác nhau. Các độ già chín nhiều khi cũng lại trùng hợp 
với nhau. 

Trong quá trình chín, nguyên liệu một mặt tiếp tục tích tụ các chất hữu cơ, mặt khác các 
chất hữu cơ do tác dụng của các men xảy ra những biến đổi sinh hoá. Nhờ vậy mà kéo theo 
sự biến đổi không ngừng về cấu trúc và thành phần hoá học. 

Do sự tích tụ các chất làm cho kích thước và khối lượng tăng lên. Các tế bào mới thêm 
ra và được lớn lên. 

Về mặt thành phần hoá học có những biến đổi sau đây : 

— Tổng số các chất pectin tăng lên nhưng tính theo % thì có thể giảm do sự tăng nhanh 
hơn của các chất khác. Đồng thời pectin hoà tan tăng cồn protopectin lại giảm. 

— Đường chuyển từ lá vào quả tích tụ ở đạng tỉnh bột và các polisaccarit khác sau đó lại 
chuyển thành đường. Ở các loại hạt : ngô, đậu, thóc v.v... ngược lại, trong quá trình già chín 
đường chuyển thành tỉnh bột. Trong dưa chuột non lượng đường nhiều hơn trong quả già. 

Trong một số quả một hạt (mơ, mật, xoài) khi chín xảy ra quá trình tổng hợp 
monosaccarit thành saccarozơ. Trong cà chua thì lại hiện tượng ngược lại, saccarozơ trong 
quả xanh khi chín chuyển thành đường khử. 

— Lượng axit thường giảm dần, cũng có trường hợp tăng lên (quả mơ, đào). Khi để quả 
chín hay báo quản lâu, axit có thể tăng do phân huỷ gluxit. 

— Các chất thơm, chất màu, vitamin được tích tụ trong khi chín. 

~— Tanin giảm đi. Rau thơm, cày tỉnh dầu có lượng tỉnh dầu cao nhất khi cây bắt đầu ra 
hoa. 

Những biến đổi trong tế bào thực vật khi già chín là không thuận nghịch. Các chất phức 
tạp chuyển thành các chất đơn giản hơn. Có sự biến đổi mạnh mẽ về mặt cấu trúc. Tất cả 
dẫn đến thay đổi trạng thái bên ngoài. Nguyên liệu sau thời kỳ có chất lượng tối ưu thì suy 
thoái. 

Vì vậy phải chọn độ già chín thích hợp để dùng vào sản xuất. Mỗi mục đích chế biến 
cần chọn độ già chín nhất định, ngay cả với cùng một loại nguyên liệu. 

a) Độ già chín thu hoạch. Đối với một số loại rau quả đo những đặc tính riêng không thể để 
đến chín hẳn trên cây mới thu hái mà cần phải thu hái khi chúng đạt tới độ già nhất định, 
phát triển đến kích thước và khối lượng tối đa. Khi đó rau quả chưa sử dụng ngay được vì 
chúng chưa đạt những yêu cầu về màu sắc, hương vị và độ mềm thích hợp. Nguyên liệu cần 

- phải qua một quá trình dấm cho chín. Ví dụ chuối tiêu phải cất khi quả đạt độ già 90% : 

_ màu quả xanh sáng, cạnh tròn căng, đầu ruồi múp và ruột hơi ngả vàng. Không thể để chuối 
chín hoàn toàn trên cây mới cất. Chuối này phải qua quá trình đấm 3, 4 ngày mới chín hẳn. 
Các quả khác : na, hồng... cũng phải thu hái khi quả chưa chín hẳn trên cây. Lấy khi đạt độ 
già nhất định rồi đem dấm chín. Trong quá trình dấm chín, tuỳ theo từng loại rau quả mà có 
những sự biến đổi khác nhau. Nói chung những biến đổi đó thường là : tỉnh bột chuyển 
thành đường đơn, tạo thành các axit hữu cơ, các vitamin, các hợp chất thơm và các hợp chất 
màu. Clorofin và tanin giảm, protopectin chuyển thành pectin. Tất cả các quá trình trên đây 
tiến hành dưới sự xúc tác của các men sắn trong rau quả. Làm cho rau quả trở nên có màu 
sắc, hương vị, khẩu vị và chất lượng hấp dẫn và thích hợp. 

Vì vậy thu hái ở độ già chín thu hoạch chỉ có thể áp dụng cho những loại rau quả mà 


63 


»au khi tách khỏi cây mẹ, chúng vẫn có thể chín tiếp tục bình thường trong khi vận chuyển, 
bảo quản hay khi dấm chín. Ớt, cà chua, đu đủ, nên thu hoạch khi quả sắp chín trên cây. 
Lúc đó quả còn cứng dễ dàng cho sự vận chuyển. Tuy vậy, sự tích tụ các chất đình dưỡng 
khi đó cũng đã là kết thúc. ` 

Có thể đấm cho rau quả chín nhanh bằng cách dùng các chất kích thích như etilen, 
axetilen, propilen hay các hidrocacbua không no khác. Dùng etilen với nồng độ 1/1000 
(theo thể tích không khí) ở nhiệt độ 18 + 21°C và độ ẩm tương đối của không khí 80 + 85%, 
So với axetilen thì etilen được dùng nhiều để dấm chín vì nó không độc, hầu như không tan 
trong nước nên nồng độ không bị giảm, và chất lượng nguyên liệu đấm chín không kém 
nguyên liệu chín tự nhiên. Ngược lại, một số nguyên liệu chín đấm sẽ có hương vị, mầu sắc, 
chất lượng tốt hơn, chín đều hơn so với độ chín tự nhiên như chuối, hồng, cà chua v.v.... Cơ 
chế sinh hoá học của etilen đối với quá trình chín của quả chưa được rõ lắm nhưng biết được 
tác dụng kích thích của etilen là : 

~ Phân huỷ trực tiếp hay gián tiếp clorofin làm cho quả xanh biến nhanh thành quả có 
màu đặc trưng. 

— Làm cho quá trình hô hấp tăng lên, đo đó làm cho quá trình chín nhanh. 

— Làm tăng độ thẩm thấu của màng tế bào và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của 
tế bào, : 

Euilen vừa làm chín nhanh nhưng cũng làm cho hạt và các phần khác già nhanh theo. 

Etilen có tác dụng kích thích trong khoảng nhiệt độ 10 + 30°C, nhưng tối ưu là ở 22°C. 
Khi thiếu O; thì tác dụng của C,H, cũng kém. 

Các gia đình thường dùng hương để dấm chuối, cũng là cách dấm bằng etilen. Phương 
pháp như sau : chuối buồng độ già 85 + 90% cất dựng ngược buồng cho ráo nhựa 1, 2 ngày. 
Pha nải và để ráo nhựa I ngày. Xếp vào thùng, đốt 1, 2 cây hương (cho 1 buồng chuối) và 
đậy kín khoảng nửa ngày. Lấy ra ngoài để cho lên mã tự nhiên đến khi chín hẳn. 

Trong sản xuất lớn, chuối đấm trong các lò thể tích đến 200m" chứa được 20 + 25 tấn 
chuối. Lò có ống thông hơi và hàng ngày phải thổi thông hơi một lần để duối CO, và các 
khí khác (ẩm, nhiệt) do chuối thải ra đồng thời thổi etilen vào. Sau 2, 3 ngày thì chuối chín 
và lấy ra ngoài cho chín tiếp. * . 

Trong quá trình chín của rau quả, lượng etilen tự tạo thành sẽ tích tụ tối đa ở giai đoạn 

_ nhất đính. Sau đó lại giảm. Đồng thời có sự khác nhau xa về hàm lượng cực đại giữa các 

loại rau quả khác nhau từ 20 (xoài, cà chua) đến !150m”/lkg rau quả (chuối). Etilen tạo 
thành càng sớm thì quả sẽ phát triển và chín càng nhanh (chuối mùa hè chín nhanh hơn 
chuối mùa đông). 

Etilen không chỉ do quả sinh ra mà còn đo các phần khác của cây và nhiều loại nấm 
mốc. Điều đó được thấy rõ khi những quả bị thương sẽ chín nhanh hơn rất nhiều. Những 
nghiên cứu gần đây cho biết, etilen chỉ là một thành phần sinh ra trong quá trình chín và có 
khả năng kích thích quá trình chín chứ không phải là một tác nhân gây nên sự chín. Chính 
vì vậy, nếu quả còn quá non đang phát triển thì etilen cũng không có tác dụng gây chín. 
Etilen được tạo thành trong quả khi bắt đầu quá trình chín. 

Kích thích quá trình chín của rau quả tất nhiên còn nhiều yếu tố khác nữa. 

b) Độ chín thông thường hay còn gọi là chín ăn được. Là khi rau quả ở giai đoạn chín thích 
hợp nhất cho ăn tươi. Khi đó quả đã phát triển đầy đủ và hạt đã trưởng thành. Màu sắc, 
hương vị, khẩu vị là của quả chín bình thường, thích hợp nhất với người sử dụng. Đối với 


64 


những loại quả không có khả năng dấm chín hoặc không dùng ở dạng chưa chín thì thu 
hoạch ở độ chín thông thường như chanh, cam, bưởi, vải, nhãn, mơ, mận, ổi v.v.. 

Nếu để quá chín ăn sẽ mất ngon. Một mặt là do sự biến đổi các chất dinh dưỡng và 
hương vị, đồng thời do sự thay đổi cấu trúc của tế bào, hoà tan các chất gắn thành tế bào 
(pectin, licnin, cutin). l 
©) Độ chín kỹ thuật. Độ già chín cần phải thu hái theo yêu cầu của kỹ thuật sản xuất. Độ 
chín kỹ thuật chỉ là một quy định rất tương đối, có thể là ngay khi rau quả hãy còn xanh, 
non. Ngay đối với một loại nguyên liệu nhưng để phục vụ cho sản xuất các sản phẩm khác 
nhau thì thu hái ở các độ già hay chín khác nhau. Khi thu hái dưa chuột để sản xuất đồ hộp 
dầm dấm phải lấy lúc quả còn rất non, hạt chưa phát triển, còn khi dùng cho muối chua hay 
salat thì có thể để cho quả phát triển lớn hơn. Chuối dùng cho sản xuất nước chuối, mứt 
chuối và chuối sấy phải dùng loại chuối chưa chín kỹ so với sản xuất chuối compot. Thu hái 
cà chua dùng cho sản xuất cà chua cô đặc và nước cà chua thì phái chín hẳn, còn cho sản 
xuất salat hay ngâm dấm, muối chua thì phải lúc còn xanh ương. 

Một số loại quả chỉ có thể thu hoạch ở độ chín thông thường như cam, bưởi, nhãn, vải, 
dứa. Ở chúng chỉ có một độ chín và các độ chín khác (kỹ thuật, thu hái) đều trùng vào đó. 
Không thể thu hái chúng ở độ chín khác được. Một số khác thường lại chỉ thu hoạch ở độ 
chín thu hái như na, chuối, hồng thu hoạch khi đạt độ già tối đa nhưng chưa chín. 

ở) Độ chín sinh lý. Xác định bằng độ già của hạt 


Thường thu hoạch ở độ chín sinh lý để thu hạt dùng cho sản xuất dầu béo hoặc để giống 
cho nông nghiệp. Thịt quả trong trường hợp này thường là quá chín. Rau quả bắt đầu 
chuyển sang thời kỳ thoái hoá các chất dinh dưỡng. Quả thối, héo hoặc rụng xuống. . 

'Để phân biệt từng loại độ chín, đối với từng loại nguyên liệu phải dựa trên những đặc 
tính riêng khi quả già chín đối với từng loại. Ví dụ theo màu sắc như cam, chuối, dứa, cà 
chua v.v...; theo mùi như mít, sầu riêng v.v... ; theo màu sắc và trạng thái của vỏ như bưởi, 
na, nhãn. Độ già của đậu hạt, của ngô hạt xác định theo khối lượng riêng vì hạt càng già 
hàm lượng tỉnh bột càng cao, khối lượng riêng càng lớn. Màu sắc vỏ trong một số trường 
hợp để xác định là đã quá già không đạt tiêu chuẩn nguyên liệu dùng cho sản xuất, ví dụ 
trong mọi trường hợp sản xuất dưa chuột, cà nếu khi vỏ vàng là đã quá già.. 

Sau khi thu hái, rau quả vẫn tiếp tục quá trình sống và vẫn duy trì sự hoạt động của các 
hệ men. Các quá trình thay đổi, thành phần hoá học vẫn tiếp tục xảy ra theo chiều già chín 
của rau và qua quá trình phân huỷ thành phần hữu cơ. Lợi dụng khả năng đó người ta có thể 
tạo ra những điều kiện thích hợp điều khiển những biến đổi đó theo yêu câu. Ví dụ kéo dài 
hoặc kích thích nhanh quá trình chín hay bảo quản tươi theo yêu cầu của sản xuất. Làm chín 
nhanh bằng cách dấm dùng hidrocacbon không no như đã trình bày ở trên. Ngược lại để hạn 
chế độ chín có thể dùng khí CO;. 

Khí CO; với nồng độ cao trong không khí có tác dụng ức chế hoạt động các men và các 
vị sinh vật khác. 

Không khí bình thường có tỷ lệ CO, : O; : N; là 0,03 : 21 : 79%. Nếu nâng tỷ lệ khí CO, 
trong không khí bảo quản lên những mức độ nhất định thì có thể kéo dài thời gian bảo quản 
và thời gian chín lên 3 + 4 lần. Thực tế trong bảo quản rau quả tươi ít khi người ta phải phối - 
chế ra một hỗn hợp khí nhất định, một mặt tốn công, lại khó giữ nó ổn định do quá trình hô 
hấp làm thay đổi ngay khi bảo quản. Tăng lượng CO; và giảm O; có thể tự Xây ra trong các . 


§-CSLT â KTSX TP : 65 


quá trình bảo quản rau quả tươi trong hầm, vùi trong cát hay đựng trong bao gói có ít nhiều 
thấm khí : CO; có thể tăng đến 3 + 5% hoặc hơn, đồng thời O, giảm đi. 

O; giảm làm giảm cường độ hô hấp. Nhưng nếu nồng độ CO; tăng lên quá (khoảng 10% 
nhưng còn tuỳ mỗi loại rau quả) sẽ sinh ra quá trình hô hấp yếm khí thì mất sự cân bằng 
trong các quá trình sinh lý, các tế bào bị chết, làm mất khả năng sống, rau quả mất đi khả 
năng để kháng tự nhiên dẫn đến vỏ và thịt quả bị thâm đen và thối hỏng. 

Có thí nghiệm cho thấy có thể bảo quản rau quả tươi trong môi trường hoàn toàn không 
có CO; mà chỉ có 3% oxi và 97% N; mà khả năng hô hấp cũng không bị thay đổi đi nhiều. 
Có thí nghiệm bảo quản quả tươi trong môi trường chỉ có Ñ; cũng cho kết quả tốt. Vì vậy tỷ 
lệ nồng độ các chất khí trong môi trường bảo quản có khác nhau, phải nghiên cứu cho thích 
hợp đối với từng loại rau quả để môi trường đó có khả năng ức chế quá trình chín và vẫn giữ 
được giá trị cao của rau quả. 

Kỹ thuật cắt hái cũng là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng, thời 
gian bảo quản. Không được làm sây sát, giập nát quả. Không làm trợt vỏ, mất lớp phấn bảo 
vệ bên ngoài. Không nên rung cho rụng, không nên đập hay chọc bằng sào hoặc hái vứt 
xuống đất. Một số loại quả cần bảo quản dài ngày (như cam, quít, bưởi) khi thu hái phải 
dùng kéo cắt ngang cuống quả. Nên thu hái vào buổi sáng sớm vì khi đó các thành phần 
dinh đưỡng trong rau quả là cao hơn cả. Tuy nhiên khi cần bảo quản thì không nên hái sớm 
quá khi còn ướt sương. Không nên thu hái vào những buổi giữa trưa trời nắng, nhiệt độ cao. 
Không nên thu hái vào những ngày trời mưa vì nhiệt và ẩm cao là những yếu tố xấu đối với 
bảo quản. 

Vận chuyển nguyên liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm chất nguyên liệu, đến chất 
lượng và giá thành của sản phẩm. 

Trong toàn bộ khối lượng vận chuyển của các nhà máy thực phẩm thì vận chuyển 
nguyên liệu là lớn nhất, vì thế mà nhà máy phải xây dựng gần cơ sở nguyên liệu và thuận 
tiện về mật giao thông. Như vậy sẽ tiết kiệm được công vận chuyển và hạ thấp tỷ lệ hư hỏng 
nguyên liệu. 

Trong khi bốc dỡ và vận chuyển, các nguyên liệu thực vật cân đựng trong bao bì, để 
tránh cho nguyên liệu bị sây sát và giập nát. Đồng thời tránh cả nắng mưa và bẩn bụi. Người 
ta dùng hòm gỗ thưa, giỏ sắt, sọt tre, bao tải để đựng trong khi vận chuyển. Chỉ có một số 
nguyên liệu có cấu trúc vững chắc hay vỏ ngoài bảo vệ, khả năng chống va đập cơ học và 
khả năng tự bảo quản cao như : bí ngô, su hào, cà rốt, khoai sắn, hành khô v.v... mới được 
vận chuyển rời không có bao bì. Người ta còn vận chuyển trong các thùng chứa lớn (xitec, 
contenơ) các loại dung dịch như cà chua nghiền, đậu hạt trong nước và nước quả sơ chế. 
Các phương tiện vận tải cần được che nắng, mưa. 

Sau mỗi lần chuyên chở, các phương tiện vận tải cần được quết dọn sạch sẽ và định kỳ 
sát trùng. Bao bì chứa đựng nguyên liệu phải rửa sạch rồi xông hơi nóng sát trùng hoặc xối 
bằng các dung dịch sát trùng. 

Kích thước, hình đáng, khối lượng nguyên liệu đựng trong bao bì phải thích hợp với 
sinh lý, cấu tạo nguyên liệu và phương tiện bốc xếp. Lúa ngô trong bao tải không quá 50kg. 
Các loại rau quả trong thùng sọt thưa không quá 20kg. Bốc xếp được cơ giới hoá thì khối 
lượng nguyên liệu trong mỗi bao bì bốc xếp có thể nhiều hơn. 

Các quá trình thu hái và bốc xếp ở nước ta và ở nhiều nước trên thế giới hãy còn thủ 
công nhiều. Thu hái thủ công vừa nặng nhọc lại năng suất lao động không cao, làm kéo dài 


66 


thời vụ thu hoạch. Bốc xếp thủ công dễ làm hư hỏng, giập nát nguyên liệu. Vì vậy cơ giới 
hoá khâu thu hái, bốc xếp đang là vấn đề cấp bách phải giải quyết ở nhiều nước. 
2.1.1.2. Vận chuyển 

Có thể chia các phương tiện vận chuyển làm hai loại : vận chuyển ngoài xí nghiệp và 
vận chuyển trong xí nghiệp, trong phân xưởng. 

Việc vận chuyển nguyên liệu tới nhà máy được sử dụng rộng rãi bằng các phương tiện ô 
tô, xe lửa, tàu thuỷ, máy bay và cả các phương tiện thô sơ. Thông thường hay dùng phương 
tiện ô tô vừa nhanh, vừa rẻ. Ở các nhà máy lớn, khối lượng vận chuyển đi về hàng ngày tới 
trên 100 tấn, người ta có thể làm nhánh đường xe lửa. Nhiều trường hợp kết hợp nhiều 
phương tiện thì chi phí vận chuyển sẽ rẻ : ô tô — tàu thuỷ (hay xe lửa) — ô tô (hay xe thô sơ). 

Trong nhà máy, vận chuyển nguyên liệu từ các phương tiện ngoài về vào kho, vào xưởng, 
từ kho sang xưởng sản xuất và giữa các máy, người ta dùng nhiều các phương tiện khác 
nhau như xe điện động, palăng điện, băng tải, máng chuyển thuỷ lực, bơm và đường ống và 
cả các xe đẩy thô sơ. 

~ Máng chuyển thuỷ lực (hình 2.1) dùng để chuyển các loại quả tròn hay cá từ sân 
nguyên liệu, bến cảng đến máy rửa của phân xưởng chế biến. Máng làm bằng gỗ hay kim 
loại, gạch hay bê tông. Để máng vận chuyển tốt, độ dốc phải đều và đạt 8 + 12mm/m chiều 
dài, bán kính chỗ lượn vòng không dưới 2,5 + 5m và độ dốc tại đó phải đạt 10 + 15mm/m. 
Nước cho vào phía đầu cao của máng nơi nhận nguyên liệu với tốc độ 2 + 2,5m/s. Tiết diện 
hữu ích — chứa nước và nguyên liệu của máng bằng 50% tiết diện máng. Tiêu tốn nước 
khoảng 4 + 7 lần khối lượng nguyên liệu. 

Năng suất máng chuyển thuỷ lực tính theo công thức : 

Q=3600vx © x ^ &g/h) 
2 m 
v: Vận tốc hỗn hợp nguyên liệu và nước (m/s) ; 
: Tiết diện của máng (m) ; 
: Tiêu hao nước so với nguyên liệu (kg/kg) ; 
n: Hệ số chỉ sự vận chuyển không đều (0,7 + 1,2). 


3 7T 


Máng xây thuỷ 
lực cắt ngang 
Dây chuyền 
sản xuất 


Cánh cửa 


Hình 2.1. Bố trí máng chuyển thuỷ lực 


- Bảng tải : Được dùng rộng rãi trong các nhà máy thực phẩm để vận chuyển nguyên 
liệu và cả các bán thành phẩm. Có nhiều loại băng tải : 


67 


+ Băng tải trục lăn : dùng để chuyển rau quả có dạng hình cầu như cam, chanh, cà chua, 
khoai tây v.v... Các trục lăn tự quay quanh trục của nó và chuyển động nhờ xích truyền 
động. Băng tải trục lăn giúp cho việc quan sát, lựa chọn nguyên liệu vận chuyển được dễ 
dàng hơn. Loại băng tải này thường dùng kết hợp với lựa chọn, phân loại. 

+ Bảng tải đai : dùng để chuyển các sản phẩm rời, khô hoặc tươi. Loại băng tải này 
dùng phổ biến nhất. Bộ phận tải là đai truyền bằng cao su hay các bản kim loại ghép. 

+ Băng tải xích : dùng để chuyển các thùng, sọt hay hộp sắt chứa sản phẩm. 

+ Gầu tải : dùng để chuyển sản phẩm đặc hay rời (bột, hạt, quả, củ, các loại bã ép hay 
trích ly) từ thấp lên trên cao. Có loại gầu tải đặt nghiêng hình cổ ngỗng, có thể điều chỉnh 
độ cao. Bộ phận tải là các gầu bằng kim loại chuyển động nhờ xích truyền. 

Năng suất của các loại băng tải tính theo công thức : 

Q =3600 vBh y n (kg/h) 

v: Vận tốc của băng tải (m/$) ; 

B: Chiêu rộng của băng tải (m) ; 

h: Chiều cao trung bình của lớp nguyên liệu trên băng tải (m) ; 

y : Dung trọng của nguyên liệu (kg/m)) ; 

rị : Hệ số sử dụng của băng tải (0,6 + 0,7). 

Năng suất gầu tải tính theo công thức : 

Q = 3600 v.Z.G (kg/h) 

v: Vận tốc gầu tải (m/s) ; 

Z : Số lượng gầu trên 1m chiều dài gầu tải ; 

G : Khối lượng sản phẩm trong một gầu (kg). 

~ Máy bơm dùng để chuyển các sản phẩm lỏng. 

— Palăng điện hay tời điện, thường dùng để chuyển nguyên liệu đã đóng gói trong các 
loại bao bì hay đựng trong các thùng sọt từ vị trí này sang vị trí khác. Nhờ động cơ điện 
cuốn và nhả cuộn dây cáp mà palăng điện có thể nâng nguyên liệu lên hay hạ xuống. Và 
palãng được di động nhờ một động cơ khác bằng các bánh xe chạy trên đường ray treo. 

Tốc độ nâng trung bình 8m/ph và tốc độ di chuyển 20m/ph. 

2.1.2. Thu nhận và vận chuyển nguyên liệu động vật 

Nguyên liệu nguồn gốc động vật dùng trong nhà máy thực phẩm gồm nhiều loại. Các lò 
giết mổ, nguyên liệu thu nhận hằng ngày là các loại gia súc gia cầm mà chủ yếu là lợn, bò, 
gà, vịt. Các nhà máy chế biến các sản phẩm thịt nhận nguyên liệu thịt tươi từ các nhà máy 
giết mổ. Nguyên liệu cho các nhà máy chế biến sữa là sữa tươi (sữa bò, sữa trâu) và sữa bột. 
Nguyên liệu cho các nhà máy chế biến cá là các loại tôm, cá khác nhau. 

Tuỳ theo từng loại nguyên liệu, quy cách phẩm chất của chúng khi thu mua và thu 
nhận, tổ chức kiểm tra chất lượng và tổ chức vận chuyển chúng về nhà máy và bảo quản đến 
khi sử dụng. 

Các gia súc lớn (trâu, bò) và lợn đưa về xí nghiệp giết mổ bằng các phương tiện vận 
chuyển đường bộ hay đường thuỷ. Trâu bò có thể dẫn đi bộ nếu đi gần. Trước khi chuyển đi 
cần có bác sĩ thú y kiểm tra sức khoẻ từng con. Con nào ốm yếu bệnh tật thì phải để lại. 
Trên đường vận chuyển phải đảm bảo cho chúng ăn uống đầy đủ. Không vận chuyển hay 
dẫn chúng đi vào những khi trời quá nóng như giữa trưa nắng hè hay những lúc mưa. Nếu vì 


68 


lý do đột xuất không có phương tiện vận chuyển phải đi bộ lâu hàng chục ngày thì một tuần 
lễ phải cho chúng nghỉ 1, 2 ngày, không bắt chúng đi quá 10 + 15km một ngày. 

Khi vận chuyển bằng các phương tiện giao thông thì các thùng xe hay toa xe phải có 
những trang bị thích hợp để bảo vệ chúng khỏi bị nắng mưa và an toàn cho chúng. Cần có 
những trang bị cho chúng ăn uống và bảo vệ không cho chúng cắn nhau. 

Về tới trạm thu nhận, súc vật được xếp theo từng đoàn đi tới và kiểm tra lại sức khoẻ, 
xếp riêng ra từng loại : loại khoẻ, loại ốm mệt do trên đường di và loại có bệnh để có biện 
pháp xử lý thích hợp. Nói chung phải cho chúng nghỉ ngơi, ăn uống thoải mái trong khoảng 
2 ngày cho lại sức, tạo lại sức đề kháng miễn dịch cho con vật để giảm chất độc và vi sinh 
vật trong máu, thịt. Ngoài ra trước khi giết mổ còn phải phân loại béo, gầy, già, non để sản 
xuất ra các loại thịt riêng biệt. 

Cần phải để cho chúng tiêu hoá hết các thức ăn đã ăn vào nhằm vừa tiết kiệm dinh 
dưỡng vừa đảm bảo vệ sinh sản xuất và dễ dàng cho nhiều quá trình sản xuất (lột da, làm 
lòng...). Trâu bò 24 giờ, lợn 12 giờ trước khi giết mổ không được cho ăn. Cho uống thì phải 
thoải mái thả sức đến trước khi giết mổ 2 giờ. Để ng chúng đi vào sản xuất có thể dùng roi 
cao su hay roi điện acquy 25 + 40vol, 

Đối với các loại gia cầm, việc vận chuyển cũng giống như các gia súc lớn nhưng cũng 
có phần khác. Nhốt chúng trong lồng tre đan : gà vịt 10 + 12 con, ngỗng 6 con một lồng. 
Xếp lồng thành 3 + 4 lớp trên xe. Cho chúng ãn 5 + 6 giờ một lần. Ngỗng có thể dẫn đi bộ 
theo đàn. Không đi xa quá 60km và nhanh trên § + 10km một ngày. 


2.2. CÁC QUÁ TRÌNH TINH LỌC THỰC PHẨM 


Nguyên liệu tự nhiên của thực phẩm nói chung không đồng đều nhau về giá trị cảm 
quan và giá tr; định dưỡng. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm cao và dễ dàng cho quy trình 
sản xuất chúng, trước tiên cần được phân loại. Chia chúng ra theo các độ lớn khác nhau, 
độ già chín khác nhau. Loại bỏ đi các phần hay các đơn vị nguyên liệu hư hỏng không đủ 
chất lượng. 

Ngoài ra trong quá trình chế biến còn có những khâu quan trọng, ở đó thực phẩm được 
tách ra thành hai phần : phần có giá trị thực phẩm cao được đem đi tiếp tục trong quá trình 
sản xuất chế biến thành sản phẩm chính. Phần kém giá trị cần phải loại bỏ hoặc đem đi sử 
dụng vào các mục đích kỹ thuật khác. Nói chung tỉnh lọc thực phẩm không chỉ là làm sạch, 
làm tinh khiết, làm đồng nhất thực phẩm mà còn cả khai thác lấy các thành phần có giá trị 
thực phẩm cao từ trong các nguyên liệu thực phẩm. Các quá trình đó là chọn phân loại 
nguyên liệu, làm sạch nguyên liệu (cơ học và hoá học), tinh chế thực phẩm (ép, trích ly, 
chà, làm trong, lọc, kết tinh). 


2.2.1. Phân loại và lựa chọn nguyên liệu 

Chất lượng của sản phẩm chế biến một phần rất lớn phụ thuộc vào chất lượng của 
nguyên liệu. Ngoài chất lượng về mặt thành phần hoá học, nguyên liệu phải đạt chất lượng 
về mặt các chỉ tiêu cảm quan : kích thước, hình dạng, màu sắc và độ già. Đối với gia súc, 
gia cảm cần có quy định vẻ độ béo. Nguyên liệu đưa vào sản xuất phải đảm bảo có tính 
đồng nhất trong phạm vi nhất định về mặt nhận xét cảm quan. Nó tạo điều kiện thuận tiện 
và dễ dàng cho các quá trình sản xuất, dễ cơ giới hoá và có tác dụng nâng cao giá trị của 
sản phẩm. 

Lựa chọn có mang tính chất loại trừ, tức là bô đi các đơn vị không đạt yêu cầu của kỹ 


69 


thuật sản xuất. Ví dụ rau quả bị sâu thối, giập nát phải chọn để loại đi. Còn phân loại mang 
nặng tính chất phân chia theo chất lượng cảm quan. Ví dụ phân ra loại xanh, chín, non, già, 
to, nhỏ hay béo, gây v.v... 

Nếu nguyên liệu bị giập nát, men mốc hay sâu thối về mặt hình thức đã xấu nhưng về 
bên trong nó đã có những biến đổi nhất định. Ờ những nơi đó khả năng tự bảo vệ của các tế 
bào đã mất, vi sinh vật dễ dàng phát triển hoặc các quá trình oxi hoá dễ dàng xảy ra. Đường 
bị lên men rượu làm cho sản phẩm giảm hương vị tự nhiên. Đồng thời còn là nguồn nhiễm 
thêm vi sinh vật vào sản phẩm, hoặc tích tụ một số độc tố. Hợp chất poliphenol bị oxi hoá 
gây cho sản phẩm có màu đen. 

Những nguyên liệu không đủ quy cách về mặt hình thức như nhỏ quả, già, non quá hay 
hình dáng kỳ dị đều là những biểu hiện của không đạt chất lượng bên trong. 

Lựa chọn và phân loại nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất là một công đoạn bắt 
buộc của quá trình sản xuất thực phẩm. Nếu trong khối thóc lẫn hạt to hạt nhỏ nghĩa là độ. 
đồng nhất về kích thước thấp thì hệ số bóc vỏ của máy thấp và lượng tấm tăng lên, vì vậy 
trong chế biến gạo nhất thiết phải phân loại thóc trước khi Xay. 

~ Lựa chọn nguyên liệu thực phẩm phần lớn thực hiện bằng thủ công. Nơi làm việc cần 
được chiếu sáng đầy đủ. Nguyên liệu rời được rải ra thành một lớp mỏng trên bàn hay trên 
băng tải chuyển động, công nhân lựa chọn đứng ở hai bên. Bằng những quan sát bề ngoài, 
người công nhân dùng tay lựa chọn ra những phân tử không đủ quy cách và những tạp chất 
lẫn vào. Để đảm bảo lựa chọn được kỹ lưỡng cần phải đảo trộn nguyên liệu. Những phần tử 
không đủ tiêu chuẩn quy cách hay tạp chất lẫn vào được nhặt bỏ vào thùng riêng. Nếu 
nguyên liệu có thể lựa chọn ngay trên băng tải vận chuyển nguyên liệu thì tốc độ băng tải 
không được vượt quá 0,12 + 0,15m/sec để công nhân kịp quan sát và không bị hoa mắt. 
Nguyên liệu đi thành một lớp trên băng tải. Trong sản xuất hoa quả đóng hộp các quả 
thường lựa chọn sau khi rửa sạch. Quá trình lựa chọn này được tiến hành ngay trên phần 
băng tải cuối cùng của máy rửa. 

Băng tải để lựa chọn tùy theo từng loại nguyên liệu có thể bằng cao su, lưới sắt, tấm sắt 
ghép hay trục lăn. Băng tải cao su dùng phổ biến nhất cho các loại nguyên liệu khác nhau. 
Băng tải trục lăn (hình 2.2) dùng trong trường hợp nguyên 
liệu có dạng hình cầu như các loại quả (cà chua, khoai tây, 
cam...). Các trục lăn hình trục xếp khít nhau thành một 
băng tải. Khi xích chuyển động kéo các trục lăn quay và 
trượt đi trên ray cố định. Khi đó hai cạnh trục lăn liên nhau 
sẽ quay ngược chiều nhau làm cho nguyên liệu trên đó : 
cũng bị quay xung quanh mình và người lựa chọn dễ dàng Hình 2.2. Băng tải trục lăn để 
quan sát được khắp các phía của từng cá thể nguyên liệu. lựa chọn nguyên liệu 

Chiều dài của băng tải lựa chọn được tính theo công thức sau : 


+z(Ñ¬) điệu 
NÑ 2 


L: Chiều dài băng tải, m ; 

Q : Năng suất băng tải, kg/h ; 

N: Năng suất công nhân lựa chọn, kg/h ; 

í: Khoảng cách giữa hai công nhân lựa chọn, m ; 


70 


li 
Eš Công nhân chọn đứng hai bên bãng tải ; 


a : Khoảng hai đầu băng tải để đảm bảo an toàn lao động, m. 
Trong đó năng suất băng tải Q tính theo công thức : 
Q=3600.v.B.h.y.n (kgh) ; 

y: Vận tốc của băng tải, m/s ; 

B: Chiêu rộng của băng tải, m ; 

h: Chiều cao trung bình của lớp nguyên liệu trên băng tải, m ; 

y : Dung trọng của nguyên liệu, kg/mỷ ; 

rị : Hệ số sử dụng của băng tải (0,6 + 0,7). 

— Đối với một số nguyên liệu việc lựa chọn cần phải rất kỹ trong khi những khuyết tật 
trên nguyên liệu rất khó nhận biết thì hiện nay thường phải lựa chọn theo phương pháp thủ 
công. Ví dụ chọn lựa cam để bảo quản tươi dài ngày cần phải loại đi những quả có vết giập 
nhẹ hay vết xước cơ học, những quả bị ruồi vàng châm. Các vết này rất khó nhận biết nếu 
cam chạy trên băng tải. Cân phải cầm lên xem kỹ từng quả một. Có thể bằng cách nhúng 
cam trong một dung dịch tạo màu ở những nơi vỏ quả có vết sây xước để dễ phát hiện 
những quả cần phải loại ra. 

Ngoài ra có thể tự động hoá quá trình lựa chọn theo nguyên tắc dựa trên sự phản chiếu 
ánh sáng khác nhau từ bề mặt nguyên liệu. Tuỳ theo trạng thái bề mặt của quả (màu sắc hay 
độ nhãn khác nháu tuỳ theo độ già hay sâu bệnh). Ánh sáng phản chiếu từ lớp nguyên liệu 
tới tế bào quang điện sẽ chuyển thành điện năng rồi điều khiển quá trình cơ học phân loại. 
Ví dụ nếu nguyên liệu đạt quy cách phẩm chất thì cường độ ánh sáng phản chiếu từ lớp 
nguyên liệu sẽ trong một phạm vi tạo ra dòng điện cường độ nhất định, để cho lớp nguyên 
liệu đi qua bình thường. Nếu trong số nguyên liệu đi qua có một phần tử không đủ quy cách 
(ví dụ quả xanh, có vết giập hay hình dạng méo mó bất thường) thì ánh sáng phản chiếu có 
cường độ khác, sẽ sinh dòng điện thay đổi sau tế bào quang điện, qua rơle thực hiện ngay sự 
loại trừ cơ học. Như vậy là thiết bị này chỉ gồm đèn chiếu, tế bào quang điện, rơle và bộ 
phận thực hiện chỉ thị rơle. Nguyên liệu chuyển động liên tục, xếp hàng thứ tự đi qua tế bào 
quang điện. Phương pháp này đơn giản, chính xác, năng suất cao nhưng không thực hiện 
được trong nhiều trường hợp vì sự lựa chọn không phân biệt rõ ràng trên sự khác nhau về 
màu sắc hay trạng thái bề mật. 

Trên cơ sở của nguyên lý làm việc này, trong công nghiệp thực phẩm đã áp dụng rộng 
rãi để tự động nhiều quá trình sản xuất như điều khiến các quá trình cô đặc, xác định phẩm 
chất của các sản phẩm lỏng đóng chai (bia, nước ngọt, rượu v.v...), duy trì mức chất lỏng 
trong các thùng chứa. Ngoài ra còn được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành khác. 

— Phân loại nguyên liệu theo kích thước thường thực hiện đễ dàng bằng phương pháp cơ 
học trên các máy phân loại có cấu tạo khác nhau. Phương pháp dùng sàng rung hoặc sàng 
thùng quay : trên mặt sàng có các lỗ tròn hay dài, kích thước khác nhau tùy theo từng loại 
nguyên liệu. Kích thước lỗ còn khác nhau ở từng đoạn và lớn dần theo chiều tiến tới của 
nguyên liệu. Nguyên liệu lọt qua sàng ở mỗi đoạn sẽ có kích thước gần giống nhau. Khối 
nguyên liệu nằm trên sàng sẽ được lực tác dụng để tiến về phía trước do sự rung không đều 
giữa hai hướng hoặc do tấm hướng gắn trong thùng quay. Nguyên liệu qua lỗ xuống dưới do 
tác dụng của trọng lực. Phương pháp này áp dụng cho những nguyên liệu rời nhỏ vụn và tác 
động nhẹ cơ học như chè khô, ngô, thóc, đậu, đường kính v.v... 


71 


Các nguyên liệu lớn hơn hoặc có kích thước không đều, ví dụ cam, dứa, dưa chuột v.v... 
thì việc phân loại lại thực hiện theo những phương pháp khác như đây cấp, trục tròn, trục 
xoắn, đĩa quay v.v... 

+ Phân cỡ kiểu dây cáp : Nhiều dây cáp căng giữa hai trục quay như một băng chuyền 
vô tận. Khoảng cách giữa các dây cáp là tuỳ theo nguyên liệu cần phân loại và sẽ lớn dần ra 
về phía cuối. Nguyên liệu trên đó được di chuyển (nhờ dây cáp chuyển động) dọc theo dây 
và sẽ rơi dần xuống các phễu vào thùng hứng ở phía dưới theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Đối với 
một số loại nguyên liệu tròn đều (như cam, khoai tây) trong phương pháp này có thể thay 
các dây cáp chuyển động bằng các thanh sắt, gỗ hay tre đặt cố định và có độ nghiêng nhất 
định cho nguyên liệu tự lăn trên đó. 

+ Phân cỡ kiểu trục tròn ; Bộ phận phân loại là những cặp trục hình côn để phân loại các 
nguyên liệu tròn cân đối. ` 


+ Phân cỡ kiểu trục xoắn : Bộ phận phân loại là trục xoắn có đường kính nhỏ đần, làm 
cho khe hở giữa trục xoắn và băng tải đi dưới trục xoắn lớn dần. Các loại máy này chỉ dùng 
phân loại các nguyên liệu có dạng hình cầu kích thước tương đối lớn. 

+ Phân cỡ kiểu đĩa quay : Khe hở giữa đĩa quay và thành mang cố định tăng đần theo 
chiều vòng cung. Khe hở có thể điều chỉnh tuỳ theo kích thước nguyên liệu. Máy này có thể 
phân được 3 + 4 cỡ. 

Đối với một số loại hạt cần phải phân loại lựa chọn chúng theo độ già nhất định (ví dụ 
như lạc, ngô, hay đậu hạt) để đưa vào sản xuất. Vì kích thước của chúng nhỏ nên không thể 
lựa-chọn từng hạt được. Các hạt này cùng kích thước, màu sắc khác nhau ít nhưng khác 
nhau về khối lượng riêng do hàm lượng tỉnh bột khác nhau. Nếu thả chúng vào một chất 
lỏng (nước hay nước muối nồng độ khác nhau) thì những phần nặng sẽ chìm (sạn, cát, 
Sỏi...), phần khác sẽ lơ lửng (những hạt già) và phần còn lại sẽ nổi lên trên (hạt non, lép, rác 
bẩn v.v...). Máy phân loại thuỷ lực gồm thùng chứa hỗn hợp chất lỏng và nguyên liệu. 
Nguyên liệu tự phân loại ở trong chất lỏng trong thùng máy và được liên tục cuốn ra ngoài 
bằng ba cửa (theo ba loại) do đòng chảy của chất lông. 

2.2.2. Làm sạch nguyên liệu 

Quá trình làm sạch nhằm loại ra các phần không ăn được hoặc giá trị thực phẩm kém 
của các nguyên liệu, Ví dụ vỏ, núm, hạt, rễ, cuống.... hay như xương, gân, Vẩy, ruột v.v... 
Do sự đa dạng muôn vẻ của nguyên liệu và còn phụ thuộc vào yêu cầu khác nhau của quá 
trình làm sạch nên nói chung đây là một quá trình phức tạp. Nhiều khâu, nhiều loại nguyên 
liệu còn phải làm bằng tay, mức độ cơ khí hoá còn bị hạn chế, 

Những loại nguyên liệu có tính phổ biến rộng rãi ở nhiều nước như thóc, ngô, khoai, 
một số loại quả, rau v.v... quá trình làm sạch phần lớn đã cơ khí hoá. Yêu cầu mức độ làm 
sạch, kỹ thuật làm sạch đối với một nguyên liệu còn tuỳ thuộc vào yêu cầu của quá trình 
chế biến. Ví dụ cà chua đóng hộp có loại cần bóc vỏ, có loại không, dứa để sản xuất nước 
dứa không cần gọt vỏ, chỉ rửa sạch, nghiền nhỏ rồi đem ép nhưng khi dùng đóng hộp dứa 
miếng hay mứt dứa thì nhất thiết phải gọt vỏ. Cà chua để sản xuất cà chua bột hay nước cà 
chua thì tách vỏ, hạt bằng phương pháp chà, còn để sản xuất ngâm dấm nguyên quả có thể 
không bóc vỏ hay bóc bằng phương pháp hoá học hay nhiệt. 

Sau đây chúng ta sẽ giới thiệu về một số phương pháp làm sạch. Trước hết là các phương 
pháp cơ học. : 


2 


"Mã 


a) Làm sạch khô : hiểu là một cách làm sạch đơn giản như nhặt bỏ tạp chất lẫn vào hay các 
phần sâu, thối, cát bẩn lẫn vào do khi thu hái, vận chuyển và bảo quản. Có khi phải dùng 
dao để cát bỏ đi những phần đó. Trong sản xuất thịt còn phải cất bỏ những chỗ còn lông hay 
tụ máu. 

b) Tách vỏ thóc : các hạt bị xát mạnh giữa hai thớt quay (như xay thóc) hay giữa hai trục 
quay. Lực tác động lên vỏ mạnh hơn khả năng liên kết giữa vỏ và nhân làm cho vỏ bị bốc ra. 
c) Tách vỗ và hạt cà chua : Nguyên tắc chà để tách vỏ hạt cà chua cũng gần giống như khi 
tách vỏ đậu và lạc. Song khác là lưới chà không quay, cánh chà đập trực tiếp vào nguyên liệu 
trên lưới chà. Phần thịt quả đã chà nhỏ qua lỗ chà-(0,5 + 2mm) ra ngoài rồi vào thùng chứa ở 
phía dưới. Vỏ và hạt theo chuyển động xoắn dọc theo trục chà ra ngoài (do độ lệch giữa cánh 
chà và trục gọi là góc chà œ = 1,5 + 2°). Khoảng cách giữa cánh chà và mặt trong lưới chà 2 + 
3mm. Tốc độ quay của cánh chà 700 vòng/ph. Tuỳ theo nguyên liệu (mức độ chín, loại cà 
chua) và yêu cầu của quy trình sản xuất (nước cà chua hay cà chua bột) mà có thể điều chỉnh 
tốc độ quay của trục, khoảng cách cánh chà với mặt lưới và góc chà, căn cứ vào bã thải ra ngoài. 

Máy này còn dùng để chà thành bột nhiều loại quả mềm khác : chuối, dứa, cam. 

d) Đánh vẩy và mổ cá : Dùng máy loại thùng quay có đục lỗ nhám vào phía bên trong 
thùng. Cá có vẩy bị cọ xát do trượt trên mặt thùng nhám khi quay, vẩy sẽ bị tróc ra và được 
nước xối cuốn đi. 

Đối với các cá lớn thì việc mổ và đánh vấy thường làm bằng phương pháp thủ công. Đối 
với các loại cá nhỏ, cá được cất đầu, rút ruột bằng chân không và rửa sạch trong các loại 
máy tự động. R 
e) Làm sạch vỏ bằng phương pháp hoá học 


Trong sản xuất thực phẩm từ nhiều nguyên liệu thực vật, ví dụ các loại rau quả củ, chỉ 
phí sức lao động cho khâu làm sạch vỏ nguyên liệu khá lớn. Mặt khác do tính không đồng 
đều về kích thước và phức tạp về trạng thái bề mặt làm cho khó cơ giới hoá hoặc gây nhiều 
lãng phí nguyên liệu khi gọt vỏ. Đối với một số nguyên liệu vỏ mỏng như khoai tây, khoai 
lang, cà rốt, đu đủ, đào, mận v.v... có thể làm sạch vỏ bằng phương pháp hoá học. Trong 
dung dịch kiểm nóng, protopectin là thành phần liên kết giữa các tế bào vỏ với các mô thịt 
chuyển thành pectin hoà tan, licnin và cutin liên kết giữa các bó và sợi xenlulozơ cũng bị 
phá huỷ làm mất lớp vỏ của nguyên liệu. : l 

Nềồng độ dung dịch kiểm, nhiệt độ và thời gian xử lý nguyên liệu tuỳ thuộc vào tính 
chất vỏ của từng loại nguyên liệu (bảng 2.I) : 


BẰNG 2.1. CHẾ ĐỘ LÀM SẠCH VỎ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU 


Khoai tây, khoai lang 


Gà rốt 


Sau khi xử lý bằng dung dịch kiểm như trên, nguyên liệu được đem rửa bằng nước cho 
sạch vỏ và sạch kiểm. Phương pháp làm sạch vỏ bằng kiểm có ưu điểm là nhanh, tiết kiệm 
nguyên liệu và cũng rẻ, song có nhược điểm là cổng kênh (pha và đun dung dịch, nhúng, 
rửa nguyên liệu v.v...), chất lượng sản phẩm có bị ảnh hưởng (phá huỷ vitamin C, hoà tan 
chất chiết xuất và mùi bị kém). Phương pháp này còn đang được áp dụng ở ñhiều nhà máy 
trong nước và nước ngoài, đặc biệt dùng cho các nguyên liệu không dùng dao để cắt gọt 
được như : xơ múi cam, quít, vỏ quả đào, chanh, mận hoặc cần làm nứt chân chim trên vỏ 
cho dễ thấm đường (mận, đào v.v...). 

Ngoài kiểm ra, người ta còn sử dụng các hoá chất khác để làm sạch vỏ quả. Dung dịch 
natri hexametaphotphat dùng làm sạch vỏ một số loại quả (như mơ, đào...) cho kết quả tốt 
tương tự như dùng kiểm. Tuy nhiên phương pháp này đắt tiền và thực hiện phức tạp hơn. 

Trong các phương pháp dùng hoá chất thì phương pháp kiểm là thông dụng nhất. 

2.2.3. Quá trình tỉnh chế thực phẩm 
Tỉnh chế thực phẩm bao gồm các quá trình nhằm làm tinh khiết thực phẩm, loại trừ đi 
. các phần không có hay kém giá trị thực phẩm lẫn vào. Đó là các quá trình chà, ép, trích ly, 
chưng luyện, ly tâm, lọc, kết tỉnh v.v... 
2.2.3.1. Ép và trích ly _ 


Cấc thành phần dinh dưỡng của thực phẩm phần lớn đều chứa trong chất chiết xuất của 

tế bào hay gọi là dịch bào. Chất béo trong các loại hạt có đầu và tỉnh đầu trong các loại vỏ 
quả họ xitrus chứa trong các túi, Để tách chúng rá khỏi nguyên liệu phải dùng cách ép hoặc 
trích ly. Tuỳ theo tính chất của mỗi loại nguyên liệu mà dùng phương pháp ép hay trích ly. 
Thông thường ép dùng trong sản xuất đa số các loại nước quả, mỡ dầu, tinh dầu và công 
nghiệp đường mía. Trích ly cũng có thể dùng cho các phạm vi sản xuất ở trên, đồng thời 
dùng nhiều cho sản xuất đường củ cải, nước chấm lên men v.v... 
8) Ép (hình 2.3) : Trong quá trình ép, áp suất lên lớp nguyên liệu tăng dân, tế bào bị phá vỡ 
và chất chiết xuất được giải phóng ra ngoài tế bào. Cũng do tác dụng của áp suất ép, chất 
chiết xuất tiếp tục được đẩy ra khỏi các mao quản chứa chúng trong khối nguyên liệu ép ra 
ngoài. Bã còn lại thường có giá trị thực phẩm kém hơn được đem dùng vào mục đích khác 
có tính chất tận dụng như thức ăn cho gia súc v.v... 

Để thực hiện quá trình ép, trong công nghiệp sử dụng các loại máy ép theo các 
nguyên tắc làm việc khác nhau. Máy ép vít (a) dùng cho các nguyên liệu có cấu trúc 
mô mềm (cà chua, dứa, cam). Máy ép thuỷ lực (b) dùng cho đa dạng các nguyên liệu 
nhưng thích hợp cho nguyên liệu cứng. Máy ép trục (c) dùng cho các nguyên liệu cứng 
và sợi dài. 

Chất chiết xuất của các thực phẩm là một.hệ keo phức tạp và cấu trúc của khối nguyên 
liệu ép cũng là cấu trúc phức tạp, do vậy quá trình chảy của nước ép từ khối nguyên liệu ép 
đi ra là một quá trình phức tạp. Hiệu suất ép và tốc độ ép không tuân theo các quy luật ép và 
chảy thông thường. Khả năng tạo áp suất và yêu cầu về ấp suất ép của mỗi loại máy ép, mỗi 
loại nguyên liệu không giống nhau. Máy ép vít có áp suất lên lớp nguyên liệu khoảng 
4kG/cmỶ. Áp suất này khó đo và khó tính toán. Máy ép thuỷ lực có sức ép lên lớp nguyên 
liệu 9 + 12kG/cm2. 


74 


-⁄4 


Su 


{ Nguyên liệu 


b) Máy ép thuỷ lực 


TỂ, I L1 
r1 la. Nguyên ) 


———> Bãra 


Không khí nén s. Sa 
L vào túi cao su liệu vào ) 
Nước ép ra 


NƯỚC ÉP ( Máy ép khí nén c) Máy ép trục 


Hình 2.3. Sơ đồ nguyên lý làm việc các loại máy ép 
a) Máy ép vít ; b) Máy ép thuỷ lực, c) Máy ép trục ; d) Máy ép khí nén. 


Máy ép vít — sức ép tạo ra tăng dần trong quá trình ép do trục vít quay nằm ngang có 
bước vít ngắn dần và độ sâu của rãnh nông dần về phía cuối theo chiều tiến của nguyên 
liệu. Nước ép từ khối nguyên liệu qua lỗ lưới cố định bao quanh trục vít chảy xuống dưới. 
Bã qua cửa ở phía cuối trục vít ra ngoài. Máy ép vít dùng ép nguyên liệu mềm, dịch ép 
khó chảy ra ngoài như cà chua. Có thể dùng cho nhiều loại nguyên liệu khác như dứa hay 
ép bột cá, bột xương thịt, ép dầu mỡ ra khỏi nguyên liệu. Phương pháp này có hiệu suất ép 
cao (80 + 90%) và quá trình ép liên tục cơ giới hoá tốt, song vì nguyên liệu bị chà xát 
mạnh nên nước ép ra bị lẫn nhiều mảnh xác tế bào và các phần không hoà tan khác, làm 
giảm chất lượng của sản phẩm. Đối với một số nguyên liệu như cam, bưởi, nho không nên 
dùng máy ép này vì quá trình chà xát có thể làm cho các thành phần gây đắng (naringin) 
hay tanin từ các phần vỏ tế bào dễ chuyển nhiều vào trong sản phẩm làm giảm chất lượng 
nước ép về hương vị và màu sắc. 

Máy ép thuỷ lực được dùng rộng rãi hơn cả. Ưu điểm là sức ép cao tạo nên từ từ, chất 
lượng sản phẩm tốt. Sức ép từ dưới lên hay trên xuống, tạo nên do bơm đầu vào xi lanh ép. 
Áp suất dầu của các máy ép thường dùng trong ép thực phẩm là 200 + 300kG/cmỶ. 

Để tăng áp suất ép từ từ, các máy ép thủy lực thường có hai xi lanh ; thấp áp I và cao áp 
II, xi lanh thấp áp tạo áp suất đến 50 + 60at, xi lanh cao áp tạo nên áp suất 200 + 300at. Áp 
suất từ trong xi lanh qua pittông rồi phân chia đều trên mặt ép tạo ra sức ép 9 + 12at lên lớp 
nguyên liệu. Ở giai đoạn đầu của quá trình ép, lượng nước ép chảy ra nhiều và nhanh, thể 
tích khối ép giảm đi nhanh chóng. Sau khi đã giữ ở áp suất I một thời gian, lượng nước ép 
chảy ra chậm thì chuyển sang áp suất II (200 + 300at). 

Máy ép khí nén gồm một thùng tròn nằm ngang có đục nhiều lỗ như mặt sàng. Trong 
thùng là một túi cao su kín hình dáng và kích thước gần bằng như thùng. Nguyên liệu cho 
vào khoảng giữa của thùng và túi. Khi bơm không khí vào túi cao su sẽ tạo sức ép lên khối 
nguyên liệu. Áp suất không khí nén tăng dần, nước ép được chảy qua thành của thùng có 
đục lỗ xuống dưới. Bã sau khi ép, mở cửa ở phía dưới trên thành thùng nằm ngang cho rơi 
xuống băng tải đặt ở dưới. Để tăng hiệu suất ép, trong quá trình ép, mỗi mẻ có thể một lần 


T5 


đảo trộn khối nguyên liệu bằng cách ngừng ép giảm áp suất và cho thùng ngoài quay. 
._ Giữa túi cao su và thùng có khi còn treo thêm các xích kim loại làm tác nhân tăng thêm 
cho quá trình ép lên lớp nguyên liệu được triệt để hơn. Đồng thời làm tơi khi đảo trộn và 
khi thải bã ra ngoài. 

Lượng dịch ép thu được khi ép phụ thuộc vào chất lượng và nguyên liệu, phương pháp 
gla công sơ bộ nguyên liệu nhằm giải phóng chất chiết xuất ra khỏi tế bào, cấu trúc của 
khối vật liệu ép, chiều cao lớp nguyên liệu khi ép. Áp suất và cường độ tăng áp suất ép cũng 
CÓ vai trò quan trọng. 

Nhiệm vụ chủ yếu của quá trình ép là vận chuyển lượng chất chiết xuất đã được giải 
phóng ra khỏi tế bào còn nằm trong khối nguyên liệu ra ngoài chứ không phải tách từ trong 
tế bào ra. 

Tăng áp suất quá mức, tuỳ theo cấu trúc của tế bào và khối lượng nguyên liệu có thể 
dẫn đến làm giảm hay ngừng hoàn toàn lượng nước ép chảy ra. 

Lượng nước ép thu được phụ thuộc cấu trúc của nguyên liệu đầu và đặc điểm của khối 
nguyên liệu ép, xác định theo công thức sau : 

B=A(@, +œ;)IK 

trong đó : 

B: Hiệu suất ép,% lượng nguyên liệu, 

®¡, 0; : Mức độ phá huỷ chất nguyên sinh trong khi xử lý nguyên liệu và trong quá trình 
ép. Tổng ọ, + @; không thể lớn hơn 1. 

__1; Lượng chứa chất chiết xuất trong nguyên liệu,% ; 

K : Mức độ nguyên vẹn của cấu trúc khối nguyên liệu ép. K có thể từ 0 đến 1, trung 
bình là 0,6 — 0,8 ; l 

A : Hệ số tỷ lệ, kể vào do sự mất nước ép bị hút vào trong bã và giữ lại lớp mỏng do sức 
căng bể mặt. A trong khoảng 0,85 đến 0,05. 

Qua công thức trên đây, chúng ta thấy, hiệu suất ép phụ thuộc chủ yếu vào ba yếu tố : 
lượng chứa của chất chiết xuất trong nguyên liệu, mức độ phá huỷ chất nguyên sinh của tế 
bào và vào cấu trúc của khối nguyên liệu ép. 


Đối với các loại nguyên liệu có cấu trúc mềm xốp, chứa nhiều chất chiết xuất (cam, 


dứa, dưa hấu...) lượng dịch thu được do tự chảy thường là khá nhiều. Trong những trường 
hợp này có thể dùng phương pháp ly tâm vắt thay cho ép. Máy ly tâm này gồm có thùng 
quay đục lỗ bằng thép. Nguyên liệu vất cho vào thùng quay do sức ly tâm bị văng ra thành 
thùng quay. Nước ép do tác dụng của lực ly tâm sẽ chui qua lưới ra ngoài và được thu hồi 
theo một đường ống. Bã nằm lại trong thùng quay từ đây được liên tục hoặc từng lúc lấy 
1a ngoài. : 

Tốc độ chảy của chất lỏng dưới tác dụng lực rơi xác định theo công thức sau : 

W,= /2gH | 
trong đó : g : Gia tốc trọng trường (9,81 m/§?) ; 
H: Chiều cao cột nước, (m) , 


Tốc độ chảy của chất lỏng do tác dụng lực ly tâm W,, thì g sẽ thay bằng gia tốc lực ly 
2 h 
tâm = =— 
R 


76 


trong đó : 

W, : Tốc độ chảy của chất lỏng khi ly tâm ; 

œ : Tốc độ quay của roto tính theo chiều đài, kim : 
R : Bán kính quay, (m). 

Nếu lấy tỷ số : 


W 2œ H @Ÿ 
—t = :4J2gH = ,|— 
WWụ R : gR 


nếu tốc độ vòng quay là n vòng/ph và bán kính roto là R thì œ = 


W, _ |4n°Rn? 

W, | 3600gR 

Coi 7 = g ta có bu, RIU.l R 
Wẹ 30 

Tốc độ chảy của chất lỏng khi ly tâm phụ thuộc chủ yếu vào số vòng quay và bán kính 
của roto. 

Nhiều thí nghiệm cho thấy, đối với các loại quả mềm xốp, nhiều chất chiết xuất (dứa) 
nếu đem ly tâm thì tốc độ tách nước chiết nhanh gấp 10 lần ép. Ví dụ chỉ sau 4 + 5 ph là có 
thể lấy ra được 75 + 80% lượng dịch chiết có trong nguyên liệu (hay 60 + 65% khối lượng 
nguyên liệu, kéo dài thời gian ly tâm không thu được hơn mấy lượng dịch ép. 

Cho nên đối với các loại nguyên liệu này khi cần ép nước nên phối hợp đem ly tâm 
trước và ép sau. Khi đó năng suất của hệ thống ép sẽ tăng lên 2, 3 lần. 

b) Ép - trích ly kết hợp 

Nguyên liệu trước khi đem ép dù có xử lý bằng những biện pháp thích hợp nhất thì cũng 
chỉ ép ra được 80 + 90% (là tối đa) lượng dịch ép có trong nguyên liệu. Lượng dịch ép còn 
lại bị giữ trong các vi kênh của khối nguyên liệu ép do áp suất thấp trong mao quản và do 
các màng mỏng chất lỏng bọc quanh các phần tử bã ép, do lực hấp phụ và sức căng bề mặt. 

Để có thể tách hết lượng dịch này cân phải kết hợp ép với trích ly. Tiến hành như sau : 

Bã sau khí ép đem làm tơi và tưới nước vào. Có thể dùng nước nóng để trích ly cho tốt. 
Bã đã làm ướt này đem ép lại lần thứ hai. Nước tưới vào đã hoà tan dịch ép còn giữ lại và ép 
lần hai sẽ chảy ra ngoài. Khi ép mía trong sản xuất đường người ta trích ly và ép lại đến lần 
thứ hai. Lượng dịch ép lại này có thể cô đặc đến nồng độ như dịch ép lần đầu rồi trộn với 
dịch ép đầu, chất lượng cảm quan và giá trị dinh dưỡng không giảm. 
2.2.3.2. Phương pháp khuếch tán 

Phương pháp này có thể dùng rộng rãi trong các ngành sản xuất thực phẩm : sản xuất 
đường củ cải, sản xuất nước chấm lên men, sản xuất nước quả v.v... 

Quá trình khuếch tán tuân theo định luật Fich : 


2zRn 


77 


S9520c 
k.* 


dg=—- DF bọ dị. 
dx 
trong đó : 
dg : Khối lượng (g) các chất khuếch tán trong thời gian dt (s) qua diện tích F (cm?) ; 


dc ; Sự giảm nồng độ (g/cm') của dung dịch trên đoạn đường khuếch tán nhỏ (cm) hay 
gradien nồng độ ; 


D: Hệ số khuếch tán, cm?/s. 
đấu - trong công thức chỉ sự giảm nồng độ trên đường khuếch tán. 
Hệ số khuếch tán D chỉ số lượng các chất đi qua trong Í giây, qua diện tích IcmẺ nếu 
hiệu số nồng độ dung dịch trong lớp có chiều dày lcm (x = l) thì bằng 1 (c= 1). 
Đại lượng D xác định theo công thức Anhstanh. 
"x 
N 6mnr 


trong đó : 

R: Hằng số chất khí/0,0821.at/độ.ph.tử g/=8,3 Kj/& ph.tử g. độ) ; 

N: Số Avogadro (6,06.102) ; 

T: Nhiệt độ tuyệt đối ; 

Tị : Hệ số độ nhớt ; 

r : Đường kính phân tử khuếch tán. 

Phương trình khuếch tán nói lên : tốc độ của quá trình sẽ tăng khi tăng diện tích (F), nói 
khác đi là khi nguyên liệu được nghiên nhỏ. 

Gia công sơ bộ nguyên: liệu nhằm làm giảm độ nhớt dịch bào, tăng hệ số khuếch tán D 
và do vậy tăng độ khuếch tán. : 

Đun nóng khối dịch cũng làm tăng tốc độ khuếch tán nhưng để đảm bảo chất lượng sản 
phẩm và chất thơm khỏi mất đi, tiến hành khi nhiệt độ 10 + 30°C. 


Tốc độ khuếch tán tăng khi tăng gradien nồng độ =. Để tăng tốc độ khuếch tần ( 2) 
x x 


ta tiến hành quá trình trong hệ thống khuếch tán ngược nhiều nồi (hình 2.4) theo sơ đồ sau : 
Đài nước 


Hình 24. Sơ đồ khuếch tán nhiều nổi 


78 


* 
»° 


— Giai đoạn làm việc đầu tiên : 


4 thùng đều chứa đầy nguyên liệu mới. Mở các van 1, 2, 3 và 4. Nước từ đài lần lượt ' 
qua các thùng I, H, III và IV ra ngoài qua van L1 mở. 
- Giai đoạn tiếp theo : Thùng I do nước sạch đi qua đầu tiên luôn có = là cực đại nên 
X 
tốc độ khuếch tán lớn và giảm dần, sau một thời gian tốc độ khuếch tán = 0. Ngừng quá 
trình lại lấy bã ra và thay nguyên liệu mới vào. Thùng II trở thành thùng I v.v... và thùng I 
trở thành thùng IV. Các van 1, 2 và I1 đóng lại, các van 9, 8 và 5 mở ra. Nước lại từ đài 


chứa qua van 9 vào nồi II cũ, qua lần lượt tất cả các nồi II, IV cũ quay về qua van 8 vào nồi 
1 cũ rồi qua van 5 mở ra ngoài. 


Tỷ lệ bã và nước trong nồi khuếch tán thường lấy = l1 : 1, và cồn tuỳ theo yêu cầu 
khuếch tán nguyên liệu và sản phẩm. 
Số nồi và thời gian khuếch tán tính trên cơ sở rút hết, đến mức độ tối đa các chất chiết 
xuất có trong dịch.' 
Số nồi trích ly tính theo công thức : 
_ lg(m, - m,)- lgm, 


t1: Ad 
A+W 
trong đó : 


m, : Nồng độ chất khô trong chất chiết xuất của nguyên liệu,% ; 

m,: Nồng độ chất khô trong dịch trích ly cuối cùng,% ; 

A và W : Lượng nguyên liệu và nước, phần ; 

d : Mức độ khuếch tán cân bằng, tức là tỷ lệ giữa lượng chất khô trong dịch trích iy ở 
một thời điểm so với lúc cân bằng. Khi khuếch tán đạt cân bằng cuối cùng thì chất khô 
trong dịch khuếch tán và trong nguyên liệu phải bằng nhau. Ví dụ nguyên liệu chứa 16% 


chất khô. Nếu tỷ lệ bã/nước khuếch tán = h thì ở thời điểm sau 10 ph mẫu dịch khuếch tán 
có nồng độ chất khô là 4,4 ; 20ph là 5,6 ; và 30 phút là 6,4. Trong trường hợp này nếu 
khuếch tán hoàn toàn với tỷ lệ h như trên thì nồng độ cân bằng sẽ là 8% và mức độ cân 
bằng khuếch tán sau 10 phút là d = 4,4 : 8 = 0,55 ; sau 20 phút là 5,6 : 8 = Ô,7 và sau 30 
phút là 6,4 : 8 = 0,8. 

Để xác định số nồi khuếch tán và thời gian khuếch tán cần phải giả thiết : hàm lượng 
chất khô trong thành phẩm dịch khuếch tán là 15% và tỷ lệ bã/nước = 1/1, mức độ cân bằng 
khi 10 phút khuếch tán là d = 0,55. 

_ Ig16-15)-lgl6 _ 


0,55 xử 
1 1-- — 
{ 2 j 


tức là số nồi cần là 9 nồi. 
Thời gian khuếch tán cần cho toàn quá trình là 9.10 = 90 ph. 
Nếu lấy thời gian khuếch tán là 30 ph tức d = 0,8 thì : 


79 


n lz(l6-15)-lg16 _ 


0,8 
Ig| I.—— 
{ 2) 


tức là số nồi khuếch tán = 6, và thời gian khuếch tán cần là 6 x 30 = 180 ph. 

Số nội 1,5 lần ít đi nhưng thời gian khuếch tán tăng lên 2 lần. 
2.2.3.3. Làm trong và lọc chất chiết xuất 

— Tất cả các phương pháp tách chất chiết xuất hiện hành trong sản xuất thực phẩm : ép, 
trích ly, ly tâm đều mang theo trong dung dịch tách ra, ngoài các thành phần hoà tan trong 
đó, các phần tử không hoà tan làm cho dung dịch không trong (nước quả, bia, Tượu, nước 
chấm, dầu thực vật, nước mía ép...) làm ảnh hưởng đến chất lượng của thành phẩm. Những 
thành phần không hoà tan làm cho dung dịch đục, ngoài những phần vụn của các xác bã 
nguyên liệu và tạp chất còn là các mảnh của xác tế bào bị xé nhỏ. Những phần tử lớn có thể 
tách chúng một cách đễ dàng bằng các lưới sàng, vải màn, ly tâm hay tự lắng. Ngoài ra nếu 
các phần tử tuy nhỏ 102 + 10 cm (tức là 100 + I km) và không phải là trong dung dịch keo 
chúng cũng có thể tách ra được bằng các phương pháp cơ học : lắng, lọc, ly tâm. Nước đục 
hồ ao, sông ngồi chứa các phần tử rất nhỏ không hoà tan nhưng có thể lọc trong dễ đằng 
bằng các lớp sỏi, than, cát. Các dịch chiết xuất thực phẩm và đặc biệt là nước ép rau quả là 
một hệ keo phức tạp và bền vững do có chứa các hợp chất cao phân tử như protein, pectin, 
tanin, một số sắc tố, chất nhựa, một số hợp chất hữu cơ của ion kim loại. Hệ keo này không 
những ảnh hưởng nhiều đến quá trình sản xuất mà trong nhiều trường hợp còn làm giảm 
chất lượng sản phẩm. 

Chỉ trong một số trường hợp cho phép sản phẩm ở dạng dung dịch có lẫn thịt quả hay 
dạng đục do trong đó chứa các thành phần quan trọng không hoà tan trong nước (protein 
trong chuốt, carotinoit trong cà chua, chanh, cam, mơ, mận) nếu tách bỏ chúng đi sẽ làm 
giám chất lượng sản phẩm. Các loại sản phẩm khác như các nước quả, rượu bia... nước 
chấm, dầu mỡ đều phải sản xuất ở dạng trong suốt. 

Ngoài những hợp chất phân tử lớn, các xác tế bào hoặc tạp chất có kích thước 105 + I0”em 
đó có độ khuếch tán cao đều tạo cho dung dịch có tính keo. Kích thước của các phần tử này 
và số lượng trong dung dịch khác nhau rất nhiều tuỳ theo từng loại nguyên liệu, phương 
pháp chế biến và kỹ thuật tách rút dung dịch. Để thu đưsợc một dung dịch trong suốt cần 
phải tách các phần tử đó ra khỏi dung dịch. Do độ nhớt của các dung dịch keo lớn, các 
phương pháp lắng, ly tâm và ngay cả các phương pháp lọc cũng không thể tạo được dung 
dịch trong suốt. Lọc sẽ chảy rất chậm, các mao quản trên màng lọc sẽ bị tắc và dịch lọc sẽ 
vấn đục. Tuy thế các phần tử rắn hoà tan khuếch tán trong hệ keo đó tự tạo ra trên mặt ngoài 
ranh giới với môi trường lỏng “năng lượng tự do bề mặt". Năng lượng này có xu hướng tự 
giảm đi, làm cho các phần tử dần có khả năng liên kết lại tạo thành kết tủa. Cho nên hệ keo 
chỉ bền khi nào trong dung dịch có tồn tại "chất ổn định” tạo ra trên bể mặt các phần tử rắn 
đó lớp ion hay lớp phân tử. Các hợp chất cao phân tử, có kích thước phân tử tương tự như 


5,4 


các phần rắn tạo keo (10 5+ 10” cm) không có bẻ mặt ranh giới với môi trường cho nên rất - 


bền trong cả dung dịch không có chất ổn định. 

Để tách các chất khuếch tán trong hệ keo và có thể thu được dung dịch trong suốt cần 
phải có biện pháp phá huỷ hệ keo và làm cho các chất tạo keo kết tủa. Quá trình đó gọi là 
quá trình làm trong. Để làm trong dung dịch không cần thiết phải phá huỷ hoàn toàn hệ keo 
mà chỉ cần làm giảm tổng các chất keo đi 20 + 30%, 


§0 


— Quá trình sản xuất sản phẩm trong suốt phải giải quyết được hai nhiệm vụ : 

+ Tách khỏi dung dịch các keo không bền (vì đễ tách hơn, và nếu còn lại nó dễ bị phá 
huỷ, sinh kết tủa về sau) làm cần trở đến sự kết tủa các phần tử lớn. 

+ Duy trì sự bền vững của các keo còn lại đảm bảo cho dung dịch luôn trong suốt không 
bị kết tủa. Cho nên ngoài nhiệm vụ phá một phần hệ keo, việc giữ cho hệ keo còn lại được 
bên cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Để đảm bảo cho hệ keo bên phải có những yếu tố sau : 

* Mức độ khuếch tán của các phần tử keo (10 + 107 cm) phải lớn (tức là kích thước 
phần tử phải càng nhỏ), kích thước càng nhỏ chuyển động Brao càng mạnh thắng lực rơi 
lắng, ngăn cản sự kết tủa. : 

* Các phần tử keo phải có cùng điện tích do các ion cùng dấu hấp thụ xung quanh nhân 
keo. Trong dung dịch môi trường xung quanh các phần tử này phân bố các ion ngược dấu và 
tổng diện tích của dung dịch keo = 0, 

Sự xuất hiện điện tích của dung dịch keo là do các ion trong dung dịch bị hút và tích tụ 
trên bề mặt các phần tử keo, hoặc các phần tử đó bị phân ly thành ion. Khi đó sẽ tạo một ion 
rất lớn — những hạt mang điện tích nhất định và một hay một số ion có kích thước bình 
thường mang điện tích khác dấu. 

Pha phân tán kém bền nhất tại điểm đẳng điện. Sự thay đổi điện tích, làm thay đổi nâng 
độ của các ion (làm bay hơi nước hoặc làm đóng băng, thay đồi pH v.v...) có thể làm phá 
huỷ hệ keo. Hoặc cũng có thể bằng cách cho thêm vào một hệ keo ngược dấu. 

* Xung quanh nhân keo phải có một vỏ nước bền làm cản trở sự chuyển động va chạm 
tạo ra các phần tử lớn sinh ra kết tủa. Dung dịch keo háo nước có vỏ keo bền không bị kết 
tủa ngay khi có điện tích thừa, còn dung dịch keo ghét nước (không có vỏ nước) thì dễ bị 
kết tửa khi thay đổi điện tích. 

Khả năng bền của dung dịch keo còn do hệ keo có khả năng thuận nghịch, tức là nếu sự 
đông tụ của hệ keo dưới tác dụng của một yếu tố nào đó làm cho chúng bị kết tủa (tạo gel), 
khi peptit hoá chúng bằng nước sẽ lại tạo thành keo tan (sol). Keo không thuận nghịch thì 
không có khả năng này. Trong nhiều loại nước quả, trong bia v.v... có tới 50% là keo thuận 
nghịch. Dịch trong có thể bị đục trở lại trong quá trình bảo quản vì một lý do nào đấy. 

~ Các phương pháp làm trong : 

+ Các phưởng pháp vật lý : Không làm thay đổi thành phần hoá học và tính chất của hệ 
keo. Đó là các phương pháp lọc sơ bộ (lọc thô) lắng, ly tâm, điện phân và gia vn bằng ˆ 
trầm tích cao lanh. 

+ Các phương pháp enzim : Do tác dụng của enzim tự nhiên sẵn có trong sản điền hoặc 
nhân tạo cho thêm vào để gây ra các biến đổi sinh hoá và lý hoá phá vỡ hệ keo làm cho keo 
kết tủa. Phương pháp tự trong và phương pháp dùng chế phẩm enzim để làm trong nước quả, 
rượu quả đã được áp dụng nhiều trong sản xuất. 

+ Phương pháp hoá — keo : Dùng các biện pháp hoá học để phá huỷ hệ keo bằng cách 
dùng I hệ keo khác mang điện tích trái dấu hoặc pha trộn các sản phẩm khác nhau (2 loại 
nước quả khác nhau) có những thành phần hoá học khác nhau có khả năng khử keo nhau 
(tanin và protein), hoặc bằng phương pháp gia công nhiệt (đun nóng đột ngột, làm lạnh 
đông rồi tan giá), hoặc dùng các chất có khả năng làm kết tủa keo (rượu). Phương pháp 
đùng trầm tích cao lanh cũng làm thay đổi tính chất của hệ keo rất nhiều. 

+ Các phương pháp hoá học trên cơ sở những tác dụng của các thành phần hoá học tự 


B-CSLT â KTSX TP 81 


nhiên có trong sản phẩm với nhau : tự trong hoặc cho thêm vào, làm trong bằng phối chế 
sản phẩm, bằng cho thêm một chất hoá học (gelatin, tanin...) hoặc bằng các nhựa ionit. 

Tuy nhiên các phương pháp làm trong thường là thể hiện một sự tác dụng phối hợp. Ví 
dụ khi tự trong (nước quả) thì ngoài tác dụng của enzim phá hủy hệ keo (pectinaza thủy 
phân pectin) còn xảy ra phản ứng hoá học giữa các chất (tanin và protein) làm cho kết tủa 
keo. Khi gia công bằng bột cao lành, sự hấp phụ các phần tử keo trên bề mặt hạt cao lanh 
còn kèm theo các phản ứng trao đổi ion và sự phân bố lại điện tích của các phần tử keo 
trong dung dịch. 

+ Lọc sơ bộ : Dùng lưới sàng hay vải màn có đường kính lỗ khoảng 0,7mm để giữ lại 
các thành phần thô có kích thước lớn (xơ, bã, tạp chất, xác tế bào...). 

+ Lắng : Để lắng nhằm tách các kết tủa tạo ra trong quá trình làm trong. Lực rơi lắng 
(f) của phân tử có khối lượng (G) trong môi trường lỏng do tác dụng của gia tốc rơi 
(g =9,81m/s”) như sau : 

f, =G.g (kg m/s?) - 
Nếu coi như phần tử có dạng hình cầu (vì rất nhỏ) thì 


4 
G= 3 ` (Yi—2) 


trong đó : r : Bán kính của phần tử, cm ; 

Y và y; tỷ trọng của phần tử và của chất lỏng, g/cm°.. 

Trong khi rơi lắng, phần tử rơi bị tác dụng của một lực cản ngược lại (f') : 

f' = 6mnrv (kg.m/s?) 
trong đó : n\ : Hệ số độ nhớt của môi trường, N.s/m? (hoặc kg/m.$) ; 
v: Tốc độ rơi lắng của phần tử rơi, m/s. 

f là một đại lượng không đổi trong quá trình rơi, còn lực cản f" sẽ tăng dần (v là đại 
lượng biến động). Khi lực rơi và lực cản cân bằng thì sự rơi tiếp theo tiến hành ở tốc độ v 
không đổi. Nếu f = f" thì : 

2 


1 
v= —Í(Y,—Y;)— g (m/s) 
9 " 


Đây là định luật Stok, áp dụng cho một hệ đơn thuần không phải là keo, phần tử rơi 
không bị những yếu tố khác trong dung dịch chỉ phối. Tuy nhiên nó cũng cho một số kết 
luận có thể ứng dụng cho hệ keo trong thực phẩm. Tính toán cho thấy thời gian lắng trên 
một đoạn icm (+ = 1/v) khi bán kính của phần tử rơi : 

10” cm là 2,20 ph ; 

10 cm là 3,62 h; 

10” cm là 16 ngày đêm ; 

10 cm + 10” em (hệ keo} phải vài năm, nhiều khi đến hàng chục năm. 

Cho nên để lắng chỉ có thể tách được các phần tử có kích thước không nhỏ quá 10? em 
(lim). Đối với một số sản phẩm (nước quả chẳng hạn) do có hệ men tự nhiên phá huỷ (có 
mức độ) hệ keo nên nếu để sau một ngày đem lọc có thể sẽ trong. Đun nóng, tức làm phá 
huỷ hệ keo thì khả năng này sẽ bị mất đi. 

+ Ly tâm là phương pháp tách nhanh chóng các phần tử ra khỏi dung dịch. Tốc độ tách 


82 


s2 


các phần tử cũng tuân theo định luật Stock, và cũng được xác định theo những công thức 
2 
của sự rơi lắng. Lực gia tốc rơi (g) khi nó được thay thế bằng lực ly tâm ®=) : 
œ? 2nRn \ 2mm 
— -{ :R=l“=°ÌR 
R 60 60 
trong đó : œ : Tốc độ vòng, m/s ; 
R : Bán kính quay (từ vật thể đến tâm quay), m ; 


n : Số vòng quay của roto máy ly tâm trong 1 ph. 
và giữ nguyên các ký hiệu cũ như khi lắng, ta có tốc độ tách các phần tử trong máy ly 


tâm như sau : 
s. 
2 I (2mn 
v= ~rŒ ~Y;)— ( ) R 
9 TỊ 


60 

Tốc độ quay của roto các máy ly tâm trong công nghiệp thường 4500 + 7500 vòng/ph 
có khả năng tách ra nhanh chóng các phần tử có kích thước lớn, tuy nhiên dạng đục mờ của 
dung dịch do chứa các phần tử keo, số lượng của chúng và độ nhớt của hệ thống keo đều 
không bị thay đổi ngay cả khi tốc độ quay đến 4 vạn vòng/phút. 

Ly tâm có thể dùng vào các giai đoạn sau đây : 

* Trước khi gia nhiệt, để tách các phần tử có thể sẽ là nguyên nhân làm cháy sản phẩm 
ảnh hưởng chất lượng, đồng thời cũng tách đi phần lớn các nấm men và vi khuẩn. 

* Trước khi đem lọc nhằm tăng năng suất của máy lọc và thời gian sử dụng các nguyên 
liệu lọc, giảm hao phí thành phẩm. 

* Để tách dung dịch ra khỏi khối nguyên liệu rắn chứa chúng (sản xuất nước quả, nước 
chấm, nước mắm v.v...). 

+ Điện phân : Phương pháp này do Viện nghiên cứu thực phẩm nước Cộng hoà Mônđayi „ 
để xuất dùng cho nước nho ép. Nguyên lý là : dòng điện một chiều đi qua dung dịch nước 
nho sẽ xảy ra quá trình điện phân, và sinh ra các bọt khí từ các điện cực đi qua dung dịch 
rồi nổi lên trên. Những bọt khí rất nhỏ sẽ kéo theo các phần tử rắn và có thể tách được 
70 + 75% cặn và chất lượng sản phẩm không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên hệ keo không bị phá 
huỷ và dung dịch cũng không phải là trong suốt. 

+ Tự trong : Khi bảo quản lâu dung dịch ta thấy chúng có thể tự phân dần thành 2 lớp : 
trong ở trên và lớp cận mà không cần dùng những biện pháp kỹ thuật gì. Tuy nhiên sự tự 
trong của các dung dịch keo là kết quả của những quá trình men và hoá học. Ví dụ đối với 
các nước quả ép tươi, nói chung đều chứa men pectaza tự nhiên (men thuỷ phân pectin, nếu 
quá trình gia nhiệt sơ bộ nhanh, vẫn giữ được hoạt tính của nó) làm cho pectin bị phá huỷ 
(tách các nhóm metoxin ra khỏi liên kết pectin) và làm kết tủa cặn. Ngoài ra về mặt hoá 
học, còn do sự tác dụng giữa tanin và protein tạo tanat không hoà tan. Thời gian của quá 
trình tự trong tuỳ theo từng loại mà có thể vài tuần hay vài tháng. Có nhiều loại dung dịch 
keo thực phẩm không thể tự trong mà phải xử lý bằng các phương pháp khác. 

Nước mắm : Quá trình tự trong xảy ra tốt trong vài tháng trở lên. Khi đó enzim sẽ phân 
huỷ triệt để các protein hoà tan trong nước ở dạng keo thành các axit amin hoà tan. Đối với 
các nước quả như : dứa, cam, bưởi v.v... khả năng tự trong rất kém. Ưu việt của phương 


83 


pháp này là chất lượng tự nhiên của sản phẩm cao vì ta không cho thêm những chất lạ từ 
ngoài vào. Nhưng nhược điểm là lâu, có khi phải kèm theo các biện pháp bảo quản khác 
(lạnh, CO, v.v...) (nên chỉ thích hợp với trường hợp là các bán chế phẩm cần bảo quản thể 
tích chứa cân lớn từ lúc thời vụ nguyên liệu sang hết vụ). Kết tủa của tự lắng có kích thước 
các hạt nhỏ nên dễ tắc các màng lọc. 

+ Dùng chế phẩm enzim : Nhiều chủng nấm mốc có chứa các loại enzim tác dụng phá 
huỷ các chất keo của dung dịch. Ví dụ Avamori, A. niser... có chứa pectinaza có khả năng 
phá huỷ một phần pectin (đến 25%) đến axit galacturonic trong nước quả để làm trong. 
Ngoài ra trong các chế phẩm enzim này thường chứa cả các enzim thuỷ phân protein. (Thông 
thường lượng protein trong các nước quả đã được làm trong bằng enzim giảm đi tới 15%). 

Người ta có thể dùng trực tiếp các chế phẩm enzim khô ở dạng bột hay trích ly ra dạng 
dịch hoà tan rồi cho vào dung dịch làm trong. Giữ ở nhiệt độ thích hợp (40 + 45”C) trong 
thời gian cần thiết (3 + 6h). Làm ngừng hoạt động của enzim bằng cách nâng nhiệt độ dung 
dịch lên 65 + 700C. 

Lượng chế phẩm men sử dụng cần hạn chế về thời gian tác dụng số lượng (nếu là chế 
phẩm bột khô thì khoảng 0,2 + 0,4%) vì các chế phẩm này có thể gây cho sản phẩm màu 
sắc và mùi vị lạ không thích hợp. Tất nhiên điều này còn phụ thuộc vào chủng, điều kiện 
nuôi cấy và mức độ tinh khiết của chế phẩm. 

+ Dùng keo khử keo : Người ta thường phải chọn các chất keo có điện tích ngược với 
keo sẵn có trong dung dịch, đồng thời ít gây màu sắc, mùi vị lạ cho thực phẩm. Thường 
dùng gelatin, keo bóng cá, aga, bã hay hạt cải, muối Na của axit anginic [ C,H,O,)„] (gọi là 
natri anginat). Ví dụ : pectin trong dung dịch nước quả mang điện tích âm và gelatin cho 
vào dung dịch nước quả sẽ mang điện tích dương. Chúng sẽ sinh ra một sự trung hoà về điện 
tích các keo và tạo kết tủa. Để kích thích quá trình kết tủa đôi khi người ta còn cho thêm vào 
các chất khác tạo với các chất keo của dung dịch những kết tủa không hoà tan hay chuyển 
các keo đó từ dạng háo nước sang dạng ghét nước. Ví dụ gelatin (là một protein) cho vào 
còn có khả năng liên kết với tanin (thường có sẵn ít nhiều trong nước quả) để tạo kết tủa, 
hấp phụ theo các phân tử khác. Cũng có tác giả cho rằng sự liên kết giữa tanin và gelatin ở 
đây chỉ là một liên kết hấp phụ chứ không phải là tác dụng hoá học. Về mặt ion mà nói thì 
phân tử tanin có 2 nhóm : háo nước (glucozơ) và ghét nước (nhóm chất thơm). Còn trong 
dung dịch nước quả thì pectin háo nước có vỏ nước ở phía ngoài. Nhóm háo nước của tanin 
sẽ liên kết xung quanh với các vỏ nước của pectin và tạo ra xung quanh phân tử pectin lúc 
này một vỏ ghét nước (hình 2.5) làm.cho hệ keo không bền. Chỉ cần một yếu tố biến đổi nào 
đó (Ứ, pH...) hoặc thêm chất điện ly (gelatin) là có thể làm cho nó kết tủa. 


Nhóm ghét nước 
(chât thơm) 


22⁄4 2Ð Nhóm háo nước 
2< 
® —._N \ €ỳ (glucozơ) 
4) Vỏ nước 
Hình 2.5. Sơ đồ khử keo bằng gelatin 


§4 


Tuy vậy việc xác định ưu thế của từng yếu tố trên đây (do tạo kết tủa, do liên kết hấp 
phụ, do tạo vỏ ghét nước, do trung hoà điện v.v...) vẫn có nhiều ý kiến khác nhau. Ngày nay 
người ta cho là do sự tác dụng phối hợp. Đối với các dung dịch keo ít hoặc không có tanin 
trước khi cho gelatin phải cho thêm tanin vào (để làm mất vỏ nước của pectin). 

Tanin và gelatin dùng ở dạng dung dịch 1% trong nước. Tanin hoà tan vào nước lạnh 
còn gelatin ở 50 + 70°C. Phải dùng lượng tanin và gelatin vừa đủ. Thừa ra cũng sẽ làm cho 
dung dịch bị đục. Mỗi dung dịch cần làm trong có thành phần không giống nhau nên phải 
có thử nghiệm liều lượng đối với từng lô dung dịch. 

Quá trình dùng keo khử keo trong công nghiệp tiến hành tốt nhất ở ¡? 10 + 122C trong 
6 + 10h. Lầm trong nước quả thường chi phí 10Og tanin và 200g gelatin/ 1 tấn nước quả. 
Aga ít dùng hơn vì làm cho sản phẩm có mùi vị lạ. Lòng trắng trứng chỉ dùng làm trong 
nước đường chứ không dùng để phá keo làm trong nước quả. 

+ Ðun nóng rồi làm nguội đột ngột : ĐÐun nóng nhanh rồi làm nguội đột ngột dung 
dịch làm cho protein biến tính. Khi đun nóng các mạch polipeptit sẽ bị trải mỏng ra làm 
tăng tính không đối xứng của phân tử protein, tách ra một số nguyên tố khỏi phân tử 
protein, làm giảm khả năng giữ nước của protein, do đó chúng có thể liên kết lại với nhau 
thành các phần tử có kích thước lớn không hoà tan. Hệ keo háo nước trở thành ghét nước. 
Cần phải đun nóng nhanh và làm nguội đột ngột vì nếu ở nhiệt độ cao lâu, đồng thời với quá 
trình phá huỷ một hệ keo này là sự tạo thành một hệ keo mới (ví dụ sự tạo melanoidin). 
Thông thường phải đun tới 80 + 90°C trong khoảng 10s rồi hạ xuống 15 + 20°C. Phương 
pháp này không giải quyết được triệt để hệ keo đến trong suốt nhưng cũng kết tủa được 
phần lớn các phân tử keo. 

+ Làm lạnh đông rồi làm tan giá. Khi dung môi 3 (nước) của hệ keo đóng băng sẽ xảy ra 
sự phân bố lại các ion, làm thay đối điện tích của dung dịch keo và làm cho hệ keo bị phá 
huỷ. Phương pháp này cho hiệu quả kém. 

+ Dùng đất sét (hay cao lanh, trầm tích) — là các chất khoáng nguồn gốc của hoạt động 
các núi lửa. Thành phần chủ yếu là MgO, AI;O:, SïiO,, CuO. Tác dụng làm trong của đất sét 
là do : 

* Khả năng trung hoà điện tích keo của dung dịch. Trong dung dịch nước bột đất sét tạo 
keo háo nước mang điện tích âm. 

* Trong axit (nước quả), các bột đất sét có khả năng liên kết lại với nhau tạo kết tủa, 
kéo theo các phần tử khác. 

* Khả năng trao đổi ion. 

* Khả năng hấp phụ. Do vậy có thể dùng màng lọc có phủ màng đất sét. 

Đối với nước quả, lượng đất sét có thể là 0,1 + 0,2 đến 2% khối lượng dung dịch. Sau 
khi pha trộn phải để vài giờ hoặc vài ngày rồi mới đem lọc : có thể đem trộn bột đất sết vào 
nước quả rồi bơm qua máy lọc (125g/1mˆ màng lọc). Bột này sẽ giữ lại thành 1 lớp mỏng 
trên màng lọc. Những lượng nước quả tiếp theo chỉ cần đun nóng rồi bơm qua màng lọc 
này. 

+ Dùng các chất làm kết tủa keo : Có thể dùng n rượu etilic háo nước, lấy vỏ nước của 
keo làm hệ keo mất bền, tạo kết tủa. Tuy nhiên rượu sẽ còn lại trong thành phẩm, đối với 
mội số thực phẩm (nước quả tươi) là không cho phép. 

Pha trộn các dung dịch có thành phần hoá học khác nhau để tạo kết tủa, ví dụ giàu 
protein với giàu tanin. Phải có tỷ lệ thích hợp giữa 2 dung dịch thì mới tạo kết tủa tốt (tuỳ 


85 


theo thành phần của chúng). Trong công nghiệp, đây là phương pháp cổng kểnh (vì mỗi 
mẫu phải thử trước), phải chọn được những dung dịch có khả năng pha trộn mà không ảnh 
hưởng đến khẩu vị. 

Ngoài ra có thể dùng các ionit để hấp phụ các ion ngược dấu của dung dịch. Tuy nhiên 
có ảnh hưởng đến mùi vị tự nhiên của sản phẩm và tách đi mất một số thành phần khoáng. 


2.3. BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM 


Nguyên liệu thực vật sau khi thu hái, tức là ngay từ khi tách chúng khỏi cây mẹ hay môi 
trường sinh trưởng của chúng là có thể xem như chúng bắt đầu bước vào giai đoạn bảo 
quản. Cho nên tất cả những sự biến đổi của chúng từ đây đều xem như những biến đổi trong 
quá trình bảo quản. 

Chúng là các xật thể còn sống, nên những đặc điểm sinh lý của mỗi loài đã có tính 
quyết định đến khả năng bảo quản trên đường vận chuyển, trong kho và ngay cả trên dây 
chuyển đang sản xuất. : 

Những biến đổi trong quá trình bảo quản có quan hệ chặt chẽ với môi trường xung 
quanh. Những biến đổi nội tại (hoá học, hô hấp...) dẫn đến những biến đổi về hình thức và 
trạng thái bên ngoài, làm ảnh hưởng đến thời hạn bảo quản. : 

Nghiên cứu những biến đổi này và những yếu tố ảnh hưởng, chúng ta có thể tạo những 
điều kiện thích hợp nhất cho bảo quản nguyên liệu tươi nhằm nâng cao chất lượng và tăng 
thời hạn bảo quản. 


2.3.1. Các quá trình xảy ra trong nguyên liệu thực vật tươi khi bảo quản 

Phần lớn những biến đổi và các quá trình xảy ra sau khi thu hái là tiếp tục những biến 
đổi trong quá trình phát triển của chúng. Nhưng có sự khác cơ bản là biến đổi trong quá 
trình phát triển chủ yếu là sự tổng hợp các chất, còn sau khi thu hái là sự phân huỷ và tiêu 
hao các chất để sinh năng lượng duy trì cho quá trình sống. 
2.3.1.7. Các quá trình vật lý 

Quá trình vật lý chủ yếu khi bảo quản nguyên liệu thực vật tươi là sự bay hơi nước, sự 
toả nhiệt và sự thay đổi nhiệt độ, sự sinh ra CO; và hấp thụ O;. Tất cả các hiện tượng vật lý 
xảy ra trên đây đều liên quan đến quá trình hô hấp hay nói khác đi, các quá trình vật lý chỉ 
là hậu quả của các quá trình sinh hoá nội tại. 

— Sự bay hơi nước : Hàm lượng nước trong các tế bào sống của thực vật khá cao, có khi 
tới 80 + 90% hoặc cao hơn nữa. Phần lớn chúng ở dạng tự do, là dung môi hoà tan các chất 
trong dịch bào và giữa các tế bào. Nước này dễ bị bay hơi. 

Quá trình vật lý của sự bay-hơi nước phụ thuộc vào mức độ hoá nước của các thể keo 
trong tế bào, cấu tạo và trạng thái của các tế bào bao che (chiều dày vỏ, lớp phấn v.v...), đặc 
điểm và mức độ bị giập cơ học, độ ẩm và nhiệt độ của môi trường xung quanh, tốc độ 
chuyển động của không khí, độ chín, đóng gói, thời hạn, phương pháp bảo quản và các yếu 
tố khác như cường độ hô hấp hiếu khí... 

Các nguyên liệu hạt, củ, quả non hay lá xanh, ở đó các phần tử keo trong chất nguyên 
sinh và trong không bào có khả năng giữ nước yếu, dễ bị mất nước, trở nên héo và mất tươi. 

Những vết thương nhỏ 10 + 20% diện tích trên vỏ có thể làm tăng sự mất nước lên 
3+ 4 lần. 


86 


Sự mất nước thay đổi trong quá trình bảo quản. Thường thì giai đoạn đầu (sau khi thu 
hái) mất nước nhanh ; giai đoạn giữa giảm đi và giai đoạn cuối khi chín, khi nảy mầm hay 
khi thối hỏng lại tăng lên, sự quá chín của nguyên liệu cũng kèm theo sự tăng lượng ẩm 
thoát ra vì đó là quá trình bão hoà của các hệ keo làm giảm tính háo nước. 

Trong thực tế bảo quản, để làm giảm sự mất nước chống héo nguyên liệu thường phải 
áp dụng các biện pháp hạ thấp nhiệt độ, tăng độ ẩm và giảm tốc độ chuyển động của không 
khí trong phòng bảo quản. Đồng thời còn có thể bằng các biện pháp vùi trong cát ẩm hoặc 
đựng trong các túi polietilen hay gói trong giấy. 

Tuy nhiên, các biện pháp này có thể làm ảnh hưởng đến hô hấp của nguyên liệu hô hấp 
yếm khí và độ ẩm cao là nguyên nhân gây hư hỏng nguyên liệu, tế bào bị chết và vi khuẩn 
gây thối mốc dễ dàng phát triển. 

— Sự giảm khối lượng tự nhiên : Sự giảm khối lượng tự nhiên là do sự bay hơi nước và sự 
tiêu tốn các chất hữu cơ trong khi hô hấp gây ra. 

Trong tổng số khối lượng giảm đi này thì 65 + 90% là do bay hơi nước và chỉ còn 10 + 35% 
là do tiêu tốn các hợp chất hữu cơ. Sự giảm khối lượng này là không thể tránh khỏi trong 
bất kỳ điều kiện bảo quản nào, nhưng có thể giảm đến tối thiểu nếu tạo điều kiện bảo 
quản tối ưu. 

Ngoài việc giảm khối lượng tự nhiên, thực vật tươi bảo quản còn có thể giảm khối lượng 
"chủ quan”, tức là giảm khối lượng do bị hư hỏng nguyên liệu : Lượng bư hao này có thể 
gồm hư hao kỹ thuật, tức là tuy bị hư hỏng nhưng chỉ một phần nhỏ trên mỗi cá thể nguyên 
liệu và còn có thể đem dùng vào các sản xuất kỹ thuật không thực phẩm hoặc làm thức ăn 
gia súc. Và hư hao tuyệt đối tức là hư hỏng hoàn toàn không dùng được vào một mục đích 
sản xuất nào cả. 

Khi kiểm tra kết quả bảo quản cần phải ghỉ rõ riêng biệt các loại hư hao này để có biện 
pháp xử lý thích hợp. 

— Sự sinh nhiệt : Tất cả nhiệt sinh ra trong nguyên liệu tươi khi bảo quản là do quá trình 
hô hấp. Lượng nhiệt này 2/3 là ở dạng nhiệt toả ra môi trường xung quanh và 1/3 là để dùng 
vào các quá trình trao đổi chất bên trong tế bào, quá trình bốc hơi nước và dự trữ ở đạng liên 
kết hoá học. 

Ta có thể tính lượng nhiệt toả ra khi bảo quản một cách gần đúng, theo lượng CO; sinh 
ra trong quá trình hô hấp 

C;H,;O; + 6O; = 6CO; + 6H,O + 674 kcal 
tức là khi sinh ra 264g CO, thì giải phóng 674 kcal (hay 1mg CO; cho 2,55cal). Lượng CO; 
sinh ra được xác định bằng thí nghiệm và từ đó tính ra lượng nhiệt sinh ra. Cần chú ý là 
lượng CO; còn có thể sinh ra do hô hấp yếm khí và các quá trình decacboxin hoá thường 
xảy ra khi bảo quản. : 

Biết cường độ hô hấp và nhiệt độ bảo quản, có thể tính ra lượng nhiệt toả ra và oxi cần 
thiết cũng như CO; sinh ra. Những số liệu này cần thiết cho tính toán các trang thiết bị trong 
kho bảo quản. 

Trong quá trình bảo quản, cần phải duy trì các thông số tối ưu trong kho. Cần chú ý là 
có sự chênh lệch giữa các thông số này ở trong khối nguyên liệu và bên ngoài khối nguyên 
liệu. Sự khác nhau này nhiều hay ít một mặt phụ thuộc vào cường độ hô hấp của mỗi loại 
nguyên liệu và mức độ thông gió, mặt khác phụ thuộc vào tính chất nhiệt lý của khối 


vếT 


nguyên liệu và chủ yếu là cường độ sinh ẩm và nhiệt, nhiệt dung, hệ số dẫn nhiệt và sự phân 
tán nhiệt từ lớp nguyên liệu. 
2.3.1.2. Các quá trình sinh lý, sinh hoá 

Trong quá trình bảo quản, những biến đổi nội tại (sinh, lý, hoá) là nguyên nhân gây ra 
những biến đổi bề ngoài (vật lý). 

— Về mặt hoá học : Đối với các nguyên liệu thực vật thì các chất gluxit là thành phần 
luôn có những biến đổi lớn lao và mạnh mẽ nhất trong quá trình bảo quản và ngay cả trong 
quá trình sống của chúng. 

Hàm lượng tỉnh bột (chất dự trữ chủ yếu) giảm do quá trình đường hoá dưới tác dụng 
của các enzim nội tại. Tổng lượng đường khi đó có xu hướng tăng lên. 

Ngược lại, đối với một số loại hạt, củ, rau non lại có sự chuyển các chất đường thành 
tình bột, protopectin, hemixenlulozơ, axit giảm trong khi pectin hoà tan tăng lên. Do sự 
chuyển protopectin thành pectin làm cho khả năng liên kết giữa các tế bào và mô yếu đi và 
quả bị mềm. Tuỳ theo từng loại nguyên liệu, độ già chín, thời gian và điều kiện bảo quản 
mà tốc độ biến đổi các chất gluxit có khác nhau. Hạt, củ ở thời kỳ chuẩn bị nảy mầm, rau 
quả ở thời kì đang chín là có những biến đổi mạnh mẽ nhất. 

Sự giảm axit là do chỉ phí chúng vào trong quá trình hô hấp và quá trình decacboxin, 
khi đó các axit, ví dụ axit malic phân huỷ đến CO; và CH;CHO (axetandehit) sự thay đổi 
hàm lượng axit trong nguyên liệu dẫn đến sự tăng chỉ số pH và chỉ số đường/axit. Đối với 
các loại quả khi quá chín, các chất pectin bị phân huỷ đến axit pectic (axit poligalacturonic) 
và rượu metilic làm cho cấu trúc quả bị phá huỷ, quả bị nhữn. Tất nhiên sự mềm của quả 
còn đo sự thuỷ phân chất béo và tính bột. 

Lượng chứa xenlulozơ hầu như không đổi, lượng các hợp chất tanin giảm, vitamin C 
giảm. 

Các chất màu thay đổi rõ rệt. Clorofin giảm và carotinoit tăng lên. 

~ Hô hấp của nguyên liệu thực vật : Hô hấp là động lực mang lại năng lượng cho quá 
trình sống của tế bào và mô. Năng lượng đó được tích tự lại ở đạng các hợp chất hữu cơ 
phức tạp. Khi bảo quản, các chất dự trữ này được đem sử dụng, lấy lại năng lượng duy trì 
quá trình sống tiếp tục. l 

+ Trong quá trình hô hấp, trước hết tiêu hao nhiều các chất gluxit rồi đến các axit hữu 
cơ, các hợp chất nitơ, pectin, chất béo và glicozit v.v... Hệ số hô hấp k được xác định bằng 


tỷ lệ giữa thể tích khí CO; sinh ra và O; tiêu thụ, tức là k = o + khi oxi hoá các chất 
FÀ 


đường : 
k= 1, chất bếo k < 1 và protein k > 1. Khi oxi hoá các axit hữu cơ phân tử thấp thì k > I. 
Ví dụ : C,H,O, + 3O, = 4CO, + 3H,O, k= “CØ2 - 133 
(axit malic) ' 2 
2C,H,O; + 9O, = 12CO; + 8H,O, k= 12CO2 —¡ 33 


(axit xitric) 2 
+ Sự oxi hoá không hoàn toàn (thiếu oxi) có thể làm tăng hệ số hô-hấp. Ví dụ : 
2C,H,;O, + 6O, = 8CO, + 6H,O +2C,H,OH 


88 


KH 


Trong trường hợp này k = 1,33 thay vì k = 1 khi oxi hoá hoàn toàn. 

Hệ số hô hấp k là một chỉ tiêu đóng vai trò quan trọng cho ta thấy được mức độ hiếu khí 
của quá trình hô hấp và loại đối chất tham gia quá trình hô hấp. 

+ Khi hô hấp yếm khí (không có oxi) sản phẩm cuối cùng của sự phân huỷ đường 
hexozơ là cacbonic và rượu etilic. 

C,H,;O; = 2CO; + 2C,H,OH + 28 kcal 

Như vậy là lượng nhiệt sinh ra từ một phân tử gam đường hexozơ do hô hấp yếm khí sẽ 
20 lần ít hơn hô hấp hiếu khí. Cho nên để đảm bảo năng lượng duy trì quá trình sống, khi hô 
hấp yếm khí sẽ tiêu hao một lượng chất dự trữ rất lớn so với hô hấp hiếu khí. 

Sự tích tụ các hợp chất trung gian của quá trình hô hấp không hoàn toàn hay yếm khí 
như các rượu, axetandchit, axit axetic, axit lactic v.v... sẽ có tác dụng tiêu diệt tế bào. Sự già 
của các tế bào kèm theo sự tích tụ các sản phẩm của sự phân huỷ yếm khí, Vì vậy sự gia 
tăng quá trình hô hấp yếm khí cần coi như một hiện tượng bệnh lý không đặc trưng cho 
nguyên liệu tươi. 

Tuy nhiên khi bảo quản tươi, các tế bào nguyên liệu thực vật cũng sẽ tự mất dần khả 
năng hấp thụ oxi và dần chuyển thành hô hấp yếm khí. 

Quá trình hô hấp yếm khí có liên quan chặt chế với môi trường xung quanh. Cả hai quá 
trình đều đồng thời dẫn đến một sản phẩm trung gian là axit piruvic (CH;COCOOR) và tiếp 
theo, nếu là hô hấp hiếu khí sẽ đến CO; và H;O, và hô hấp yếm khí đến CO, và C,H,OH : 


Hô hấp : 
CHỊ hấu khí MT300012 CO; + HO 
no 
n men rượu 
COz + CH;OH : 
COOH "nay hộ hếp yếm khí 2c Cang 
CC: HD c ___ CHạCHOH COOH (axit lactic) 
| * 
lệ hó 
d : 
Cha —nboaieS.ciL Le CHẠCOOH (axit axetic) 


— Các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ hô hấp : 


Cường độ hô hấp thường được biểu thị bằng mg CO; sinh ra (hay O; hấp thụ vào) của 
1kg nguyên liệu trong 1 giờ (mg/kg. h). Cường độ hô hấp của mỗi loại phụ thuộc vào bản 
thân nguyên liệu đem bảo quản và các yếu tố môi trường bảo quản. 


+ Nguyên liệu bị sây sát, giập nát thì cường độ hô hấp tăng. 

+ Khi chín (quả), khi nây mầm (hạt củ) và khi mới thu hái cường độ hô hấp tăng lên. 

+ Nói chung thì nhiệt độ môi trường bảo quản tăng sẽ làm tăng cường độ hô hấp. 

+ Trong, môi trường thiếu oxi, môi trường nitơ hay môi trường tăng cường CO; có tác 
dụng làm giảm cường độ hô hấp. Một số khí hidro cacbua không no có tác dụng kích thích 
quá trình hô hấp. 


89 


Nếu biểu thị Q,; là số lần cường độ hô hấp tăng lên khi tăng nhiệt độ lên 10” thì Q của 
nhiều loại rau quả và các thực vật khác vào khoảng 2,6 + 2,8. Muốn bảo quản lâu và tốt thì 
nhiệt độ trong kho phải thấp và đều trong khoảng từ 0 + 150C, 

+ Tỷ lệ các thành phần CO; và O; trong khí quyển bảo quản có tác dụng rất quyết định 
đến quá trình hô hấp. Nếu lượng O, giảm xuống dưới 3,5% thì cường độ hô hấp bát đầu 
giảm thấp. Cho nên giảm O,„ tăng CO; trong khí quyển bảo quản là một biện pháp kéo dài 
thời gian bảo quản. Tuy nhiên cần tránh hô hấp yếm khí vì nó làm giảm chất lượng mùi vị 
nguyên liệu tươi do tích tụ các thành phần rượu và andehit, axit axetic và lactic, đồng thời 
tiêu hao nhiều thành phần dinh dưỡng. Nếu không cần bảo quản dài ngày, nên bảo quản 
nguyên liệu tươi ở nơi thoáng mát và khô ráo. 

+ Độ ẩm của không khí càng cao thì nguyên liệu càng ít bốc hơi và chậm khô héo. Tuy 
nhiên cần tránh đến điểm sương gây đọng nước trên mặt nguyên liệu. Trong các kho bảo 
quản thường khống chế độ ẩm 80% + 90%, 

+ Ánh sáng có tác dụng kích thích quá trình hô hấp. 

Ví dụ đối với cà rốt, cường độ hô hấp ở các điều kiện ánh sáng khác nhau là : 


Trong tối 10,70 mg CO,/kg.h. 

Ánh sáng ban ngày 23,60 mg CO,/kg.h. 

Ánh sáng đèn điện mạnh 24,65 mg CO,/kg.h. 

Do đó cần bảo quản ở nơi râm mát, có mái che, tốt nhất là ở nơi tối.. 
2.3.1.3. Các yêu tố ảnh hưởng đến khả năng tự bảo vệ. Khả năng bảo quản của nguyên 
liệu phụ thuộc vào khả năng tự bảo vệ chống vi sinh vật, chống tác dụng cơ học và tác dụng 
sinh lý bất lợi. 

_ Khả năng chống tác dụng cơ học chủ yếu phụ thuộc cấu trúc của tế bào và mô, đặc biệt 
là lớp tế bào vỏ. Xenlulozơ càng nhiều thì khả năng chống tác dụng cơ học cũng cao hơn. 
a) Thành phần hoá học. Có tác dụng quan trọng đến độ bền của nguyên liệu. Tanin và chất 
màu (poliphenol) có khả năng chống vi sinh vật phá hoại. Các chất kháng sinh (fitonxit), 
tinh dầu, glucozit có tính sát trùng. 

Một yếu tố rất quan trọng đối với độ bền của nguyên liệu tươi là loại nguyên liệu. Nếu 
các dấu hiệu di truyền do cơ chế gen trong tế bào điều khiển giữa nguyên liệu và vi sinh vật 
kí sinh không giống nhau thì nguyên liệu có độ bền tốt. Bởi vì một loại vi sinh vật chỉ có thể 
gây bệnh cho những nguyên liệu có gen phù hợp. Một loại nguyên liệu có thể có một, vài 
hay không có gen chống bệnh nào. Nghiên cứu cho thấy có sự tương quan giữa số lượng gen 
của nguyên liệu với số loại vi sinh vật kí sinh. 

Độ bền của nguyên liệu với vi sinh vật gây. bệnh còn được quyết định bởi các yếu tố 
sinh lý của nguyên liệu như cấu trúc mô, khả năng tạo lớp biểu bì mới nơi bị thương, sự tạo 
các chất sát trùng khi bị thương (fitonxit, fitoalexin) và các phản ứng linh cảm khác của quá 
trình hô hấp. : : 


b) Lớp vỗ và màng sáp có khả năng chống sự xâm nhập của các loại vi khuẩn. Vì vậy khi 


thu hái, vận chuyển và bảo quản nguyên liệu cần tránh làm giập, sây sát, làm mất lớp phấn 
bảo vệ bên ngoài. Tuy nhiên cũng có nhiều loại vi sinh vật có khả năng tự đâm thủng các 
lớp bảo vệ này của nguyên liệu để vào bên trong. Có loại vi sinh vật có cả một hệ thống các 
enzim làm công cụ cho sự phá huỷ các lớp bảo vệ này như xenlulaza, pectinaza v.v.. Tuy 


90 


đc 


trong nguyên liệu cũng có sẵn các enzim như vậy nhưng hoạt độ enzim ở các vi sinh vật kí 
sinh mạnh hơn rất nhiều. Các enzim này phá huỷ các lớp cutin thành tế bào, vách giữa các 
tế bào, chuyển các hợp chất hữu cơ phức tạp thành những chất sử dụng cho vi sinh vật, phá . 
huỷ sâu sắc các quá trình trao đổi chất của tế bào làm cho tế bào bị chết. Mỗi vi sinh vật kí 
sinh còn tạo ra một số độc tố có những tác hại khác nhau đối với tế bào sống. Ví dụ một số 
trong chúng có thể kìm hãm sự photphoric oxi hoá làm cản trở sự tạo thành liên kết 
photphat trong ATP, một số khác tăng cường độ thẩm thấu của màng tế bào. Bản chất của 
các độc tố là các chất hoá học khác nhau, ví dụ như một số axit hữu cơ, dipepit, polisaccarIt, 
sản phẩm thuỷ phân protein v.v... : : 

c) Sự tạo lớp biểu bì bảo vệ nơi vết thương là một phân ứng tự vệ của nguyên liệu thực vật 
tươi trong khi bảo quản. Chúng được tạo thành càng nhanh chóng khi hiếu khí và ở những 
điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp (18 + 20C ; 90 + 95%). : 

- Ví dụ ở khoai tây, lớp vỏ này được tạo thành khoảng 4 giờ sau khi bị thương nếu ở 10C 
và sau 3 giờ nếu ở 18 + 20°C. Nếu dưới 10°C và độ ẩm thấp lớp vỏ này rất khó tạo thành 
(7 + 10 ngày). Đối với một số loại thực vật (như cam, chuối, dứa, cà chua v.v...) lớp bảo vệ 
này chỉ tạo thành được khi chúng đang còn ở trên cây mẹ. 

Lớp biểu bì bảo vệ này gồm từ 7 + 8 lớp tế bào xếp lên nhau tựa như những hàng gạch 
_xây, nó có nhiệm vụ bảo vệ thực vật tươi bảo quản, chống lại sự thoát hơi nước từ bên trong 

và nước từ ngoài thấm vào. Đồng thời còn xuất hiện các hoocmon chấn thương ở các tế bào 
trong khu vực bị thương. Các hoocmon này kích thích sự tạo tế bào bảo vệ và suberin hoá 
với chỉ dùng năng lượng tiết kiệm nhất. Ngoài ra, ở đó còn tạo ra các chất có tính kháng 
sinh như axit cofeic, clogenic và các glucozit (solanin, saconin). : 
d) Các chất kháng sinh luôn chứa trong hầu hết các thực vật kể cả lúc khi chúng còn mạnh 
khoẻ với nồng độ đủ để tiêu diệt nhiều loại vi sinh vật, và là sản phẩm bình thường của quá 
trình trao đổi chất trong tế bào. Một số chất kháng sinh chỉ được hình thành trong mô khi bị 
thương và khi bắt đầu có các vi sinh vật kí sinh. 

Ngoài ra khi mô nguyên liệu bị thương hay bị vi khuẩn ký sinh tác dụng, còn có hàng 
loạt các cơ chế để kháng khác nữa. Ví dụ như suberin hoá, sự tạo licnin, sự tiêu diệt các tế 
bào bị thương nặng, khôi phục tế bào bị thương nhẹ, để bảo vệ các tế bào lành ở lân cận 
khỏi bị các độc tố lan truyền v.v... : 
2.3.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến thời hạn bảo quản nguyên liệu và chế độ tối ưu 
Các yếu tố có thể kể đến ở đây là nhiệt độ, độ ẩm và thành phần các khí quyền bảo quản. 

~ Nhiệt độ là yếu tố chủ yếu của môi trường có ảnh hưởng quyết định nhất đến quá 
trình sống của nguyên liệu bảo quản. Theo định luật Vant-Hoff, khi tăng nhiệt độ lên 10” 
thì tốc độ phản ứng tăng lên khoảng 2 lần. Khi giảm nhiệt độ đến gần điểm đóng băng thì , 
tốc độ phản ứng giảm, cường độ hô hấp sẽ giảm dần. . 

Để bảo quản được đài ngày, cần phải hạ thấp nhiệt độ bảo quản nguyên liệu đến gần 
điểm đóng băng (chưa gây tác dụng cơ học của các tỉnh thể nước phá huỷ tế bào). Đối với 
nhiều nguyên liệu, điểm đóng băng thường dưới 0C (—2 + —4°C) vì dịch bào thường chứa 
nhiều chất hoà tan. Tuy nhiên trừ một số loại nguyên liệu có thể bảo quản ở nhiệt độ dưới 
0° (hành củ -3°C, bắp cải —1°C, còn phần lớn các loại nguyên liệu thực vật tươi không thể 
bảo quản ở nhiệt độ gần O°C được, do vì các đặc tính sinh lý khác làm cho các quá trình trao 
đổi chất bị phá huỷ và dẫn đến sự huỷ hoại cấu trúc của tế bào. Cà chua nếu để qua dưới 
3 + 5C thì sẽ mất khả năng chín. Hiện tượng này còn thấy ở quả họ xitrus. Chuối bảo quản 


\ 


9I 


dưới 10C sẽ sinh hiện tượng thâm đen và chuối xanh sẽ mất khả năng chín, trong khi nhiệt 
độ đóng băng trong chúng là ~2"C. Vì vậy phải bảo quản chuối ở nhiệt độ 12 + 14°C (chuối 
xanh) hoặc 16 + 20°C (chuối chín). Dưa chuột bảo quản ở nhiệt độ 10 + 12°C, chanh, cam, 
bưởi chín 1 + 2C, cà chua chín ~1°C, đứa 10 + 120. Khái quát có thể nói là các loại thực 
vật nhiệt đới ít thích hợp với nhiệt độ thấp so với thực vật ôn đới, mặc đầu nhiệt độ đó còn 
cao xa với điểm đóng băng. Mỗi loại nguyên liệu có nhiệt độ bảo quản tối ưu. Nhiệt độ tối 
ưu thay đổi tuỳ theo giống loại, độ già chín và cả từng giai đoạn trong thời kỳ bảo quản. 

Ngược lại với việc dùng nhiệt độ thấp tối ưu để kéo dài thời gian bảo quản thì cũng có 
thể tăng nhiệt độ để đẩy mạnh các quá trình sinh lý hoá, ví dụ làm chín nhanh một số loại 
rau quả hay làm giảm lượng đường đến mức tối thiểu trong khoai tây theo yêu cầu của sản 
xuất. Ngoài việc duy trì nhiệt độ tối ưu cho bảo quản, còn cần đảm bảo sự ổn định của nhiệt 
độ đó trong quá trình bảo quần. : 

~ Độ ẩm : Độ ẩm của khí quyển bảo quản có ảnh hưởng lớn đến sự bốc hơi nước của 
nguyên liệu. Trong quá trình bảo quản, độ.ẩm khí quyển trong phòng kho cần duy trì tối ưu 
để vừa chống bốc hơi nước, vừa hạn chế sự phát triển của các vi sinh vật gây thối hỏng 
thông thường. Khi bảo quản ngắn hạn, độ Ẩm không khí duy trì ở 90 + 95%. Đối với các 
nguyên liệu có khả năng chống bốc hơi nước tốt hơn và cần bảo quản lâu hơn thì cần giảm 
độ ẩm xuống thấp hơn (hành củ 70% + 75%, nguyên liệu khác 80 + 90%). Thay đổi nhiệt 
độ sẽ làm thay đổi độ ẩm tương đối của không khí. 

~ Thành phần, tỷ lệ các khí trong khí quyền bảo quản có ảnh hưởng quan trọng đến đặc 
điểm và cường độ hô hấp dẫn đến quá trình trao đổi có tính quyết định đến thời hạn bảo 
quản của các nguyên liệu. : 

Sự thông gió và thoáng khí có ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng của nguyên liệu 
trong quá trình bảo quản. Thông gió là thay không khí trong phòng bằng không khí từ bên 
ngoài vào. Còn làm thoáng khí được hiểu là tạo ra sự chuyển động của không khí trong 
- phòng xung quanh lớp nguyên liệu bảo quản. Sự thông gió cần thiết để thay đổi nhiệt độ, độ 
ẩm và thành phần khí trong kho bảo quản, còn sự thoáng khí là làm thay đổi trong lớp 
nguyên liệu. 

Trong quá trình bảo quản có thể tự sinh ra nhiệt và ẩm.. Nhiệt và ẩm này một-mặt do hô 
hấp của nguyên liệu sinh ra, mặt khác do sự biến động của nhiệt độ và độ ẩm ngoài trời. Để 
đảm bảo duy trì nhiệt độ và độ ẩm khi bảo quản ta có thể thông gió tự nhiên hay thông gió 
cường bức. Thông gió tự nhiên tạo ra theo quy luật của dòng nhiệt. Tốc độ chuyển động của 
không khí tức là hiệu quả của sự thông gió tự nhiên phụ thuộc sự chênh lệch nhiệt độ tại 
khối nguyên liệu với bên ngoài và với sự chênh lệch về chiều cao giữa nơi vào và nơi ra của 
không khí trong phòng. Để đảm bảo sự thông gió tự nhiên được tốt, đặc biệt là về mùa hè, 
nguyên liệu cần được bảo quản ở các kho thoáng mát, không xếp nguyên liệu thành đống 
quá lớn. Không để nguyên liệu đầy hành lang cẩn trở sự thông gió vào phòng. Sự thông gió 
tự nhiên chỉ áp dụng cho các kho bảo quản thường, lượng chứa không quá nhiều. : 

Để thực hiện sự thông gió cưỡng bức, thường dùng các quạt hút và đẩy.. Tuy phải sử 
dụng đến các thiết bị nhưng là rất cần thiết vi nó đảm bảo có thể điều chỉnh được nhiệt độ 
và độ ẩm ở các kho lớn, tiết kiệm diện tích xếp kho (khoảng 2 lần), chất lượng nguyên liệu . 
tốt hơn, giảm trọng tự nhiên ít hơn, thời hạn bảo quản dài hơn. 

Không khí thổi vào có thể lấy thẳng từ không khí ngoài trời đã qua lọc bụi, cũng có thể 
cần qua lầm mát tại các dàn ống truyền nhiệt (nước muối lạnh hay nước lạnh), hay làm ẩm 


92 


(qua màng nước phun), hoặc làm khô, làm lạnh để ngưng tụ bớt hơi nước rồi làm nóng) rồi 
mới thối vào trong phòng. 

Ưu điểm khác của thông gió cưỡng bức là có thể điều chỉnh được tốc độ gió qua khối 
nguyên liệu theo ý muốn. Đối với phần lớn các loại nguyên liệu, tốc độ gió thối qua lớp 
nguyên liệu thích hợp là 0,1 + 0,15m/s (cực đại 0,5m/s). Dòng không khí vào sẽ luồn qua 
các khe hở nhỏ trong khối nguyên liệu lấy đi lượng nhiệt và ẩm dư thừa. 

Sự thông gió cưỡng bức còn có tác dụng hạn chế sự phát triển của các vi sinh vật gây 
bệnh, bởi vì chúng không thể phát triển trên bề mặt của nguyên liệu có độ ẩm thấp. Ngoài 
ra, khả năng hoạt động của vi sinh vật bị phá huỷ khi tốc độ gió cao (Khônnovist A.A.). Tốc 
độ gió thích hợp còn có tính điều trị nhanh các vết thương trong nguyên liệu rau quả. 

Trong khi đó cân đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm tối ưu. Thông gió phải được tiến hành 4 + 
6 lần trong một ngày, mỗi lần 20 + 30 phút (MetlitsKi L, Vonkinơ I. L). 

— Ánh sáng có tác dụng nhạy bén đến độ hoạt động của các hệ enzim tác động đẩy 
mạnh hô hấp và các quá trình trao đổi các chất khác. Ánh sáng đẩy nhanh tốc độ nảy mầm 
của khoai tây. Ánh sáng làm xanh cà rốt, khoai tây do tác dụng chuyển sắc lạp và vô sắc lạp 
trong tế bào thành lục lạp. Ánh sáng làm tăng hàm lượng solanin trong khoai tây và 
mannihotin trong sắn. 

— Đất và phân bón : có tác dụng lớn đến chất lượng và khả năng bảo quản của nguyên 
liệu thực vật tươi. Khi thiếu kali và photpho trong đất thì nguyên liệu có chất lượng kém, 
axit thấp và bảo quản chóng hỏng. Nếu thiếu nitơ trong đất, nguyên liệu có độ axit cao ảnh 
hưởng về chất lượng thấp. Những sự thiếu các chất dinh dưỡng trong đất theo nhu cầu của 
cây trồng đều có thể làm giảm khả năng bảo quần nguyên liệu. 

2.3.2. Kỹ thuật bảo quản nguyên liệu thực vật tươi 

Từ nhiều thế kỷ này con người đã biết bảo quản các nguyên liệu rau, hoa quả tươi bằng 
các phương pháp thông thường như rẩy nước, để chỗ thoáng mát, bôi vôi cuống, vùi trong 
cát ẩm, để trong hầm tối, hay đựng trong túi kín v.v... Tuy nhiên các phương pháp này chỉ 
có tính chất bảo quản tạm thời, thời hạn bảo quản và chất lượng nguyên liệu bảo quản 
không chủ động được mà tuỳ thuộc nhiều vào điều kiện khí hậu bên ngoài. 

Từ những năm cuối của thế kỷ XX, khi những nghiên cứu về những biến đổi của thực 
vật tươi và chế độ bảo quản tối ưu bất đầu đem lại những kết quả áp dụng trong thực tiễn thì 
các thiết bị máy móc và kho bảo quản nhằm đảm bảo các yêu cầu trên đây của quá trình bảo 

quản cũng ra đời. 

Ngày nay đã có các kho bảo quản lớn, sức chứa hàng ngàn tấn nguyên liệu, có trang bị 
máy lạnh và các hệ thống điều khiển tự động các thông số tối ưu của khí quyền trong phòng 
bảo quản. Thành tựu của ngành vật lý và hoá học đang được áp dụng trong bảo quản cho kết 
quả tối. 

2.3.2.1. Bảo quản trong kho đơn giản. Loại kho này thường xây dựng tạm thời, cấu trúc 
bằng các vật liệu tại chỗ, đơn giản, rẻ tiên : đất, rơm rạ, phoi bào, mùn cưa, gạch v.v.... cho 
nên phù hợp với các địa phương. Nguyên liệu bảo quản trong các kho này vẫn đạt được chất 
lượng cao nếu nguyên liệu đưa vào có chất lượng tốt và bảo quản tuân theo các điều kiện 
quy định. l 


93 


Kho đơn giản được hiểu là chỉ để bảo quản nguyên liệu trong một vụ thu hoạch, để bảo 
quản nguyên liệu cho vụ sau phải làm loại kho khác: 

Kho đơn giản thường là các loại hầm bảo quản hoặc nhà làm tạm bằng tranh tre, nứa lá. 

Trong điều kiện bình thường hoặc trong công nghiệp, kho đơn giản thường là nhà tạm 
bằng tranh tre, nứa lá. Loại nhà này thường có 2 dạng phụ thuộc vào 2 phương thức thông 
gió tự nhiên là dựa vào sự chênh lệch nhiệt độ (hay khối lượng riêng) và hướng gió. 

- Nếu chỉ dựa vào hướng gió, nhà tạm chỉ có mái che không có vách tường bao hay chỉ 
là vách nứa. Như vậy mái sẽ làm nhiệm vụ chống mưa nắng làm ảnh hưởng đến chất lượng 
của rau quả. Còn gió tự nhiên thổi qua khối nguyên liệu sẽ đảm bảo cung cấp O; và lấy một 
phần nhiệt đi để khối nguyên liệu khỏi bị bốc nóng và vẫn duy trì hô hấp hiếu khí của rau 
quả. Để đảm bảo chất lượng cho rau quả, không nên đổ đống quá dày và to vì như vậy phần 
rau quả ở giữa đống đễ bị bốc nóng, không đủ O; dễ bị chuyển sang lên men yếm khí và 
làm rau quả mau hỏng. Tốt nhất là sau khi phân loại, rau quả được đưa vào thùng gỗ thưa 
hay sọt tre rồi xếp lên giàn có nhiều tầng theo chiều cao, giữa các dãy giàn có đường đi lại, 
vừa thuận tiện cho thao tác, vừa đảm bảo thông thoáng tạo điều kiện cho chuyển động không 
khí phòng nhờ tác động của gió. 

— Nếu dựa vào chênh lệch nhiệt độ (hay khối lượng riêng), đây chính là biện pháp bảo 
quản trong kho cố định. (Đây là loại kho kiên cố có mái che và tường bao kín). 

Cơ sở của phương pháp đối lưu tự nhiên này là đối với chất khí nói chung và không khí 
nói riêng khi nhiệt độ tăng thì khối lượng riêng giảm. Trong điều kiện bình thường, khi 
trong phòng có rau quả bảo quản, nhiệt thải ra trong quá trình hô hấp theo phương trình : 

C,H,;O, + 6Q, —> 6CO; + 6H,O + 674 cal 

Chính nhiệt toả ra này làm nhiệt độ không khí trong phòng tăng lên do vậy khối lượng 
riêng của không khí trong phòng nhỏ và xu thế chuyển động lên phía trên và không khí 
bên ngoài sẽ chuyển động vào phòng. Động lực cho sự chuyển động đó là sự chênh lệch 
áp suất 

AP =h Cƒ,;— ƒ„) = hA ƒ[kg/mỶ] 

h là chiều cao chênh lệch giữa đường gió vào và đường gió ra. 

ƒa¿› P„ là khối lượng riêng không khí ngoài và không khí trong phòng. 

Trong trường hợp này để tăng cường đối lưu không khí tự nhiên ta phải tăng h bằng 
cách chúng ta làm nhà có cửa mái hoặc lắp quả cầu nhiệt trên mái nhà, còn cửa lấy gió vào 
ta lấy ở các cửa (lỗ) thoáng ở sát nền. Ngoài ra đối với kho cố định, để chủ động việc điều 
tiết và thông gió chúng ta có thể dùng biện pháp thông gió cưỡng bức bằng quạt gió. Như 
vậy ta có thể hoàn toàn chủ động việc thông gió theo ý muốn. 
2.3.2.2. Bảo quản rau quả trong các kho lạnh : 

Đây là biện pháp bảo quản tốt nhất vì bảo quản ở nhiệt độ thấp thì các phản ứng sinh 
hoá cũng xảy ra chậm đi. Qua nhiều nghiên cứu ta thấy rằng nến nhiệt độ môi trường bảo 
quản giảm đi 10°C thì vận tốc phản ứng giảm đi 2,5 đến 3 lần. Chính vì vậy sự tiêu hao chất 
dinh dưỡng do rau quả hô hấp giảm đi nhiều. Mặt khác khi bảo quản lạnh ta có thể điều tiết 
được độ ẩm không khí cho phù hợp nên tổn thất khối lượng do bay hơi nước cũng giảm đi 
nhiều. Nhiệt độ, độ ẩm tương đối không khí và thời gian bảo quản phụ thuộc vào loại 
nguyên liệu đưa vào bảo quản cho ở bảng sau : : 


94 


BẰNG 2.2. CHẾ ĐỘ VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN RAU QUẢ TƯƠI 


Nhiệt độ bảo | Độ ẩm không khí Chế độ Thời gian 
quản (°C).„. ọ(%) thông gió bảo quản 


1 : 2 tháng 


1+ 2 tháng 
1+2 ++ 2 thân 
Chuối chín Mở 5 + 10 ngày 
Chuối xanh 3 + 10 tuần 
; Dứa chín 4+7 85 Mở 3+ 4 tuần 
¡ Dứa xanh .10 85 Mở 4+ 6 tháng 
Đảo 0+1 85 + 90 Mở 5 + 6 tháng 
Táo 0:3 90 + 95 | Mở | 3+10tháng 
Cà chua chín 2.0+ 2,5 : 75 + 80 Mở 1 tháng 
Cà rốt 90 : 95 Mở Vài tháng 
Cà chua xanh 4 80 : 90 Mở . 10 + 11 ngà 
Dưa chuột 0+4 85 Mở Vài tháng 


Đậu khô 5+7 70 + 75 Í Đóng_-mở | 4:12tháng 
Đậu tươi 2 - | 90 | Đóng-mở | 3:4tun ` 


Hành 0+1 75 Đóng —- mở 1: 2 tuần 
Khoai tây 3+8 85 + 90 Đóng - mở 5+6 tháng 
Nấm tươi 0+1 90 Đóng - mỡ 1+ 2 tuần 
Rau muống 5+ 10 80 + 90 Đóng - mở 3 + 5 tuần 


Cải xa lát 
Su hào 


Đóng - mở 


Bắp cải, súp lơ 90 Đóng —- mở 
Su su 90 Đóng - mở 4 tuần 


2.3.2.3. Bảo quản bằng hoá chất. Đối với các nguyên liệu tươi, để kéo dài thời gian bảo 
quản, biện pháp tốt nhất hiện nay là hạ thấp nhiệt độ, điều chỉnh tỷ lệ các khí trong khí 
quyển bảo quản nhằm làm chậm các quá trình sinh lý hoá xảy ra trong nguyên liệu, mà 
không phải dùng đến hoá chất hay phương tiện khác. Bởi vì dùng một loại hoá chất nào đó, 
ít nhiều đều làm giảm khả năng chống bệnh tật và ảnh hưởng chất lượng nguyên liệu. 

Tuy nhiên, trong những trường hợp không có phương tiện để bảo quản lạnh hoặc bằng 
điều chỉnh khí quyển, hay trong những trường hợp chỉ đùng riêng nhiệt độ thấp không giải 
quyết được đầy đủ yêu cầu của quá trình bảo quản : thời hạn ngắn, bị thối mốc hoặc nếu là 
hạt, củ có thể bị nảy mầm, các hoá chất đã đóng vai trò lớn trong việc bảo quản rau quả và 
lương thực để chống mọt, mối, mốc, thối và chống nảy mầm, không hư hỏng và kéo dài thời 
hạn bảo quản. 

Một trong những loại hoá chất dùng chống nảy mầm cho khoai tây là chế phẩm M-l- 


95 


€ste metilic của axit œ ~ naptyl aseetic. Xử lý khoai tây bằng chế phẩm M-1 cần tiến hành 
trước lúc khoai tây nảy mầm. Hoá chất M—I không diệt mầm mà chỉ kìm hãm sự tạo thành 
mầm. Khi cần nảy mầm lại thì chỉ cần xếp khoai ra ngoài không khí một thời gian, hoá chất 
trên mặt sẽ bay hơi đi và chúng lại có thể nảy mầm. Khả năng chống các loại nấm và mốc 
của M-I yếu. 

Ngoài chế phẩm M-1 thì việc sử dụng chế phẩm MH-40 (hidrazit axit malic) cũng có 
nhiều triển vọng, MH- 40 có tác dụng mạnh đến các điểm sinh trưởng của thực vật. Sử dụng 
hoá chất này ở dạng muối natri của MH-40 bằng cách phun dung dịch 0,25% lên cây ngoài 
đồng 3 + 4 tuần trước khi thu hoạch. 

Hai loại chế phẩm M—1 và MH-40 (Liên Xô (cũ) ký hiệu MK) đã được sử dụng rộng 
rãi ở Mỹ và áp dụng ở Liên Xô (cũ) có kết quả. l 

Ở Anh, Hà Lan và một số nước khác còn sử dụng rượu nonilic (CgH,;OH), chế phẩm ở 
dạng hơi để chống nảy mầm khoai tây. Dưới tác dụng của hơi noninol, các mầm khoai-mới 
nhú sau 13 + 15 ngày sẽ bị khô đi. Nhưng cứ 2 tuần phải xử lý lại một lần. 

Để diệt các nấm mốc và vi khuẩn gây thối hỏng cho rau quả khi bảo quản ngày nay 
cũng đã sử dụng nhiều loại hoá chất khác nhau. ` - 

Ở CHLB Đức phưn bụi chế phẩm KP — 2 — pentaclonitro — benzen, là chất diệt nấm lên 
bắp cải trước khi xếp kho bảo quản. : 

Ở Nhật Bản năm 1970 đã sản xuất chế phẩm Topsin M-tiofanat metila (CH,N,$,). 
Chế phẩm này ở dạng bột khó tan trong nước, (an trong dung môi hữu cơ, nên được sản xuất 
ở dạng 70% với các chất tạo nhũ tương ở trong nước. Topsin M 70% là chất điệt nấm mạnh 
và chống các bệnh thực vật dùng trong nông nghiệp. 

Ở Cộng hoà đân chủ Đức (cũ) sản xuất chế phẩm mang tên protexan để bảo quản táo. _ 
sau khi nhúng quả vào dung dịch, dung dịch bốc hơi và tạo thành một màng mỏng bảo vệ 
quanh quả. ˆ 

Để bảo quản hạt (ngô, thóc, lúa mỳ...) có thể dùng nhiều loại hoá chất khác nhau như 
anhidrit sunfurơ (SO,), tetraclorua cacbon, axit propinic + axetic v.v... Bảo quản hạt bằng 
hoá chất nói chung chỉ dùng cho hạt giống và cũng ít dùng. Đồng thời các hoá chất chủ yếu 
dùng để chống sâu mọt, côn trùng. Vì độ ấm trong hạt bảo quản thường rất thấp (13 + 14%) 
.niên các vi sinh vật và nấm mốc không phải là đối tượng cần chống trong lúc bảo quản. Mặt 
khác các hoá chất xử lý có thể tồn tại trong nguyên liệu không tách hết được trong các quá 
trình chế biến về sau, sẽ có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. 
2.3.2.4. Sử dụng các chất đồng vị phóng xạ để bảo quản nguyên liệu tươi 

Những kết quả của nghiên cứu về khả năng ứng dụng các chất đồng vị phóng xạ 
trong công nghiệp thực phẩm, đặc biệt là vào mục đích bảo quản đã có từ 30 năm nay, 
nhưng ở những thời gian đầu chậm được sử dụng rộng rãi do chưa quen, các chất đồng vị ' 
phóng xạ còn hiếm và đắt tiền. Tuy vậy từ những năm 60 thế kỷ XX trở lại đây, phương 
pháp này đã phát triển ở một số nước và đã có nhiều nước được nhà nước cho phép sử 


dụng trong bảo quản lương thực và thực phẩm như Liên Xô (cũ), Mỹ, Canada, Anh, Pháp, 


~ 


Nhật, Ấn Độ v.v... 

Đặc biệt là những kết quả nghiên cứu và sử dụng đều cho thấy không những là sự vô hại 
mà còn về phẩm chất ít bị biến đổi của nguyên liệu được bảo quản bằng phương pháp này, 
thậm chí còn khử được một số chất độc như solanin trong vỏ khoai tây. Nhiều hội nghị quốc 
tế về vấn đề này đã tổ chức, các tài liệu nghiên cứu công bố, các ý kiến đều nhất trí là việc 


96 


sử dụng này cho phép và có lợi về nhiều mặt. Nhiều tác giả nhấn mạnh là cần phải sử dụng 
phương pháp này ở các nước nhiệt đới chậm phát triển vì trong khi ở các nước đó các 
phương pháp bảo quản khác (như lạnh, hoá chất, khí quyển điều chỉnh v.v...) chưa phát 
triển. Và có thể xem đây là con đường đi tắt trong khoa học kỹ thuật. 

Theo tính toán hiện nay thì việc sử dụng đồng vị phóng xạ để bảo quản thực phẩm sẽ rất 
kinh tế, giá thành rẻ — chỉ bằng một nửa so với phương pháp lạnh. 

Trong bảo quản nguyên liệu thực vật tươi sống, chất đồng vị phóng xạ thường được 
dùng để chống nảy mầm cho các loại hạt và củ, tăng cường thời gian bảo quản cho các rau, 
quả khác... do gây ra sát trùng bề mặt và tiêu diệt các vi sinh vật. 

Tác dụng của các tia phóng xạ là phân ly nước trong thành phần của nguyên liệu thành 
OH và HỶ, từ đó liên kết với oxi để tạo ra HO, : : 

OH +O -> HO, 
và cũng có thể trùng hợp để tạo H;O; và oxi nguyên tử. 

Các thành phần này có thể dễ dàng liên kết với các chất hoà tan trong nước tạo các phản 
ứng khác nhau như đẩy mạnh các quá trình oxi hoá khử, gây ra các quá trình phân huỷ các chất 
hữu cơ phức tạp tạo thành các chất đơn giản, hoặc quá trình liên kết tạo thành các chất mới. 

Tác dụng sâu xa của tia phóng xạ đối với quá trình bảo quản nguyên liệu còn là vấn đề 
phức tạp đang được nghiên cứu thêm ở.nhiều ngành khoa học riêng biệt : Hoá học phóng 
xạ, sinh hoá phóng xa, sinh lý phóng xạ, vật lý phóng xạ v.v... tuy chưa có kết luận đầy đủ, 
nhưng cũng có thể rút ra một số kết luận bước đầu : 

— Tia phóng xạ có thể làm mất khả năng tích tụ ATP, thậm chí phá vỡ liên kết ATP, 
giảm hoạt động các enzim tổng hợp ARN và ADN là những yếu tố sinh năng lượng và nhân 
tö sinh sản trong phát triển của tế bào. 

— Tác dụng tiêu diệt các vi sinh vật của các tia ion không xảy ra ngay lúc chiếu mà phải 
sau một thời gian (vài giờ đến vài ngày). Tác dụng tiêu diệt sâu mọt của tia ion thường xảy 
ra chủ yếu ngay lúc chiếu, tuy vẫn còn tiếp tục xảy ra trong quá trình về sau. 

— Mặt tác dụng không tốt của tia phóng xạ đối với nguyên liệu là làm giảm sức đẻ 
kháng của nguyên liệu vì : 

+ Làm giảm khả năng tạo màng bảo vệ (da non) ở những vết thương. 

+ Lầm mềm nguyên liệu -- chia cắt mạch xenlulozơ và protopectin. 

+ Làm tăng độ thẩm thấu của tế bào, do vậy đẩy nhanh quá trình trao đổi chất làm các 
thành phần dinh dưỡng bị hao tổn nhanh. 

+ Phá hoại một số cân bằng trao đối chất, chủ yếu là quá trình trao đổi năng lượng, do đó 
hạn chế quá trình oxi hoá, làm cho khả năng đề kháng chống vi sinh vật của nguyên liệu giảm. 

+ Tác động đến hình thái của tế bào : dài ra, có những chỗ phình lớn và có những chỗ 
to đi kì dị. 

— Tác dụng tiêu diệt vi sinh vật của tia bức xạ càng lớn khi có oxi và khi độ ẩm cao. 
Nhiệt độ tăng sẽ làm giảm tính bền của phóng xạ vì khi đó tốc độ tạo thành các ion và các 
. phản ứng hoá học xảy ra càng nhanh. 

— Các nguyên liệu tươi có chiếu phóng xạ lúc đầu có mùi vị đặc trưng mà hiện nay 
người ta gọi là "Mùi phóng xạ". Mùi này mất dần trong quá trình bảo quản. Theo kiểm 
nghiệm hoá học và thí nghiệm lâm sàng thì sản phẩm không có chất độc và cũng không gây 
tác dụng độc hại đối với người. 


7-CSLT & KTSX TP 97 


Để hạn chế các mùi vị lạ đó, hiện nay đang nghiên cứu nhiều biện pháp có kết quả như : 

+ Chiếu phóng xạ ở nhiệt độ thấp 0 đến — 20°C để làm hạn chế tốc độ các quá trình ion 
hoá và hoá học khác. 

+ Chiếu trong chân không để làm mất đi các chất bay hơi gây "mùi phóng xạ". 

+ Chiếu trong môi trường không có oxi để chống tạo thành các hợp chất có mùi, đồng 
thời hạn chế các quá trình oxi hoá khác. 

+ Cho chất hấp phụ mùi (ví dụ than hoạt tính) vào trong túi cùng với nguyên liệu đem 
chiếu. 

+ Dùng liều lượng cao nhưng thời gian rút ngắn v.v... 

— Kết quả nghiên cứu của nhiều nước cho thấy, tia phóng xạ có thể làm hạn chế hô 
hấp, khống chế sự nảy mầm của hạt và củ, tiêu diệt hoàn toàn các vi sinh vật có sẵn hoặc 
sẽ nhiễm vào, đồng thời giá trị dinh đưỡng của nguyên liệu ít bị thay đối. Cần phải chiếu 
phóng xạ với liều lượng 4 + 5 Mrad”” nếu pH sản phẩm trên 4,5 và 1 + 3 Mrad nếu pH 
dưới 4,5. 

Sau đây là liều lượng phóng xạ cực đại cho phép không gây ảnh hưởng đến khẩu vị của 
nguyên liệu bảo quản (tính bằng Mrad - Nghiên cứu của CHDC Đức (cũ)) : 

1. Khoai tây (chống nảy mảm) 7+ I0 

2. Hành củ (chống nảy mảm) 3+5 ‹ 


3. Chuối 144 
4. Mận 300 
5. Cam, bưởi 432 
6. Cà rốt 2160 


Nguyên liệu đã chiếu phóng xạ có thể bảo quản ở nhiệt độ lạnh hay nhiệt độ thường, đài 
ngày hơn mà không bị hư hỏng. 

Nguồn phóng xạ thường được dùng là CO”° và Cs'”. Co” dùng rộng rãi hơn cả vì số 
lượng sản xuất ngày càng nhiều, chu kì bán rã vừa phải (5,3 năm), Co”° được sản xuất từ 
Coban thiên nhiên trong các lò phản ứng hạt nhân. 

27Co” + oN! — 27Co% 

Trong công nghiệp Co”° sản xuất ở dạng thỏi bọc hai lần bằng vỏ thép không gỉ, kích 

thước là BE 1X 1X 8cm. Trong thiết bị nguồn chiếu dùng số thỏi cho đủ công suất yêu cầu. 
'!” dùng chủ yếu cho các thiết bị chiếu lưu động vì năng lượng bức xạ thấp so với 

co® tà chiều dày che chắn không cần lớn lắm (3,4 lần nhỏ hơn Co”). Hiện nay đang được 

sử dụng ngày càng nhiều. : 


2.3.3. Các quá trình biến đổi ni ra trong thịt và cá sau khi chết 

Sau khi bị đình chỉ sự sống, nhiệt độ của các tế bào động vật (máu nóng và máu lạnh) 
tăng lên khá nhiều. Nhiệt tạo ra trong trường hợp này lớn hơn khi con vật còn sống rất 
nhiều. Một giờ sau khi giết mổ, nhiệt độ của con thịt trong điều kiện đoạn nhiệt tăng lên 
3,3 + 7,9°%C tuỳ theo tính chất và loại động vật. Nhiệt độ tăng lên vì năng lượng giải phóng 
ra không được dùng cho các chức năng sinh lý và toả ra ở dạng nhiệt. Nhiệt toả ra chủ yếu 
xảy ra ở các bắp thịt chứ không có hoặc có rất ít ở mô xương hoặc mô liên kết. 


“' Rad (radi) là đơn vị liều lượng hấp thụ phóng xạ (liều lượng phóng xạ hấp thụ bởi Ikg vật chất) phụ thuộc cường độ 
phóng xa nguồn, thời gian chiếu phóng xạ và khoảng cách từ nguồn phóng xa tới vật chiếu. 
Irad = 0,01J/kg; IMrad = 10°krad = 10 rad. 


98 


NP 


Qua nghiên cứu người ta thấy Ikg thịt bắp trong 1h toả ra lượng nhiệt là 0,25 kcal/kg.h. 
Trong con thịt thì thịt bắp chiếm khoảng 60%, như vậy lượng nhiệt toả ra trong quá trình 
sinh hoá trung bình cho Ikg thịt móc hàm là : 0,25 x 0,6 = 1,15 kẻal/kg.h. 

Nhìn chung đối với thịt, cá sau khi chết xảy ra trình tự theo 3 giai đoạn chính sau : 

— Quá trình tê cóng sau khi chết (rigor mortis). 

¬ Quá trình chín tới — chín hoá học (agering). 

~ Quá trình phân huỷ sâu sắc (quá trình thối rữa). 

Riêng đối với cá trước khi vào giai đoạn tê cóng có một thời gian ngắn là giai đoạn tiết 
nhớt sau khi chết. 
2.3.3.1. Quá trình tiết nhớt sau khi chết 


Cá sau khi chết thì quanh da được bao bọc một lớp nhớt trong suốt do tuyến nhớt nằm 
dưới da còn tiếp tục tiết ra một thời gian (sau khi chết) nên lượng nhớt tăng lên rõ rệt. Trong 
nhớt cá có protein (glucoproteit) là muxin, nó là môi trường tốt cho vi sinh vật phát triển, từ 
đó vi sinh vật chui qua kế vây vào đa và thịt. Nhớt lúc đầu trong suốt sau đó bị đục và có 
mùi hôi khó chịu (lúc đầu có mùi chua sau chuyển sang mùi hôi thối) do vi sinh vật phá 
huỷ. Khi nhớt bị phân huỷ có mùi hôi thì cá vẫn chưa hỏng, rửa cá tách sạch lớp nhớt thì 
chất lượng cá vẫn bình thường. 
2.3.3.2. Quá trình tê cóng sau chết 

Đây là quá trình biến đổi sinh hoá — cơ lý và hoá học của động vật sau khi chết. Thời 
điểm bắt đầu xảy ra tê cóng từ sau khi chết phụ thuộc vào nhiều yếu tố : lơài, trạng thái 
trước khi chết, môi trường xung quanh. Nhìn chung thời điểm bắt đầu tê cóng đối với cá 
tính bằng, phút, với bò, lợn tính bằng giờ. Biểu hiện của quá trình tê cóng là thịt rấn chắc lại. 
Quá trình tế cóng bắt đầu xảy ra với bắp thịt ở đầu rồi bắt đầu lan rộng ra đọc theo nhánh 
dây thần kinh tuỷ sống, còn đối với cá bắt đầu từ đầu rồi lan dần đến đuôi. 

Trong giai đoạn này độ chắc của cơ bắp tăng lên, độ đàn hồi giảm đi (lúc tê cóng phát 
triển cực đại là 6 đến 8h sau khi gia súc chết và độ chắc của thịt tăng lên 25%, trở lực cắt tăng 
gần gấp đôi). Thịt đang ở giai đoạn tê cóng đem chế biến thì chất lượng kém, sau khi nấu chín 
thịt vẫn cứng không ngon, nước nấu không ngọt. Thời gian bắt đầu tê cóng xảy ra nhanh với 
con vật non, còn với con vật béo tốt thì xảy ra chậm hơn và phụ thuộc vào nhiệt độ. 

Ví dụ : ở nhiệt độ 15 + 18°Cthì thời gian bắt đầu tê cóng là 10 + 12h sau khi chết, còn ở 
nhiệt độ 0C thời gian bắt đầu tê cóng là sau 18 + 20h. Đối với cá thời gian bất đầu tê cóng 
ngắn hơn và cho ở bảng sau : 


BẰNG 2.3. THỜI GIAN BẮT ĐẦU TÊ CÓNG VÀ THỜI GIAN TÊ CÓNG CỦA CÁ PHỤ THUỘC VÀO NHIỆT ĐỘ 


Nhiệt độ Thời gian bắt đầu tê cóng 

° của cá pifsa sau khi chết ` 

35 5 phút 

25 35 phút 

15 2h 

10 4h 

5 10h 

=— 
1 15h 


99 


Thực chất của tê cóng là quá trình biến đổi chất protein trong tế bào chết, là những chất 
như actin, miozin và actomiozin. Sau khi chết trong mô cơ động vật xảy ra quá trình phân 
huỷ ATP -> ADP + H,PO, + Q 

ATP: Ađenozintriphotphat 

ADP: Adenozindiphotphat 


Sau 12h kể từ khi chết cơ thể phân huỷ trên 90% ATE. Trong mô bắp hàm lượng actin, 
miozin, actomiozin và ATP xác định tính chất cơ lý và tình trạng chất lượng con vật. Người 
ta đã xác định răng các sợi cơ bắp giữ được tính đàn hồi chỉ khi nào có đủ một lượng ATP 
nhất định. ATP và một số nucleotit triphotphat khác có tác dụng phân ly actomiozin thành 
acún và miozin, đồng thời ngăn cản không cho actin tổ hợp với miozin để tạo thành 
actorniozin. Chính trạng thái của tổ hợp-actomiozin mới ảnh hưởng rất lớn tới tính chất cơ lý 
của tế bào. Actin và miozin có tính hút ẩm còn actomiozin có tính ky nước. Chính vì vậy 
nên nếu ít actomiozin (nhiều actin và miozin như trong thịt con vật sống) thì hàm ẩm của 
thịt cao, thịt mềm. Nếu actomiozin tăng (giảm actin và miozin là những trung tâm háo nước) 
thì thịt giảm ẩm, protein cơ cứng cuộn tròn lại làm tăng độ bền cơ lý. Do vậy quá trình tê 
cứng của thịt sau khi chết chính là sự phân huỷ ATP đồng thời tạo thành tổ hợp actomiozin. 
Ngoài ra quá trình tê cứng còn do sự phân huỷ ATP tạo ADP và H;PO,. Chính H;PO, cùng 
với axit lactic tạo thành sau khi chết làm cho pH của thịt giảm tới điểm đẳng điện pH = 5 + 
5,5, làm cho protein đông tụ cuộn tròn và thịt cứng lại. 

Trong sản phẩm càng mỏng, nhiệt độ càng thấp và giảm càng nhanh thì ATP phân huỷ 
càng chậm (tức actomiozin tạo thành càng chậm), vì vậy ở nhiệt độ thấp thì sự tê cứng bắt 
đầu chậm và kéo dài. - 
2.3.3.3. Quá trình chín hoá học 

Các quá trình sinh hoá xảy ra trong giai đoạn chín hoá học có thể coi là quá trình ngược 
lại của quá trình tê cóng : Lượng axit nucleotit giảm, độ háo nước của protein trong thịt tăng 
lên. Sở dĩ có như vậy là do hoạt động của các enzim pepsin, catepxin (thịt sau khi giết mổ 
3 + 7h thì tính bền đối với pepsin giảm đi 1,5 lần và ngày càng giảm đi) làm thuỷ phân 
actomiozin thành actin và miozin có khả năng hút nước làm cho thịt mềm ra. Ngoài ra trong 
quá trình chín hoá học,còn có sự phân huỷ glicogen như sau : : 

Glicogen —> axit lactic + H,PO, 

Glicogen —> axit 1,3 diphotphoglixeric - H;PO, —> axit 2 phoipho pyruvic —> axit lactic 
+ axỈ{ DyTOVIC, 

Sự tích tụ axit lactic và H;PO, làm cho pH của thịt giảm vượt quá pH đẳng điện nên 
protein mất khả năng đông tự cuộn tròn lại. Đồng thời dưới tác dụng của môi trường axit, 
các protein bị thủy phân thành các peptit và axit amin, do vậy làm tăng chất lượng của sản 
phẩm thịt. Qua nhiều nghiên cứu cho thấy rằng thịt chín hoá học có độ tiêu hoá cao hơn, 
ngon hơn thịt mới giết mổ. Đối với thịt giai đoạn chín tới xây ra sau 10 + 14 ngày sau khi 
giết mổ nếu bảo quản ở 0 + 4C. Còn đối với cá ở điều kiện bình thường sự chuyển từ trạng 
thái tế cóng sang giai đoạn phân huỷ sâu sắc rất nhanh, thời gian xảy ra chín hoá học rất 
ngắn, vì trong cá các hệ thống enzim và vi sinh vật hoạt động rất mạnh, nhất là với cá không 
mổ ruột, bỏ mang và không làm sạch nhớt. Có thể nói, ngay sau khi tê cóng đã bất đầu phân 
huỷ mô liên kết (nhất là colagen) làm cho cá nhũn, ươn nhanh, sinh nhiều mùi hôi và độc. 
Trong các chất hôi, độc có NH; và trimetylamin (người ta có thể dựa vào các thành phần 


100 


về, 


này để xác định độ tươi của cá. Cá biển bị hỏng thì có nhiều trimetylamin (CH.),N và 
dimetylamin (CH,);N, còn trong cá ao hồ cho đến khi thối rữa vẫn không có (hoặc có rất ít) 
hai chất này mà chủ yếu là NH; (vì trong cá biển có nhiều oxytrimetylamin là nguồn sinh 
san ra hai chất trên). 


Đây là quá trình thuỷ phân các thành phần cơ bản của bắp thịt động vật như protein, 
lipit,... Trong giai đoạn chín tới, dưới tác dụng của các enzim proteaza (pepteaza, catepxin...) 
lipaza, protein và lipit thủy phân theo các quá trình sau : 


caza 
Protcin PS polipepit —+» peptit —————* axit amin 


¬. Hộ ce Nẻ.: 
Lipit Ne  ce glixerin + axit béo. 


._ Vận tốc phản ứng xảy ra nhanh nhất khi nhiệt độ môi trường bằng nhiệt độ thân nhiệt 
động vật (36,5 đến 37°C). 


2.3.3.4. Giai đoạn phân huỷ sâu sắc 

Khi chuyển sang giai đoạn phân huỷ sâu sắc, các axit amin bị oxi hoá tạo thành indol, 
scartol giải phóng ra NH; và H;S làm cho thịt có mùi ôi, hôi khó chịu, kết cấu giữ nước bị 
phá huỷ nên nước tự do được giải phóng ra làm cho miếng thịt mềm, nhữn và ướt. 

Mặt khác sau khi giải phóng ra glixerin và axit béo, bước đầu là những axit béo không 
no, những axit béo có phân tử lượng thấp (axit butiric, axit capoic...) bị oxi hoá tạo mùi hôi. 
Axit béo không no khi bị oxi hoá tạo thành peroxyt. Đây là chất oxi hoá mạnh, nó lại tiếp 
tục oxi hoá các axit béo không no khác làm cho quá trình oxi hoá chất béo (hay sự ôi của 
thịÐ xảy ra nhanh hơn. - 

Mặt khác trong quá trình phân huỷ protein có tạo ra NH; và nó tác dụng với axit béo tạo 
thành muối amon. Dưới tác dụng của enzim, muối này bị oxi hoá để cuối cùng tạo thành 
xeton phân tử lượng thấp và một số sản phẩm khác. Hiện tượng xám của thịt khi làm lạnh và 
bảo quản lạnh là đo sự giảm nhiệt độ của thịt chậm, lớp bể mặt ngăn cản sự trao đổi khí với 
môi trường xung quanh (vì nhiệt độ giảm chậm không đủ kìm hãm quá trình phân huỷ nên 
khí NH; và H;S tạo ra và tích tụ lại). Nếu làm lạnh đông thịt tươi còn ướt thì thường có một 
lớp đá đóng băng ở bề mặt, không khí thải ra không thoát ra được vì bị lớp băng ngăn cản, 
đo đó dễ làm thịt bị xám. 

2.3.4. Kỹ thuật bảo quản nguyên liệu động vật 
2.3.4.1. Bảo quản thịt tươi bằng nhiệt độ thấp 

Để bảo quản thịt tươi trong vài ngày có thể dùng phương pháp lạnh thường, tức là hạ 
nhiệt độ của thịt xuống 0° (trong giữa) và gìữ ở nhiệt độ đó. Thông thường làm lạnh thịt 
bằng môi trường không khí. l 

Thịt sau khi giết mổ và pha thành các phần được đem làm lạnh bằng cách treo trên ray, 
trên giàn của xe đẩy trong phòng làm lạnh. Trên 1m chiều đài treo có thể được 180 + 250kg 
thịt. Để hạ nhiệt độ trong thịt xuống nhanh phải đảm bảo không khí có nhiệt độ thấp 
(5 đến — 8°C) và tốc độ chuyển động cao (đến 3,5m/s). Tăng tốc độ chuyển động không 
khí và giảm độ ẩm có thể làm tăng sự giảm trọng tự nhiên của thịt. Ví dụ ở nhiệt độ không 
khí 0 + —1°C và độ ẩm:90 + 95%, không khí không chuyển động thì giảm trọng tự nhiên 
trong thịt bò là 1%, và không khí có chuyển động sẽ là 1,28%. 


101 


2.3.4.2. Bảo quản sữa tươi. Sữa sau khi vắt ra cân lọc sạch tạp chất, làm lạnh ngay rồi 
đóng vào thùng đậy kín, bảo quản ở nhiệt độ từ 4 + 6°C. 

Nhiệt độ 2 + 5“C bảo quản được trong 1 + 2 ngày. 

Nhiệt độ 10 + 14°C bảo quản được trong 1 ngày. 

Bảo quản sữa ở nhiệt độ thấp, trong một số trường hợp vi sinh Vật còn giảm bớt do các 
chất tự kháng có trong sữa. Vì vậy muốn sữa tươi có chất lượng tốt, bảo quản được lâu phải 
giữ sữa ở nhiệt độ thấp để chất tự kháng tồn tại lâu. Khi bảo quản ở nhiệt độ thấp, độ chua 
xẻ tăng chạm hoặc không tăng, ví dụ khi làm lạnh ở 13°C thì sữa mới vắt có độ chua (T) là 
17.5 và sau 12 giờ vẫn không thay đổi. 
2.3.4.3. Báo quản trứng tươi bằng nhiệt độ lạnh khoảng —1,5°C + —20°C. Trước khi bảo 
quản trứng phải đem làm lạnh và đóng gói trong các bao bì thích hợp. Phải giảm nhiệt độ 
phòng xuống từ từ, chênh lệch với nhiệt độ trứng 2 + 3°C. Độ ẩm không khí trong khoảng 
75 + 90%, tốc độ chuyển động không khí 0,3 + 0,5m/s cho đến khi nhiệt độ trong quả trứng 
đạt 2 + 3C thì chuyển sang phòng bảo quản dài ngày. Trong quá trình làm lạnh, thành phần 
trứng ít thay đổi. 

2.3.5. Bảo quản các bán chế phẩm 

Trong sản xuất một số thực phẩm từ rau quả, do tính thời vụ của nguyên liệu, do nhà 
máy sản xuất ở cách xa những nơi trồng nên nguyên liệu tươi (rau quả) thường được sản 
xuất thành các bán chế phẩm (sơ chế) rồi đưa vào nhà máy, hoặc đưa vào bảo quản để rồi 
lấy ra sản xuất dần, kéo đài thời gian sản xuất. Ví dụ quả được đem nghiền nhỏ rồi bảo quản 
để sản xuất dần thành các loại mứt hay nước quả, xirô quả, rượu quả v.v... 

Để bảo quản bán chế phẩm, người ta thường sử dụng các hoá chất, trong đó hay dùng 
các chất sau đây : 

Bảo quản bằng hoá chất chứa SO,. 

Bảo quản bằng axit benzoic và muối của nó. 

Bảo quản bằng axit sobic. 
2.3.5.7. Bảo quản bằng cách sunfit hoá 


~ Sunfit hoá là cách bảo quản bằng anhidrit sunfurơ (SO;) hay axit sunfurơ và các muối 


của nó. Nồng độ anhidrit sunfurơ có tác dụng trong bảo quản là 0,1 + 0,2% (còn gọi là nồng 
độ hữu hiệu). 

Axit sunfurơ tan vào phức chất protein — lipit của tế bào vi sinh vật làm chết tế bào. 
Ngoài ra anhidrit sunfurơ còn cản trở sự hô hấp của vi sinh vật, phản ứng với các sản phẩm 
trung gian của hoạt động sống của vi sinh vật, phá hoại quá trình trao đối chất. 

Các vi khuẩn, nhất là lactic và axetic dễ bị axit sunfurơ tiêu diệt, nấm men và nấm mốc 
chịu đựng tốt hơn. Trong môi trường axit, axit sunfurơ tiêu diệt các ví khuẩn mạnh hơn vì 
khả năng bị phân ly của H;SO; giảm. : 

ˆ Tuy vậy H;SO, cũng ảnh hưởng làm cho các mô thực vật mềm ra. 

Trong các sản phẩm sunfit hoá, H;SO, có thể ở dạng tự do hoặc ở dạng kết hợp với các 
đường có nhóm cacbonin như rabinozơ, khi đó tác dụng sát trùng của H,SO, kém đi. H,SO, 
cũng kết hợp với các chất màu trong quả làm sản phẩm bị mất màu. H;SO, là chất khử mạnh 

: nên nó giữ được vitamin C khỏi bị oxi hoá. l 


102 


„© 
;b«° 


—~ Có thể sunfit hoá bằng phương pháp khô (dùng khí SO,) hay dùng phương pháp ướt 
(axI sunfurơ hoặc muối). 

.__ * Sunfit hoá bằng khí SO; : Nguyên liệu rau quả tươi đựng trong các hòm gỗ, xếp thành 
từng chồng, có để khoảng cách giữa các chồng. Điều chế khí SO, bằng cách đốt lưu huỳnh. 
Cứ 1mˆ dung dịch buồng cần đốt 200g lưu huỳnh hoặc cứ 1 tấn nguyên liệu thì đốt 2kg lưu 
huỳnh. Chỉ dùng lưu huỳnh có hàm lượng tạp chất không quá 2%, trong đó cần kiểm tra 
asen không cho phép quá 0,003%. 

Độ ẩm tương đối của không khí trong buồng không quá 75%, nếu cao hơn sẽ tổn thất 
3O; do tạo thành axit sunfurơ. 

Có thể dùng khí SO; nén trong bình. 

Thời gian xông lưu huỳnh tuỳ thuộc cấu tạo mô của nguyên liệu, trung bình 16 : 20 
gIỜ. 

Nguyên liệu xông lưu huỳnh bảo quản không quá 4 tháng, nhiệt độ bảo quản không quá 
10'C để đỡ tổn thất SO;. Kho bảo quản phải đóng kín, độ ẩm không khí trong kho duy trì 
85%. 

+ Sunfit hoá bằng dung dịch axit sunfurơ : Cho quả đã gọt rửa vào thùng gỗ (thùng đã 
xông lưu huỳnh) rồi đổ dung dịch axit sunfurơ vào. Hàm lượng SO; trong quả sunfit hoá từ 
0,1 + 0,2%. 

+ Sunfit hoá purê quả : Purê quả sunfit hoá có thể chế biến từ quả tươi hay quả đã sunfit 
hoá. Quả rửa sạch, chần bằng hơi rồi dem chà. Những quả mềm trước khi chà không cần 
chân để giữ được hương vị và màu sắc. Để hoà tan được nhiều SO, trong purê, làm nguội 
purê đến nhiệt độ 30 + 40C. 

Để sunfit hoá bằng phương pháp ướt dùng dung dịch SO; với nồng độ 6%. Xác định hàm 
lượng SO; trong dung dịch bằng phương pháp iot hoặc đo khối lượng riêng của dung dịch. 

Trong môi trường axit, ở pH = 3,5 và thấp hơn, các muối trung tính và nhất là các muốt 
axit của axit sunfUrơ cũng có tác dụng bảo quản, vì các muối này tác dụng với axit hữu cơ 
trong quả sinh ra khí SỐ;. Ví dụ : 


CH; - COOH CH¡; - COONa 
NaHSO,+ | ——> | + H,O + SO,, 
CHOH - COOH CHOH - COOH 
Natribisunfit axit malic Muối axit của 
axit malic 


. Anhidrit sunfurơ ít ăn mòn kim loại, trái lại axit sunfurơ ăn mòn thép mạnh và tạo thành 
màng sunfua sắt có màu đen. Đồng chịu được H;SO, hơn sắt. 

Thiết bị dùng sunfit hoá nên chế tạo bằng thép không gỉ, tráng men, gỗ hay sành. 

Sau quá trình bảo quản, đưa vào sản xuất các bán chế phẩm phải tiến hành tách khí SO, 
(desunfit hoá) bằng cách đun nóng. Chú ý khi đó cần có khuấy đảo và ống hút khí tốt. 
2.3.5.2. Bảo quản bằng axit benzoic và muối của nó 

Để bảo quản các bán chế phẩm của quả, người ta cũng thường sử đụng axit benzoic và 
muối của nó như natri benzoat. Thường pha natri benzoat thành dung dịch nồng độ 5% rồi 
mới pha vào sản phẩm cần bảo quản. 

Để khỏi giảm độ khô của purê quả có thể hoà tan natri benzoat trong nước quả mà 
không hoà tan trong nước lã. 


103 


2.3.5.3. Bảo quản bằng axit socbic và muối của nó 
Bảo quản bằng axit socbic có nhiều ưu điểm hơn so với SO; và axit benzoic. Trong công 
nghiệp chế biến rau quả, axit socbic thường được dùng để bảo quân các bán chế phẩm và 
thành phẩm sau đây : 
— Bảo quản nước quả : có thể dùng axit socbic hoặc natri socbat, kali sobat, nồng độ 
axit sobic 0,05% + 0,1% có thể bảo quân nước quả trong 6 tháng. Thường pha muối của axit 
_sobic thành dung dịch nồng độ 10 + 30% khi đem sử dụng. 
~ Bảo quản purê quả : có thể dùng đơn thuần axit socbic hoặc kết hợp với SO, hoặc axit 
benzoïc. Thời gian bảo quản có thể được 6 tháng. Phẩm chất purê của bảo quản bằng axit 
socbic có phẩm chất tốt hơn bằng SO, về màu sắc, hương vị và độ đông. 
~ Bảo quản dưa muối chua. Bảo quản dưa chua muối bằng axit socbic với tỷ lệ 0,05 + 0,1% 
có thể bảo quản được 5 + 6 tháng. Axit socbic còn giữ cho dưa muối ít bị biến màu, ít bị 
mềm nhữn, không bị nhớt. Dùng axit socbic nồng độ 0,1% để bảo quản đưa cải bẹ và đưa 
chuột muếi chua trong điều kiện khí hậu của nước ta cũng giữ được 6 + 9 tháng. 
Ngoài ra axit socbic còn có thể dùng để bảo quản các sân phẩm khác như xirô quả, mứt 
quả, các thực phẩm sấy khô v.v... Tác dụng chủ yếu của axit socbic khi bảo quản là hạn chế 
sự phát triển của nấm mốc, ít ảnh hưởng đến nấm men và vi khuẩn. 


104 


PHẦN THỨ HAI 


KỸ THUẬT CHẾ BIẾN CÁC SẲN PHẨM THỰC PHẨM 


Chương 3 
KỸ THUẬT SẢN XUẤT ĐỒ HỘP 


MỞ ĐẦU 


Từ lâu con người đã biết lợi dụng các điều kiện thiên nhiên để bảo quản thực phẩm sau 
các vụ thu hoạch hay săn bắn, người ở xứ lạnh hay vùi tuyết, người ở xứ nóng hay Si khô, 
người ở vùng rừng núi hay hun khói. 

Công trình nghiên cứu của Louis Pasteur tìm ra sự phá hỏng thực phẩm do vi sinh vật và 
phương pháp tiêu điệt vi sinh vật bằng nhiệt, đã đặt cơ sở khoa học cho việc chế biến đồ hộp 
thực phẩm. l 

Năm 1804 Nicolai Apper (người Pháp) đã đầu tiên sản xuất đồ hộp đựng trong lọ thuỷ 
tỉnh, để lâu không bị hỏng. Năm 1810 Pectơ Duran (người Anh) đã dùng bao bì sắt tây 
trong sản xuất đồ hộp. Từ đó đến nay ngành đồ hộp thực phẩm ngày càng được phát triển và 
hoàn thiện. 

Ở nước ta từ trước Công nguyên tổ tiên ta đã biết chế biến các loại thức ăn dạng đồ hộp 
đơn giản. Bánh chưng, bánh tẻ, giò... Nhưng dưới chế độ thực dân phong kiến, ngành chế 
biến đổ hộp ở nước ta không được chú trọng phát triển. Hoà bình lập lại (1954) được sự 
quan tâm của Đảng và Chính phủ cùng với sự giúp đỡ tận tình của các nước XHCN anh em, 
ngành đồ hộp thực phẩm ở nước ta đã phát triển, hàng loạt nhà máy đồ hộp thực phẩm được 
ra đời. Năm 1957, bắt đầu khánh thành nhà máy cá hộp Hạ Long. Năm 1959 khánh thành 
nhà máy chuối sấy Sơn Tay. Năm 1962 khánh thành nhà máy đồ hộp Tương Mai Hà Nội và 
tiếp đó các nhà máy đồ hộp : Nam Định, Tam Dương - Hưng Yên... lần lượt ra đời. 

Khoa học ngày càng phát triển, nhu câu về thực phẩm của loài người ngày càng cao, đồi 
hỏi công nghiệp chế biến thực phẩm phải phát triển mạnh mẽ. 

Ngành công nghiệp đồ hộp ra đời nhằm giải quyết các yêu cầu chủ yếu sau đây : 

— Cung cấp thức ăn cho nhân dân trong những mùa khan hiếm. Phần lớn nguyên liệu 
dùng trong công nghiệp làm thực phẩm chỉ có theo thời vụ, muốn có thức ăn quanh năm 
phải chế biến thành đồ hộp. 

~ Cung cấp thực phẩm cho các vùng thiếu hoặc không có thực phẩm như : Vùng rừng 
núi, hải đảo, thành phố khu công nghiệp... Việc chế biến đồ hộp thực phẩm có thể cung cấp 
đầy đủ về nhu cầu thực phẩm của nhân dân các vùng này. 

- Tham gia vào cái thiện đời sống cho nhân dân lao động : Công nghiệp đồ hộp thực 
phẩm phát triển giảm nhe được thời gian nấu nướng trong gia đình, tăng thời gian nghỉ ngơi 


105 


giải trí và sinh hoạt văn hoá cho con người. Mặt khác các sản phẩm đồ hộp còn có giá trị 
dinh dưỡng cao, có tương đối đầy đủ các thành phần dinh dưỡng. 

Ngoài ra công nghiệp đồ hộp phát triển còn đáp ứng được đầy đủ nhu cầu về thực 
phẩm cho các đoàn thám hiểm thăm dò địa chất, du lịch, đồng thời còn là biện pháp tích ` 
cực dự trữ thực phẩm cho quốc phòng. Sự phát triển của công nghiệp đồ hộp còn thúc đẩy 
các ngành chãn nuôi và trồng trọt phát triển, tăng cường sự trao đổi hàng hoá trong và 
ngoài nước. 


3.1. CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG SẲN XUẤT ĐỒ HỘP 


Đồ hộp có nhiều loại với nhiều mặt hàng khác nhau. Mỗi mặt hàng có một quy trình 
công nghệ riêng biệt, nhưng nhìn chung nó gồm những công đoạn chủ yếu sau : 

Nguyên liệu —> Vận chuyển —> Thu nhận và bảo quản —>- Lựa chọn —~ Phân loại 
—>_ Rủa —> Chế biến cơ học —> Chế biến nhiệt — Vào hộp và rót dung dịch —+ 
Bài khí và ghép kín —œ Thanh trùng ——> Lau khô— Bảo quản ——»> Dán nhãn —> 
Đồ hộp thành phẩm. 


3.1.1. Vận chuyển và bảo quản nguyên liệu 
3.1.1.1. Vận chuyển 

~ Tuỳ theo từng loại nguyên liệu : Động vật hay thực vật, sống hay chết, chóng hỏng 
hay không mà người ta có các biện pháp vận chuyển khác nhau, (như đã nêu ở phần cơ sở 
kỹ thuật sản xuất thực phẩm). 

Nhìn chung quá trình vận chuyển nguyên liệu cần đảm bảo một số yêu cầu chủ yếu sau : 

+ Tuỳ theo từng loại nguyên liệu mà có bao bì thích hợp để bảo vệ nguyên liệu khỏi bị 
hư hỏng trong quá trình vận chuyển. 

+ Trên đường vận chuyển, nguyên liệu phải được che phử để tránh bụi bẩn, mưa, nắng, 
nhưng phải đảm bảo thoáng tránh hiện tượng tự bốc nóng trong khối nguyên liệu. 

+ Khi bốc xếp nguyên liệu yêu cầu hết sức nhẹ nhàng, tránh va chạm cơ học mạnh phá 
hỏng nguyên liệu, đặc biệt đối với nguyên liệu rau quả. 

+ Sau mỗi lần chuyên chở, các phương tiện vận chuyển phải được quét dọn sạch sẽ và 
định kỳ sát trùng. Bao bì vận chuyển nguyên liệu sau mỗi lần vận chuyển phải được rửa 
sạch bằng nước nóng, hơi nước hoặc xông SO,... 

- Quá trình vận chuyển trong sản xuất đồ hộp được chia làm hai loại : vận chuyển trong 
-nhà máy và vận chuyển ngoài nhà máy. 

+ Vận chuyển nguyên liệu ngoài nhà máy có thể sử dụng mọi phương tiện như : xe lửa, 
Ô tô, tàu thuỷ và các phương tiện thô sơ khác tuỳ theo đoạn đường xa gần và phương tiện 
giao thông có thể sử dụng thuận tiện nhưng phải đảm bảo nhanh và rẻ. 

+ Vận chuyển nguyên liệu trong nhà máy hoặc trong phân xưởng sản xuất có thể sử 
dụng các loại xe điện động, xe đẩy hoặc một số phương tiện vận chuyển khác : Máng thuỷ 
lực, băng tải, máy bơm, palăng điện... 

* Máng thủy lực : dùng chủ yếu để vận chuyển đối với các nguyên liệu quả và hạt. Máng 
có thể làm bằng gỗ hay thép (kiểu máng nổi) hoặc bằng gạch hay bêtông (kiểu máng chìm). 
Để máng vận chuyển tốt độ đốc của máng phải đạt 8 + 12 mm/m chiều dài và nước trong 
máng phải có tốc độ 2 + 2,5 m/s. Tiêu tốn nước khoảng 4 + 7 lần so khối lượng nguyên liệu. 


106 


* Băng tải vận chuyển : Tuỳ theo từng loại nguyên liệu mà người ta sử dụng bãng tải 
chơ phù hợp : 

« Băng tải con lăn dùng vận chuyển cho các loại nguyên liệu củ và quả có dạng hình cầu : 
cam, chanh, bưởi, cà chua, su hào... Nó thường được dùng kết hợp với lựa chọn và phân loại. 

+ Bang tải đai : đùng để chuyển các nguyên liệu rời, các loại rau, hộp sắt... 

« Gầu tải : dùng để vận chuyển nguyên liệu đặc hoặc rời từ thấp lên cao. 

* Bơm : dùng chủ yếu để vận chuyển các sản phẩm lỏng như : nước Quả, nước đường, 
mứt quả... 

* Palang điện : dùng chủ yếu để vận chuyển giỏ nguyên liệu bán chế phẩm và đồ hộp 
thành phẩm. 
3.1.1.2. Thu nhận và bảo quản nguyên liệu 
a) Thu nhận nguyên liệu 

Nguyên liệu khi đưa vào nhà máy phải được cân và kiểm tra phẩm chất. 

— Cân nguyên liệu có thể dùng cân tự động cân cả xe và hàng rồi trừ khối lượng xe và bì 
khi ra. Người ta cũng có thể dùng cân bàn cân trực tiếp nguyên liệu theo từng mã cân. 

~— Khi kiểm tra phẩm chất người ta xác định độ tươi, phân định phẩm cấp và tình trạng 

- hư hỏng của nguyên liệu. Việc kiểm tra này chủ yếu bằng cảm quan, có khi dùng phân tích 
hoá học và vị sinh vật. 

Qua cân và kiểm tra, nhà máy nắm được số lượng và chất lượng nguyên liệu để có kế 
hoạch bảo quản và chế biến thích hợp. 

b) Bảo quản nguyên liệu 

Tuỳ theo từng loại nguyên liệu và yêu cầu bảo quản mà người ta có các biện pháp bảo 
quản khác nhau. 

~ Nếu bảo quản ngắn ngày : Với nguyên liệu rau quả có thể bảo quản ở điều kiện bình 
thường : nguyên liệu rau. quả có thể rải trên sân xi măng hoặc rải trên các giàn (bằng gỗ 
hoặc bằng tre) nhưng phải thoáng gió và có thiết bị bao che. Với nguyên Hiếu thịt, cá có thể 
bảo quản ở phòng lạnh với nhiệt độ gần 0°C. 

— Nếu bảo quản đài ngày : Với nguyên liệu rau quả phải đem bảo quản lạnh ở nhiệt độ 
0 + 13°C tuỳ theo từng loại nguyên liệu và cần chú ý thông gió phòng. Với nguyên liệu thịt 
cá cần bảo quản lạnh đông ở nhiệt độ — 18°C + - 32°C và trước khi đưa vào phân xưởng sản 
xuất, nguyên liệu phải được làm tan giá để trở về trạng thái bình thường. 

~ Trong quá trình bảo quản cần chú ý : Đối với nguyên liệu rau quả luôn xảy ra quá 
trình hô hấp và sinh nhiệt : CH,;O, + 6O; = 6CO; + 6H;,O + 674 kcal. Vì vậy khi bảo quản 
cần phải thoáng gió để đảm bảo khối nguyên liệu không bị nóng và tránh sự hô hấp yếm khí 
(lên men) do thiếu oxi. Vì quá trình lên men sẽ sinh ra rượu : 

C,H,„O, = 2C;H,OH + 2CO, + 28 kcal. 

Lượng rượu sinh ra sẽ làm chết tế bào rau quả, làm mất tính miễn địch tự ự nhiên và vị 
sinh vật dễ xâm nhập. 

- Đồng thời trong quá trình bảo quản nguyên liệu rau quả và thịt cá còn thường Xây ra 
quá trình bay hơi nước làm khô bề mật (với thịt cá) hoặc làm héo (với rau quả). Nên cần có 
độ ẩm thích hợp khi bảo quản để tránh hiện tượng bay hơi nước làm khô héo nguyên liệu, 
mặt khác cũng tránh ngưng tụ ẩm khi độ ẩm quá cao. 


107 


Ngoài ra đối với một số nguyên liệu (chuối, cà chua...) quá trình bảo quản còn là quá 
trình đấm chín để làm tăng chất lượng của nguyên liệu. Đối với các loại nguyên liệu này 
người ta thường kết hợp bảo quản với các hoá chất kích thích cho quá trình chín như etilen 
và axetilen... 

3.1.2. Lựa chọn và phân loại nguyên liệu : 

Quá trình lựa chọn và phân loại nguyên liệu trong sản xuất đồ hộp nhằm làm cho 
nguyên liệu được đồng nhất vẻ kích thước, độ chín và loại trừ những nguyên liệu không đủ 
tiêu chuẩn đưa vào sản xuất. Quá trình lựa chọn và phân loại có thể tiến hành bằng tay, bằng 
máy hoặc kết hợp chọn bằng máy với bằng tay... Tuỳ theo từng loại nguyên liệu và mục 
đích chế biến người ta có thể áp dụng phương pháp chọn và các thiết bị khác nhau : 
3.1.2.1. Những thiết bị phân loại nguyên liệu dạng hình tròn hoặc cầu 

Đối với nguyên liệu quả dạng hình tròn hoặc hình cầu người ta thường dùng các thiết bị 
chọn kiểu đây cáp, bãng tải con lăn, máy chọn kiểu trục xoắn hoặc trục tròn... 

a) Thiết bị chọn kiểu dây cáp 

Gồm hệ thống các dây cáp căng giữa hai trục, khoảng cách giữa 2 đây lớn dần theo 
chiều chuyển động của dây. Khi dây chuyển động sẽ kéo nguyên liệu chuyển động theo, 
nguyên liệu sẽ được rơi dần từ nhỏ đến lớn xuống bộ phận thu nhận nguyên liệu ở phía 
dưới. 

b) Thiết bị lựa chọn phân loại kiểu con lăn 

Gồm hệ thống các con lăn nhỏ hình tròn gắn liền với hệ thống dây xích chuyển động, 
nhờ ma sát với thanh đỡ con lăn có thể tự quay quanh mình nó.. Nguyên liệu nằm trên băng 
tải được chuyển động đọc theo chiều chuyển động của băng, nhờ con lăn tự quay quanh 
mình nó mà nguyên liệu cũng tự quay quanh mình. Nhờ vậy mà người công nhân chọn đứng 
hai bên băng có thể nhìn thấy toàn bộ bề mặt nguyên liệu và loại bỏ nguyên liệu không đủ 
quy cách ra ngoài. 

c) Thiết bị phân loại kiểu trục tròn 

Gồm những cặp trục hình côn, nguyên liệu được chuyển động dọc theo ở khoảng giữa 2 
trục. Nhờ khoảng cách giữa 2 trục lớn dần mà nguyên liệu dần được rơi xuống bộ phận thu 
nhận nguyên liệu ở phía đưới. 
3.1.2.2. Những thiết bị phân loại nguyên liệu có kích thước nhỏ 

Đối với những nguyên liệu hình tròn hoặc cầu có kích thước nhỏ như : lạc nhân, đậu, 
mơ, mận, người ta thường dùng các thiết bị phân loại kiểu tây : rây lắc hoặc rây tròn. 
3.1.2.3. Những thiết bị phân loại khác 

Các loại thiết bị trên chủ yếu phân loại nguyên liệu theo kích thước. Còn về độ chín, độ 
sâu bệnh và màu sắc không phân loại được (trừ dùng thiết bị bãng tải con lăn). Để phân loại 
nguyên liệu theo màu sắc, theo mức độ sâu bệnh... người ta hay dùng thiết bị băng tải nằm 
ngang (có người chọn) hoặc thiết bị chọn nhờ tế bào quang điện. 

a) Thiết bị chọn kiểu băng tải nằm ngang. Gồm băng tải căng trên 2 trục quay. Nguyên liệu 
trên băng tải được chuyển động cùng chiều với băng tải, người công nhân phân loại đứng 2 
bên băng chọn bỏ những nguyên liệu không đủ quy cách ra thùng chứa phía ngoài băng tải. 
b) Các thiết bị lựa chọn phân loại trên cơ sở dùng tế bào quang điện 

Cơ cấu lựa chọn của các máy này gồm có : đèn chiếu sáng gương phản chiếu, bộ tế bào 
quang điện, rơle nối liền tế bào quang điện tới bộ phận cơ hoặc điện. Quả dí chuyển trên 


108 


H°À 


bảng được đèn chiếu sáng. Nhờ có gương phản chiếu, ánh sáng phản chiếu từ quả đập vào tế 

bào quang điện. Tuỳ theo ánh sáng mạnh yếu mà rơle điều chỉnh bộ phận cơ hoặc điện hoạt 

động để gạt bỏ hoặc không đối với nguyên liệu. Dựa trên nguyên tắc này người ta có thể 

phân loại nguyên liệu có độ chín khác nhau hoặc loại nguyên liệu sâu bệnh ra khỏi nguyên 
liệu tốt. Vì ở mức độ chín hoặc sâu bệnh khác nhau thì màu sắc bề mặt nguyên liệu khác 

nhau, do đó ánh sáng phản chiếu khác nhau, nhờ đó tế bào quang điện sẽ điều chỉnh quá 

trình phân loại. 

3.1.3. Rửa nguyên liệu 

Rửa có thể tiến hành trước hoặc sau khi phân loại nguyên liệu, nhằm loại trừ tạp chất cơ 
học như đất, cát, bụi và làm giảm lượng vi sinh vật ở bể mặt nguyên liệu. 

— Yêu cầu cơ bản của quá trình rửa là : Nguyện liệu sau khi rửa phải sạch, không bị 
giập nát, các chất sinh dưỡng ít bị tổn thất, thời gian rửa ngắn, tốn ít nước. 

— Nước rửa cũng yêu cầu như nước dùng trong chế biến thực phẩm, đảm bảo các chỉ 
tiêu do Viện Vệ sinh dịch tế (Bộ Y tế) quy định. 

— Tuỳ theo đối tượng nguyên liệu, lượng tạp chất bề mặt mà người ta có thể sử dụng các 
thiết bị rửa khác nhau : Máy rửa bơi chèo, máy rửa bàn chải, máy rửa thổi khí, máy rửa 
thùng quay... Nhìn chung quá trình rửa đều qua các giai đoạn chủ yếu sau : 

+ Ngâm : Để làm cho bở các tạp chất trên bề mặt nguyên liệu tạo điều kiện cho giai 
doạn rửa sau này được đễ đàng. Thời gian ngâm phụ thuộc vào tính chất, độ cáu bản của 
nguyên liệu, dung dịch ngâm (nước thường, nước nóng hay dung dịch kiềm) và các tác động 
cơ học khác (ngâm tĩnh hay ngâm động). 

+ Rửa : Nhờ lực tác động cơ học của nguyên liệu với nguyên liệu, nguyên liệu với thiết 
bị mà các tạp chất bề mặt : cát, bụi, rác, vi sinh vật được tách ra. 

Thường đối với một thiết bị rửa, giai đoạn ngâm và rửa được kết hợp với nhau không 
tách rời nhau. 

+ Xối lại : Dùng nước sạch xối lại nguyên liệu sau khi rửa để tách nốt các tạp chất bản 
và vi sinh vật còn bám vào bể mặt nguyên liệu trong quá trình rửa. 

Trong sản xuất đồ hộp người ta sử dụng nhiều loại thiết bị rửa khác nhau, tuỳ theo cấu 
tạo mà mỗi loại có công dụng riêng. 
3.1.3.1. Máy rửa bơi chèo 

Máy gồm một thùng đựng nước, trong có gắn các cánh khuấy dạng bơi chèo. Khi máy 
làm việc, trục có gắn các bơi chèo quay làm cho nguyên liệu đi chuyển cùng với nước và 
được làm sạch. Sau đó nguyên liệu được hệ thống vòi hoa sen xối lại cho sạch đất cát. Máy 
này có hiệu quả rửa cao nhưng chỉ dùng chủ yếu cho các loại nguyên liệu cứng như các loại 
củ : cà rốt, khoai tây... 
3.1.3.2. Máy rửa bàn chải 

Máy gồm một thùng đựng nước trong có bộ phận rửa là các bàn chải gắn trên trục quay. 
Nguyên liệu chuyển động được trong máy nhờ băng tải. Nguyên liệu qua trục bàn chải được 
làm sạch rồi theo băng tải lên hệ thống vòi hoa sen xối lại bằng nước sạch. Loại máy này 
thường dùng rửa cho các loại quả chắc có bể mặt xù xì như dứa... 
3.1.3.3. Máy rửa thổi khí 

Tác dụng cọ rửa của máy là không khí do quạt gió thổi vào làm đảo lộn nước và nguyên 

- liệu. Nguyên liệu đi trong máy chịu tác dụng đảo trộn liên tục của đòng khí, nguyện liệu 


109 


sạch ở cuối máy theo băng tải lên bộ phận xối lại bằng nước sạch. Máy này được sử dụng 
phổ biến trong các nhà máy đồ hộp rau quả để rửa các nguyên liệu mềm như : chanh, cam, 
cà chua... 

3.1.3.4. Máy rửa thủng quay : 

Bộ phận chính của máy là thùng hình trụ hay hình côn đục lỗ có gắn các tấm hay thanh 
thép. Nguyên liệu đi trong thùng theo đường xoắn ốc, bị chà lên mặt thùng hoặc cọ xát vào 
nhau, đất cát và tạp chất bần bị bong và bị cuốn theo nước xối liên tục. Máy này dùng rửa 
các loại rau quả có cấu tạo chắc, vỏ cứng, các loại hạt. Máy này còn dùng để rửa kết hợp với 
đánh vấy cá khi cá có khối lượng < 0,5kg. : 

Ngoài ra người ta còn dùng máy rửa chấn động, máy rửa siêu âm... 

3.1.4. Chế biến cơ học ⁄ 

Chế biến cơ học là quá trình dùng lực tác dụng cơ học để làm thay đổi hình đạng, cấu 
trúc, trạng thái... của nguyên liệu, nhưng không làm thay đổi tính chất, thành phần hoá học và 
phẩm chất của nguyên liệu. Chế biến cơ học trong sản xuất đồ hộp gồm một số công đoạn chủ 
yếu sau : làm sạch, cắt, thái, nghiền, chà, ép, xay, lọc... Tuỳ theo mục đích chế biến và mặt 
hàng cụ thể mà người ta ứng dụng quá trình chế biến này hay quá trình chế biến khác : 
3.1.4.1. Loại bỏ những phần ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng ra khỏi nguyên liệu 
(còn gọi là quá trình làm sạch) 

~ Để táng giá trị dinh đưỡng của các sản phẩm thực phẩm và để tạo điều kiện cho các 
quá trình chế biến sau được dễ dàng, ngay từ đầu cần phải loại bỏ những phần không có giá 

trị dinh dưỡng hoặc có giá trị dinh dưỡng thấp ra khỏi nguyên liệu. Tuỳ theo hình dáng và 
_ cấu trúc của nguyên liệu mà quá trình làm sạch có thể-bằng tay (như bóc vỏ chuối, vải, 
cam...) hoặc làm bằng máy (như đánh vảy cá, gọt vỏ dứa, cắt đầu,hút ruột cá...). 

- Dù làm bằng tay hoặc bằng máy quá trình làm sạch phải đảm bảo : loại bỏ hết những 
phần không có giá trị dinh dưỡng hoặc có giá trị dinh dưỡng thấp, không làm ảnh hưởng đến 
cấu trúc tự nhiên và tính chất của nguyên liệu. : 

~ Đánh vẩy cá yêu cầu đánh sạch vẩy, không làm giập các cấu trúc mô của cá, nên với 
cá lớn chỉ đánh vẩy bằng tay, còn với cá nhỏ người ta dùng máy đánh vẩy thùng quay và sau 
đó đánh nốt phần vấy còn sót lại bằng tay. S 

~ Đối với các loại gia cầm như gà, vịt, để vặt lông người ta nhúng nó vào dung dịch 
nóng chảy của parafin sau đó đem ra để nguội, bóc parafin ra sẽ kéo lông ra theo. Parafin lại 
được đem nấu chảy, vớt lông ra và dùng lại. Mồ và tách nội tạng của gà, vịt chủ yếu vẫn làm 
bằng tay. : 

- Đối với gia súc như trâu, bò, lợn khi giết nhổ có thể tiến hành bằng máy trên dây 
chuyền giết mổ cơ giới hoá, cũng có thể tiến hành bằng tay. Riêng lột đa (với trâu, bò) và 
tách nội tạng chủ yếu vẫn dùng bằng tay. 

Đối với các loại quả cần bóc vỏ như chuối, cam, vải... chủ yếu vẫn bóc vỏ bằng tay. 
Riêng đối với dứa quá trình gọt vỏ đột lõi có thể tiến hành bằng máy : Quả dứa được cắt 2 
dầu thật phẳng và trực giao với lõi, sau đó vỏ và lõi được tách bằng 2 dao đột : đột nhỏ lấy 
lõi và đột to để tách vỏ. Gọt vỏ và đột lõi dứa cũng có thể tiến hành trên máy liên hợp 
Thunaca và Ginaca, các máy này kết hợp gọt vỏ, lấy lõi với cắt khoanh thái miếng. 

— Ngoài ra người ta còn dùng các phương pháp làm sạch khác như phương pháp hoá học 
và phương pháp nhiệt, hoặc kết hợp các phương pháp này với nhau để làm sạch như : Bóc vỏ 


110 


cà rốt, khoai tây, mận bằng chần trong dung dịch xút có nồng độ xút là 1 + 4% ở nhiệt độ 
70 + 80C. Bóc vỏ cam chanh bằng chân kết hợp với bóc bằng tay (như vậy hiệu suất bóc vỏ 
tăng 2,5 lần). 
3.1.4.2. Làm nhỏ nguyên liệu 

Làm-nhỏ nguyên liệu trong sản xuất đồ hộp nhầm thay đổi hình dạng và kích thước của 
nguyên liệu để tạo cho các quá trình phối trộn, chơ sản phẩm vào bao bì và gia công nhiệt 
được dễ dàng. Tuỳ theo yêu cầu của chế biến và đặc tính của thiết bị, quá trình làm nhỏ 
được chia thành 2 loại chính : Cát, thái và xay, nghiền, chà. 
a) Cắt, thái nguyên liệu 

Cát, thái nhằm làm nhỏ và làm đồng đều nguyên 
liệu trong quá trình chế biến. Tuỳ theo mục đích làm 
nhỏ và đặc tính nguyên liệu mà người ta có thể dùng Ũ 
các loại lưỡi dao thẳng, dao đĩa hay dao cong (xem (a) (b) 
hình 3.L). Về cấu tạo lưỡi đao có 2 loại : Lưỡi phẳng 
để cắt nguyên liệu mềm như khoai tây, bầu, bí. Lưỡi 
răng cưa để cắt nguyên liệu cứng như thịt, cá... Để 
thái lát, cắt khoanh hoặc thỏi đối với nguyên liệu rau e 
quả có thể tiến hành trên từng máy riêng biệt, hoặc : 
cũng có thể tiến hành trên cùng một máy (gọi máy cất Si 
thái rau quả vạn nãng). 

~ Máy cắt thái rau quả vạn năng gồm 3 bộ phận : 
chính : nhận nguyên liệu, bộ phận gắn đĩa dao và bộ == 


R R è S/\2855V2 ` e 
phận truyền động. Tuỳ theo yêu cầu chế biến mà ` : GV G 
người ta có thể thay các loại dao khác nhau. Đĩa đao đi MekS€ +. Nơi ep Đo Tg 
Z 1Ã z “: ^ ` ¬ H4 2 sá ` r ao 
có lỗ để thái thành hình sợi, dao thắng để cất hình phăng ; EsDnd.cofV d) Dao BS 
khối, dao hình cong dạng lưỡi liêm để thái lát... răng cưa ; e) Dao tròn phẳng giống đột. 
b) Xay nguyên liệu 


Xay làm nhỏ-nguyên liệu, làm cho nguyên liệu mịn và trở thành khối đồng nhất. Trong 
kỹ thuật sản xuất đồ hộp, xay được dùng trong sản xuất patê, chả. Máy xay gồm 2 bộ phận 
chủ yếu là vít tải và cơ cấu xay. 

— Vít tải là trục xoắn có bước vít nhỏ dần về phía cuối, nhờ vậy mà áp lực nguyên liệu ởi 
trong vít ngày càng tăng khi dịch chuyển dần về phía cuối để đến cơ cấu xay. 

~ Cơ cấu xay gồm có các lưỡi dao hình chữ thập quay với tốc độ 200 v/phút và các lưới 
kim loại đứng yên đặt sát lưỡi dao có kích thước nhỏ dần từ 3mm đến Imm. 


Do áp lực lớn do vít tải gây nên nguyên liệu được đẩy vào các lễ của lưới kim loại và do 
sự chà xát lưỡi đao và lưới kim loại, nguyên liệu được cắt nhỏ ra và cuối cùng theo lỗ lưới 
kim loại nhỏ ra ngoài. 


c) Máy nghiền nguyên liệu 


Trong sản xuất đồ hộp rau quả, để lạng hiệu suất ép, trước khi ép, nguyên liệu được 
nghiền nhỏ trước ở máy nghiền. 


Đối với đứa có nghiên trước khi ép hiệu suất của máy ép có thể tăng lên 30%. 

Trong sản xuất đồ hộp thường dùng 2 loại máy nghiền : máy nghiền một trục và máy 
nghiền đôi trục. 

Cấu tạo chủ yếu của máy nghiền là bộ phận nghiền (I trục nghiền hoặc 2 trục nghiền), 


111 


tuỳ theo khoảng khe hở giữa 2 trục nghiền (hoặc trục nghiền với má ép điều chỉnh) mà 
nguyên liệu được nghiền đến kích thước thích hợp. Mức độ nghiền phụ thuộc chủ yếu vào 
tính chất của nguyên liệu và phương pháp gia công. Nếu nghiền to quá thì khả năng phá vỡ 
tế bào ít, đoạn đường đi của nước ép dài, trở lực lớn, ngược lại nghiền nhỏ quá thì nguyên 


liệu không xốp, các mao quản bị bít kín và nước khó thoát ra. Nên tuỳ theo nguyên liệu mà 
nghiền đến kích thước hợp lý, nghiền to hoặc nhỏ quá đều giảm hiệu suất ép. 


Hình 3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy nghiền 
a) Máy nghiền 1 trục b) Máy nghiền 2 trục 
1. Tang quay ; 2. Răng gắn trên tang ; 3. Má ép; 4.Bộ phận 1. Phễu nguyên liệu ; 2. Trục quay ; 
điều chỉnh khe hở ; 5. Bu lông ; 6. Động cơ điện ; 7. Bộ phận 3. Đĩa dao hình răng ; 4. Ghi máy xen kẽ 
căng ; 8. Dây đai ; 9. Vịt điều chỉnh ; 10. Phễu nguyên liệu; giữa các đĩa dao ; 5. Bộ phận tháo sản 
11. Cửa tháo sản phẩm nghiền. phẩm nghiền. 


d) Chà 

Nhằm làm cho khối nguyên liệu nhỏ và đồng nhất. Mặt khác chà còn có tác dụng tách 
những phần không có giá trị dinh dưỡng hoặc có giá trị dinh dưỡng thấp ra khỏi nguyên 
liệu. Trong đồ hộp, chà dùng để sản xuất nước quả đục, nước quả cô đặc... 

Nguyên tắc làm việc của máy chà là tạo ra cho nguyên liệu một lực cơ học cần thiết làm 
cho nó văng ra rồi ép mạnh vào mặt rây có đục lỗ nhỏ. Phần qua lưới rây là bột chà và phần 
còn lại là bã chà. 

Máy chà được cấu tạo bởi 2 bộ phận (xem hình 3.3). 


Hình 3.3. Máy chà cánh đập 
1. Vít xoắn tải nguyên liệu ; 2. Phễu nhận nguyên liệu ; 3. Cánh đập ; 
4. Trục ; 5. Lưới chà ; 6. Cửa tháo bã ; 7. Cửa tháo sản phẩm. 


112 


— Bộ phận chà gồm trục quay, thanh đỡ, cánh chà được làm bằng thép không gỉ. Cánh 
chà được lắp nghiêng với đường sinh của trục chà một góc : 1,5 + 2°. Do góc nghiêng này 
mà nguyên liệu được chuyển theo đường xoắn ốc và bã được đưa ra ngoài ở cuối máy. Vận 
tốc của trục quay hoặc cánh chà là 700 v/phút. 

~ Bộ phận rây cố định làm bằng đồng hoặc bằng thép không gỉ có đục nhiều lỗ nhỏ, 
kích thước lỗ là 0,5 ; 0,75 ; Ì,0 ; 1,5mm. Để sản xuất nước quả đục người ta hay dùng lưới 
có lỗ ¿ = 0,5 + 0,75mm. Để sản xuất cà chua cô đặc, các loại mứt quả hay dùng lưới có lỗ 
ÿ=1+1,5mm. 

Có thể điều chỉnh máy chà để đảm bảo năng suất, hiệu suất và chất lượng bột chà bằng 
cách : l 

+ Điều chỉnh số vòng quay của bộ phận chà, khi tăng số vòng quay thì năng suất và 
hiệu suất chà tăng. 

+ Điều chỉnh góc nghiêng của cánh chà, tăng góc nghiêng thì bã chà đỡ khô, ra nhanh 
hơn và ngược lại. 

Điều chỉnh khe hở giữa cánh chà và mặt rây : Bã khô quá thì tăng khoảng cách khe hở, 
bã ướt thì giảm khoảng cách khe hở. 
3.1.4.3. Ép 

Trong sản xuất đồ hộp, quá trình ép hay được dùng trong sản xuất nước quả và sản xuất 
bột cá. Nhiệm vụ chủ yếu của quá trình ép là tách dịch bào ra khỏi nguyên liệu. Lượng dịch 
bào được tách ra nhiều hay ít phụ thuộc vào phẩm chất nguyên liệu, sự gia đông sơ bộ trước 
khi ép, cấu tạo, chiều dày, độ chắc của lớp nguyên liệu ép và áp suất ép. 

Nguyên liệu chứa nhiều dịch bào thì hiệu suất ép cao. Trong quả, lượng nước ép (dịch 
bào) ở quả chín nhiều hơn quả xanh. Ũ 

Sự gia công sơ bộ nguyên liệu nhằm làm biến tính nguyên sinh chất của màng tế bào 
(gia công nhiệt) làm phá vỡ cấu trúc tế bào (xé, nghiền hoặc dùng men thuỷ phân). Những 
biến đổi do gia công sơ bộ như vậy tạo điều kiện cho sự giải phóng dịch bào tốt hơn. 

— Dịch bào được thoát ra theo các ống mao dẫn trong khối nguyên liệu ép. Nguyên liệu 
nào số ống mao dẫn nhiều, thẳng thì lượng nước ép được tách ra nhanh triệt để. Nếu nguyên 
liệu quả mẻm, khi ép nó sẽ thành khối đặc, các ống mao dẫn bị tắc hoặc bị phá huỷ, dịch bào 
không có đường thoát ra làm cho hiệu suất ép bị giảm. : 

~ Lượng nước ép tách ra còn phụ thuộc vào áp lực ép cần để phá vỡ cấu trúc tể bào, để 
thắng các lực liên kết giữa dịch bào và bã, và để thắng sức cản thuỷ lực của ống mao dẫn và 
của vật liệu ép. Vì vậy để hiệu suất ép cao, áp lực ép cần được tăng dần dần trong quá trình 
ép và chỉ dùng áp lực ép cao ở giai đoạn cuối. Nếu dùng áp suất ép cao từ đầu thì một số ống 
mao dẫn bị thất lại và bị bịt kín nên dịch bào khó thoát ra. 

Do những mối quan hệ trên, lượng nước ép được tách ra so với nguyên liệu được xác 
định theo công thức : 

B=a(@, + @;) kb (4) 

trong đó : 

B: % lượng nước ép tách ra so với nguyên liệu ; 

a : Hệ số tính đến sự tổn thất nước ép do bã và thiết bị thấm ướt ; 


8-CSLT 8 KTSX TP 113 


b: Lượng dịch bào có trong nguyên liệu (%) ; 

k : Hệ số đặc trưng cho sự bảo toàn ống mao dẫn (ví dụ : k„„„ = 0,7 + 0,8) ; @ạ, (0; : mức 
độ phá vỡ màng nguyên sinh chất khi gia công sơ bộ và khi ép. Thường , = 0 + 1,0; (0; = 
0,1 + 0,2, nhưng phải đảm bảo @, + @„ < 1. 

Tuỳ theo nguyên liệu mà người ta áp dụng các thiết bị ép khác nhau, thông thường 
trong sản xuất đồ hộp là : Máy ép giỏ trục vít, máy ép thủy lực, máy ép trục xoắn, máy ép 
khí nén... 

8) Máy ép giỏ trục vít (xem hình 3.4). Áp suất ép tạo 
ra do sự chuyển động của trục vít. Nguyên liệu được 
xếp vào giỏ ép (làm bằng gỗ ghép hay bằng thép 
đục lỗ) cao 0,6 + Im. Áp suất nguyên liệu ép đạt 
gần 4.10” N/m” (4kG/cm”). Máy này chế tạo đơn 
giản dễ sử dụng nhưng lao động nặng nhọc, hiệu 
suất ép thấp thường chỉ đạt 40 + 50% do áp suất ép 
thấp và lớp nguyên liệu dày. 

b) Máy ép thủy lực 

Khác với máy ép trục vít, áp suất ép được tạo ra 
do sự làm việc của bơm thủy lực. Nguyên liệu ép 
được gói trong các loại vải chắc, chiều dày mỗi gói 
5 + 10cm. Các gói nguyên liệu được xếp chồng lên 
nhau, xen giữa chúng là các bản ép bằng gỗ. Đâu 
tiên nguyên liệu được ép với áp lực là 4,90 + 5,9.105 
N/mẺ (50 + 60at) rồi tăng dân đến 1,96 + 2,45.10” 


10111110111011111111111111111110111111111811 


|||lllll|||||||llU 


IIIIIIIIIIIIIIITITTITTTITTTTTITTTTTTTTTTTTTT] 


N/nŸ (200 + 260at). Khi đó áp suất trên nguyên liệu Hình 3.4. Máy ép gió trục vít 

là : 8,8 + 11,7.10ÏN/m? (9 + 12at) do vậy hiệu suất 1. Trục vít; 2. Bàn ép ; 3. Giỏ nước ép ; 
ép cao, thường đạt 55 + 65%). 4. Khay hứng nước ép. 

©) Máy ép trục xoắn (xem hình 3.5) 


2" =snr ` 
RBs=St cà 


ôn iời 


a) Máy ép có trục xoắn lớn dần b) Máy ép có trục xoắn nhỏ dần 


5 


Hình 3.5. Máy ép trục xoắn 
1. Trục xoắn ; 2. Xi lanh ; 3. Phễu nhận nguyên liệu ; 4. Thùng chứa nước ép ; 5. Cửa tháo bã 


114 


Là loại máy ép liên tục, lực ép sinh ra do sự chuyển động của vít xoắn và khoảng cách 
bước vít nhỏ dần về phía cuối. Hiệu suất máy ép này cao, thường đạt tới 83 + 85%. Nhưng 
nó có nhược điểm đo sự chà xát với nguyên liệu nhiều nên nước ép có lẫn nhiều các phần tử 
lơ lửng. Vì vậy loại máy này ít được dùng trong sản xuất nước quả mà chủ yếu được dùng 
trong sản xuất bột cá. 


d) Máy ép khi nén 

Áp lực của loại máy này được tạo ra đo bơm nén khí làm việc, 

Cấu tạo chủ yếu của máy gồm có thùng đục lỗ hình trụ và săm cao su ở phía trong. 
Nguyên liệu được xếp vào khoảng giữa thùng và săm. Bơm nén khí làm việc săm căng dần 
ra ép chặt nguyên liệu về phía thành thùng và nước ép được tách ra. 

Áp lực ép của loại máy ép này phụ thuộc vào áp lực bơm nén khí. 

Loại máy ép này va chạm với nguyên liệu ít nên các phần tử lơ lửng trong nước ép ít, 
hay dùng trong sản xuất nước quả các loại quả thuộc họ xitrus, vì ép như vậy sẽ hạn chế 
được các chất đắng tan vào nước ép. 
3.1.4.4. Lọc 

Trong sản xuất đồ hộp nước quả, lọc được dùng để tách các chất cận bã và những phần, 
tử lơ lửng có lẫn trong dịch ép để làm trong nước quả. Nước quả thường được lọc ở áp suất 
không đổi và thấp (2,7 + 4,9.10! N/m?) vì nếu lọc ở áp suất cao hơn (trên 4,9.10° N/m?), thì 
các cặn hữu cơ sẽ bị kết lại làm tấc bản lọc. Tuỳ theo mục đích của quá trình chế biến và 
'›bản chất của dung dịch lọc mà người ta có thể áp dụng nhiều phương pháp lọc khác nhau : 
Lọc khung bản, lọc bồi tích, lọc túi và các loại thiết bị lọc liên tục khác. 

a) Máy lọc khung bản 

“Cấu tạo loại máy lọc này gồm có khung và các bản lọc xếp xen kế nhau. Nguyên liệu 
được bơm vào khoảng trống của khung rồi thấm qua vải lọc trên các bản lọc và theo rãnh 
bản lọc đến tập trung vào đường ống ở phía dưới bản lọc chạy ra ngoài. Ưu điểm của máy 
lọc này là nước quả sau khi lọc rất trong, năng suất lọc cao. Nhưng có nhược điểm là phải 
dùng bơm (để tạo áp suất lọc từ 2,9 đến 3,8.10” N/m?) và thao tác nặng nhọc. 

b) Máy lọc bồi tích : 

Máy lọc bồi tích chủ yếu gồm một số khung rỗng (từ 4 đến 8 khung) được đặt bên trong 
thùng chứa nước quả. Hai trên mặt khung được gắn các lưới kim loại. Lớp chất lọc đắp trên 
mặt khung là sợi amian hỗn hợp với xenlulozơ ký hiệu @K 30 dùng làm màng lọc. Nước 
quả trong thùng thấm qua màng lọc tập trung vào khoảng trống của khung và chảy ra ngoài. 
Sau một thời gian làm việc nhất định, người ta phải tháo ra để tháo bã và để rửa khung và 
màng lọc. ˆ 
3.1.4.5. Ly tâm 

Trong sản xuất đồ hộp rau quả, ly tâm nhằm để tách thể huyền phù trong nước quả. Ly 
tâm nước quả thường được tiến hành trong các giai đoạn sau : 

— Trước khi lọc nhằm làm tăng năng suất của máy lọc, kéo dài thời gian sử dụng bản lọc. 

— Sau khi lắng gạn để giảm tổn thất nước quả đi theo cặn bã. 

~ Trước khi gia nhiệt để loại trừ các phần thịt quả bám trên bể mặt ống truyền nhiệt 
làm giảm hệ số truyền nhiệt, loại trừ các phần thịt quả bị cháy gây mùi vị không tốt cho 
nước quả. 


115 


Trong quá trình ly tâm, các phần tử lơ lửng được tách ra với tốc độ nhất định phụ thuộc 
tốc độ ly tâm, độ nhớt dung dịch và kích thước hạt. Tốc độ ly tâm được xác định theo công 
thức : 

CD 


2 
Hà) R (m/s) 


v= 2t NỈ 

trong đó :; 

r : Bán kính của hạt (m) ; 

Y‹› Y; : Khối lượng riêng của hạt và của nước quả (kg/m)) ; 

'ì : Độ nhớt động học của nước quả (Ns/m?) ; 

R: Bán kính roto của máy ly tâm (m) ; 

n : Số vòng quay của roto (v/phút). 

Vì số vòng quay của thiết bị ly tâm lớn, thường n > 7500 v/ph nên vận tốc tạo cao, do 
đó thời gian ]y tâm ngắn nên rút ngắn được quá trình làm trong. 
3.1.4.6. Đồng hoá 
. Đồng hoá là một phương pháp làm cho sản phẩm đặc hay lỏng được đồng nhất, bằng 
cách làm nhỏ các phần tử của sản phẩm tới vài chục micromet. Sản phẩm sau khi đồng hoá 
có độ mịn cao, rất ít hoặc hầu như không bị phân lớp sau này. 

Nguyên tắc làm việc của máy đồng hoá như sau : dùng áp lực lớn ép sản phẩm qua một 
khe hở nhô (0,1mm). Áp suất trước khi qua khe hở là 9,8 + 19,6.105 N/m? (100 + 200kG/cm)), 
sau khí qua khe hở chỉ còn 1,9 + 2,9.10° N/m? (2 + 3kG/cm?). 


Do sự chênh lệch áp suất lớn nên tốc độ sản phẩm qua khe hở lớn (150 + 200 m/s) và 
sản phẩm được làm nhỏ. 


Năng suất máy đồng hoá được tính theo công thức : 
2 
M=60 TT SZngy (tấn/h) 


trong đó : 

d : Đường kính pittông đẩy nguyên liệu (m) ; 

Š: Đường đi của pittông (m) ; 

n : Tần số di động của pittông (v/ph) 

Z : Số pittông ; 

'ị : Hệ số làm việc của pittông (thường rị, = 0,8 + 0,85); 

y : Khối lượng riêng của sản phẩm (tấn/m)). 

Trong sản xuất đỗ hộp đồng hoá hay được dùng trong sản xuất nước quả đục (nước 
chuối) và sữa cô đặc có đường. 
3.1.5. Chế biến nhiệt 

Chế biến nhiệt là khâu quan trọng trong sản xuất đồ hộp. Quá trình chế biến nhiệt rất đa 
dạng, tuỳ theo mục đích và yêu cầu của quá trình chế biến mà người ta áp dụng các biện 
pháp khác nhau : Những phương pháp chủ yếu thường được áp dụng là : đun nóng, chẩn, 
hấp, rán, cô đặc, sấy, hun khói, thanh trùng và các quá trình gia công nhiệt khác, 


, 


116 


3.1.5.1. Chần hấp - đun nóng 

— Chân : là quá trình nhúng nguyên liệu vào nước nóng hay vào dung dịch muối ăn, 
đường, axit nóng. 

— Hấp là quá trình xử lý nguyên liệu bằng hơi liệt bão hoà. 

Mục đích của hai quá trình này là : 

+ Đình chỉ các quá trình sinh hoá của nguyên liệu và tiêu diệt vi sinh vật để hạn chế 
những biến đổi xảy ra trong quá trình chế biến. 

+ Tránh hiện tượng làm đen sản phẩm vì tạo nên flobafeen do xúc tác của men oxi hoá 
khử : feroxidaza và poliphenoloxidaza. 

+ Tạo nên những biến đổi thuận lợi cho các quá trình chế biến sau : Protopectin chuyển 
thành pectin hoà tan tạo điều kiện cho bóc vỏ dễ dàng. Protein trong nguyên liệu cá, thịt 
biến tính làm cho sản phẩm chắc, đảm bảo tỷ lệ cái và nước khi đóng hộp... 

+ Đuổi bớt không khí khỏi gian bào của nguyên liệu làm cho nguyên liệu chắc, tránh si sự 
tác dụng của oxi lên nguyên liệu vỏ hộp và gây phông hộp. 

+ Protein của nguyên sinh chất bị biến tính nên nó làm tăng tính thấm của tế bào làm 
cho dịch bào dễ thoát ra khi ép và ngược lại, các chất tan cũng dễ ngấm vào tế bào khi nấu 
mứt quả, quả dầm dấm... 

+ Làm cho rau quả có màu sáng do phá hủy một số chất màu. Loại trừ một số mùi vị 
. không thích hợp như vị đắng (của măng, cà), cay (ớ0... 

Tuỳ theo yêu cầu của chế biến và tính chất của nguyên liệu mà nhiệt độ của chân — hấp 
là 75 + 100C. Trong thời gian 3 đến 15 phút. Nếu quá nhiệt độ và thời gian nguyên liệu sẽ 
bị nhữn và tổn thất chất khô nhiều. Chẩn hay dùng cho nguyên liệu rau quả, hấp hay dùng 
cho cá và cà chua (trong sản xuất bột cà chua và cà chua cô đặc). 

Với rau quả xanh, để giữ màu clorofin ổn định không cho chuyển hoá thành fiofituin 
(vàng) khí bị tác dụng của nhiệt độ cao, thường người ta chắn ở 76°C trong vòng vài phút, vì 
có giả thiết cho rằng clorofin được ổn định không bị oxi hoá ở 76°C. 

Thiết bị chẩn - hấp có nhiều loại khác nhau, tuỳ theo tính chất nguyên liệu mà áp dụng : 

- Đối với thịt cá có thể chẩn trong nồi hai vỏ (chần ít được sử dụng vì tổn thất chất khô lớn) 
còn hấp thường được tiến hành trong tủ hấp. Đối với rau quả có thể chần bằng nồi hai vỏ, 


bằng máy chân trục xoắn, máy chân băng tải. Hấp với nguyên liệu rau quả có thể dùng thiết 
bị hấp hơi có bản xoắn. 


Hình 3.6. Máy chẩn trục xoắn 
1. Phễu nhận nguyên liệu ; 2. Chỗ chuyển nguyên liệu ; 3. Trục xoắn ; 4. Cửa phun hơi. 


117 


~ Ðun nóng là quá trình hay được dùng trong sản xuất đồ hộp nhằm mục đích nâng 
nhiệt độ của nguyên liệu đến nhiệt độ yêu cầu chế biến của giai đoạn sau, tạo điều kiện cho 
quá trình chế biến ở giai đoạn sau được dễ đàng. Như đun nóng trước khi cô đặc, đun nóng 
dung dịch trước khi rót hộp, đun nồng trước khi lọc... 

Đun nóng có thể tiến hành bằng thiết bị đun nóng ống chùm hoặc nổi hai vỏ... 
3.1.5.2. Cô đặc 
8) Mục đích và những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình cô đặc. Cô đặc là quá trình tách hơi 
nước của sản phẩm bằng cách đun sôi. Trong sản xuất thực phẩm, cô đặc nhằm một số mục 
đích chủ yếu sau : 

~ Tách bớt nước làm cho sản phẩm có giá trị đinh dưỡng cao. l 

~ Diệt men và vi sinh vật có lẫn trong dung dịch tạo điều kiện cho bảo quản đễ dàng và 
thời gian bảo quản lâu. 

— Tạo điều kiện cho các quá trình bao gói, vận chuyển đễ dàng với giá thành rẻ. 

Quá trình cô đặc phụ thuộc vào 3 thông số chủ yếu : Nhiệt độ sôi, thời gian cô đặc và 
cường độ bốc hơi nước. Ba thông số này có liên quan rất nhiều đến chất lượng của sản phẩm 
cô đặc. 

+ Nhiệt độ sôi : Nhiệt độ sôi của dung dịch cô đặc phụ thuộc vào áp suất hơi trên bề 
mặt dung dịch, nồng độ chất khô và tính chất lý, hoá của dung dịch. Nhiệt độ sôi thấp 
sản phẩm ít bị biến đổi, như màu sắc, sinh tố và các chất thơm bị biến đổi ít nên chất 
lượng sản phẩm cao. Nhưng nhiệt độ sôi không được quá thấp vì nó ảnh hưởng đến quá 
trình trao đổi nhiệt, có thể dẫn đến hiện tượng bốc hơi bề mặt như quá trình sấy và làm 
cho thời gian cô đặc kéo dài. Để khắc phục hiện tượng này người ta thường cô đặc ở 
điều kiện chân không. . ỗ 

+ Thời gian cô đặc : Thời gian cô đặc phụ thuộc vào phương pháp làm việc của thiết bị 


và cường độ bốc hơi. Thời gian cô đặc kéo dài làm giảm chất lượng sản phẩm và hiệu suất - 


sử dụng thiết bị thấp. Để rút ngắn thời gian cô đặc thường dùng cô đặc chân không có cánh 
khuấy. : 

+ Cường độ bốc hơi nước của dung dịch : Cường độ bay hơi nước phụ thuộc chủ yếu 

vào hệ số truyền nhiệt của dung dịch. Hệ số truyền nhiệt của dung dịch lớn thì cường độ bay 
hơi nước lớn. Để tăng cường quá trình truyền nhiệt (nhất là với dung dịch có nồng độ chất 
khô lớn và độ nhớt cao) người ta thường sử dụng cánh khuấy trong thiết bị cô đặc. 
b) Những biến đổi xảy ra trong quá trình cô đặc : Dung dịch thực phẩm thường chứa nhiều 
các chất hoà tan như các chất gluxit, protein, axit và muối, các chất thơm và các vitamin 
v.v... Trong quá trình cô đặc dung dịch thực phẩm thường xảy ra biến đổi ở hai dạng : biến 
đổi lý học và biến đổi hoá học. : 

— Biến đổi lý học : Khi cô đặc nồng độ chất khô tăng, nhiệt độ sôi, độ nhớt và khối 
lượng riêng tăng, hệ số truyền nhiệt giảm, cường độ màu của nguyên liệu tăng. 

- Biến đổi hoá học : Cô đặc ở nhiệt độ cao, đường trong dung dịch bị caramen hoá 
làm cho sản phẩm có màu nâu đen và vị đắng. Phản ứng xảy ra mạnh ở 160°C và diễn ra 
như sau : 


118 


¬ÀÊ 


- HạO 185 + 180°C 


Ci2H22O4q mm. CgH-oOgs + CaHqoOs —————> GịaH2oOo 
Saccarozgd glucozan ` fructozan lzosaccarozan 
> 200°C - 3H;O 
C;aHasO+s =——— CaeHạoOas—— € - 2H;O 190°C 
Caramenlin 
CzaHzeO+s 
Caramenlan 


Nếu cô đặc ở nhiệt độ thấp (nhỏ hơn 190°C) phản ứng này vẫn xảy ra và ở mức độ 
chậm, nên cô đặc lâu dung dịch vẫn bị sẫm màu (đặc biệt ở những nơi tiếp xúc với bề mặt 
truyền nhiệt). 

Hiện tượng sẵm màu còn do axit amin tác dụng với đường khử để tạo phản ứng 
melanoidn. : 

Nguyên nhân nữa làm cho sản phẩm bị đen là đo phản ứng tanin tác dụng với sắt và 
tanin bị oxi hoá. Nếu để khắc phục hai hiện tượng trên cần cô đặc nhanh và cho chất chống 
oxi hoá như SO,, axit ascorbic (VTMC). : 

Ngoài những biến đổi gây màu trên khi cô đặc còn xảy ra sự thuỷ phân saccarozơ thành 
đường khử (khi có mặt axiU, các chất thơm, axit bị bay hơi, các vitamin bị phân huỷ. Mặt 
khác protein đông tụ làm cho nguyên liệu kém đồng chất. Protopectin, chuyển thành pectin 
làm cho độ nhớt dung dịch tăng v.v... ì 
c) Các thiết bị cô đặc 

Thiết bị cô đặc rất đa dạng, nó có thể được phân loại dựa vào các cơ sở chính sau : SỐ 
nổi cô đặc, áp suất cô đặc, năng lượng được sử dụng cho cô đặc, cấu tạo bộ phận truyền 
nhiệt (hai vỏ hay ruột gà) và tính chất hoạt động khi cô đặc (iên tục hay gián đoạn). 

Thông thường hiện nay năng lượng sử dụng cho quá trình cô đặc là hơi nước lấy từ 
nồi hơi.. 

~ Thiết bị cô đặc làm việc ở áp suất thường (hình 3.6) là thiết bị đơn giản dễ chế tạo : 
chủ yếu gồm thân hình trụ làm bằng thép không gỉ hoặc thép có tráng men, trong có bộ 
phận thiết bị trao đổi nhiệt hơi được đưa đến bình ngưng tụ hoặc bơm chân không. 

Loại này thường được dùng để cô đặc đến nồng độ cao, với cà chua có thể tới 30% và 
mứt quả có thể tới 65%. 

~ Thiết bị cô đặc chân không nhiều nổi cô : thường dùng 2 đến 3 nồi, với bộ phận đốt nóng 
thường là ống chùm và được tạo chân không nhờ bộ phận ngưng tụ hoặc bơm chân không. : 

Loại thiết bị này có nhiều ưu điểm hơn loại 1 nồi là tiết kiệm được điện, hơi vì dùng hơi 
thứ. Chất lượng sản phẩm tốt vì cô đặc liên tục, nhiệt độ sôi thấp, thời gian nhanh. Năng 
suất và hệ số sử dụng thiết bị cao. : 

Tất cả những loại thiết bị cô đậc trên vẫn còn nhược điểm là làm tổn thất rất nhiều 
chất thơm nên sản phẩm mất tính chất đặc trưng của nó. Hiện nay để cô đặc các loại 
nguyên liệu có chứa nhiều chất thơm người ta thường áp dụng loại thiết bị cô đặc có thu 
hồi chất thơm. Về nguyên tắc có thể thu hồi chất thơm bằng hai cách : Thu hồi trước khi 
cô và thu hồi trong khi cô đặc (bằng lấy 10 + 20% lượng hơi ban đầu rồi đem chưng cất), 


119 


nhưng để tiết kiệm, đỡ cổng kềnh thường người ta thu hồi chất thơm trước khi cô. Nguyên 
tác làm việc chủ yếu như sau : 

Dung dịch được đun nóng sơ bộ đến nhiệt độ 40 + 60°C rồi đưa vào thiết bị bay hơi. Ở 
đây chất thơm được bay hơi đi qua thiết bị ngưng tụ rồi thu vào bình chứa. Còn dung dịch 
tiếp tục qua thiết bị đun nóng lân 2 đến nhiệt độ cô và đi sang thiết bị cô đặc. Loại thiết bị 
này được tạo chân không bằng tuy-e và ngưng tụ hơi nước. 


 —¬ 


¡tả 
tr 
(@ 
$ 400 x % 
bà 3 
6 
7 
2. ~ 818 . 
'IRN: 
H{ Ƒ bm# do: =L 
IJ tƒƑuU0 {4⁄2 >=403 
SG RSE Cuộc. _a582Mi| 


Hình 3.6. Thiết bị cô đặc chân không 


1. Thiết bị đun nóng ống chùm ; 2. Buồng bốc hơi ; 3. Ống tuần hoàn ; 4. Bơm ; 5. Ống cấp hơi bão hoà ; 
6. Ống tháo nước ngưng ; 7. Van chặn ; 8. Van tháo sản phẩm. 


120 


3.1.5.3. Rán : 

Rán là khâu quan trọng đối với quá trình chế biến của một số mặt hàng đồ hộp. Rán 
nhằm một số mục đích chính sau : 

— Làm tăng giá trị dinh dưỡng của sản phẩm : vì lượng nước mất đi (với rau quả là 30 + 
50%, với thịt, cá là 10 + 18%) và đầu thấm vào nguyên liệu (với rau quả là : 10 + 13% với 
thịt cá là 3 +8%). 

— Làm tăng giá trị cảm quan của sản phẩm : sản phẩm sau khi rán có màu sắc vàng đẹp, 
sản phẩm chắc, có mùi thơm dễ chịu. 

— Tiêu diệt men và vi sinh vật. Vì thường rần ở nhiệt độ cao (120 + 160°C) nên men và 
vi sinh vật bị tiêu diệt. 

a) Biến đổi của nguyên liệu trong quá trình rán 

Nguyên liệu đưa vào rán bao gồm có rau: (cà tím) và thịt cá. Khi đưa vào rán, nguyên 
liệu được tiếp xúc với nhiệt độ cao, trong nguyên liệu xảy ra những biến đổi chủ yếu sau : 

— Đối với rau quả trong quá trình rán, không khí trong gian bào và hơi nước thoát ra làm 
cho thể tích nguyên liệu giảm. Protein của rau bị biến tính ngay từ nhiệt độ 50 + 55°C nên 
mất khả năng giữ ẩm. Đồng thời với quá trình thoát khí và ẩm, dầu cũng thấm vào làm tăng 
giá trị của sản phẩm. Về biến đổi hoá học trong quá trình rán xảy ra chủ yếu là đường trong 
nguyên liệu bị caramen hoá làm cho sản phẩm sẫm màu (thường xảy ra không nhiều vì 
đường trong nguyên liệu ít). Protopectin chuyển thành pectin hoà tan làm cho nguyên liệu 
mẻm, clorofin chuyển thành fiofitin làm cho nguyên liệu rấn bị vàng, và nếu nguyên liệu 
rán có mầu của carotenoit thì màu của nó bị hoà tan vào trong dầu rán. 

~ Đối với thịt cá trong quá trình rán biến đổi xảy ra đầu tiên là protein bị biến tính (từ 
nhiệt độ 50 +55°C và đến 90 + 97°C thì nó bị biến tính hoàn toàn) mất khả năng hoà tan và 
giữ nước, làm cho thịt nguyên liệu co lại, chắc. Mặt khác protein biến tính ở nhiệt độ cao 
thường đứt liên kết có lưu huỳnh và nhóm amin tạo ra H,S và NH;. Nước trong nguyên Hệu 
cá được tách ra, đồng thời dâu được thấm vào làm tầng giá trị của sản phẩm rán, phản ứng 
caramen hoá xảy ra mạnh (nhất là với nguyên liệu có tẩm bột trước khi rán) làm cho sản 
phẩm rán có mùi thơm, màu vàng đẹp. Ngoài ra tẩm bột trước khi rán còn làm tăng khả 
năng hút dầu của nguyên liệu. . 

Đặc biệt trong thành phần của thịt cá có mô liên kết là calogen, ở nhiệt độ 60°C nó 
không bị đông tụ mà hút nước mạnh tạo đông làm cho nguyên liệu mềm, bở, mất độ cứng 
cơ học cần thiết, vì vậy yêu cầu rán phải tiến hành ở nhiệt độ cao. 

b) Biến đổi của dầu trong quá trình rán 

Rán được tiến hành ở nhiệt độ cao 120 + 160, đầu được tiếp xúc với nguyên liệu thực 
phẩm ở nhiệt độ đó, nên thường xảy ra các biến đổi chính sau : 

~ Biến đổi về lý học : độ nhớt của dầu tăng lên do protein, gluxit, pectin... tan ra dầu. 
Màu đầu sẫm lại do các mảnh nguyên liệu rơi vào dầu bị cháy và do màu của nguyên liệu 
hoà tan vào đầu. 

- Biến đổi về hoá học : dầu bị thuỷ phân làm chỉ số axit của dầu tăng. Glixerin do chất 
béo thuỷ phân ra bị oxi hoá tạo thành acrolein là chất độc với con người. Trong quá trình 
rán dầu bị ôi khét do tích tụ các peroxit andehit, và xeton. 


1l2I 


Sự biến đổi của đầu rán ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng của sản phẩm rán, vì vậy khi 
dầu rán đã vượt-quá chỉ tiêu cho phép cần phải thay đổi dầu trong thiết bị rán. 

Yêu cầu của đầu khi rán là : có mùi đặc trưng của dầu, không có mùi ôi khét. Màu sắc 
sáng, không bị lắng cặn, độ ẩm và các chất bay hơi < 0,15 + 0,3%. Độ axit trước khi rán là 
0,4 + 0,2% và trong quá trình rần phải đảm bảo < 2,5%, 

c) Cấu tạo thiết bị và yêu cầu kỹ thuật của quá trình rán 

— Cấu tạo thiết bị rán chủ yếu gồm 2 bộ phận : bộ phận rán và bộ phận làm nguội, trong 

đó chủ yếu là bộ phận rán. 


Bộ phận rán gồm có thùng rán trong có 
chứa băng tải xích kéo, các nguyên liệu 
rán, dầu rán, giàn ống đốt nóng và lớp gối 
nước. Tiết diện thiết bị rắn như hình bên 
gồm có : 

+ Lớp dầu hoạt động là lớp tiếp xúc với 
nguyên liệu rán, thường dày 85-1 15 mm. 

+ Lớp đầu đốt nóng là lớp tiếp xúc với 
các giàn ống đốt, dày từ 33 + 85 mm. 

+ Lớp dầu thụ động là lớp tiếp giáp lớp 
gối nước, thường dày từ 25 + 35 mm. 

+ Lớp gối nước là lớp cuối cùng, để làm giảm lượng dầu rán và là nơi chứa các mảnh 
nguyên liệu rơi ra, tránh cho dầu bị các mảnh nguyên liệu làm sãm màu. Thường lớp gối 
nước bằng 75 đến 80% lượng dâu rán. Yêu cầu nhiệt độ lớp gối nước là < 60 + 70C. 

— Về yêu cầu kỹ thuật, tuỳ theo loại nguyên liệu đưa vào rán mà người ta khống chế 
nhiệt độ và thời gian rán khác nhau. 

+ Đối với rau quả nhiệt độ rán giai đoạn đầu là 120C, ở cuối giai đoạn rắn nhiệt độ 
nâng lên 125 + 140C. 

+ Đối với thịt cá nhiệt độ rán là 160°C, ở cuối giai đoạn rán là : 160 + 170C. 

~ Thời gian rán phụ thuộc vào nhiệt độ rán, thành phần và tính chất các nguyên liệu rán, 
thường thời gian rán là 5 đến 20 phút. ˆ 
d) Chỉ tiêu đánh giá quá trình rán 

Để đánh giá mức độ rán của nguyên liệu người ta dùng hai đại lượng đặc trưng là : độ 
rán thực tế và độ rán biểu kiến. boca 

~ Độ rán biểu kiến biểu thị sự hao hụt khối lượng trong quá trình rán so với nguyên liệu 
ban đầu. 


}“ dầu hoạt động 


}ướp dầu đốt nóng 
}Lớp dầu thụ động 


}ke gối nước 


'Hình 3.7. Tiết diện thiết bị rán 


Xs== ÍbU (%) 
A 
X: Độ rán biểu kiến tính theo % so với nguyên liệu đầu. 
A, B: Khối lượng nguyên liệu trước và sau khi rán (kg). 
— Độ rán thực tế biểu thị sự hao hụt lượng ẩm trong quá trình rán (đã chú ý đến 
một phần lượng ẩm mất đi được thay thế bằng chất béo thấm vào nguyên liệu trong quá 
trình rán) : : 


122 


% 


xX= Co AE. ,100+ S2 bÂ 
A A 

X: Độ rán thực tế tính theo % nguyên liệu đầu. 

Y : Độ hút dầu vào nguyên liệu rán tính theo phần trãm nguyên liệu sau khi rán. 
3.1.5.4. Sấy và hun khói 

— Trong sản xuất đồ hộp người ta thường áp dụng sấy trong các trường hợp sau : sấy 
khô nguyên liệu rau quả như sấy chuối, sấy lạc và các nguyên liệu làm gia vị. 

Sấy sơ bộ nguyên liệu trước khi rán để tách một phần nước tạo điều kiện cho quá trình 
tầm bột và rán sau này được dễ dàng. Thường nguyên liệu thịt cá qua sấy sơ bộ, độ ẩm giảm 
đi 2 + 5%, Ngoài nguyên liệu rán, với một số cá đem chế biến loại đồ hộp ngâm dầu hay xốt 
cà chua người ta cũng sấy sơ bộ cá, đưa độ ẩm cá về còn 60 + 65% để làm tăng khả năng 
hút đầu hoặc nước xốt của nguyên liệu. 

— Sấy kết hợp với hun khói, đây là khâu quan trọng trong sản xuất các loại đồ hộp hun 
khói ngâm đầu (như lươn hun khói ngâm dâu) hoặc các sản phẩm khác về thịt, cá hun khói 
v.v... Những sản phẩm sau khi hun khói có.mùi vị đặc trưng và có thể bảo quản lâu. Nhưng 
tác dụng của sản phẩm có được chủ yếu là nhờ các thành phần có trong khói. 

Khói là sản phẩm của sự cháy gỗ không hoàn toàn, trong thành phần của khói có gần 
200 hợp chất khác nhau, trong đó andehit (focmandehit, axet andehit) các loại axit (axit 
focmic, axit lactic, axit axetic...), axeton và các hợp chất phenol. Nhờ những thành phần có 
trong khói như vậy rnà khói có tính sát trùng mạnh. 

— Quá trình chế biến sản phẩm hun khói cá qua các giai đoạn chủ yếu sau : 

+ Sấy khô nhằm tách bớt nước tạo điều kiện cho khói bám dễ dàng, đồng thời còn có 
tác dụng làm cho thịt cá chấc và khỏi bị nứt. Người ta thường sấy khô cá và thịt ở nhiệt 
50 + 60°C và kết thúc sấy khi bề mặt lát cắt của cá hay thịt trở nên khô. 

+ Nấu chín : nhằm làm cho cá và thịt chín vì thời gian hun khói không lâu, đồng thời 
cũng tách bớt một phần nước khỏi nguyên liệu. Người ta thường làm chín ở nhiệt độ 110 + 
150°C và không quá 20 phút. Thông thường giai đoạn sấy khô và nấu chín được người ta kết 
hợp làm một. ˆ : 

+ Hun khói : làm cho khói bám cố định trên bề mặt nguyên liệu, để nguyên liệu có mùi 
vị đặc trưng và màu vàng đẹp. Nhiệt độ hun khói là 90 + 110C, thời gian hun khói là 25 + 
45 phút. Khi sản phẩm hun khói có màu vàng đẹp thì kết thúc giai đoạn hun khói. 

Riêng với thịt, trình tự tiến hành hun khói như trên nhưng tiến hành ở nhiệt độ thấp hơn. 

Thịt có thể tiến hành hun khói nguội (ở nhiệt độ 18 + 23°C) hoặc hun khói nóng (ở 32 + 
40). 


3.1.6. Cho sản phẩm vào bao bì và rót dung dịch 
3.1.6.7. Bao bì đổ hộp ` 

Trong sản xuất đồ hộp người ta dùng nhiều loại bao bì khác nhau, để đơn giản người ta 
chia chúng làm 2 loại : bao bì trực tiếp và bao bì gián tiếp. Nhìn chung các loại bao bì dược 


dùng trong sản xuất đồ hộp phải đảm bảo một số yêu cầu chủ yếu sau đây (nhất là đối với 
các bao bì trực tiếp). 


123 


_ Đảm bảo số lượng và chất lượng sản phẩm từ khi sản xuất xong đến tay người tiêu thụ. 

— Thoả mãn một số thể lệ trong và ngoài nước như không gây độc cho thực phẩm, : 
không làm giảm giá trị dinh dưỡng và giá trị cảm quan của thực phẩm. Bền với tác dụng của 
thực phẩm, chịu được nhiệt độ và áp suất cao, truyền nhiệt tốt, chắc chắn, nhẹ... 

~ Giả thành hạ, dễ vận chuyển và bảo quản. 

~ Tiện dùng và đảm bảo mỹ quan. 

8) Bao bì gián tiếp : dùng để đựng các đồ hộp thành phẩm, tạo thành các kiện hàng, thường 
là các hòm gỗ kín, thùng các tông v.v... Nhiệm vụ chủ yếu của loại bao bì gián tiếp là tạo 
điều kiện cho quá trình vận chuyển và bảo quản được dễ dàng. Vì vậy đôi khi người ta còn 
gọi nó là bao bì vận chuyển. 

b) Bao bì trực tiếp. Chúng tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm, cùng với sản phẩm tạo thành đơn 
vị hàng hoá thống nhất. Dựa theo vật liệu làm bao bì ngườồi ta chía các loại sau : bao bì kim 
loại, bao bì thuỷ tỉnh, bao bì chất dẻo... Thông dụng hơn cả trong sản xuất đồ hộp là bao bì 
kim loại. : 

Trong bao bì kim loại phổ biến là 2 loại sắt trắng và bằng nhôm. Về hình dáng và kích 
thước các loại bao bì kim loại rất đa dạng. Thường là các hộp hình trụ, hình thang, hình 
ovan - elíp, hình chữ nhật v.v... Tuỳ theo mỗi nước người ta quy định các ký hiệu khác 
nhau. ˆ l 

Ví dụ : Liên Xô (cũ) có số cỡ hộp khác nhau, mang số hiệu từ 1 đến 32 và lấy hộp số 8 
làm hộp tiêu chuẩn.+ 

Pháp có 60 cỡ hộp khác nhau và lấy hộp 1/1 có dung tích 850m1 làm hộp tiêu chuẩn, 
còn các hộp khác tuỳ theo dung tích mà gọi. Như hộp dung tích 425ml là hộp 1/2, hộp có 
dung tích 4250 mi là hộp 5/1... 


Ở Việt Nam các nhà máy đồ hộp đã sản xuất và sử dụng một số cỡ hộp chủ yếu sau : 


BẰNG 3.1. KÍCH THƯỚC MỘT SỐ CỠ HỘP SẮT TÂY THÔNG DỤNG HIỆN NAY 


Đường kính go, 


„| pháp 
-| ` Ngoài (D} bì gia công 


_ 761 | 2 | 286 | dập | 


Loại đổ hộp 


99 _ thị, cá 
8. 76 sữa đặc 
§ | các loại đồ hộp 
10 | . vải, nhãn, dứa 
12 
13 rau dầm đấm 
18 


lượn ngâm dầu _| 


Hộp 18 là loại hộp chữ nhật kích thước trong là đài 116mm, rộng 7&§mm, cao 29,6mm. 


124 


vc 


Sắt trắng là một hỗn hợp kim loại chứ không phải là một đơn chất thuần khiết, vì vậy bể 
mặt sắt trắng thường được phủ bằng lớp thiếc hay vecni. 

Với sắt tráng thiếc, tuỳ theo lượng thiếc tráng người ta chia làm 3 cấp, thông thường cấp 
I và cấp II được dùng làm bao bì đồ hộp. Bao bì bằng sắt tráng thiếc thường được dùng cho 
các loại đồ hộp. 

Với bao bì trắng vecni phải đảm bảo một số yêu cầu chủ yếu của vecni là không tác 
dụng với sản phẩm, có tác dụng chống ăn mòn, chịu được áp suất và nhiệt độ cao, có độ bên 
ơ học tốt và độ bám chắc, rẻ, dễ gia công... Hiện nay người ta sử dụng nhiều loại vecni 
khác nhau, phổ biến nhất ở Liên Xô cũ có các loại ký hiệu như sau : 41 —T, 41 —T (B-1) 
với thực phẩm giàu đạm thì dùng 3 — 4l — T và 3 41 —T (B ~1). Trung Quốc cũng có 2 loại. 
vccni chủ yếu : vecni chống đạm và vecni chống chua. Loại bao bì có sơn vecni thường 
được sử dụng nhiều trong sản xuất đồ hộp. 

Bất kỳ loại bao bì đồ hộp nào cũng có nấp. Nắp hộp có thể là sắt tráng thiếc hoặc sơn 
vecni, vành nắp có goäng cao su để đảm bảo độ kín khi ghép nắp. 

Ngoài bao bì kim loại, trong đồ hộp còn hay dùng bao bì thuỷ tính. Loại bao bì này 
thích hợp cho đựng các loại nước quả và mứt quả. Thông thường bao bì thuỷ tình là các loại 
chai và lọ và chúng cũng có nhiều kiểu khác nhau : miệng rộng nắp sắt hay nhôm, miệng 
rộng nắp sắt có răng, miệng có nắp sắt có hai chỉ tiết nắp và vòng khoá... 
3.1.6.2, Cho sản phẩm vào bao bì và rót dung dịch 
a) Chuẩn bị bao bì 

Trước khi sử dụng bao bì phải được kiểm tra phẩm chất và rửa sạch. Đối với bao bì hộp 
sắt có thể rửa bằng nước lã, nước nóng, dung dịch kiểm loãng. 

Đối với chai lọ thủy tỉnh thì không dùng các dung dịch kiểm (NaOH, KOH, Na;CQ,) vì 
làm cho thuỷ tỉnh bị mờ do tạo ra hợp chất cacbonat (canxi, magiê...) trên bề mặt thuỷ tinh. 
Nên để tẩy rửa bao bì thuỷ tỉnh người ta hay dùng clorua vôi hoặc dung dịch của natri 
poliphotphat (Na,P;O,ạ). Đối với các loại bao bì như thùng gỗ, các tông thì sát trùng bằng 
hơi nước hoặc xông SO,... 

b) Cho sản phẩm vào bao bì và rót dung dịch 

— Khi cho sản phẩm vào bao bì phải đạt được các yêu cầu sau : 

+ Đảm bảo khối lượng tịnh và các thành phần theo tỷ lệ quy định. 

+ Có hình thức trình bày đẹp, không lẫn tạp chất. 

+ Đảm bảo hệ số truyền nhiệt và có điều kiện thuận lợi để thanh trùng và bảo quản. 

+ Không xếp đầy quá, luôn luôn cách mép hộp 5mm hay 1/10 chiều cao của hộp. 

+ Đảm bảo cho sản phẩm hấp phụ các tính chất của gia vị tốt nhất (thường gia vị phải 
xếp trước xuống dưới). 

Cho sản phẩm vào bao bì có thể tiến hành bằng tay hoặc bằng máy. Thông thường 
những sản phẩm lỏng, đặc.hoặc dạng hạt được cho vào bao bì bằng máy, còn các dạng sản 
phẩm khác như cá, các sản phẩm trong đồ hộp loại compôt thường được cho vào bao bì 
bằng tay. Các loại máy cho sản phẩm vào bao bì trong sản xuất đồ hộp thường là máy rót 
sản phẩm lỏng, máy rót sản phẩm đặc, máy rót sản phẩm rời (thường là các loại hạt). 


125 


4 


| 


⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄4 


\ 
ò 


⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄4 


SSNNWWWNAWWWNNWWN 


; 
Ũ 
Ũ 
; 
ý 
ñ 
/ 
Ũ 
Ũ 
Ũ 
; 
Ũ 
2 
2 


S 
È 
à 
À 
À 
Ñ 
Ñ 
Ñ 
À 


X222222| F2zzzz2 


a) b) 
Hình 3.8. Máy rót chất lỏng theo phương pháp thể tích. 
a) Lúc chưa rót b) Lúc đang rót 


1. Thùng rót ; 2. Cốc lường ; 3. Ống rót ; 4. Van rót ; 5. Lọ đựng sản phẩm ; 6. Lò xo. 


— Máy rót sản phẩm lỏng thường được chia ra theo các phương pháp rót-: Thể tích, mức độ 
và chân không (xem hình 3.8 và hình 3.9), trong đó máy rót theo thể tích và rót theo mức độ 
thường dùng cho rót các sản phẩm lỏng vào các bao bì hộp sắt, nhôm, còn máy rót sản phẩm 
lỏng chân không thường được dùng để rót sản phẩm lỏng vào bao bì thuỷ tỉnh miệng rộng. 


⁄ 
2 


Hình 3.9. , 
a) Máy rót chất lỏng chân không b) Máy rót sản phẩm rời 
1. Thùng đựng chất lỏng ; 2. Bơm chân không ; 3. Ống... 1. Phễu đổ sản phẩm vào ; 2. Ngăn cửa sản phẩm ; 
dẫn chất lỏng ; 4. Phao ; 5. Mâm đẩy ; 6. Lò xo ; 3.Bao bì;4. Trục quay. 
7. Ống dẫn chất lỏng vào chai. 


126 


To »*_ 


— Máy rót sản phẩm đặc : chủ yếu dùng rót cho các sản phẩm đặc như mứt nhuyễn, rau 
nghiền, xốt cà chua v.v... Trong cơ cấu rót chủ yếu là xi lanh và pittông để đẩy sản phẩm 
vào hộp. Loại này chủ yếu rót cho các loại hộp sắt, nhôm và bao bì thuỷ tinh miệng rộng. 

— Máy rót sản phẩm rời (xem hình 3.9b) dùng chủ yếu cho các loại rau quả tròn, nhỏ 
như lạc, mận, mơ, đậu. Động lực rót của nó chủ yếu là khả năng tự rơi của nguyên liệu. 

Để tăng hiệu quả thanh trùng, giảm không khí lẫn vào sản phẩm và rút ngắn thời gian 
thanh trùng, yêu cầu đối với các sản phẩm đặc và lỏng phải được đun nóng trước khi rót. 
Nhiệt độ của dung dịch trước khi rót phụ thuộc vào quá trình rót có hút chân không hay 
không, nhưng thường là 70 + 90°C. 


3.1.7. Bài khí và ghép khí 
3.1.7.1. Bài khí 

— Bài khí là quá trình đuổi bớt chất khí có ở trong đồ hộp trước khi ghép kín. Các chất 
khí trong đồ hộp tồn tại ở hai dạng : có ở khoảng trống của bao bì và lẫn vào trong sản phẩm 
(do có sẵn ở gian bào của nguyên liệu và do lẫn vào khi chế biến). Ví dụ, trong quả chuối 
không khí ở gian bào chiếm § + 16%, cà chua 1,3 + 4,1%, không khí lẫn vào nước quả, 
dung địch rót khi chế biến là 1 + 4%. 

~ Quá trình bài khí trong sản xuất đồ hộp nhằm một số mục đích chủ yếu sau : 

+ Giảm áp suất bên trong đồ hộp khi thanh trùng, để hộp khỏi bị biến dạng, bật nắp, nứt 
mối hàn v.v.. 


+ Hạn chế các quá trình oxi hoá làm cho các chất dinh dưỡng ít bị tổn thất, hương vị, 
màu sắc đồ hộp ít bị thay đổi. 

— Hạn chế sự phát triển của các vi khuẩn hiếu khí tồn tại trong đồ hộp. - 

— Hạn chế sự ăn mòn hộp sắt đo xảy ra hiện tượng vi pin. 

Nếu lượng oxi trong hộp còn không đáng kể thì hidro thoát ra ở catốt không được giải 
phóng, sẽ hạn chế sự phân cực của pin và tiến tới làm ngưng quá trình ăn mòn. 

+ Tạo ra chân không trong hộp sau khi làm nguội để tránh hiện tượng phồng hộp khi 
vận chuyển, bảo quản ở các điều kiện khác nhau. Ở Nhật Bản yêu cầu áp suất trong đồ hộp 
rất thấp vào khoảng 1,06.10”N/m? (hay 80 mmHg). 

Nhưng với một số mật hàng đồ hộp yêu cầu cho sản phẩm vào bao bì ở dạng nóng thì 
không được phép tạo độ chân không quá cao, vì như vậy sản phẩm sẽ sôi bật ra khỏi hộp và 
không đảm bảo khối lượng tịnh của hộp. Để tránh hiện tượng sôi, yêu cầu độ chân không 
tạo ra khi bài khí là : 3,2 + 5,98.10°N/m? (hay 250 + 450 mmHg), trường hợp đặc biệt mới 
cho phép độ chân không là : 8,65 + 9,05.10° N/mỸ (hay 650 + 680 mmHg). 

— Hiện nay trong sản xuất đồ hộp thường dùng 3 phương pháp bài khí chính : Bài khí 
bằng nhiệt, bằng cơ khí và bằng phương pháp phối hợp. 

+ Bài khí bằng nhiệt được tiến hành chủ yếu như sau : đồ hộp sau khi ghép sơ bộ được 
đưa vào phòng đốt nóng kín, sau khoảng 10 phút được đun nóng lên 80 + 90°C rồi chuyển 
sang ghép kín ngay, rót sản phẩm nóng cũng là một phương pháp bài khí bằng nhiệt. 
Phương pháp này hiện nay ít dùng vì sản phẩm được đun nóng không đều và dễ làm vỡ bao 
bì thủy tỉnh. 

+ Bài khí bằng cơ khí : Chủ yếu đùng bơm chân thao để hút không khí ra khỏi hộp, nó 
thường được tiến hành trong một ngăn của máy ghép kín. 


127 


+ Phương pháp phối hợp : Kết hợp bài khí chân không với rót sản phẩm nóng. Phương 
pháp này bài khí triệt để hơn vì tách được cả phần lớn không khí có lẫn trong sản phẩm. ` 
3.7.7.2. Ghép kín 

Ghép kín là một quá trình quan trọng nhằm làm cho thực phẩm cách ly hoàn toàn với 
môi trường không khí và vi sinh vật bên ngoài. Nó có tác dụng quan trọng đến sự bảo đảm 
chất lượng thực phẩm trong thời gian bảo quản. : 

a) Các loại mối ghép 

Có hai loại mối ghép : Mối ghép đơn và mối ghép kép. 

— Mối ghép đơn dùng chủ yếu cho các loại bao bì thuỷ tỉnh. Để tiến hành ghép mối 
ghép đơn người ta có thể đùng con lăn ghép nòng bâm hay nòng dập hình côn tác dụng từ 
trên xuống để ghép chắc và kín nắp kim loại và vòng đệm cao su vào miệng chai lọ. 

~ Mối ghép kép : Dùng chủ yếu cho các loại bao bì sắt hay nhôm khi ghép nắp hộp và 
thân hộp được cuộn lại thành 5 lớp, giữa chúng có vòng đệm cao su. Mối ghép kép thường 
được tiến hành nhờ cơ cấu ghép con lăn. 

b) Sơ đồ nguyên lý làm việc của các loại máy ghép 

Hiện nay có rất nhiều loại máy ghép khác nhau nhưng chúng đều có quá trình tạo ra 
mối ghép và nguyên tắc truyền động giống nhau. Người ta có thể chia các loại máy ghép 
thành 4 loại như sau : 

~ Máy ghép thủ công : Tất cả quá trình đưa hộp vào, lấy hộp ra và tiến hành ghép đều 
do người điều khiển. Năng suất loại máy này thấp, thường là 6 + 10 hộp/ phút. 

~ Máy ghép bán tự động : Đối với loại máy này, đưa hộp vào và lấy hộp ra bằng tay còn 
quá trình ghép là tự động, năng suất thường là 20 + 30 hộp/ phút. 

— Máy ghép tự động : Toàn bộ quá trình đưa hộp vào, đậy nắp ghép kín và lấy hộp ra là 
tự động. Năng suất loại máy này cao, thường đạt tới 120 hộp/ phút. 

— Máy ghép tự động chân không : Ngoài việc tiến hành ghép như máy ghép tự động còn 
có quá trình hút chân không hộp trong quá trình ghép. Hiện nay loại máy này được phổ biến 
hơn cả trong sản xuất đồ hộp. ` Đủ 


3.1.8. Thanh trùng đồ hộp 

Trong sản xuất đồ hộp, thanh trùng là khâu quan trọng có tính chất quyết định đến thời 
gian bảo quản và chất lượng sản phẩm. Yêu cầu cơ bản của quá trình thanh trùng là tiêu diệt 
được các vi sinh vật có hại như Bac. borulinus và hầu hết các loại vì sinh vật khác. Nhưng 
cũng không yêu cầu tiêu diệt hết toàn bộ vi sinh vật trong đồ hộp, vì muốn đảm bảo như vậy 
đồ hộp phải được nâng lên nhiệt độ rất cao trong thời gian đài và làm cho chất lượng sản 
phẩm trong hộp bị giảm. 

Ví dụ : Trong đồ hộp có thể cho phép còn số lượng nhỏ của vi sinh vật hoại sinh như : 
Bac. subtilic và B.mesentericus. Ở các điều kiện không thuận lợi của đồ hộp đã qua chế biến 
như lượng nha bào còn ít, còn ít không khí, pH thấp v.v... thì chúng không thể phát triển để 
làm hư hỏng hay gây độc cho sản phẩm. 

Để thanh trùng đồ hộp trong sản xuất người ta có thể dùng nhiều biện pháp khác nhau : 
Thanh trùng bằng nhiệt độ cao, thanh trùng không dùng nhiệt bằng cách sử dụng các chất 


128 


C 


sắt trùng, sóng siêu âm và các tỉa ion hóa v.v... Nhưng phổ biến hơn cả là phương pháp 

thanh trùng bằng nhiệt vì nó đơn giản dễ thao tác, hơn nữa với đa số sản phẩm đồ hộp sự 

thanh trùng bằng nhiệt còn có tác dụng làm chín thực phẩm, làm cho thực phẩm có mùi vị 
- thơm ngon và giá trị dinh dưỡng của nó cao. : 

3.1.8.1. Chọn chế độ thanh trùng và công thức thanh trùng 

Chọn chế độ thanh trùng chính là chọn các thông số kỹ thuật của quá trình thanh trùng 
để đảm bảo tiêu diệt hết các loại vi sinh vật nguy hiểm và đảm bảo đặc tính cấu trúc và chất 
lượng của đồ hộp. Trong các thông số kỹ thuật của quá trình thanh trùng quan trọng hơn cả 
là nhiệt độ, áp suất và thời gian thanh trùng. 

a) Chọn nhiệt độ thanh trùng 

Chọn nhiệt độ thanh trùng cho một loại đồ hộp nào đó là chọn nhiệt độ tiêu diệt loại vi 
sinh vật nguy hiểm nhất có trong hộp đó. Thông thường khả năng sống, hoạt động và khả 
năng chịu nhiệt của vi sinh vật phụ thuộc rất nhiều vào độ pH của môi trường. Dựa theo độ 
pH của sản phẩm trong hộp người ta chia đồ hộp ra các loại sau : 

— Nhóm đồ hộp không chua có : pH > 6. 

— Nhóm đồ hộp ít chua có : pH = 4,5 + 6. 

— Nhóm đồ hộp chua có : pH < 4,5. 

Hai nhóm đồ hộp không chua và ít chua bao gồm đồ hộp thịt, cá, thịt - đậu. Trong các ˆ 
loại đồ hộp này vi sinh vật phát triển trong nó chịu được tác dụng của nhiệt độ cao và thuộc 
loại vi sinh vật ưa nóng. Trong các vi sinh vật ưa nóng, kém chịu axit và có hại đến sức khỏe 
con người thì Clostridim botidinum là loại nguy hiểm nhất, được thế giới coi là đối tượng 
chủ yếu phải loại trừ trong đồ hộp không chua. Sự tiêu diệt nha bào của nó được coi là tiêu 
chuẩn thanh trùng tối thiểu đối với đồ hộp không chua. Ngoài ra, người ta còn gặp : 
Clos.sporegenes, Clos. furrificum. Loại này còn chịu nhiệt hơn Cños. botulinum. Các loại 
này phá hỏng hộp thường kèm theo hiện tượng sinh hơi làm bật nắp hộp. Vì vậy nhiệt độ 
thanh trùng loại này thường là 115 + 121°C. 

Còn với loại đồ hộp ít chua cũng thường có vi khuẩn ưa nóng phân huỷ øluxit tạo thành 
khí như : Clos. thermosacomratilium và Bạc. steatrothermophiluss. Các loại này kém bền 
với nhiệt hơn, muốn tiêu điệt chỉ cần nhiệt độ 100 + 112°C. 

' Đối với nhóm đồ hộp có pH <4,5, vi khuẩn ưa nóng không phát triển được và khả năng 
chịu nhiệt của nó bị giảm đi. Còn các loại vi sinh vật và các chất men phát triển được ở 
khoảng pH này thì khả năng chịu nhiệt kém. Cho nên với loại đồ hộp có độ axit cao (pH < 
4,5) thì chỉ cần thanh trùng ở nhiệt độ 90 + 100C. 

Thông thường với các loại đồ hộp rau quả có độ axit cao hơn thịt cá, vì vậy nhiệt độ 
thanh trùng của các loại đồ hộp rau quả thường là ~ 100°C còn thịt cá là z 1210C. 
b) Chọn thời gian thanh trùng 

— Thời gian thanh trùng đồ hộp gồm hai thành phần chủ yếu C, và Cụ. 

€, : Thời gian nâng nhiệt độ của đồ hộp từ nhiệt độ bình thường khi chế biến đến trung 
tâm hộp đạt nhiệt độ thanh trùng. 

€; : Thời gian thanh trùng là thời gian tiêu diệt vi sinh vật ở tại nhiệt độ thanh trùng. 

Nhưng vi sinh vật không phải chỉ bị tiêu diệt ở nhiệt độ thanh trùng mà ngay ở thời gian 


#-CSLT & KT8X TP 129 


nâng nhiệt nó đã bị tiêu diệt một phần, nên thường thời gian thanh trùng ©C luôn nhỏ hơn 
tổng C, và C¡, 

C<tj+C 

~ Các yếu tố ảnh hưởng tới thời gian thanh trùng : l 

Muốn xác định chính xác thời gian thanh trùng, cần phải xác định được các yếu tố ảnh 
hưởng tới nó. Có nhiều yếu tố ảnh hướng tới thời gian thanh trùng, nhưng quan trọng nhất là : 
Nhiệt độ thanh trùng, thành phần hóa học của đồ hộp, loại và số lượng vi sinh vật, nhiệt độ 
ban đầu và tính chất vật lý bao bì đồ hộp và sản phẩm bên trong. 

+ Ảnh hướng của nhiệt độ thanh trùng : Giữa nhiệt độ và thời gian thanh trùng có mối 
tương quan tỷ lệ nghịch. Nhiệt độ càng cao thì thời gian thanh trùng càng ngắn và ngược 
lại. Nhưng cũng không nên nâng nhiệt độ quá cao và thời gian quá ngắn vì sẽ làm giảm 
chất lượng sản phẩm và sự tiêu diệt vi sinh vật tuy có nhiệt độ cao vẫn cần một thời gian 
nhất định. 

+ Ảnh hưởng của thành phần hóa học : Trong thành phần hóa học của thực phẩm trong 
hộp có 2 nhóm thành phần tác dụng khác nhau. 

* Nhóm thành phần hóa học có tác dụng rút ngắn thời gian thanh trùng. Trong đó chủ 
yếu là : nông độ H” (hay chỉ số pH), các phitonxit và nồng độ đường, muối cao. Đây là 
những thành phần có tính chất sát trùng, hoặc tạo nên môi trường không thích hợp cho vi 
sinh vật hoạt động, vì vậy mà rút ngắn thời gian thanh trùng. 

Nhóm thành phần hóa học có tác dụng kéo dài thời gian thanh trùng. Trong đó chủ yếu 
là protein, lipit và đường ở nồng độ thấp. Các thành phần này cản trở sự truyền nhiệt nên 
kéo dài C¡, mặt khác lipit và đường còn tạo nên xung quanh vi sinh vật một lớp màng bảo 
vệ ngãn cán sự truyền nhiệt vào bên trong để tiêu diệt vi sinh vật. 

+ Ảnh hưởng của loại và số lượng vi sinh vật : Mỗi loại vi sinh vật có khả năng chịu 
nhiệt khác nhau. Trong cùng điều kiện của môi trường, loại vi khuẩn có nha bào là bên với 
nhiệt hơn cả. Vì vậy tuỳ loại vi sinh vật phổ biến trong từng loại đổ hộp mà chọn thời gian 
cho hợp lý. 

Ngoài ra thời gian thanh trùng còn phụ thuộc vào số lượng ví sinh vật: Số lượng vi sinh 
vật càng nhiều thời gian thanh trùng càng kéo dài và ngược lại. Mối liên quan này được biểu 
diễn bằng phương trình : 

Œ,=K. 8 (œ) 

trong đó : 

K : Thời gian cần thiết tiêu diệt 90% lượng vi sinh vật ban đầu. 

B: Lượng vi sinh vật ban đầu. 

b : Lượng vi sinh vật sau thời gian tiêu diệt ©C¿. 

+ Ảnh hưởng của tính chất vật lý của bao bì và sản phẩm. Các yếu tố này ảnh hưởng 
chủ yếu đến C,. Tuỳ theo trạng thái của sản phẩm : đặc, lỏng, hỗn hợp của đặc và lỏng v.v... 
mà C, lớn hay nhỏ. Những sản phẩm lỏng thì quá trình truyền nhiệt là đối lưu nên €; nhỏ. 
Còn các sản phẩm đặc, quá trình truyền nhiệt là dẫn nhiệt nên C, lớn. 

Đối với bao bì đồ hộp thông thường có 2 loại : là sắt tây và thuỷ tỉnh. Tính chất của mỗi 
loại bao bì như sau : # ` Sử 


[30 


BẰNG 3.2. TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ LOẠI BAO BÌ 


Loại bao bỉ Chiều dày d (m) bại sRẺ ic Xà nakkẻ 


0,24 + 0,36.102 46 + 52 4,6 + 7,8.105 
Thủy tinh 0,6 + 0,9 ˆ 220 + 1000.10-5 


Qua đó ta thấy với bao bì thuỷ tỉnh thời gian ©C, lớn hơn so với bao bì sắt tây rất nhiều. 

Ngoài ra cũng ảnh hưởng đến ©C, và qua nghiên cứu người ta thấy hộp có tỷ số 
Đường kính D 

+ Ảnh hưởng nhiệt độ ban đầu của đồ hộp : 

Nhiệt độ ban đầu của đồ hộp trước khi thanh trùng được chia làm 2 loại nóng và nguội. 
Với loại đồ hộp nóng thời gian C¡ nhỏ hơn nhiểu so với loại đồ hộp nguội. Người ta có thể 
tính C¡ theo công thức gần đúng cho 2 loại trên là : 


< 1 thì sẽ truyền nhiệt nhanh đạt cực đại khi 5 ~0,25. 


0,061(8,3+D?) 
©C (nóng) T” 1. 
0,072(8,3HD+D?) 
TC uen = —=..ằs: 
trong đó : 


H: Chiều cao hộp ; 

D: Đường kính hộp ; 

À : Độ dẫn nhiệt của sản phẩm. ˆ 

Ngoài ra trạng thái chuyển động của hộp cũng ảnh hưởng lớn tới khả năng truyền nhiệt, 
đo vậy cũng ảnh hưởng đến C,. 
c) Chọn áp suất đối kháng 

Áp suất đối kháng là áp suất cần tạo ra trong quá trình thanh trùng để chống lại sự tăng 
ấp suất trong hộp do giãn nở khi thanh trùng. Do vậy áp suất đối kháng về độ lớn chính 
bằng áp suất trong hộp khi thanh trùng. Để tính toán gần đúng người ta có thể coi chất khí ở 
trong hộp là khí lý tưởng (vì có hút chân không nên bị loãng nhiều) và áp suất đối kháng 
tính theo áp suất trong hộp khí thanh trùng như sau : gọi P; và P; là áp suất trong hộp trước 
và sau khi thanh trùng, P và P”„ và là áp suất hơi nước bão hòa của sản phẩm trước và 
trong khi thanh trùng. 

P¿„ và P¿y là áp suất riêng phần không khí trước và khi thanh trùng, f là hệ số chất 
đầy của sản phẩm : f = . 

hộp 
y ; x là hệ số biến đổi thể tích của sản phẩm và của hộp khi thanh trùng : 


x= k TÂY, __ — Vụ +AVy, 
W, si Vụ 
Ta có : P,= P¿„ + Py P;= Pạy + Pạ 


131 


Theo phương trình khí lý tưởng có PV = RT. Có : 


Pu) =RT c LẺ XÃ z đc V, E s Pu VJT, @) 
Pặ„V, = RỊ, H, 1 TÔ NT 


Trong đó V, và V; Tà thể tích khoảng trống (không khí) của hộp trước và khi thanh 
trìng. 


Ta có : Pị = P¿v + Py —> Pụy = Pị — Pạy (2) 
Thay phương trình (2) vào phương trình (1) ta có : 

„ - - VT, : à 

Pu. =ŒP— B„)— ^ mà P, = Pw + Pụ 

LỶ2 
: -„ MỊT, 
nên P;= P„ +(P, ~ P„) V.T, @) 
Ngoài ra ta có : Vị = Vụ — Vg,= Vụ T— fV, = Vụ (L— Ð 
Ÿ; = Vị — Vụ = xV,— yVg = xV, — yÍV, = Vụ (X— yÐ 
Thay vào phương trình (3) ta có : 
ˆ ‹v (I=f) Tỷ 

P; = Pụ +(P, — Pạ„). _== "(4 
2= Pụ +(P, *'%—yD T (4 


Qua công thức 4 ta có một số nhận xét sau : 

— Nhiệt độ của sản phẩm khi thanh trùng xấp xỉ nhiệt độ trong thiết bị, vì vậy áp suất 
hơi nước bão hoà của sản phẩm xấp xỉ áp suất hơi nước bão hoà trong thiết bị. Nên phồng 
hộp là do áp suất không khí trong hộp tăng lên khi thanh trùng. Vì vậy cần hút chân không 
khi ghép kín. , . 

~ Qua công thức (4) ta thấy với một loại sản phẩm nhất định thì P'w, Pị ; x, Tạ là không 
đổi, vậy muốn giảm P; cần tăng P' (tức là tăng nhiệt độ sản phẩm trước khi đóng hộp) và 
giảm y.f và tăng T¡. Trong đó quyết định nhất là tăng T; (tức là rót sản phẩm nóng). 

— Thực tế không thể tạo được độ chân không tuyệt đối khi ghép kín nên theo công thức 
(4).thì Pụ < (1 - W), trong đó W là độ chân không khi ghép kín hộp. Tức là tuỳ theo độ 
chân không tạo thành khi ghép kín mà nhiệt độ sản phẩm khi cho vào hộp có một giới hạn 
xác định để đảm bảo P'g < (1 — W). 

_ Ví dụ ; Khi ghép kín có độ chân không là 550 mmHg thì P„ < (760 — 550) hay P < 
210 mmHg ứng với P„y = 210 mmHg thì nhiệt độ sôi của nước là 68°C. Vậy để đảm bảo P» 
< 210 mmHg và sản phẩm khỏi sôi bật ra khỏi hộp thì nhiệt độ sản phẩm khi cho vào hộp 
phải nhỏ hơn 68°C. 

ở) Cách biểu diễn công thức thanh trùng 
Công thức thanh trùng trong sản xuất đồ hộp thường được biểu diễn như sau : 
a-=A-B-C 
t° 


P 


trong đó : : 
a : Thời gian xả khí trong thiết bị thanh trùng kín bằng hơi nước, nếu thanh trùng bằng 
nước thì a = 0; 


132 


: Thời gian nâng nhiệt (phút) ; 

: Thời gian giữ nhiệt hay là thời gian tiêu diệt vi sinh vật (phút) ; : 

: Thời gian hạ nhiệt độ sản phẩm từ nhiệt độ thanh trùng đến nhiệt độ cho phép (phút) ; 
(° : Nhiệt độ thanh trùng ; 


Sa» 


P: Áp suất đối kháng. 
Ví dụ : Công thức thanh trùng với nhãn nước đường hộp số 10 là : 
5—13-15 
100 


Tức là : thời gian nâng nhiệt độ sản phẩm đến 100°C là 5 phút, tiêu diệt vi sinh vật là 13 
phút và hạ nhiệt độ sản phẩm đến nhiệt độ yêu cầu là 15 phút, nhiệt độ thanh trùng là 
100C. 
3.1.8.2. Thiết bị thanh trùng 


Hiện nay trong sản xuất đồ hộp người ta áp dụng nhiều biện pháp thanh trùng khác 
nhau : Thanh trùng bằng nước nóng và hơi nước, thanh trùng bằng dòng điện cao tần, sóng 
siêu âm, tia bức xạ... Nhưng thông dụng hơn cả là các loại thiết bị thanh trùng bằng nước 
nóng hoặc hơi nước : phổ biến hơn cả trong các loại thiết bị này là thiết bị thanh trùng hở 
nắp, nồi hấp, thiết bị thanh trùng bản mỏng v.v... 

a) Thiết bị thanh trùng hỏ nắp « 

Cấu tạo chủ yếu của loại thiết bị này là thùng hình trụ hay hình hộp. Nếu đun nóng 
bằng hơi thì đáy có bộ phận phun hơi. Nhiệt độ thanh trùng của loại thiết bị này không vượt 
quá 100°C, vì vậy nó hay dùng cho thanh trùng các loại đồ hộp rau quả có độ axit cao. 

b) Nồi hấp 

Nồi hấp là loại thiết bị thanh trùng làm việc ở áp suất cao hơn áp suất khí quyển, dùng 
để thanh trùng các loại đồ hộp yêu cầu nhiệt độ lớn hơn 100°C và các loại đồ hộp thuỷ tỉnh 
có 2 loại nồi hấp. Loại đứng và loại nằm. 

~ Nồi hấp đứng (hình 3.10) là nồi hình trụ : 
bằng thép dày, đáy và nắp hình chỏm cầu, giữa _XX 
đáy và thân nồi có vành đệm cao su hoặc amian 
để đảm bảo độ kín khi thanh trùng. Trên nắp nồi 
có đối trọng để mở nắp đễ dàng và có van xả, van 
bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho vận hành. 
Trong nồi có giá đỡ đồ hộp, có hệ thống phun hơi 
và không khí nén vào (không khí nén để tạo áp 
suất đối kháng). 

— Nồi hấp nằm ngang : Cấu tạo của nó tương 


Không khí 


HH 
| mm x[ Nước 


///// BS, 


tự nồi hấp đứng, chỉ khác là nằm ngang và thay Hình 3.10. Thiết bị thanh trùng kín ` 
giá đỡ đồ hộp bằng ray để đẩy xe chứa đồ hộp 1.Van thường, 2. Van 1 chiều ; 3. Van xã; 
vào. 4. Nhiệt kế ; 5. Ống chảy tràn ; 6. Thùng thiết bị. 


Nồi hấp hay được dùng để thanh trùng cho các loại đồ hộp thịt cá và một số đồ hộp rau 
quả loại cần nhiệt độ cao. 
©c) Thiết bị thanh trùng bắn mỏng 

Đây là loại thiết bị làm việc liên tục ở áp suất hơi nước cao hơn khí quyển. Thiết bị 


133 


thanh trùng này hay được dùng để thanh trùng các loại nước quả trước khi rót vào hộp. Cấu 
tạo chủ yếu của nó là các bản mỏng bằng thép không gỉ, lượn sóng hoặc phẳng nhưng có 
vách định hướng, có goăng cao su và lỗ thủng. Khi xếp và ép các bản mỏng lại, các lỗ tạo 
thành rãnh thông kín. Các khoảng chứa nước quả và các khoảng chứa chất tải nhiệt hoặc 
nước làm nguội được đặt xen kẽ nhau. Do vậy nước quả chảy trong khoảng kín thành một 
lớp mỏng và được truyền nhiệt từ hai mặt nên thời gian thanh trùng nhanh, ít làm biến đổi 
đến chất lượng của các sản phẩm thực phẩm. 


3.1.9. Lau khô, bảo quản và dán nhãn 
3.1.9.1. Lau khô 


Đồ hộp sau khi thanh trùng và làm nguội còn ướt, để như vậy đồ hộp sẽ bị gỉ, làm hỏng 
bao bì. Mặt khác để đồ hộp ướt đem bảo quản còn là môi trường tốt cho vi sinh vật xâm nhập 


và phá hỏng đồ hộp. Vì vậy sau khi thanh trùng và làm nguội, đồ hộp phải được lau khô và lau - 


dầu chống gỉ trước khi đưa vào bảo quản. Lau khô thường được tiến hành bằng tay. 
3.1.9.2. Bảo quản đồ hộp : 


Mục đích chính của quá trình bảo quản đỏ hộp là : Để ổn định phẩm chất của các thành. 


phần trong đồ hộp và sớm phát hiện đượẻ các đồ hộp bị hư hỏng. 

Sự ồn định phẩm chất của đồ hộp được thể hiện ở các hợp phần sẽ khuếch tán vào nhau 
để tiến tới trạng thái cân bằng về nồng độ, làm cho đồ hộp có hương vị, màu sắc đồng đều 
và tăng lên rõ rệt. Thời gian ổn định của đồ hộp thường từ 15 + 30 ngày. 

a) Biến đổi phẩm chất của đồ hộp trong quá trình bảo quản. Khi bảo quản lâu dài hầu hết 
các loại đồ hộp đều bị giảm chất lượng : hương vị kém, màu sắc biến đổi, hàm lượng kim 
loại nặng tăng, hàm lượng vitamin giảm... 

Trong quá trình bảo quản, do xảy ra hiện tượng vi pin nên hàm lượng kim loại tăng. 
Qua nghiên cứu người ta thấy ở nhiệt độ bảo quản thường, hàm lượng thiếc tích tụ trong quá 

trình bảo quần là : : 

— Sau 5 tháng bảo quản, hàm lượng thiếc trong sản phẩm là 69,94mg/kg. 

~ Sau 12 tháng bảo quản, hàm lượng thiếc trong sản phẩm là : 148,6mg/kg. 

Trong khi đó hàm lượng cho phép của muối chì, asen và sắt không quá 1Omg/kg muối 

. kẽm không quá 5mg/kg. Còn muối thiếc thường là 200mg/1kg (trừ đồ hộp rau tự nhiên và 
đồ hộp chuyên dùng cho trẻ em). 

Trong quá trình bảo quản, phẩm chất sản phẩm giảm do biến đổi màu của sản phẩm : 
các loại đồ hộp rau họ đậu thường tạo thành vết nâu (đo tạo sunfua thiếc) và vết đen (do tạo 
sunfua sắt) bên mặt trong hộp. Các sản phẩm có tanin bị đen do tanin bị oxi hoá hay tác 
dụng với sắt, tanin khi tác dụng với thiếc lại cho màu hồng... 

Ngoài ra chất lượng sản phẩm giảm còn do vitamin bị giảm, đặc biệt là vitamin C và 
làm cho nước quả bị vón cục và kết tủa do biến đổi của hệ thống keo. Còn đối với các loại 
mứt nếu bảo quản lâu ở điều kiện không thuận lợi sẽ xảy ra hiện tượng sạn đường. 

b) Chế độ bảo quản đồ hộp : 

Chế độ bảo quản đồ hộp bao gồm : Nhiệt độ, độ ẩm trong kho bảo quản, thời gian bảo 
quản, yêu cầu của kho và cách sắp xếp đồ hộp trong kho bảo quản. 

~ Nhiệt độ và độ ẩm trong kho bảo quản : Để tránh hiện tượng ngưng tự ẩm trên bẻ mặt 
hộp, yêu cầu độ ẩm tương đối của không khí trong kho là 70 + 80%, không nên quá 90%. 


134 


Ko 


Nhiệt độ trong kho bảo quản thấp đảm bảo được chất lượng sản phẩm tốt hơn ở nhiệt độ 
cao. Nhiệt độ thích hợp cho bảo quản đồ hộp là 0 + 20C. 

— Thời gian bảo quản : Thông thường các loại đồ hộp. có thể bảo quản được từ 6 tháng 
đến vài năm, trong đó đồ hộp có bao bì thuỷ tỉnh bảo quản được lâu hơn so với bao bì sắt 
tây, vì tác hại của bao bì đến sản phẩm ít. 

— Kho bảo quản phải kín, khô ráo, sạch sẽ, dễ thoát nước, phải đảm bảo thoáng gió và 
thoát nhiệt. Tốt nhất là kho có trang bị quạt hay hệ thống làm lạnh. 

— Trong kho, các loại đồ hộp phải xếp riêng từng lô (cùng loại, cùng phẩm cấp, cùng. 
ngày sản xuất) cao không quá 10m. Các hộp trong lô xếp xen kẽ nhau cách trần ít nhất 
0,75m và giữa các lô hoặc lối đi trong kho có khoảng cách là 2m để tiện cho bốc dỡ hàng. 
3.1.9.3. Dán nhãn, đóng gói 

Sau khi bảo quản và kiểm tra chất lượng, đồ hộp được đem dán nhãn và đóng gói, trở 

thành đồ hộp thành phẩm hoàn chỉnh. 
: Việc dán nhãn có thể bằng tay hoặc bằng máy. Hồ dán phải đặc, đông nhất, có độ dính 
cao và có cho thêm một ít sunphat đồng để chống vữa, sát trùng và chống loài gậm nhấm. 
Sau khi dán nhãn, các loại đồ hộp đều được đóng thành từng kiện. Tuỳ theo khối lượng tịnh 
của từng loại hộp mà số hộp trong 1 kiện có thể là : 12, 20, 24, 48, 60, 72, 96, 100 hộp... 

Ngoài các kiện hàng phải có ký mã hiệu chỉ các hạng mục sau : cơ sở sản xuất, tên đồ 
hộp, phẩm cấp, khối lượng tịnh, khối lượng cả bì của mỗi hộp và của cả kiện, ngày tháng, 
năm sản xuất. 


3.2. KỸ THUẬT SẢN XUẤT.CÁC LOẠI ĐỒ HỘP RAU QUÁ 
3.2.1. Nguyên liệu và thành phẩm hoá học của rau quả 
3.2.1.1. Khái niệm chung _. 
Nguyên liệu dùng trong sản xuất đồ hộp rau quả chủ yếu là rau và quả. Rau cũng được 
chia làm 2 nhóm chính : 


+ Nhóm có phần sử K2 g được là quả và hạt bao gồm : cà chua, cà tím, ớt, đậu, bầu, bí, 
mướp, dưa chuột v.v.. 


+ Nhóm có tần: sử dụng được là thân, lá, rễ, củ bao gồm : khoai tây, cà rốt, su hào, bắp 
cải, súp lơ, hành, tỏi, húng lìu, thìa là... 

~ Quả ở nước ta có nhiều loại, thường được chia thành 2 nhóm chính : 

+ Nhóm quả nhiệt đới : chuối, dứa, đu đủ, vải, nhãn, ổi, xoài... 

+ Nhóm quả á nhiệt đới : cam, chanh, quýt, bưởi, hồng, lựu... 

Rau quả tuy khác nhau rất nhiều về chủng loại, hình dáng, cấu trúc, thành phần hoá học 
và giá trị sử dụng v.v... Nhưng chúng đều cấu tạo chung về tế bào và thành phần hoá học 
tương tự nhau (chỉ khác nhau về lượng). 
3.2.1.2. Thành phần hoá học của rau quả 

Thành phần hoá học là yếu tố quan trọng nhất quyết định giá trị dinh dưỡng cảm quan 
và phương thức chế biến rau quả. Hàm lượng chất khô trong các loại nguyên liệu khác nhau 
thì khác nhau : thường với các loại quả từ 10 đến 20%. Còn rau từ 4 đến 10%. Trong thành 


phần chất khô của rau quả gluxit là chủ yếu (chiếm VN: 90% trong tổng lượng chất Khô) 
ngoài ra còn lipit, protein, vitamin, muối khoáng v.v.. 


135 


8) Gluxít : Trong thành phần gluxit chủ yếu gồm có các loại đường, tỉnh bột, xenlulozơ, 
hemixenlulozơ, các chất pectin v... 

— Đường : Đường có chủ yếu trong các loại quả, còn trong rau lượng đường không 
nhiều. Trong quả chủ yếu là là đường glucozơ, Íructozơ và saccarozơ, ngoài ra còn có các 
loại đường khác như : arabinozơ, xilozơ, mannozơ, &alactozơ... trong đó glucozơ và fructozơ 
dễ tiêu hoá nhất. Trung bình trong quả chiếm 8 +12% là đường, đặc biệt chuối có thể tới 
18 + 20%, còn rau hàm lượng đường khoảng 4%. 

— Tỉnh bột là nguồn nãng lượng lớn trong bữa ăn của con người. Vào cơ thể, tỉnh bột 
được men amilaza chuyển hoá thành đường. Tỉnh bột có nhiều trong các loại củ và hạt, còn 
trong quả chín chứa rất ít (đưới 1%). Trong quả xanh, tinh bột cũng có nhiều, nhưng trong 
quá trình chín đưới tác dụng của men có trong quả, tỉnh bột được chuyển thành đường. 

— Các chất pectin có nhiều trong táo, mận và quả có múi chiếm khoảng 1 + 1,5%. 
Trong quả xanh các chất pectin ở dạng protopectin. Trong quá trình chín protopectin được 
chuyển dần thành pectin hoà tan. Pectin có khả năng tạo đông tốt khi có mặt axit và 
đường. Pectin có thể bị phân huỷ khi đun nóng lâu, nhất là trong môi trường axit. Pectin 
có thể tác dụng với tanin và một số chất khoáng để tạo thành hợp chất không tản. Ngoài ra 
trong rau quả còn có khoảng 1,5 + 3% là xenlulozơ và hemixenlulozơ. Các thành phẩm 
này có tác dụng tạo cấu trúc của nguyên liệu thực vật nhưng không có giá trị dinh dưỡng 
với cơ thể con người. 

b) Profein : Trong nguyên liệu rau quả, hàm lượng protein không cao, thường dưới 1% trừ 
một số loại cải là 3,5 + 5,5% và một số loại hạt : đậu, lạc... có thể đạt 25 + 35%. Tuy ít 
nhưng protein trong rau quả cũng gây ảnh hưởng nhiều tới chế biến : Dung dịch protein là 
hệ keo phân tán cao, bền vững. Trong môi trường axit, keo protein tích điện đương, khi bị 
trung hoà về điện nó kết tủa lắng xuống, nên ảnh hưởng lớn trong sản xuất nước quả. Mật 
khác protein có liên quan đến khả năng thẩm thấu của chất nguyên sinh. Muốn tăng độ 
thấm thấu phải làm thay đổi tính chất keo của protein trong chất nguyên sinh bằng đun nóng 
(trên 50'C), bằng tác dụng dòng điện hay thêm axit, muối, rượu... Điều này liên quan nhiều 
đến sản xuất mứt quả. 

€) Chất béo : Trong rau quả chứa rất ít chất béo, chỉ khoảng 0,1 + 1% trừ trong một số loại 
hạt có tới 15 + 40%. Tuy ít nhưng chất béo thực vật có vai trò quan trọng vì nó đễ tiêu hoá 
và có chứa thành phần vitamin F và E. : 

d) Các axit hữu cơ : Trong rau quả lượng axit chung thường không quá 1%, riêng một số 
loại quả có độ axit khá cao : như mơ, mận, là 1,5 + 3% ; chanh 5 + 6%... Axit hữu cơ có 
nhiều loại khác nhau, tùy theo loại nguyên liệu mà axit nào là tiêu biểu. 

VÍ dụ : axit malic có nhiều trong chuối, cà chua, mơ đào..., quả đứa và quả họ xitrus có 

nhiều xitric, axit malic có nhiều trong nho... 
e) Các chất tanin : tanin có chứa nhiều trong quả, thường 0,1 + 0,2%, còn trong rau thì hàm 
lượng ít hơn. Tanin làm cho nguyên liệu quả có vị chát. Nó đễ bị oxi hoá làm cho sản phẩm 
chế biến của rau quả bị đen. Tanin có thể tác dụng với protein tạo hợp chất không tan, tác 
dụng với thiếc cho màu hồng và với sắt cho màu đen v.v.. 


3.2.2. Kỹ thuật sản xuất đồ hộp quả nước đường 


Đồ hộp quả nước đường hay còn gọi là compôt là loại đồ hộp được chế biến từ các loại 
quả và nước đường, gồm một số khâu chủ yếu sau : 


136 


Nguyên liệu quả Bao bì Đường, axit, vitamin 


Xửlý ——————> Xếp nguyên liệu Chuẩn bị dung 
vào bao bì dịch đường ` 


Ỷ 


Rót nước đường 
Ghép nắp và thanh trùng 


Lau khô, bảo quản 
Hình 3.71. Quy trình sản xuất đồ hộp nước quả đường 


3.2.2.1. Yêu cấu về nguyên liệu 

Chất lượng nguyên liệu ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng đồ hộp. Người ta chỉ sử dụng 
nguyên liệu tươi tốt, có kích thước đủ lớn và có độ chín thích hợp để chế biến. Nguyên 
liệu thường dùng trong sản xuất quả nước đường là : chuối tiêu, đứa, cam, quít, vải, nhãn, 
mận... Trong các loại quả này hiện nay sản xuất quả nước đường phổ biến là dứa, vải và 
mận. Vì vậy phần yêu cầu về nguyên liệu và các công đoạn sau ta cũng giới thiệu chủ yếu 
về 3 loại này. 

a) Dứa : Hay dùng trong sản xuất quả nước đường là dứa hoa và đứa ta, trong đó dứa hoa 
cho sản phẩm tốt nhất. Yêu cầu cụ thể là ; 

+ Dứa ta phải có đường kính ¿ > 90mm, chín từ 1/2 quả trở lên, quả tươi tốt, không giập 
nát, sâu bệnh. ; 

+ Dứa hoa phải có đường kính ÿ > 75mm chín từ 1 mắt đến 1/2 quả, quả tươi tốt, không 
giập nát, sâu bệnh. 
b} Vải : Đề sản xuất vải nước đường người ta có thể dùng 3 loại : vải thiểu, vải lai và vải 
chua. Quả vải đưa vào sản xuất phải có màu đỏ (với vải chua và vải lai) hay màu vàng đỏ 
(với vải thiểu), đường kính quả $ > 30mm (với vải lai và vải chua) và $ > 25mm (với vải 
thiểu), quả phải tươi không khô héo, sâu bệnh và giập nát. 

c) Mận : Mận đưa vào sản xuất quả nước đường hay dùng là mận hậu và mận tam hoa, mận 
có màu đỏ tím, đường kính quả $ > 25mm. Quả chín, cứng, không sâu thối, giập nát. 
3.2.2.2. Xử lý nguyên liệu : 

Đây là khâu quan trọng trong quá trình chế biến, tuỳ theo chủng loại nguyên liệu mà có 
biện pháp xử lý thích hợp : 

a} Dứa : Trong sản xuất quả nước đường, đứa được xử lý qua các công đoạn sau : 

-Dứa —> chọn, phân loại —> vặt cuống, bẻ hoa —> ngâm, rửa —> cất đầu —> đột lõi —> gọt 
vỏ, cất mắt —> cắt khoanh, cắt miếng —> rửa lại. 

— Trong các quá trình này người ta thường phân loại theo cỡ hạng, độ chín và thường 
kết hợp với vặt cuống, bẻ hoa luôn. 

~ Ngâm, rửa : Dứa sau khi phân loại được đưa vào bể ngâm để làm bở đất cát, tạo điều 
kiện cho rửa được dễ dàng. Nước dùng để ngâm là nước sát trùng với nồng độ clo 5ppm, 


137 


thời gian ngâm là 5 phút. Dứa sau khi ngâm được rửa bằng máy rửa bàn chải để làm sạch 
đất cát, sau đó được rửa lại bằng nước sạch. 

~ Cất đâu : Dùng dao sắc to bản để cất đầu dứa. Mật cất hai đầu phải phẳng, vuông góc 
với trục của lõi, không được làm giập và nhiễm bẩn mặt cắt. 

— Đội lõi : Trước khi đột lõi phải kiểm tra cấp hạng và điều chỉnh cỡ đao đột lõi như sau : 


18 + 20 20 + 25 


Khi đốt lõi chú ý đặt đầu có mặt cắt phẳng nhất xuống dưới, yêu cầu đột lõi là đột hết 
lõi, không ăn sâu vào thịt quả. : 

— Gọt vỏ, cắt mắt : Gọt vỏ có thể tiến hành bằng tay hoặc bằng máy. Yêu cầu phải gọt 
hết vỏ và gân xanh. Sau khi gọt vỏ tiến hành cất mắt (hay nhổ mắt nếu gọt bằng máy), nếu 
cắt mắt vết cắt phải phẳng nhắn, vết cắt hình xoắn ốc quanh quả dứa. 

— Cất khoanh, cắt miếng : Yêu cầu khoanh dứa đồng đều đày từ 11 + 15mm. Trước khi 
cất khoanh phải kiểm tra và điều chỉnh cỡ, ống đựng dứa sao cho đường kính ống không lớn 
hơn đường kính quả quá 3mm, đồng thời điều chỉnh cự ly cắt theo độ dày yêu cầu. Sau khi 
cắt khoanh, các khoanh dứa không đủ tiêu chuẩn được đem cắt miếng dẻ quạt hoặc miếng 
nhỏ. Với đứa dẻ quạt yêu cầu diện tích bề mặt dẻ quạt không dưới 3cm”. 

b) Vải : Trong sản xuất vải compôt, việc xử lý được tiến hành theo các công đoạn sau : 

Vải —> chọn —> rửa —> bóc vỏ, lấy hạt —> ngâm dung dịch CaCl; —› rửa lại. 


~ Rửa : Sau khi chọn phân loại theo cấp hạng (để sau này dùng dao lấy hạt cho hợp lý) - 


vải được ngâm rửa trong rnáy rửa thổi khí, dung dịch rửa là nước clo nồng độ 5ppm, sau đó 
được xối lại bằng nước sạch. 

~ Bóc vỏ, lấy hạt : Mục đích tách phần vỏ và hạt ra khỏi cùi. Dùng tay vật cuống và tách 
phần vỏ quanh cuống sao cho vừa đủ miệng ống lấy hạt. Ống đao lấy hạt có dạng hình côn 
có đường kính từ 10 + 17mm tuỳ theo loại vải. Khi xoay mạnh ống lấy hạt, cùi bị dứt, hạt 
dính chặt vào dao lấy hạt, sau đó rút và xoáy theo chiều ngược lại hạt sẽ được lấy ra. Bóc 
nốt phần vỏ còn lại, cùi vải được đưa vào ngâm trong dung dịch CaC];. 

— Ngâm dung dịch CaCl; : Mục đích quá trình này là làm cho cùi cứng, nồng độ CaCl, 
là 0,8% và thời gian ngâm là 10 + 15%'. 
€) Mận : Xử lý mận trong sản xuất mận nước đường được tiến hành qua các công đoạn sau : 

Nguyên liệu —> chọn, phân loại —> ngâm, rửa —> bóc vỏ —> rửa lại. 

— Rửa : Mận cũng rửa trong dung dịch và máy rửa thổi khí như đối với vải. 

— Bóc vỏ : Mận được bóc vỏ bằng cách nhúng vào dung dịch xút, nồng độ 9 + 10%, ở 
nhiệt độ 70 + 75°C, trong thời gian 3 + 4 phút sau đó vớt ra rửa sạch vỏ rồi ngâm vào dung 
dịch NaCl 1% để khỏi biến màu, rồi dùng dao gọt rửa hết phần vỏ còn dính trên cùi quả. 

Trước khi xếp hộp nên nhúng mận vào nước sạch trong 20 + 30 phút, sau đó vớt ra, để 
ráo nước rồi xếp hộp. : 
3.2.2.3. Xếp nguyên liệu vào bao bì và rót nước đường 

Xếp nguyên liệu vào bao bì có thể tiến hành bằng tay hoặc bằng máy. Tuỳ theo loại quả 
mà lượng quả xếp vào hộp thường bằng 55 + 80% khối lượng tịnh của đồ hộp. Bao bì đùng 
trong đồ hộp quả nước đường có thể làm bằng sắt hoặc thuỷ tỉnh. Những nguyên liệu có 
màu xanh hoặc độ axit cần đóng trong bao bì thuỷ tỉnh hoặc bao bì sắt tây có sơn vecni để 


138 


% 


chống ăn mòn bao bì và gây biến màu của sản phẩm do tác dụng với ion kim loại. Sau khi 
xếp nguyên liệu vào bao bì xong, người ta tiến hành rót nước đường. 

Nước đường được sản xuất từ đường kính và axit xitric (nếu cần), sau khi hoà tan, dung 
dịch được đun sôi và đem lọc trong. Người ta cũng có thể làm trong dung dịch đường bằng 
anbumin hay lòng trắng trứng. Anbumin được hoà vào nước lạnh hoặc lòng trắng trứng đã 
đánh kỹ rồi để vào dung dịch nước đường (đang ở nhiệt độ 50°C), sau đó đun sôi dung địch, 
khi đun nóng protein đông tụ ở dạng bọt kéo theo các tạp chất nổi lên. 

Tuỳ theo mỗi loại quả mà nồng độ nước đường rót vào khác nhau, thường từ 10 + 18% 
và độ axit xitric có nồng độ 0,2 + 0,5%. Nước đường được rót vào hộp ở nhiệt độ 80 + 85C. 
Và cách miệng hộp 7 + 10mm, không nên rót đầy hoặc vơi quá. 
3.2.2.4. Ghép nắp, thanh trùng, lau khô và bảo quản 

— Đồ hộp loại compôt được ghép nắp ở độ chân không. 300 + 350mmHg. Đồ hộp sau 
khi ghép nắp đem thanh trùng ngay, không để lâu quá 30 phút. Chế độ thanh trùng tuỳ theo 
từng loại mà khác nhau, thông thường nhiệt độ thanh trùng là 100°C và thời gian là 10 + 25 
phút. Nếu dùng bao bì thuỷ tỉnh cần tạo áp suất đối kháng là 7,85 + 9,81.10! N/mỶ, ở nhiệt 
độ 85 + 95C, hoặc 11,77.10* N/m?, ở nhiệt độ 100°C. 

3.2.3. Kỹ thuật sản xuất đồ hộp nước quả 

Nước quả là sản phẩm có hương vị thơm ngon và có giá trị dinh dưỡng cao. Nước quả 
có nhiều loại, tuỳ theo phương pháp và mục đích chế biến người ta chia ra : Nước quả tự 
nhiên, nước quả hỗn hợp, nước quả pha đường, nước quả cô đặc v.v... 

Ngoài ra dựa theo phương pháp bảo quản người ta chia ra : nước quả bảo quản lạnh, 
nước quả nạp khí CO,, nước quả sunfit hoá v.v..., hoặc dựa theo độ trong của sản phẩm 
người ta chia ra : nước quả không có thịt quả và nước quả có thịt quả (còn gọi là "necta”). 
3.2.3.1. Nước quả không có thịt quả 

Nước quả không có thịt quả chủ yếu là dịch bào, nó được tách khỏi mô quả chủ yếu 
bằng phương pháp ép, sau đó được làm trong bằng lắng và lọc... Quy trình sản xuất loại 
nước quả này như sau :` 
Nguyên liệu —> sơ chế nguyên liệu trước khi ép —> Ép —> Làm trong dịch quả —> Ổn định độ 
trong của nước quả ~> Pha chế —> Bài khí và ghép kín —> Thanh trùng, lau khô và bảo quản 
a) Yêu cầu về nguyên liệu 

Nguyên liệu đưa vào sản xuất nước quả phải có giá trị dinh dưỡng cao, có hương vị 
thơm ngon, màu sắc đẹp. Quả phải tươi tốt, không bầm giập, sâu thối, ở độ chín đúng mức. 
Những quả có vết rám ngoài vỏ không ảnh hưởng tới chất lượng, hương vị của dịch quả vẫn 
dùng được. Về hình dáng và kích thước tuỳ theo loại quả mà có quy định cụ thể. 

b) Sơ chế nguyên liệu trước khi ép 

Để nâng cao hiệu suất của quá trình ép, nguyên liệu được sơ chế trước theo những 
phương pháp sau : 

— Nghiền : Nhằm phá vỡ cấu trúc tế bào tạo điều kiện giải phóng dịch bào ra khỏi khối 
nguyên liệu ép một cách để dàng. Tuỳ theo cấu trúc của các loại quả mà mức độ nghiền 
khác nhau, nghiền to quá lượng tế bào bị phá vỡ ít, hiệu suất ép thấp, ngược lại nghiền nhỏ 
quá khối ép bị bết lại làm tắc các ống mao dẫn nên hiệu suất ép cũng thấp. 

~ Đun nóng : Dưới tác dụng của nhiệt độ cao, protein của màng nguyên sinh chất bị 


139 


biến tính, làm tăng tính thấm của tế bào do vậy hiệu suất ép được tăng lên. Người ta thường 
đun nóng quả ở nhiệt độ 8O + 85°C rồi đem đi ép. 

~ Làm lạnh đông : Dưới tác dụng của nhiệt độ thấp, nước tự do được tạo thành các tình 
thể đá, nồng độ axit và muối trong dịch bào tăng lên làm thay đổi cấu trúc của tế bào, tạo 
điều kiện giải phóng dịch bào một cách đễ dàng. Quả thường được làm lạnh đông đến nhiệt 
độ — 18 + — 30°C, sau đó đem tan giá nhanh bằng nước hoặc không khí. 

Ngoài ra để sơ chế nguyên liệu, người ta còn dùng các chế phẩm men và dòng điện cao 
tần v.v.. 

c) Ép 

Nhằm tách dịch bào khỏi khối nguyên liệu ép. Tuỳ theo nguyên liệu mà người ta dùng 
các phương pháp ép khác nhau (như đã nêu phần các quá trình chung). 
9) Làm trong dịch quả và ổn định độ trong của dịch quả 

Dịch quả sau khi ép là hỗn hợp của các chất tan và không tan. Muốn làm trong dịch quả 
cân phải tách các phân tử lơ lửng và ổn định các trạng thái keo (đã nêu ở phần cơ sở kỹ 
thuật sản xuất thực phẩm ở trên). 

9) Pha chế 

Để tăng giá trị dinh dưỡng và hương vị của thực phẩm người ta thường pha chế với nước 
đường hoặc trộn lẫn các loại nước quả với nhau. Nếu trộn lẫn các loại nước quả với nhau 
cần chú ý đến tính chất keo của nó để đảm bảo giá trị dinh dưỡng và độ trong của sản phẩm. 
Quá trình pha chế nên tiến hành trộn lẫn các loại nguyên liệu quả trước khi ép, hoặc trộn lấn 
trước khi lọc để loại bỏ những cặn kết tủa tạo nên do pha chế. 

f) Bài khí và ghép kín : 

Bài khí nhằm đảm bảo hương vị, màu sắc, các vitamin của sản phẩm và tạo điều kiện tốt 
cho thanh trùng. Bài khí có thể tiến hành bằng các thiết bị hút chân không và bài khí. (Bài 
khí và ghép kín đã nêu ở phần các quá trình chung ở trên). 

g) Thanh trùng, lau khô và bão quản : 

(Như đã nêu ở phần các quá trình chung ở trên). 
3.2.3.2. Nước quả có thịt quả 

Khác với nước quả không có thịt quả (còn gọi là nước quả trong), nước quả có thịt quả 
(còn gọi là nước quả đục), ngoài các thành phần hoà tan cồn có các thành phần không hoà 
tan là thịt quả. Trong thịt quả có chứa các thành phần không tan như protein, xenlulozơ, các 
vitamin không tan trong nước. 

Quá trình chế biến loại nước quả này như sau : 

Nguyên liệu —> Lựa chọn —> Rửa —> Kiểm tra —> Chẩn -> Gọt rửa —> Chà ~> Phối chế —> 
Đồng hoá —› Bài khí ~> Nâng nhiệt —> Rót hộp —> Ghép kín —> Thanh trùng ~> Thành phẩm. 

Trong quy trình chế biến này nhiều công đoạn giống như trong sản xuất quả nước 
đường và nước quả không có thịt quả, chỉ có công đoạn chà, phối chế và đồng hoá là khác. 
a) Chả : 

Nước quả có lẫn thịt quả được sản xuất từ các nguyên liệu : Chuối, đu đủ, xoài, mơ, 
mận... Tuỳ theo nguyên liệu chà mà người ta sử dụng các loại thiết bị chà khác nhau. 


140. 


^ 
về 


Thông thường những loại quả có hạt : mơ, xoài, mận, đào... khi chà người ta dùng máy 
chà kiểu roi thép, còn các loại quá mềm như chuối, đu đủ người ta dùng máy chà kiểu 
cánh đập. 

b) Phối chế 

Để sản xuất các loại nước quả có thịt quả người ta thường cho thêm đường, axit thực 
phẩm, vitamin... vào dịch quả nhằm đảm bảo hương vị, màu sắc, độ đặc cần thiết của sản 
phẩm và tránh các hiện tượng oxi hoá sản phẩm. 

Yêu cầu sản phẩm của nước quả có thịt quả là : Độ khô : 15 + 20%, độ axit (tương 
đương axit của nguyên liệu) là : 0,2 + 0,5%, lượng vitamin cho vào cần đủ để ức chế các 
men xúc tác của phản ứng màu và còn dư khoảng 100mg/lít, nếu dư quá sản phẩm sẽ chua 
gắt và hắc. Tỷ lệ phối chế nước đường vào dịch quả là : 


Puêqud I1 I1 tuỳ loại nguyên liệu và nồng độ nước đường 
Nướđườnpg 05 2 bằng nồng độ chất khô trong purê quả. 
c) Đồng hoá 


Để sản phẩm có độ đặc thích hợp, không bị phân lớp, vón cục, người ta đồng hoá sản 
phẩm bằng thiết bị đồng hoá kiểu phun với áp suất làm việc của vòi phun là 1,47 + 1,98.107 
Nin? tức là 150 + 200 at. 

3.2.4. Kỹ thuật sản xuất đổ hộp thịt 

— Nguyên liệu thịt : 

Nguyên liệu dùng trong sản xuất đồ hộp thịt chủ yếu là thịt gia súc (trâu, bò, lợn) và thịt 
gia cầm (gà, vịt...). Cấu trúc của thịt bao gồm nhiều loại mô khác nhau : Mô cơ, mô liên kết, 
mô mỡ, mô xương và sụn, mô thần kinh và huyết. 

— Thành phần hoá học của thịt : 

Trong thịt; thành phần hoá học thay đổi theo loại và giống, theo lứa tuổi và mức độ béo 
gầy v.v.. Thông thường thành phần hoá học của một số loại thịt như sau : 


BẢNG 3.3. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC MỘT SỐ LOẠI THỊT 


Thành phần hoá Thịt gà Thịt vịt 


Thịt bò nạc 
74,3 


Thịttrâu | Thịt lợn nạc 


học (tính theo%) 


| Protein - 


LipiL... 
| Gluxit 
Vitamin B; 
Vitamin B; (mg%) 
Độ sinh calo 


— Các loại đồ hộp thịt 


Đồ hộp thịt có nhiều loại khác nhau, người ta thường chia ra một số loại chủ yếu sau đẩy : 
Đồ hộp thịt tự nhiên, thịt nấu, thịt muối, thịt đậu. Ngoài ra còn các loại đồ hộp thịt khác 
nhau : patê gan, xúc xích... 


141 


3.2.4.1. Đổ hộp tự nhiên 

Loại đồ hộp này thường được chế biến từ thịt bò, thịt lợn có thêm muối, hành và một số 
Bia vị. Ngoài ra ở nước ta còn đóng hộp một số loại gia cầm : gà, vịt, ngỗng... đưới tên : gà 
hầm, vịt hầm hay ngỗng hầm v.v... 

Quy trình sản xuất loại đồ hộp này qua những giai đoạn sau : 

Nguyên liệu thịt —> Làm sạch —> Pha thịt => Lọc xương —> Lọc mỡ —> Chặt thịt — Vào 
hộp —> Ghép kín —> Thanh trùng —> Lau khô, bảo quản —> Dán nhãn —> Đồ hộp thành phẩm. 
4) Nguyên liệu và làm sạch nguyên liệu 

Nguyên liệu sau khi làm lạnh đông phải được làm tan giá và nâng dần nhiệt độ thịt lên 
10 + 12°C ở độ ẩm không khí 80 + 85%. Tốt nhất là tan giá chậm với thời gian tan giá là 12 
giờ đến 48 giờ để đỡ chảy mất dịch bào, làm giảm phẩm chất nguyên liệu. 

Thịt sau khi đã tan giá xong phải cạo sạch các vết bẩn, lông còn sót lại và cắt bỏ các 
chỗ hư hỏng. 

b) Pha thịt, lọc xương và lọc mỡ 

Sau khi làm sạch xong người ta pha thịt ra thành từng phần để thuận tiện cho lọc xương, 
lọc mỡ, gân, bạc nhạc:.. Tuỳ theo từng phần thịt mà người ta sử dụng dao lọc xương cho hợp 
lý, thịt phải lọc hết xương và sụn. Thịt sau khi lọc xương được đưa đi lọc da, lọc mỡ, gân, 
bạc nhạc. Đồng thời quá trình này cần loại bỏ những phần thịt bị biến chất, có màu sắc 
không tự nhiên. 

c) Cắt thịt 

Thịt sau khi lọc được cắt thành từng miếng có khối lượng 30 + 120 gam. Thịt được cắt 
bằng tay hoặc bằng máy cất có hệ thống dao hình đĩa, tốc độ quay 500 +- 1000 vòng/phút. 
d) Xếp hộp : 

Thịt sau khi cắt được xếp vào bao bì thuỷ tỉnh hay bao bì hộp sắt với các cỡ số 3 ; 8 ; 
14... Tuỳ theo loại hộp mà người ta quy định thịt và gia vị cho hợp lý. Ví dụ : Với hộp số 8 
khối lượng tịnh là 338 gam + 3%, tỷ lệ gia vị như sau : hành 1,4% ; muối 1,5 + 2% ; tiêu 
4 hạt, mỡ 24 gam, lá nguyệt quế 1/2 lá. 
©) Ghép kín và thanh trùng : 

Hộp thịt được ghép kín ở độ chân không là : 380 + 400 mmHg. Sau khi ghép, hộp được 
đưa đi thanh trùng ngay. Công thức thanh trùng là : Với hộp số 8 : 

20 - 75 - 20 20 - 90 - 20 
121 113 
25-60-25 


Với lọ thuỷ tỉnh N” 83 — 1. 


sau đó hộp được lau khô và bảo quản tương tự như đồ hộp rau quả. 

Chú ý : Riêng với đồ hộp tự nhiên của gà, vịt, ngỗng. Sau khi vặt lông và giết mổ người 
ta không lọc xương, lọc đa và lọc mỡ mà chỉ cắt riêng cổ và cánh. Còn thân gia cầm này 
đem cắt 4 hoặc 6 miếng rồi xếp hộp, còn các giai đoạn khác tương tự như trên. 
3.2.4.2. Đồ hộp thịt muối 

Đồ hộp thịt muối quá trình chế biến tương tự như đồ hộp thịt tự nhiên, chỉ khác nhau ở 
giai đoạn muối. 


142 


Thịt sau khi cắt thành miếng nhỏ 500 gam, người ta đem muối. Để giữ được màu sắc 
của thịt, người ta cho thêm vào đường và NaNO;, hoặc NaNO,. 

Muối nguội thịt không cần chân trước và dung dịch muối được chuẩn bị như sau : 100 
lít nước + 20kg muối + 250 gam NaNO; và 200 gam đường. 
3.2.4.3. Đồ hộp thịt — đậu 


Đồ hộp thịt với đậu được chế biến từ thịt bò hú thịt lợn, có đậu để bố sung nguồn 
gluxit và sinh tố làm cho đồ hộp có giá trị dinh dưỡng cao. Nước rót vào hộp có thể là nước 
luộc xương hay nước xốt cà chua. 

Quá trình chuẩn bị thịt tương tự như đồ hộp thịt tự nhiên. Quá trình chuẩn bị đậu như 
Sau : 

Đậu hạt => Phân loại, làm sạch —> Ngâm —> Chần —> Xếp hộp. 

a) Phân loại và làm sạch hạt đậu 

Hạt đậu được phân loại để đảm bảo độ đồng đều và loại bỏ các hạt sâu thối không đủ 
tiêu chuẩn. Trong đậu, lượng hạt không đủ tiêu chuẩn phải nhỏ hơn 3%. Đậu được làm sạch 
bằng quạt không khí hoặc được chọn nổi trong dung dịch muối. 

b) Ngâm, chẩn 

Ngâm, chần để hạt đậu hút nước trương nở để đảm bảo khối lượng tịnh và tỷ lệ cái và 
nước của sản phẩm. Đậu được ngâm trong nước khoảng 3 + 4 giờ và kết thúc khí độ ẩm đạt 
60%. Sau đó đậu được đem chần ở nước sôi trong 8 đến 10 phút. Trong quá trình chần, tỉnh 
bột tiếp tục hút nước và được hồ hoá. Sau khi chần độ ẩm hạt đậu là 85%. 

Nước dùng được nấu từ xương và thịt vụn có cho thêm muối ăn, ớt hoặc tiêu và hành. 
Thời gian nấu thường là 3 + 4 giờ, sau đó vớt bỏ lớp mỡ phía trên đem lọc và rót hộp. 

Sau khi chuẩn bị thịt, đậu và nước dùng xong, người ta đem xếp hộp và rót dung địch. 
Nhưng phải đảm bảo thành phần của thành phẩm là : 

Với hộp số 8 khối lượng tịnh 350g, ngoài thịt ra có 100 gam đậu, 80 gam nước xốt và 
thanh trùng theo công thức sau : 

20 - 70 - 20 
115 


3.2.5, Kỹ thuật sản xuất đổ hộp cá 

— Nguyên liệu : 

Nguyên liệu cá được cấu tạo từ các loại mô chủ yếu sau : Mô che chở, mô nâng đỡ, mô 
liên kết và mô thịt. 

— Thành phần hoá học của cá : 

Cá là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Tuỳ theo loại và giống cá mà hàm lượng 
các chất dinh đưỡng của cá khác nhau. Thông thường trong thịt cá có khoảng 13 + 20% 
protein, 0,2 + 30% lipit, ngoài ra còn chứa nhiều chất khoáng và sinh tố cần thiết cho cơ thể 
con người. 


Thành phần hoá học của một tsố loại cá thông dụng trong sản xuất đồ hộp như sau : 


143 


BẢNG 3.4. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC MỘT SỐ LOẠI CÁ 
v— TỊ 


Nước (%) Protein (%) Lipit (%) Muối khoáng (%) | 


1,0: 2,B 
1,0 + 2,6 


Loại cá 
Cá mè 


71,4 -+76,3 


15/6: 19/2 | 3,2: 13,2 


Cá chép... 67.0+ 78.8 | 17,1:182 | 25+180 

Cá vược 76,0+81/2 | 181+20,7 | 07111: 1,0 + 1,4 
Cá chiên 70,0+76,6 | 14/0+ 18/6 | 9/0+1248 1,2 + 1,7 
Cá thu 79,8 + 851 | 134:189 0,2 + 0,4 1,0 + 2,0 


Cá mòi 85,5 + 65,7 
Cá hồng 749 
Cá hồi | _ 629 


15.4+ 18,0 | 13.1+23,5 1,0 + 1,6 
17,8 5,9 1,4 
20,8 15,1 1,2 ='j 


Đặc biệt trong cá có chứa nhiều sinh tố hoà tan trong chất béo, rất cần cho cơ thể con 
người. Quan trọng nhất là sinh tố nhóm A và nhóm Ð. ' 
3.2.5.1. Kỹ thuật sản xuất cá hộp tự nhiên 

Cá hộp tự nhiên là sản phẩm rất phổ biến ở các nhà máy đồ hộp. Thành phần chủ yếu 
.rong hộp cá là cá và muối. Quy trình kỹ thuật sản xuất cá hộp tự nhiên như sau : 

Nguyên liệu cá —> Rửa —> Cất đầu và lấy trứng -> Mồ và cắt khúc -> Xếp hộp —> Bài 
khí và ghép kín —> Thanh trùng —> Lau khô và bảo quản. 
a) Nguyên liệu , 

Nguyên liệu dùng để sản xuất cá hộp tự nhiên là các loại cá : Cá hồi, cá cháy, cá mồi, 
cá trích, cá thu... Cá yêu cầu phải tươi không bị ươn thối (chưa bị chuyển sang trạng thái tự 
phân và phân huỷ). 

b) Rửa 

Yêu cầu của giai đoạn rửa, cá phải được làm sạch chất nhờn và các tạp chất bám trên bề 
mặt cá. Rửa cá có thể rửa bằng tay hoặc bằng thiết bị rửa kiểu thùng quay. ` 
c} Cắt đầu và lấy trứng 

Cá có thể được-cắt đầu ngay từ khi mới đánh lên tàu hoặc ở trong nhà máy. Cắt đầu cá 
có thể tiến hành bằng tay hoặc bằng máy, còn lấy trứng cá phải tiến hành bằng tay. Cất 
bằng tay thì tận dụng được nguyên liệu nhưng năng suất thấp, còn cất bằng máy thì năng 
suất cao nhưng không tận dụng được phản thịt cá gắn liên với đầu cá. 

d) Mổ và cắt khúc 

Trước khi cá được cắt khúc phải mổ lấy hết nội tạng, huyết và màng đen trong bụng cá. 
Sau đó cá được đưa vào cắt khúc, chiều đài của khúc cá phụ thuộc và chiều cao của hộp. 
Yêu cầu vết cất phải nhãn và cá cắt xong đem rửa sạch và xếp hộp ngay, vì để lâu mô cá. 
trương lên và vi sinh vật dễ đàng xâm nhập. 

e) Xếp hộp 

Trong quá trình xếp hộp, yêu cầu đảm bảo khối lượng tịnh, sai số cho phép là + 5 ỹ. Xếp 

hộp có thể tiến hành bằng tay hoặc bằng máy, không xếp những khúc cá có nhát cắt không 


144 


phẳng, bị xước da hoặc còn sót huyết hay ruột. Sau khi xếp cho muối vào hộp, lượng muối 
cho vào tuỳ theo lượng cá, làm sao đảm bảo hàm lượng muối trong hộp là 1,5 + 2,5. 
f) Bài khí và ghép kín 

Hộp sau khi xếp xong được đưa vào thiết bị ghép kín có hút chân Tản độ chân không 
trong hộp thường là 400 + 450mmHg. 
g) Thanh trùng, lau khô và bảo quản 

(Tương tự như các quá trình sản xuất đồ hộp thịt). 
3.2.5.2. Kỹ thuật sản xuất cá rán xốt cà chua 

Cá rán xốt cà chua là sản phẩm được nhân dân nhiều nước trên thế giới ưa thích. Quy 
trình sản xuất như sau : 

Nguyên liệu cá -> Rửa, mổ cát khúc —> Ướp muối —> Tẩm bột ~> Rán —> Xếp hộp —› 
Rót nước xốt —> Bài khí và ghép kín —> Thanh trùng, lau khô và bảo quản. 

a) Nguyên liệu ` 

Nguyên liệu cá dùng trong sản xuất cá rán, xốt cà chua thường là : Cá chim, cá kẽm, cá 
thu, cá chiên, cá mồi... 

Các quá trình từ nguyên liệu cá cho đến khi cắt khúc tiến hành tương tự như cá hộp tự- 
nhiên. 

b) Ướp muối 

Ướp muối nhằm mục đích tách bớt nước làm cho thịt cá chắc và khẩu vị sản phẩm được 
bình thường. Nước muối có nồng độ I8 + 22%, cá ngâm trong nước muối từ ớt 6 phút để 
đảm bảo lượng muối trong thịt cá là 1,6 + 2%. 

c) Tẩm bột 

Tấm bột nhằm làm tăng khả năng hút dầu của cá, cá rán vàng thơm, ngon, hình thức hấp 
dẫn. Trước khi tắm bột cá được sấy ở 60°C trong thời gian 30 + 40 phút để lượng nước ở cá 
giảm đi 1 + 1,5%. Tẩm bột cá có thể tiến hành bằng tay hoặc bằng máy trong thời gian 3 + 5 
phút. 

d) Rán cá 

Rán cá được tiến hành ở nhiệt độ 150 + 160C. Với thời gian rán là 6 + 10 phút tuỳ theo 
loại cá và thiết bị rán. Rán cá có thể tiến hành bằng thiết bị rán điện hoặc rán hơi. Cá rán 
khi rán được làm nguội đến nhiệt độ 40 + 450C. 

) Xếp hộp 

Xếp hộp yêu cầu đảm bảo khối lượng tịnh đồng thời đảm bảo tỷ lệ cái và nước trong 
hộp. Thông thường lượng cá trong hộp chiếm 70 + 90% và lượng nước xốt chiếm 10 + 30%. 
f) Chuẩn bị và rót nước xốt 

Quá trình chuẩn bị nước xốt được tiến hành như sau : 

Nước được đun sôi sau đố cho muối đã tỉnh chế, hành rán nghiền nhỏ, đầu béo và bột cà _ 
chua vào. Sau đó đun sôi 5 + 7 phút rồi cho đường kính, ớt, tiêu, lá nguyệt quế, mùi vào. 
ĐÐun sôi tiếp 4 + 5 phút thì kết thúc. Yêu cầu nước xốt phải đạt 12 + 18% chất khô tuỳ theo 
từng loại cá đóng hộp. Sau đó nước xốt được rót vào hộp ở nhiệt độ 60 + 70°C. Hộp sau khi 


rốt nước xốt xong cần đưa qua ghép kín và thanh trùng ngay. Các quá trình IHẾP theo tương 
tự như sản xuất đồ hộp thịt và cá tự nhiên. 


10-GSLT & KTSX TP 145 


3.2.5.3. Kỹ thuật sản xuất đổ hộp cá ngâm dầu 

Quy trình kỹ thuật sản xuất đồ hộp cá ngâm dầu như sau : 

Nguyên liệu cá -> Rửa, mổ -> Muối cá —> Hấp -> Xếp hộp -> Rót đầu -> Bài khí và 
ghép kín —> Thanh trùng, lau khô và bảo quản. 
a) Nguyên liệu 

Nguyên liệu cá dùng trong sản xuất đồ hộp cá ngâm đâu thường là cá trích. Yêu cầu cá . 
trích đưa vào sản xuất phải có hàm lượng chất béo > 4%, 

Quá trình rửa mổ bỏ ruột cá tiến hành tương tự như các quá trình sản xuất đồ hộp cá 
ở trên. 
b) Ướp muối 

Cá sau khi mổ, bỏ đầu bỏ ruột xong được ngâm trong dung dịch muối. Dung dịch nước 
muối có tỷ trọng là 1,17 + 1,2 và nhiệt độ ngâm là 10 + 12°C. Thời gian ngâm phụ thuộc 
vào kích thước nguyên liệu, quá trình ngâm được kết thúc khi hàm lượng muối trong 
nguyên liệu là : 1,8 + 2,2%. : 
c) Hấp 

Cá sau khi muối được xếp vào hộp và hấp bằng hơi nước ở nhiệt độ 100°C trong thời 
gian 10 đến 25 phút. Sau đó cho không khí nóng có nhiệt độ 115 + 130°C vào với thời gian 
10 đến 20 phút. 
đ) Rót dầu 
„ Dầu dùng rót trong đồ hộp loại này là dầu Oliu, dầu hướng dương, dầu vừng và dầu lạc. 
Ở nước ta hay dùng dầu lạc, yêu cầu của rót đầu lạc vào hộp là lượng cặn không quá 1%, tỷ 
trọng ở 20°C là 0,911 + 0,925, chỉ số axit < 1, chỉ số xà phòng là 187 + 207. 

Hộp sau khi rót dầu xong được đem đi ghép kín và thanh trùng ngay. Các quá trình này 
tiến hành tương tự các quá trình trên. 


146 


Chương 4 
KỸ THUẬT CHẾ BIẾN CÂY NHIỆT ĐỚI 


4.1. KỸ THUẬT CHẾ BIẾN CHÈ 


4.1.1. Khái quát về thành phần hoá học và kỹ thuật chế biến chè 
4.1.1.1. Thành phần hoá học của lá chè 
a) Nước” 

Trong lá chè nước tồn tại ở hai dạng, nước tự do và nước liên kết, nước chứa chủ yếu 
trong các khí quản của lá và là môi trường hoà tan các chất trong dịch bào. Hàm lượng nước 
trong lá chè chiếm từ 74 + 78%, phụ thuộc giống chè, thời vụ và độ non già của lá chè. 
Theo số liệu nghiên cứu của Trung Quốc, hàm lượng nước ở các lá chè như sau : Tôm (búp 
chè) : 77,6% ; lá thứ nhất : 76,7% ; lá thứ hai : 76,3% ; lá thứ 3 : 76,0 ; lá thứ 4 : 75,8%... 

b} Tanin 


Tanin là hợp chất quan trọng trong lá chè, nó có tính chất quyết định đến màu sắc nước 
pha, hương thơm và vị chát của chè. Tanin thường có hai loại : tanin ngưng tụ và tanin thuỷ 
phân. Tanin trong chè hầu hết là tanin ngưng tụ. Chất tiêu biểu cho tanin ngưng tụ là 
catechine bao gồm catechinen và gallo — catechinen (tanin thuỷ phân tác dụng với FeC1; cho 
màu xanh đa trời còn tanin ngưng tụ cho màu xanh đen). Khi bị tác dụng của axit loãng 
tanin ngưng tụ không bị thuỷ phân thành các phần tử đơn giản và ngược lại nó ngưng tụ với 
nhau thành tanin đỏ (hay flobafen). Tanin ngưng tụ dễ hoà tan trong nước. Tanin chè dễ tác 
dụng với protein tạo thành hợp chất không hoà tan, nó cũng dễ bị oxi hoá để tạo nên màu 
sữa hoặc màu đồng đỏ. Đối với cơ thể con người, theo giáo sư Curơsalốp thì tanin làm tăng 
sức để kháng của thành huyết quản, tăng sự tích luỹ và đồng hoá vitamin C. Hàm lượng 
tanin trong lá chè thường từ 19 + 23% so với chất khô và chè càng non hàm lượng tanin 
càng cao. Riêng với chè ở nước ta hàm lượng tanin khá cao : từ 25 + 30% và cao nhất là chè 
thu hoạch vào tháng 8 (theo số liệu nghiên cứu chè tươi vùng Phú Thọ năm 1957). 

c) Gluxit. 

Trong lá chè hàm lượng gluxit không nhiều và thay đổi theo độ già non của lá. Tổng 
lượng đường trong lá chè thường là 1,63 + 4,33% so với lượng chất khô trong chè, trong đó 
hàm lượng đường khử là : 0,99 + 1,91%. Lượng đường trong lá chè non có ít và lá chè càng 
già càng có nhiều. Trong quá trình chế biến, lượng đường hoà tan tuy ít nhưng có giá trị lớn, 
nó có tác dụng điều hoà vị và tạo thành hương thơm đặc biệt của chèthành phẩm. 

d) Pectin 

Trong lá chè hàm lượng pectin khá cao, thường từ 11 + 17% so lượng chất khô trong lá 
chè và chè càng già hàm lượng pectin càng cao. Riêng với peciin tan trong nước, chè càng 
non hàm lượng càng cao. Đối với quá trình chế biến, pectin tạo điển kiện tốt cho quá trình 
xoắn chặt và dính lại với nhau khi vò, đồng thời nó cũng tạo điều kiện tốt cho quá trình ép 
đồng bánh chè. Trong quá trình sấy pectin có tác dụng cố định các thành phần chất tan trên 
bể mật lá chè. Ngoài ra hàm lượng pectin cao thì khả năng hút ẩm của chè thành phẩm 


147 


mạnh gây ảnh hưởng không tốt khi bảo quản. Trong quá trình chế biến chè, pectin cũng có 
tác dụng tạo thành hương thơm của chè thành phẩm. 
6) Các sinh tố trong chè 


Trong lá chè hàm lượng sinh tố khá cao. Tính theo 1kg chè khô hàm lượng một số sinh 
tố như sau : vitamin B, 0,3+ 10mg%, vitamin B,: 6+ 11mg%, vitamin PP : 54 + 152mg%. 
Đặc biệt trong lá chè tươi, hàm lượng vitamin C khá cao, thường từ 266mg% chất khô, gấp 
gần 3, 4 lần lượng vitamin C trong cam, chanh. Ngoài ra tanin chè cũng có tính chất gần 
giống vitamin PP. 

f) Các chất thơm 

Hàm lượng dầu thơm trong chè không nhiều. Theo tài liệu nghiên cứu của Nhật Bản, 
hàm lượng dầu thơm trong lá chè tươi khoảng 0,02%. 

Trong thành phần của dâu thơm, hàm lượng rượu 6 cacbon chiếm tới 60%. Các loại 
rượu này trong lá chè tươi có mùi hăng và nhiệt độ sôi của nó là 157 + 158C, Trong quá 
trình sản xuất, chè thành phẩm được qua nhiều quá trình gia công nhiệt nên các cấu tử dầu 
thơm có nhiệt độ sôi nhỏ hơn 200°C dễ bị mất đi. 

Hương thơm của chè xanh thành phẩm chủ yếu là do các chất sau : 

Benzylic (C2H;CH;OH), benzylmetilic (C2H;CH;OH), geraniol linaleol, và các este của 
chúng. Các chất này có hương thơm dễ chịu của hoa tươi. 

Hương thơm của chè đen thành phẩm được tạo thành chủ yếu do sự oxi hoá hoặc khử 
. các chất thơm sẵn có tạo nên. Nó bao gồm các chất chủ yếu là : n.butylandehit, 
izobutylandehit, izovalerandehit, benzandehit, linaleol... và các este của chúng. Đối với cơ 
thể con người, dầu thơm có tác dụng kích thích hệ thần kinh và nâng cao hiệu suất làm VIỆC 
các cơ năng của cơ thể. 

g) Proteín và aminoaxit trong lá chè 

Thành phần các hợp chất protein trong chè rất cao, khoảng 25 + 30% so với lượng 
chất khô, lá chè càng non hàm lượng protein càng cao. Trong chè protein nói chung hoà 
tan trong nước, nó ít liên quan đến chất lượng chè nhưng liên quan nhiều đến công nghệ 
chế biến chè. Đối với chè đen, protein cao có ảnh hưởng xấu đến chất lượng của chè vì 
hàm lượng tanin trong chè đen thấp, lại bị tác dụng với protein tạo các hợp chất không tan. 
Ngược lại đối với sản xuất chè xanh, hàm lượng tanin cao nên protein có tác dụng làm 
điều hoà vị của chè (chè bớt đắng và có vị dễ chịu) và làm cho hình thức của chè sản 
phẩm đẹp. 

Các aminoaxit trong chè không nhiều, thường khoảng 0,2 + 0,3% chất khô, nó có tác 
dụng tốt đối với chất lượng của chè đen và chè xanh. Các aminoaxit tác dụng với tanin trong 
quá trình chế biến để tạo thành các andehit thơm. Ngoài ra đối với chè xanh nó cũng có tác 
dụng làm cho vị của chè dễ chịu và có dư vị. 

h) Các hợp chất alcaloit 

Các hợp chất alcaloit trong chè phần lớn không tan trong nước và tan nhiều trong dung 
môï hữu cơ, trong các hợp chất alcaloit quan trọng nhất là cafein. Cafein trong chè chiếm 
khoảng 2 + 5% tổng lượng chất khô (trong cà phê chỉ có 1 + 1,5%), chè càng non hàm 
lượng cafcin càng cao. Trong quá trình chế biến cafein ít bị thay đổi, nhưng đối với sản xuất 


148 


chè đen nó tác dụng với tanin tạo thành tanat cafein.có mùi thơm và vị dễ chịu. Khi pha 
nước, hợp chất tanat cafein bị kết tủa khi nước chè để nguội và tạo thành váng chè. 
j) Các loại men trong chè 


Trong búp và lá chè có chứa hầu hết các loại men, nhưng chủ yếu là 2 nhóm : Nhóm 
__ thủy phân gồm có : amilaza, glucozidaza, proteaza và một số men khác. 

Trong nhóm men oxi hoá-khử chủ yếu là peroxidaza và poliphenoloxidaza. Đối với quá 
trình chế biến chè quan trọng nhất là các men oxi hoá khử. 

Men poliphenoloxidaza xúc tác cho sự oxi hoá các hợp chất poliphenol để tạo thành sản 
phẩm, màu đồng đỏ. Hoạt tính của men trong lá chè phụ thuộc độ non già của lá, chè càng 
non hoạt tính men càng cao. 


Men peroxidaza xúc tác cho quá trình oxi hoá tanin để tạo thành sản phẩm màu sữa và. 
hương vị của chè đen. 


k) Chất tro trong chè 


Hàm lượng chất tro trong chè không nhiều, trong chè tươi khoảng 3+4% và trong chè 
thành phẩm là 5 + 6%. Chất tro thường chia thành 2 nhóm : Nhóm hoà tan và không hoà 
tan. Chè loại tốt chất tro chung ít hơn chè loại xấu, nhưng chất tro hoà tan trong chè loại tốt 
lại nhiều hơn. 
4.1.1.2. Khái quát về các loại chè 


Nguyên liệu dùng để sản xuất chè là búp chè tươi gồm một tôm hai hoặc ba lá non. 
Hiện nay từ nguyên liệu chè người ta có thể chế biến ra nhiều loại chè khác nhau, bao gồm 
các loại chè chủ yếu sau đây : l 

— Chè xanh : Chè xanh có đặc tính là : màu nước pha xanh tươi, vị chát mạnh và có 
hương thơm tự nhiên của chè, Các chất trong thành phần chè tươi ít bị biến đổi nên giá trị 
dinh dưỡng cao. : 

~ Chè đen : Chè đen có nước pha màu đồng đỏ, vị dịu, hương thơm mát dễ chịu. Các 
chất dinh dưỡng trong chè đen kém hơn nhiều so với chè xanh. 

— Chè vàng và chè đỏ là hai loại chè trung gian của chè đen và chè xanh về chất lượng, 
màu sắc nước pha và quá trình chế biến chè vàng gần giống như với chè xanh, chè đỏ gần 
giống với chè đen. 

— Ngoài các loại chè trên còn có các loại chè được gia cố thêm bằng các nguyên liệu 
phụ bên ngoài gọi là chè hương. Hương liệu dùng để ướp cho chè có thể là hoa tươi : Hoa 
nhài, hoa sói, hoa ngọc lan... cũng có thể là các hương liệu khô. Tuỳ theo hương liệu đem 
ướp chè mà người ta có được các loại chè hương khác nhau : chè Hồng đào, chè Thanh tâm, 
chè Ba đình, chè Thanh hương... 


4.1.2. Kỹ thuật sản xuất chè đen 

Chè đen có màu sắc nước pha màu đồng đỏ, có hương vị thơm mát để chịu. Để có được 
các đặc tính trên, trong quá trình sản xuất chè đen người ta tạo điều kiện cho các loại men 
peroxidaza và poliphenoloxidaza hoạt động : 

Quy trình kỹ thuật sản xuất chè đen như sau : 

Nguyên liệu chè —> Thu hái, vận chuyển và bảo quản —> Làm héo —> Vò chè và sàng 
chè vò — Lên men —> Sấy khô —› Phân loại và đóng gói ~> Chè đen thành phẩm. 


149 


4.1.2.1. Nguyên liệu 

Nguyên liệu dùng trong sản xuất chè là những búp chè 1 tôm (búp chè) hai hoặc ba lá 
non. Ñguyên liệu chè tốt hay xấu ảnh hưởng rất lớn tới quá trình chế biến và chất lượng chè 
thành phẩm. Qua nghiên cứu người !a thấy một số tính chất của lá chè có liên quan tới chất 
lượng chè như sau : Ũ 

— Độ to nhỏ và nặng nhẹ của nguyên liệu chè : Nguyên liệu chè nếu được hái trên cùng 
một cây thì búp chè càng nhỏ chất lượng chè càng tốt, búp càng to chất lượng càng xấu vì 
những búp chè to thường là những búp chè đã trưởng thành và dần có xu hướng chuyển 
thành búp chè già, thành phần hoá học của nó kém hơn so với búp chè non. Xét về độ nặng 
nhẹ. người ta có kết luận như sau : Trong cùng một búp chè tôm nhẹ hơn lá và lá thứ nhất 
nhẹ hơn lá thứ hai v.v.. Nên nếu cùng một giống chè, búp chè càng nhẹ chất lượng chè càng 
tốt và tỷ lệ mặt hàng tốt càng cao. 

— Màu sắc của lã chè tươi : Màu sắc lá chè phụ thuộc nhiều vào giống chè, nơi trồng và, 
điều kiện chăm bón. Nhìn chung màu sắc lá chè có liên quan tới chất lượng của chè thành 
phẩm. Lá chè có màu xanh thẫm thì hàm lượng tanin không cao, hàm lượng clorofin và 
protein tương đối cao. Lá chè có màu xanh nhạt hay vàng nhạt, mỏng thì hàm lượng clorofin 
thấp, hàm lượng tanin cao. : 

Ngoài ra độ dài của búp, độ dày mồng của lá cũng liên quan tới chất lượng của chè. Búp 
chè càng dài, lá chè càng mỏng thì chất lượng chè càng tốt và khi chế biến chất lượng chè : 
thành phẩm càng cao. 
4.1.2.2. Thu hái, vận chuyển và bảo quản lá chè : 

Chè nguyên liệu được thu hái ở dạng I tôm hai hoặc ba lá. Điều kiện thu hái cũng ảnh 
hưởng lớn tới chất lượng chè thành phẩm. Chất lượng chè tốt nhất là được thu hái vào buổi 
sáng, nhưng nếu hái sớm quá, sương nhiều cũng ảnh hưởng xấu tới quá trình vận chuyển và 
bảo quản lá chè. Kỹ thuật thu hái lá chè cũng ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng chè nguyên 
liệu. Nguyên liệu chè sau khi thu hái được phân loại như sau : ; 


BẰNG 4.1. CHỈ TIÊU PHÂN LOẠI CHÈ NGUYÊN LIỆU 


Phân loại % lá bánh tẻ % lá già 
Loại A < 1Ô 


Loại B 


Nguyên liệu chè sau khi thu hái vẫn còn tiếp tục xảy ra quá trình hô hấp. Thông thường 
quá trình hô hấp diễn ra như sau : 

— Hộ hấp hiếu khí : CgH;;O, + 6O, —› 6CO; + 6H,O + 674 calo. 

— Hô hấp yếm khí : CH,;O, -› 2CO, + 2C,H,OH + 28 calo. 

Quá trình hô hấp luôn sinh ra một lượng nhiệt nhất định nên quá trình chuyên chở và 
bảo quản cần đảm bảo thoáng, tránh sự tự bốc nóng trong khối nguyên liệu. Mặt khác quá 
trình bốc đỡ chuyên chở lá chè phải hết sức nhẹ nhàng, tránh làm giập nát lá chè, vì bị giập 


150 


nát các quá trình hô hấp và oxi hoá xảy ra mạnh làm giảm hàm lượng đường và tanin, ảnh 
hưởng tới chất lượng chè. 

Để đảm bảo chất lượng chè yêu cầu kho bảo quản phải saek sẽ, thoáng, mát, có bộ phận 
che mưa nắng và thời gian bảo quản không lâu. Ngày nay ở CHLB Nga đã thành công 
trong việc nghiên cứu bảo quản lạnh lá chè tươi, đảm bảo tốt chất lượng của lá chè trước 
khi chế biến. 
4.1.2.3. Làm héo lá chè 
a) Mục đích của quá trình làm héo 

Làm thay đổi mạnh mẽ và sâu sắc những biến đổi sinh lý và sinh hoá lá chè, để thay đổi 
về thành phần hoá học và tính chất vật lý của lá chè tạo điều kiện cho các quá trình chế biến 
sảu được dễ dàng. Trong quá trình làm héo, lá chè được đưa từ độ ẩm 75 + 78% xuống còn 
6] + 62%. Qua nghiên cứu người ta thấy nước trong lá chè tập trung nhiều ở khí khổng và 
một số tổ chức khác. Khi làm héo, nước thoát ra qua khí khổng dưới mặt lá. Tốc độ bốc hơi 
nước phụ thuộc vào sự dịch chuyển ẩm trong lá, kích thước và độ mở của khí khống. Quá 
trình bốc hơi nước khi làm héo được chia làm 3 giai đoạn : 

~ Giai đoạn 1 : Khi bất đầu làm héo, nước trong lá chè bay hơi mạnh, chủ yếu là lượng 
nước tự do. 

— Giai đoạn 2 : Sau khi nước tự do bay hơi hết, nước bay hơi bị chậm lại vì sự thoát 
nước trong dung dịch bị các keo trong đó cản trở. 

— Giai đoạn 3 : Khi tế bào lá mất khả năng hoạt động bình thường, các chất keo trong 
dịch bào bị ngưng kết, lượng nước được giải phóng và hiện tượng bay hơi nước lại xảy ra 
mãnh liệt. Ngoài ra làm héo còn tạo điều kiện cho vò chè được đễ đàng. 

b) Yêu cầu của quá trình làm héo 


Chè phải được làm héo đồng đều, và được làm héo đúng mức. Nếu làm héo quá các quá 
trình biến đổi sinh hoá tự ngừng lại, lá chè bị khô và vẫn còn vị đắng và mùi hãng ban đầu. 
Các thông số kỹ thuật chủ yếu của quá trình làm héo là : 

~ Nhiệt độ và độ ẩm của không khí : Để tránh ngưng tụ nước trên bể mặt lá và hơi nước 
được thoát ra dễ đàng, yêu cầu : nếu làm héo tự nhiên không khí có nhiệt độ là ft <38°C và 
độ ẩm là 60 + 70% ; nếu làm héo nhân tạo, không khí có nhiệt độ là 46 + 49°C và độ ẩm là 
 =28 + 30%. 

~ Trong quá trình làm héo cần đảm bảo lưu thông không khí để làm giảm độ ẩm xung 
quanh lá chè và cung cấp oxi cho quá trình hô hấp. Vận tốc lưu thông không khí thường là 
100 + 150m/phút. 

Chất lượng của lá chè khi làm héo còn phụ thuộc vào độ đồng đều của nguyên liệu vì độ 
non già khác nhau thì khả năng bay hơi nước khác nhau, lá chè càng non bay hơi nước càng 
mạnh. 

~ Tiêu chuẩn để đánh giá mức độ làm héo như sau : 

+ Tỷ lệ lá chè được làm héo đúng mức > 80%, chè héo thuộc loại tốt. 

+ Tỷ lệ lá chè được làm héo đúng mức 70 + 80%, chè héo thuộc loại trung bình. 

+ Tỷ lệ lá chè được làm héo đúng mức < 70%, chè héo thuộc loại xấu. 


151 


6) Sự hoạt động của men trong quá trình làm héo 

Sự hoạt động của các men trong khi làm héo có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng chè 
đen thành phẩm. Nhìn chung quá trình làm héo, khả năng hoạt động của các men đều được 
tăng lên. Theo tài liệu nghiên cứu của A,Curôsanốp, trong thời gian làm héo hoạt tính của 
men glucozidaza tăng từ 100 + 200%, hoạt tính của men investaza tăng từ 50 + 70%. 

._ Theo V. Vôrônxôvôi và R. Vôrônxôvai hoạt tính của men peroxidaza thay đổi trong khi 
làm héo như sau : 

— Ở lá thứ nhất và tôm tăng lên 12%. 

~ Ở lá thứ hai tăng lên 55,5%. 

— Ở lá thứ ba tăng lên 144,2%. 

Theo V.Pôpốp trong thời gian làm héo, hoạt tính của men poliphenoloxidaza cũng tăng 
từ 207mi O; trước khi làm héo lên 248 ml ©; sau khi làm héo. 

đ) Các phương pháp làm héo : ' 
Chè được làm héo bằng hai phương pháp chủ yếu : làm héo tự nhiên và làm héo nhân 
tạo ; ' 

— Làm héo tự nhiên : Nhiệt độ thích hợp của làm hếo tự nhiên là 24+25°C và hàm ẩm 
không khí là 60 + 70%. 

Để đảm bảo thông gió khi làm hếo, cứ 1 + 2 giờ người ta mở cửa để lưu thông không 
khí và điều chỉnh nhiệt độ một lần. Thời gian làm héo I6 +18 giờ, nếu thời tiết ẩm ướt thì 
thời gian là 36 + 48 giờ. 

Phương pháp làm héo này đơn giản nhưng tốn diện tích, tốn công nhân và chất lượng 
sản phẩm kém. 

~ Làm héo nhân tạo : Chè làm héo nhân tạo có thể tiến hành ở phòng nóng hoặc ở 
thiết bị làm héo. Trong phòng nóng có nhiệt độ 25 + 28°C, chè được xếp trên giàn. Với độ 
dày 0,5kg/ImỶ, thời gian làm héo là 7 + 8 giờ. Nếu nhiệt độ phòng là 40 + 45°C thì thời 
gian là 5 + 6h. Lưu thông không khí trong phòng bằng quạt gió và cứ 1h lưu thông không 
khí 10 + 15 phút. 

Chè còn được làm héo trong thiết bị kiểu băng tải với chiều dày lớp chè trên băng là 
20 + 22cm, nhiệt độ phòng là 46 + 48°C. Với thời gian làm héo là 85 + 270 phút. Chè được 
đốt nóng bằng không khí nóng hay bằng các giàn ống ở hai phía của băng tải. 
4.1.2.4. Vò chè và sàng chê vò : 

a) Mục đích của vò chè và sự biến đổi hình thái khí vò ẻ 

Mục đích của vò chè làm cho nước ép của chè thoát ra trên mật lá, để khi sấy các chất 
tan được cố định lại trên mặt lá, tạo điều kiện cho khi pha chè, chất tan được họà tan dễ 
dàng vào trong nước 

- Đối với sản xuất chè đen vò chè còn tạo điểu kiện cho quá trình lên men, nhờ quá 
trình vò chè các men cùng các chất tan được giải phóng trộn lẫn vào nhau và tiếp xúc với 
không khí, thực hiện quá trình oxi hoá. 

~ Khi vò chè, nhờ áp lực từ hai mặt ép lại lá chè được cuộn theo sống lá thành hình 
xoắn ốc, làm cho lá chè xoắn lại, có hình đáng gọn đẹp. Ngoài ra về màu sắc, lá chè chuyển 
từ màu xanh tươi trước khi vò sang màu nâu nhạt ở cuối giai đoạn vò. 


12 


b) Sự xâm nhập của oxi vào khối lá trong khi vò 

Trong khi vò chè, các quá trình sinh hoá xảy ra mạnh và liên quan mật thiết với lượng 
oxi xâm nhập vào khối lá. Trong khi đó quá trình hô hấp giảm dần và ngừng hẳn ở cuối giai 
đoạn vò. Theo nghiên cứu của Subert thì sự xâm nhập của oxi vào khối lá khi vò tăng lên 
đột ngột. So sánh sự xâm nhập của oxi vào khối lá trong tất cả các quá trình chế biến ta có : 

~ Giai đoạn làm héo chiếm 14%. 

— Giai đoạn vò chè chiếm 72,5%. 

— Giai đoạn lên men chiếm 13,5%, 

Như vậy quá trình vò chè còn là một quá trình biến đổi hoá học của lá chè mà chủ yếu 
là quá trình oxi hoá. Trong quá trình vò, do lực ma sát và nhiệt sinh ra của phản ứng oxi 
hoá, nhiệt độ khối chè tăng lên 4 + 5°C. Sự tăng nhiệt độ không đều làm cho quá trình oxi 
hoá xảy ra mạnh và cục bộ, ảnh hưởng xấu đến phẩm chất của chè. Để làm giảm nhiệt độ 
khối lá và điều chỉnh quá trình oxi hoá xảy ra đều đặn đúng mức, người ta không vò chè. 
liên tục quá lâu mà vò nhiều lần, sau mỗi lần đều có sàng để phân loại và làm nguội. 

c) Phương pháp vò chè 

Hiện nay có rất nhiều cách vò chè khác nhau, tuỳ theo điều kiện sản xuất, thông thường 
người ta vò chè 3 + 4 lần. Mỗi lần 40 + 45 phút. 

Lần thứ nhất vò ở máy vò không ép, lực vò nhẹ, 'các lần sau vò ở máy vò ép với lực vò 
mạnh hơn. Lượng chè héo đưa vào vò lần I thường 180 + 200kg/1 cối vò, còn các lần vò sau 
là 140 + 170 kg/1 cối vò. 

Mục đích vò ép là làm tăng cường độ giập của lá chè, để đảm bảo cho các biến đổi hoá 
học xảy ra thuận lợi và nâng cao chất lượng chè thành phẩm. Để đảm bảo chất lượng chè 
thành phẩm và nâng cao hiệu suất vò, sau mỗi lần vò nguyên liệu được qua sàng phân làm 3 
loại : Loại I, loại II là những phần non và búp chè gấy ra đã được vò giập được đưa sang lên 
men ngay. Còn loại II là các lá chè già các tổ chức của lá chưa bị giập cần đưa đi vò tiếp. 
Trong quá trình vò ép, cứ 10 phút vò ép lại nâng bàn ép lên 5 phút, rồi lại vò ép 10 phút, cứ 
như vậy cho hết thời gian 1 lần vò. Nếu độ giập của chè loại HI đạt 75 + 85% thì kết thúc 
giai đoạn vò và đưa cả sang lên men. 

Tốc độ của máy vò cũng ảnh hưởng lớn tới chất lượng chè thành phẩm; thông thường 
người ta dùng các máy vò chè có số vòng quay là 45 ; 50 ; 55 ; 60 vòng/phút. 
4.1.2.5. Quá trình lên men chè đen 
a) Mục đích của quá trình lên men 

Lên men là quá trình quan trọng trong kỹ thuật sản xuất chè đen. Thực tế những biến 
đổi sinh hoá của lá chè, xảy ra từ khi làm héo, nhưng đến giai đoạn lên men nó mới xảy ra 
biến đổi đầy đủ và sâu sắc nhất, để tạo nên phẩm chất đặc biệt chè đen. Nhìn chung quá 
trình lên men chè đen xảy ra 4 + 5 giờ kể từ khi bát đầu vò. Toàn bộ quá trình lên men được 
chia làm 2 giai đoạn : 

— Giai đoạn thứ nhất : kể từ khi bất đâu vò đến khi vò xong. Trong thời gian này dưới 
tác dụng của men oxi hoá các catechine của tanin chè bị oxi hoá chuyển thành 
orthoquynone, là chất có hoạt tính mạnh có thể oxi hoá các chất khác, hoặc ngưng tụ với 
nhau để tạo thành các sản phẩm có màu. Vì vậy khi vò, lá chè từ xanh chuyển sang màu 
hung hung (nâu nhạt). 


153 


~ Giai đoạn thứ hai : kể từ sau khi vò đến trước khi sấy với thời gian khoảng 2 + 3 giờ. 
Nguyên liệu chè ở phòng lên men luôn được phun hơi ẩm và điều chỉnh ở nhiệt độ nhất định 
thích hợp cho quá trình lên men. Trong thời gian này chè chuyển từ màu hung hung sang 
màu đồng đỏ và toả ra hương thơm dễ chịu, vị chè không chát gắt mà chát dịu. 
b) Cơ sở lý luận của quá trình lên men 


Quá trình lên men xảy ra biến đổi mạnh mẽ thành phần hoá học của lá chè. Những biến 


đổi này liên quan nhiều đến nhiệt độ, độ ẩm, hệ vi sinh vật và men của nguyên liệu chè, 
trong đó vai trò quan trọng quyết định sự thay đổi thành phần và chất lượng chè thành phẩm 
là men. : 

— Sự tác dụng của men : Trong quá trình sản xuất chè đen tác dụng chủ yếu đến các 
biến đổi thành phần hoá học là sự xúc tác của men. Theo M.B.Cutravaimen, peroxidaza oxi 
hoá tanin chè sâu sắc nhất và sử dụng lượng tanin lớn nhất, để tạo nên các sản phẩm không 
màu hoặc màu sữa có vị đặc biệt góp phần tạo nên vị của chè đen. Men poliphenoloxidaza 
oxi hoá tanin chè để tạo nên màu đồng đỏ là màu sắc nước pha của chè đen. Theo viện sĩ A. 
Oparin thì khi tế bào còn sống, dưới tác dụng của men, các nguyên liệu hô hấp có trong tế 
bào bị oxi hoá tương đối triệt để. Trong khi đó các hợp chất poliphenol của tanin vẫn tồn tại 
ở trạng thái khử không màu. Khi cấu trúc tế bào bị phá huỷ, quá trình hô hấp bị ngừng lại, 
toàn bộ oxi đã được hoạt hoá được dùng vào oxi hoá các hợp chất poliphenol của tanin và 
các chất khác để tạo nên hương vị và màu sắc của chè đen. 

— Sự tự oxi hoá của tanin chè : Ngoài sự biến đổi của men, sự biến đổi thành phần hoá 
học của chè còn do sự tự oxi hoá của chính bản thân tanin. Bởi vì trong thành phần của 
nguyên liệu chè có một loại tanin đặc biệt có khả năng tự oxi hoá, đặc biệt là trong dung 
dịch nước. Nhưng quá trình này chỉ là thứ yếu vì lượng oxi cần dùng cho sự tự oxi hoá 
không vượt quá 10% tổng lượng oxi cần dùng trong quá trình oxi hoá. 

— Tác dụng của nhiệt độ cao. Mới đây các nhà khoa học CHLB Nga đã ứng dụng xúc 
tác của nhiệt độ cao cho lên men chè già đã giảm được thời gian lên men từ 10 ngày xuống 
còn 1 giờ. Ngày nay người ta đã ứng dụng trong lên men của sản xuất chè đen, đó chính là 
phương pháp nhiệt luyện chè. Trong quá trình nhiệt luyện, một số thành phần hoá học bị 
thay đổi và tạo nên hiện tượng đồng phân dị thể, làm thay đổi chất lượng của chè 

Ví dụ : B, y hexanol ở dạng thuận có mùi vị hăng của cỏ tươi nhưng ở dạng nghịch mùi 
vị hãng này bị mất đi. Đồng thời cũng do tác dụng của nhiệt luyện, mùi hãng tươi xanh của 
một vài andehit cũng bị mất đi, tanin tác dụng với các aminoaxit và đường tạo thành nhiều 
loại chất thơm. Mặt khác, nhiệt luyện làm cho các-men mất hoạt tính nên tanin không tác 
dụng với protein tạo hợp chất không tan, vì vậy tanin ở trạng thái hòa tan chiếm 90 +95%. 
©) Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình lên men _ _ 

Quá trình lên men của sản xuất chè đen chịu ảnh hưởng rất lớn của nhiệt độ, độ ẩm và 
thành phần không khí của môi trường xung quanh. 

¬ Nhiệt độ : Nhiệt độ có ảnh hưởng rất lớn đến sự xúc tác của men và tốc độ của các 
phản ứng hoá học. Đối với sản xuất chè đen, nhiệt độ thích hợp cho lên men là 20 + 30C, 
Nhiệt độ cao quá sẽ ức chế sự xúc tác của men, ngược lại nhiệt độ thấp quá thì làm chậm 
quá trình xúc tác. 

— Độ ẩm : Lá chè sau khi vò đem lên men yêu cầu phải có độ ẩm thích hợp : W = 60 + 62% 


154 


và độ ẩm không khí của phòng lên men phạt cao @ = 95+98% để tránh chè bị héo và các 
phản ứng hoá học bị chậm lại. 

— Không khí : Quá trình lên men chè cần phải cung cấp một lượng lớn không khí trong 
sạch, nếu thiếu không khí chè dễ bị hôi. Trong không khí nếu thành phần CO; nhiều cũng 
gây ảnh hưởng xấu tới quá trình lên men. Đặc biệt thành phần HS chỉ cần một lượng nhỏ 
cũng có thể làm cho quá trình lên men bị đình chỉ. Qua nhiều thí nghiệm, H. Măng gan rút 
ra rằng, để đảm bảo lên men tốt, 1,5kg chè tươi cần 28,32m” không khí. 

d) Kỹ thuật lên men chè ' 

Chè sau khi vò được phân làm 3 loại, từng loại được rải riêng vào khay gỗ và đặt vào 
phòng lên men. Độ dày của từng phần chè được quy định như sau : 

— Phần chè loại I dày 4cm. 

— Phần chè loại II dày 6cm. 

— Phần chè loại II đày 8cm. 

Khi xếp các khay chè cần chú ý xếp xen kế để đảm bảo thoáng khí trong thời gian lên 
men. Nhiệt độ và độ ẩm của không khí trong phòng lên men là : ¡? = 22 + 24°C và ọ = 95 + 98%. 
Trong thời gian lên men, cứ 6 + 8 phút yêu cầu thông gió phòng một lần. Tổng thời gian lên 
men là 4 + 5 giờ kể từ khi bắt đầu vò và 2 + 3 giờ kể từ khi đưa chè vào lên men. 

Để kết thúc giai đoạn lên men cho thích hợp, người ta dựa vào một số nguyên tắc sau : 

~ Khi chè lên men có màu đồng đỏ, có hương thơm và mùi dễ chịu thì có thể đưa chè 
đi sấy. 

— Trong thời gian lên men, nhiệt độ của khối chè tăng dần và sau khi đạt cực đại thì bất 
đầu giảm xuống. Giai đoạn lên men được kết thúc khi nhiệt độ bất đầu giảm. 

— Trong quá trình lên men hàm lượng tanin trong chè giảm dần, tuỳ theo từng loại chè 
mà người ta cần phải giữ hàm lượng tanin còn lại sau khi lên men trong một giới hạn nhất 
định. Căn cứ vào đó người ta lập bảng tiêu chuẩn và hàm lượng tanin để kết thúc giai đoạn 
lên men. 


BẢNG 4.2. SỰ BIẾN ĐỔI HÀM LƯỢNG TANIN TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MEN 


Phần chè loại I Phần chè loại II 


Hàm lượng tanin | Hàm lượng tanin | Hàm lượng fanin | Hàm lượng tanin khi kết thúc 
sau khi vò lần 1 | khi kết thúc lên | sau khi vò lần 1 lên men (%) 

(%) men (%) (%) 
19+ 21 
21:23 


+ : 9+10 
14:46 | 13:15 | 9:10 | 
17+19 


27 + 31 19+ 21 
3434 21+23 44 + 15 


23 + 24 45 + 17 
24 + 25 "17+ 19 


155 


e) Những biến đổi hoá học xảy ra trong quả trình lên men 
— Các chất hoà tan : 
Trong quá trình lên men hàm lượng các chất hoà tan bí thay đổi rất lớn do sự chuyển từ 


các chất hoà tan thành không tan và do tác dụng với protein. Nhìn chung hàm lượng chất tan 
giảm từ 42,9% sau khi làm héo xuống còn 31,3% sau khi lên men. 

— Sự biến đổi của tanin : Trong thời gian lên men hàm lượng tanin giảm 50% so với ban 
đầu. Trong khi đó chủ yếu là giảm hàm lượng của tanin dạng poliphenol cathechine có M 
đắng (giảm từ 8,91% khi vò đến còn 2,77% sau khi lên men). Còn tanin riêng có vị chất dịu 
thì giảm đi không đáng kể (từ 9,06% khi vò xuống còn 5,96% sau khi lên men). 

- Biến đổi của dầu thơm và sự tạo thành hương thơm của chè : 

Trong quá trình lên men hàm lượng đầu thơm thay đổi rất lớn và đạt cực đại sau 3 đến 4 
giờ lên men. Ngoài ra trong quá trình lên men còn. làm thay đổi thành phần đầu thơm của 
chè từ đó làm thay đổi chất lượng và hương thơm chè thành phẩm. Trong đó các chất thơm 
của chè sau khi lên men chủ yếu là các axit thơm, các este, rượu phenol, xeton... Theo 
nghiên cứu của A.Curơsalốp và T. Subertơ sự biến đổi của dầu thơm thể hiện như sau ; 

BẢNG 4.3. MỘT SỐ CHỈ SỐ CỦA MỘT SỐ LOẠI CHÈ 


sau 2h _| men xong 
Chỉ số xà phòng (mgKOH) 
_Chỉsố axt(mgkOH) — | 247 | s7oo | 4720 | s4eo | 
_CHỈ số este (mgKOH) ] †ai@ | 1tro | 24@7 | 3iaa | 


— Sự biến đổi của protein và các chất khác trong khi lên men : Trong quá trình lên men 
protein phức tạp không tan bị thủy phân thành protein hoà tan và aminoaxit. Các aminoaxit 
tham gia tạo thành các andehit thơm của chè. Đồng thời trong quá trình lên men protein còn 
tác dụng với tanin tạo nên hợp chất không tan ảnh hưởng xấu tới chất lượng chè. Mặt khác 
trong quá trình lên men hàm lượng các monosaccarit tăng lên cồn saccarozơ giảm xuống, 
góp phần vào tạo hương thơm của chè khi sấy. Các hợp chất pectin ở giai đoạn lên men 
cũng thay đổi : hàm lượng pectin hoà tan giảm xuống còn pectin không tan tăng lên. Đặc 
biệt hàm lượng sinh tố C giảm tất lớn : từ 266mg% chè tươi xuống 196,6mg% khi chè héo 
và sau khi lên men chỉ còn 66,6mg%. 
4.1.2.6. Sấy 
8) Mục đích và ý nghĩa 

“Mục đích chủ yếu của giai đoạn sấy là đình chỉ các quá trình hoạt động của men, làm 
khô chè, tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển và bảo quản chè được dễ dàng. Đồng thời 
sấy còn cố định những chất đã tạo thành do quá trình lên men và giữ chất tan trên bề mặt lá 
chè. Dưới tác đụng của nhiệt độ khi sấy, các hương thơm của chè được phát huy và một số 
chất thơm mới được tạo thành. mẽ : 

b) Những biến đổi lý hoá xây ra khi sấy khô . 

Dưới tác, dựng của nhiệt độ khi sấy, lượng nước của chè được bay hơi mạnh, chè từ màu 

đồng đỏ chuyển đần sang màu đen bóng. Trong khi sấy, chè khô đi và xoăn lại, các chất 


Các chỉ số 


156 


« 
> 


thơm của chè bị giảm đi, hidro pectin cũng giảm đi 1,5% và protopcctin giảm 0,77%. Hàm 
lượng sinh tố C bị giảm rất lớn trong quá trình sấy, nếu khi lên men là 81,4mg% thì sau khi 
sấy chỉ còn là 18,06mg%. Mặt khác dưới tác dụng của nhiệt, hàm lượng đường và tỉnh bột 
cũng bị giảm đi. Sự thay đổi thành phần của các chất này không nhiều nhưng nó có ý nghĩa 
quan trọng đối với chất lượng của chè, do các phản ứng caramen hoá tạo nên những mùi 
thơm độc đáo của chè khô. 

c) Cách tiến hành sấy 

Hâu hết các nhà máy sản xuất chè đều tiến hành sấy bằng máy, cần chú ý điều chỉnh 
các thông số của quá trình sấy cho hợp lý. : 

— Nhiệt độ và thời gian sấy : Nhiệt độ sấy cần cao để diệt men và làm khô chè nhưng 
cũng tránh nhiệt độ quá cao gây mùi chè cháy. Thông thường người ta sấy 2 lần với nhiệt độ 
như sau : Sấy lần một có nhiệt độ 90 + 95°C với thời gian sấy 12 + 15 phút, sau khi sấy độ 
ẩm chè còn là 18 + 20%. Sấy lần bai ở nhiệt độ 80 + 85°C với thời gian sấy là 12 + L5 phút, 
sau khi sấy lần 2, độ ẩm chè còn là 3 + 5%. 

Giữa hai lần sấy, chè được rải mỏng, làm nguội và để chè phân phối lại độ ẩm cho đồng 
đều, tránh hiện tượng khô cục bộ và trong ướt ngoài khô. Ngoài nhiệt độ sấy trên người ta 
còn áp dụng sấy ở 128°C, phương pháp này sấy nhanh, năng suất cao Ehimg rất khó khống 
chế các chỉ tiêu kỹ thuật. 

~— Tốc độ của không khí sấy : Để đảm bảo thời gian sấy và năng suất của máy sấy, lượng 
không khí vào thiết bị sấy thích hợp là 16000mỶ/h và đảm bảo tốc độ chuyển động của 
không khí qua lớp chè là 0,5m/s. Nếu lượng không khí sấy ít thì tổn thất hương thơm ít 
nhưng lượng nước bay hơi chậm và ảnh hưởng xấu tới chất lượng chè thành phẩm. 
4.1.2.7. Phân loại chè bán thành phẩm 

Chè sau khi sấy được đưa qua sàng tròn và sàng bằng để phân loại ra các loại chè có 
kích thước khác nhau. Đối với các loại chè to người ta cho qua đao cắt rồi lại đưa lên sàng 
phân loại tiếp. Sau khi phân loại thành nhiều cỡ chè khác nhau, ta chú ý đánh số và xếp 
thành từng chồng riêng. Từ các cỡ chè trên người ta đem pha trộn và được các loại chè 
thành phẩm sau : 

— Chè cánh hay chè sợi gồm có ; OP; P; PS. 

- Chè mảnh hay chè gãy gồm có : BOP; BP ; BPS. 

- Chè vụn gồm có : F và D. 

Đặc điểm cơ bản của các loại chè trên như sau : 

+ OP : gồm chủ yếu là tôm và lá 1 có lẫn ít cuộng búp non, hình thức bên ngoài xoăn 
chặt, có màu đen bóng. 

Nước pha có màu đỏ tươi, trong sáng, vị chát dịu, hương thơm cáo. 

+ P: Lá chè tương đối non, gồm chủ yếu lá thứ 2 và phần non của lá thứ 3, cánh đều, 
sợi to nhưng chặt. Nước pha có màu sắc, hương vị tương đối tốt. 

+ PS : Là phần già của lá thứ 3, sợi thô, ít xoăn, màu nước pha tương đối đậm, kém tươi 
sáng. : 

+ BOP : Thuộc loại chè mảnh, độ non rất cao, chủ yếu gồm phần gãy của tôm, phần 


157 


gây của lá thứ nhất, có nhiều tuyết vàng. Nước pha có màu đỏ tươi, đậm, trong suốt, hương 
thơm cao. 

+ BP : Gồm chủ yếu các mảnh gấy của lá thứ 2 và một phần của lá I. Hình thức bên 
ngoài giống chè BOP nhưng không có tuyết vàng. Nước pha đậm, kém đỏ tươi, hương thơm 
kém hơn chè BỌP. 

+ BPS : Chủ yếu gồm mảnh vụn của lá thứ 3 và một: phần mảnh vụn của lá thứ 2. Hình 
dáng ngoài to thô hơn BOP, BP và nước pha có màu tối đậm. 

+ E: Là các chè vụn nát trong quá trình phân loại, màu nước tối, vị chát đắng. 

+D: Gồm các loại chè bột, vị đắng chát. 
4.1.2.8. Đóng thùng và bảo quản 

Sau khi trộn xong, chè được đem đóng thùng và bảo quản. Thùng làm bằng gỗ dán 
trong có lót giấy thiếc, giấy chống ẩm và lớp giấy bản trắng mịn là lớp tiếp xúc với chè. 
Nhãn hiệu dán vào thùng chè phải ghỉ rõ : Nơi sản xuất, nơi nhận hàng, loại chè, khối lượng 
chè trong thùng và ngày đóng thùng. Vì trong quá trình bảo quản trước khi đóng thùng, chè 
có hút ẩm trở lại, vì vậy yêu cầu chè khi đóng thùng phải có độ ẩm là W < 7,5%, 
4.1.2.9. Sản xuất chè đen theo phương pháp mới 

Qua nhiều năm áp dụng phương pháp cũ để sản xuất chè đen, người ta đã tổng kết được 
nhiều kinh nghiệm và rút ra được những thiếu sót như sau : 

— Giai đoạn vò, lá chè không bị phá vỡ cấu trúc. hoàn toàn, do vậy các phần lá không bị 
giập vấn giữ lại những đặc tính của chè tươi như mùi hãng, màu xanh, vị chát đắng... 

— Giai đoạn lên men, tanin bị tổn thất nhiều do tác dụng với các chất khác chuyển thành 
trạng thái không tan. Mặt khác hương thơm được tích tụ tốt ở giai đoạn lên men nhưng lại 
phải qua sấy nên lại bị mất di nhiều. . 

— Chè đen thành phẩm sản xuất theo phương pháp cũ có hàm lượng tanin thấp nên ảnh 
hưởng tới quá trình "chín tới" để tạo hương vị khi bảo quản. 

Để khác phục những nhược điểm trên người ta đưa ra biện pháp sản xuất chè đen theo 
phương pháp mới hay còn gọi là phương pháp nhiệt luyện, phương pháp này bỏ. qua giai 
đoạn lên men. Quy trình kỹ thuật sản xuất theo phương pháp mới là : l 

Nguyên liệu lá chè —> Làm héo —> Vò chè và sàng chè vò ~> Sấy khô —> Nhiệt luyện —> 
Phân loại, đóng thùng và bảo quản. 

So với phương pháp cũ, phương pháp mới có đặc điểm là : 

— Vò chè cũng chia làm 3 lần và vò lần đầu không ép nhưng thời gian vò rút ngắn 
xuống còn 20 + 25 phút một lần vò. : ` 

~ Sấy khô : Chỉ sấy một lần, chè phần ï phần II sấy chung, phần II sấy riêng và chỉ sấy 
đến độ ẩm của chè W = 7 + 9% là kết thúc sấy. 

— Nhiệt luyện : Đây là giai đoạn mới có tính chất quyết định tới chất lượng chè thành 
phẩm. Chè sau khi sấy còn nóng (ở 60 + 70°C) được đưa vào thùng để cho sang phòng nhiệt 
luyện. Chế độ nhiệt luyện như sau : 

Nhiệt độ phòng nhiệt luyện 40 + 45°C, độ ẩm tương đối của không khí  = 50 + 65%, 
thời gian nhiệt luyện là 3 + 5 giờ. 


158 


Ưu điểm của phương pháp mới sản xuất chè đen : ˆ 

— Rút ngắn được thời gian sản xuất do rút ngắn giai đoạn vò và bỏ qua giai đoạn lên 
men. Nhìn chung so với phương pháp cũ thời gian-sản xuất giảm đi 2 + 3 lần. Do bỏ qua 
giai đoạn lên men nên dễ cơ giới hoá và tự động boá dây chuyền sản xuất. 

— Chất lượng của chè thành phẩm được nâng cao, hàm lượng tanin trong chè tăng lên 
3 + 6%, hương thơm của chè cũng được tăng lên do sau khi nhiệt luyện để tạo hương, không 
phải qua sấy làm mất hương thơm. 

— Tiết kiệm được điện năng, nhiên liệu và năng lượng. Màu sắc và vị hăng của chè xanh 
cũng bị mất đi do trải qua quá trình nhiệt luyện. 

4.1.3. Kỹ thuật sản xuất chè xanh 

Chè xanh có hương vị đậm, có nước pha xanh tươi, hoặc xanh hơi vàng. Trong quá 
trình chế biến, chè xanh được diệt men ngay từ đầu nên những biến đổi xảy ra chủ yếu 
dưới tác dụng của nhiệt, vì vậy hàm lượng các chất tan cao. Quy trình kỹ thuật sản xuất 
chè xanh như sau : h 

Nguyên liệu lá chè —> Diệt men và làm héo —> Vò chè và sàng chè vò —> Làm khô ~—> 
Phân loại —> Đóng thùng, bảo quản. 
4.1.3.1. Diệt men và làm héo 

Trong sản xuất chè xanh, diệt men là giai đoạn quan trọng nhất, nó ảnh hưởng rất lớn 
tới chất lượng chè thành phẩm. Trên cơ sở dùng nhiệt để điệt men, người ta áp dụng nhiều 
phương pháp khác nhau : sao, hấp và dùng không khí nóng để diệt men. 

a) Sao chè 

Sao chè là lợi dụng sức nóng của chảo sao để diệt men. 

Dưới tác dụng nhiệt độ cao của chảo sao, nước của lá chè được bốc hơi một lượng nhất 
định làm cho chè mềm dẻo, tạo điều kiện cho giai đoạn vò chè được đễ dàng. 

Ưu điểm của phương pháp này là diệt men tương đối triệt để kết hợp với làm héo chè, 
tạo cho chè có hương thơm tốt. Nhưng phương pháp này khó khống chế nhiệt độ và thời 
gian làm cho chè đễ bị hấp vàng, nước pha không xanh tươi, có khi còn bị cháy. 

Chỉ tiêu kỹ thuật của sao chè là : 

~ Men bị điệt hoàn toàn, chè được làm héo đều, cuống lá chè không bị đỏ. 

— Sau khi sao, hàm ẩm của chè giảm đi, với chè già là 25 + 30%, với chè non là 40 + 
45%, lá chè cong lại mềm dẻo, gập lại không gãy. 

~ Trên mặt lá chè có độ đính nhất định (chè sau khi sao, nấm lại rồi bỏ ra, chè không 
bị rời). 

~- Chè tươi mất màu xanh, vị hăng ban đầu tạo thành màu xanh tối và có mùi thơm nhẹ. 

Nhiệt độ và thời gian sao phụ thuộc vào điều kiện làm việc của thiết bị. Với thiết bị 
thùng quay nhiệt độ sao là 260 + 250°C và thời gian sao là 1 phút, với chảo sao nhiệt độ là 
200 + 280C và thời gian sao là 10 + 12 phút với chè non và 6 + 8 phút với chè già.. 

Chè sau khi sao xong, được làm nguội nhanh để chống chè bị đỏ. 

b) Hấp chè : 
Hấp chè là lợi dụng sức nóng ở áp suất thường hay áp suất cao để diệt men giữ cho màu 


159 


sắc nước pha xanh tươi. Diệt men bằng phương pháp hấp có ưu điểm là diệt men nhanh, dễ 
khống chế chỉ tiêu kỹ thuật. Nhưng cũng có những nhược điểm là : Hàm ẩm của chè cao 
nên cân phải trải qua giai đoạn làm héo trước khi vò. Nếu hấp quá nhiệt độ hoặc thời gian 
thì chè sẽ bị chín, màu sắc nước pha bị đục. 

Chỉ tiêu kỹ thuật của hấp chè là : Chè sau khi hấp phải diệt được hết men, lá chè mềm 
đẻo, màu lá xanh vàng có hương thơm dễ chịu. Lá chè có độ dính nhất định : sau khi nắm 
lại, buông ra lá chè không bị rời. 

Nhiệt độ của hơi nước khi hấp là 95 + 100°C, áp suất hơi nước phun vào là 5 + 6,5at, 
thời gian hấp là 2 phút, độ dày của lớp chè khi hấp là § + 12cm. 

Chè sau khi hấp phải được làm héo xuống độ ẩm còn 6l + 62% để quá trình vò chè 
được dễ dàng. 

Ăc) Diệt men và làm héo bằng không khí nóng 

Phương pháp này lợi dụng nhiệt độ cao của không khí để diệt men, đồng thời làm bay 
hơi nước có trong chè nên chè không phải qua giai đoạn sấy nhẹ. Phương pháp này khắc 
phục được thiếu sót của phương pháp hấp, đồng thời có thể cơ giới hoá và tự động hoá được 
quá trình sản xuất. 

Ngoài những phương pháp trên, trong công nghiệp sản xuất chè xanh người ta còn áp 
dụng nhiều biện pháp khác để diệt men như chân chè, hoặc dùng tia hồng ngoại để diệt 
men. 
4.1.3.2. Vò chè 

Đối với quá trình sản xuất chè xanh, vò nhằm phá vỡ cấu trúc tế bào của lá, giải phóng 
chất tan, tạo điều kiện cho các chất tan được hoà tan dễ dàng khi pha chế. Mặt khác vò chè 
còn làm cho sợi chè xoăn lại tạo hình đáng đẹp cho chè thành phẩm. : 

Khác với sản xuất chè đen, chè xanh không cần lên men, khi pha chè không yêu cầu 
pha một lần chất tan phải tan hết, vì vậy khi vò không cần phá vỡ hết cấu trúc tế bào giải 
phóng toàn bộ chất tan lên bề mặt và mức độ vò nhẹ hơn so với sản xuất chè đeủ. Thông 
thường trong sản xuất chè xanh người ta áp dụng vò hai lần : lần đâu không ép và lần sau có 
ép nhẹ. Thời gian vò phụ thuộc vào chất lượng của chè nguyên liệu, thông thường người ta 
quy định thời gian vò như sau : 

~ Chè tươi loại A vò 2 lần, tổng thời gian vò là 65 phút. 

~ Chè tươi loại B vò 2 lần, tổng thời gian vò là 75 phút. 

~ Chè tươi loại C vò 2 lần, tổng thời gian vò là 85 phút. 
4.1.3.3. Làm khô 

Trong sản xuất chè đen, làm khô có tác dụng diệt men, đình chỉ các quá trình sinh hoá, 
cần phải dùng nhiệt độ cao và làm khô nhanh, nên chỉ có thể dùng sấy mà không thể dùng 
sao. Mặt khác sao còn làm cho chè đen bị bạc xám và không giữ được hương thơm đặc biệt 
của chè đen, vì vậy cũng không thể kết hợp sấy với sao trong sản xuất chè đen được. 

Nhưng đối với sản xuất chè xanh, nguyên liệu chè đã được qua giai đoạn diệt men 
ban đầu, hơn nữa sao cồn là giai đoạn nhiệt luyện để làm tốt thêm hương vị của chè 
xanh thành phẩm, cho nên trong sản xuất chè xanh có thể dùng phương pháp sấy, sao 
hoặc sấy sao kết hợp. 


160 


a) Sấy khô 

Trong sản xuất chè xanh, sấy khô để làm giảm thuỷ phân của chè, tạo điều kiện cho vận 
chuyển và bảo quản chè thành phẩm. Sấy khô còn có tác dụng cố định hình dáng của chè đã 
được tạo thành khi vè, nhưng sấy khô không có tác dụng chỉnh lý hình dáng của chè thành 
phẩm. Trong quá trình sấy, tuỳ theo độ non già của chè nguyên liệu mà sự bay hơi nước 
khác nhau. Để sấy khô được đồng đều thường người ta sấy hai lần, giữa hai lần có thời gian 
làm nguội để lượng ẩm trong chè phân bố lại cho đồng đều. Người ta thường tiến hành sấy ở 
nhiệt độ 85 + 95°C ở lần đầu và 80 + 85°C ở lần thứ hai. Thời gian sấy mỗi lần là 12 + 15 
phút, độ ẩm của chè sau khi sấy lần hai là 3 + 5%. Ưu điểm của phương pháp này là năng 
suất cao, chè sau khi làm khô ít bị vụn nát, tỷ lệ chè cánh tương đối cao, nhưng sợi chè to, 
thô và có hương thơm kém. 

b) Sao khô. 

Sao chè có tác dụng làm khô và chỉnh lý hình dáng của chè khô, làm cho sợi chè xoăn 
chặt và bóng, hương thơm của chè được tăng lên và chè có vị chát mạnh nhưng không đắng. 
Sao khô thường được tiến hành trong chảo sao hoặc thiết bị sao kiểu thùng quay và tiến 
hành sao hai lần : 

— Sao lần 1 ; Sao ở nhiệt độ 110 + 115C, thời gian sao là 20 + 25 phút, độ ẩm của chè 
sau khi sao lần J là : 20%, 

~ Sao lần 2 : Sao ở nhiệt độ 90 + 100°C lúc chè vào và 80 + 90°C lúc chè ra, thời gian 
sao là 40 + 50 phút 

Độ ẩm cuối cùng của chè sau khi sao lần 2 là 5 + 7%. Nhưng sao khô có nhược điểm là 
: năng suất thấp, chè vụn nhiều, nước pha không được xanh tươi. Để khắc phục hiện tượng 
này người ta áp dụng phương pháp sấy sao kết hợp. Chè sau khi vò được sấy đến độ ẩm còn 
30 + 35%, sau đó đưa vào sao đến độ ẩm còn 5 + 7% thì kết thúc. 
4.1.3.4. Kỹ thuật sản xuất chẻ theo phương pháp mới 

— Sản xuất chè xanh theo phương pháp hấp hiện nay được áp dụng rộng rãi ở nước ta 
cũng như nhiều nước trên thế giới. Phương pháp này có một số nhược điểm chủ yếu là : 

+ Khâu diệt men dùng hơi nước bão hoà nên sau khi hấp thuỷ phần của chè tăng lên, vì 
vậy cần phải sấy nhẹ sau khi hấp, tăng thêm tiêu tốn nhiên liệu và điện năng, ảnh hưởng tới 
giá thành. 

+ Hấp chè phải trang bị nồi hơi, vốn đầu tư lớn. 

+ Phòng hấp nóng và ẩm, khó giữ vệ sinh, công nhân làm việc vất vả nặng nhọc. 

~ Sản xuất bằng phương pháp hấp chè sản phẩm tuy có màu nước xanh tươi nhưng vị 
kém: 

— Phương pháp mới sản xuất chè xanh ra đời đã khác phục được những thiếu sót của 
phương pháp hấp. Đặc điểm của phương pháp mới là : dùng không khí nóng để diệt men, 
đồng thời với diệt men, lượng nước cũng được bay hơi một phần nhất định, để chè sau khi 
` điệt men có thể đem vò ngay được. Quá trình diệt men được tiến hành như sau : 

Chè đưa vào diệt men ở buồng hấp khô (độ ẩm của không khí là 300 + 400g nước/lkg 
không khí khô), không khí có nhiệt độ 160 + 180°C được thổi qua lớp chè với vận tốc 0,6 + 


11-CSLT & KTSX TP 161 


0,7m/giây. Sau khi ra khỏi buồng diệt men từ 3 + 6 phút và nhiệt độ khối lá lên tới 70 + 
75°C. Trong quá trình diệt men, lá chè tươi được bay một phần hơi nước đưa thuỷ phần của 
chè từ độ ẩm 76 + 77% lúc ban đầu xuống còn 56 + 58% sau khi diệt men. Sau khi diệt 
men, chè được chuyển sang băng chuyển làm nguội. Ở đây chè được giữ ở trạng thái nóng 
trong thời gian từ 30 + 40 phút, với độ dày của chè là 20 + 25 kg/lIm2 băng chuyền. Chè 
được giữ ở trạng thái nóng dịu lại và mềm dẻo, đồng thời mất mùi hãng tươi, tạo ra những 
tính chất đặc biệt cho chè xanh thành phẩm sau này. 

— So sánh giữa 2 phương pháp sẵn xuất mới và cũ người ta thấy có một số đặc điểm nổi 
Đật sau : ` 

+ Thời gian sản xuất và điều kiện sản xuất : Phương pháp mới có chất lượng cao, hương 
thơm mạnh và vị chè chát dịu hơn so phương pháp cũ; Ngoài ra chè sản xuất theo phương 
pháp mới tỷ lệ mặt hàng tốt cũng tăng lên như : tỷ lệ các loại chè cánh OP ;P; PS tăng lên 
9% so với phương pháp cũ. 

+ Chỉ tiêu nhân lực và nhiên liệu ở giai đoạn điệt men như sau : 


BẢNG 4.4. CHỈ TIÊU NHÂN LỰC VÀ NHIÊN LIỆU GIAI ĐOẠN DIỆT MEN 


Phương pháp Nhiên ko Điện năng Nhân lực 
$ sẽ (kg than/1 tấn x š ñ š x Ộ 3 
sản xuất R : (kW?h. 1 tấn chè tươi) | (công/1 tấn chè tươi) 
chè tươi) 
Phương pháp cũ 165 278 0,783 
| Phương pháp mới | 55 + 60 | 10,8 0,25 


4.1.4. Kỹ thuật sản xuất chè vàng và chè đỏ 
Chè vàng hay chè đỏ là những loại chè trung gian giữa chè xanh và chè đen, trong đó 
chè vàng gần với chè xanh hơn và chè đỏ gần với chè đen hơn. 

: Chè vàng có màu nước vàng đậm hơn chè xanh, có vị dịu và hương thơm mạnh hơn chè 
xanh. Hàm lượng catechine, các sinh tố và các chất hoà tan tương đối cao so với chè đen, 
cho nên giá trị sinh lý của nó cao hơn so với chè đen. 

Chè đỏ có màu nước vàng sánh óng ánh, nếu bảo quản sau một thời gian nhất định thì 
chuyển thành màu đỏ, về hàm lượng sinh tố và các chất hoà tan của chè đỏ cao hơn so với 
chè đen nhưng thấp hơn so với chè vàng. 
4.1.4.1. Kỹ thuật sản xuất chè vàng 

Quá trình sản xuất chè vàng qua các công đoạn chủ yếu sau : 

Nguyên liệu chè tươi => Làm héo —> Diệt men —> Vò chè —> Sấy khô và nhiệt luyện 
a) Làm héo : Làm héo là giai đoạn quan trọng trong sản xuất chè vàng. Những biến đổi hoá 
học xảy ra trong thời gian làm héo là nguyên nhân chủ yếu để tạo nên màu sắc nước pha và 
hương vị của chè vàng. Qua nghiên cứu người ta thấy, nếu làm héo quá mức thì thời gian 
làm héo kéo dài và cường độ màu của nước pha tăng. Thông thường sau khi làm héo độ ẩm 

- của chè còn lại khoảng 63 + 68% là tốt nhất. Trong quá trình làm héo, mùi hăng và vị đắng 
của chè tươi bị mất đi và tạo nên những hương thơm mới. 


162 


b) Diệt men 


Sau khi làm héo, chè được đưa đi diệt men ở nhiệt độ cao để đình chỉ các quá trình oxi 
hoá xảy ra do men xúc tác. Để diệt men có thể dùng sao hoặc dùng không khí nóng nhưng 
phổ biến hơn cả là diệt men bằng không khí nóng. Quá trình diệt men được tiến hành trong 
máy hấp khô, nhiệt độ không khí nóng là 166 + 176°C và thời gian diệt men là 2 phút. 
©) Vỏ chè : Trong chế biến chè vàng, vò chè cũng tiến hành vò 2 ụ như chế biến chè xanh, 
thời gian vò mỗi lần là 40 phút. 

d) Sấy khô và nhiệt luyện 

Sấy khô cũng tiến hành tương tự như chế biến chè xanh ở nhiệt độ 85 + 95°C. Nhưng 
sau khi sấy, cho ngay chè đang nóng vào thùng đậy kín và giữ ở nhiệt độ 70°C trong Í - 
ngày đêm để nhiệt luyện. Nhờ nhiệt luyện, clorofin bị phân huỷ và tạo nên một số chất 
thơm mới. 
4.1.4.2. Kỹ thuật sản xuất chè đỏ 

__ Quá trình sản xuất chè đỏ qua các công đoạn chủ yếu sau : 

Chè tươi —> Làm héo —> Vò lần 1 —> Lên men —> Sao chè vò lần 2 —> Sấy khô. 

a) Làm héo : Mục đích của giai đoạn này cũng giống như trong sản xuất chè đen. Yêu cầu 
của giai đoạn này là : chè sau khi làm héo độ ẩm còn lại là 65 + 66%. 

b) Vỏ chè lần † : Nhằm phá vỡ một phần cấu trúc tế bào của lá tạo điều kiện cho quá trình 
lên men sau này. Vò lần 1 được tiến hành ở máy vò không ép, thời gian vò là 30 phút. 

c) Lên men : Chế độ lên men chè đỏ tương tự như lên men chè đen nhưng thời gian ngắn 
hơn, thường chỉ là I + 2 giờ. 

d) Sao chè : Sao chè nhằm tiêu diệt men, đình chỉ các quá trình oxi hoá do men xúc tác. 
Sao chè được tiến hành ở nhiệt độ 140 + 150°C với thời gian sao là 2 +3 phút. 

e) Vò chè lần thứ 2 : Yêu cầu của lần vò này là tiếp tục làm phá vỡ các cấu trúc tế bào của ` 
lá chè, làm cho sợi chè xoăn chặt, vì vậy phải tiến hành vò có ép nhẹ trong thời gian 50 + 60 
phút. 

f) Sấy khô và nhiệt luyện : Giai đoạn này tiến hành giống như sấy khô và nhiệt, Phuyện trong 
sản xuất chè vàng. 


4.1.5. Kỹ thuật sản xuất chè hương và chè hoa tươi 

Chè hương hay chè hoa tươi đều được sản xuất từ nguyên liệu chè xanh bán thành phẩm 
(sau khi đã sấy khô) ở trên, kết hợp với quá trình ướp hương. Phần này chỉ giới thiệu chủ 
yếu về quá trình chuẩn bị hương và ướp hương. 
4.1.5.1. Kỹ thuật sản xuất chè hương 

Chè hương là đặc sản ở nước ta, được nhân dân ta ưa thích. Nó vừa có giá trị dinh dưỡng 
cao vừa có tác dụng kích thích tỉnh thần và bổ trợ cho tiêu hoá. 
a) Hương liệu 

Hương liệu hay dùng trong sản xuất chè hương là : Ngâu, cúc, hạt mùi, tiểu hồi, đại hồi, 
quế, cam thảo, phả cố chỉ v.v... Trong ướp chè hương hay dùng phối hợp các loại hương liệu 
này. Hương liệu tươi trước khi ướp hương cần được làm khô, tuỳ theo loại hương liệu mà 
người ta áp dụng sấy hoặc sao với các nhiệt độ khác nhau. 


163 


BẢNG 4.5. SỰ ẢNH HƯỚNG CỦA HƯƠNG LIỆU ĐẾN PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CHÈ HƯƠNG 


Số TT Tên hương liệu Phương pháp làm mộ Nhiệt độ làm khô °C 
Hoa ngâu _ sấy 60 + 70°C 
Tiểu hồi sấy < 100°C 
Phả cố chỉ sấy 110% 


Hoa cúc, hạt mùi sấy Nhiệt độ thấp 
Đại hồi sao khô Nhiệt độ thấp 

Hương liệu sau khi sấy khô đem nghiền nhỏ rồi đem đi bảo 
trình ướp hương. 
b) Ướp hương 

Trước khi ướp hương, chè được đem sao khô đến độ ẩm nguyên liệu còn 1,5 + 2% và 
mùi hãng của chè khô mất đi nhằm tạo điều kiện cho quá trình hấp phụ hương sau này được 
đễ dàng. Sau khi chè đạt độ ẩm và mất mùi hãng thì cho hương vào và tiếp tục sao, tổng thời 
gian sao hương từ 10 phút đến 15 phút. 

Chế độ sao hương và tỷ lệ hương như sau : 


quản để dùng trong quá 


BẢNG 4.6. TỶ LỆ HƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ SAO HƯƠNG MỘT SỐ LOẠI CHÈ 


Loại | Tổng thời| Nhiệt độ 
chè | gian sao |. sao (°C) ẩ 


Lượng hương dùng ướp chè kg/1 tạ chè khô Ề 


Tông ¡ | Cúc| Phả cố chí | Thìa là | Tiểu hổi | Quế chỉ|Cam thảo 
(phút) Ợ 
Thanh 85:90 | 105 + 110 0,0 
tâm 
|Thanh lu v , Ẫ 
hươn 
Hồng k 9 0,05 
đào 


xuân 


Liên 70+75 | 120+ 130 : h Ề 0,35 9 | 
hoa _ 
Đồng 70 +75 h h l 0,35 9 | 


Trong quá trình sao hương cần chú ý : Trong hương liệu tổng hợp cho vào sao nên cho 
phả cố chỉ vào trước 3 phút, 1 phút sau cho 1/3 lượng ngâu vào, sao tiếp hai phút thì cho nốt 
toàn bộ hương vào rồi sao thêm 10 phút thì kết thúc quá trình sao. Riêng với chè Liên hoa, 
Đồng xuân thì cho tất cả hương vào 1 lúc sao trong 10 phút thì kết thúc. 

Sau khi sao hương và chè phối Hợp xong, với chè Thanh tâm, Thanh hương, Hồng đào 
thì cho vào thùng ướp hương ngay, còn các loại chè khác để nguội đến nhiệt độ §0 + 85°C 
rồi mới cho vào thùng ướp hương. Thùng ướp hương có thể là thùng gỗ có lót giấy thiếc và 
giấy chống ẩm, người ta cũng có thể dùng chum sành để ướp hương. Thời gian ướp hương 
với chè Thanh tâm, Hồng đào là 3 tháng còn với chè Liên hoa, Đồng xuân là 1,5 tháng. 
4.1.5.2. Kỹ thuật sản xuất chè hoa tươi 

Cũng như quá trình sản xuất chè hương, chè hoa tươi được sản xuất từ chè xanh bán thành 


164 


phẩm sau khi đã sấy khô đem ướp với hoa tươi. Các loại hoa tươi hay đùng trong ướp hương 
chè là : Hoa sen, hoa nhài, hoa sói, hoa quế, hoa hồng, hoa mộc lan, hoa quít, hoa bưởi... 

Chè khô trước khi ướp hương cần sao sơ bộ để tách bớt nước tạo điều kiện cho quá trình 
hấp phụ hương được dễ dàng. Trong quá trình ướp hương cân chú ý nhiệt độ của chè trước khi 
ướp, nhiệt độ ướp phụ thuộc vào lượng hoa cần dùng, số lần ướp hương và thủy phần của hoa 
tươi. Thông thường người ta quy định 1” của chè khi ướp hương với các loại hoa như sau : 

— Chè hoa quít yêu cầu nhiệt độ chè khi ướp là 21 + 250C. 

— Chè hoa nhài yêu cầu nhiệt độ chè khi ướp là : 30 + 36°C. Và chè hoa sói, hoa ngọc 
lan, nhiệt độ chè là 34 + 36°C. 

Trong quá trình ướp hương, thuỷ phần của chè thường tăng lên. Để tăng cường quá 
trình hấp phụ hương và tránh chè bị mốc thì sau 1 thời gian ướp nhất định phải đem đi sao 
nhẹ rồi lại đem ướp tiếp. Thời gian mỗi lần ướp và số lần ướp phụ thuộc vào loại chè. và 
loại hoa đem ướp. _ 


4.2. KỸ THUẬT SÁN XUẤT THUỐC LÁ 
4.2.1. Giới thiệu về nguyên liệu 


Cây thuốc lá nguyên sản là ở Nam và Trung Mỹ, nó có lịch sử về trồng trọt và sử dụng 
khá lâu đời. Thuốc lá có tên khoa học chung là Nicoriana thuộc họ Solanaceac. Trong 
Nicotiana có khoảng 50 loại khác nhau, nhưng đa số là cây dại. Trong thực tế người ta 
thường trồng hai loại Nicottana tabacwm L. và Nicotiana rustical. Hầu hết thuốc lá sợi 
vàng trồng ở nước ta đều thuộc loại Nicotiana tabacưm. Thuốc lá được trồng ở nhiều nơi 
trên thế giới từ 40 vĩ độ nam đến 60 vĩ độ bắc, trong đó thuốc lá được trồng tập trung từ 
xích đạo đến 40 vĩ độ bắc. Năng suất bình quân của lá thuốc ở một số nước trồng nhiều 
thuốc lá là : 

Nhật Bản  : 2080kg/ha Đài Loan : 2000kg/ha 

Tây Đức : 2600kg/ha Bungai : 1000kg/ha 

Thuy Điển :2620kg/ha Mỹ : 1000kg/ha 

Liên Xô (cũ) : 1200kg/ha Ấn Độ :1170kg/ha 

Ở nước ta, thuốc lá được trồng từ lâu đời nhưng chủ yếu là thuốc lá nâu (thuộc loại 
Nicottana Rustical. Những nơi có nhiều kinh nghiệm trồng thuốc lá nâu này là Quy Đạt 
(Quảng Bình), chợ Huyện (Vĩnh Linh). Mãi đến năm 1935, giống thuốc lá sợi vàng có tên là 
Virginia Blond Cash (thuộc loại Micotiana tabacum L) mới nhập vào vùng An Khê rồi lan 
ra miền đông Nam Bộ. Đến năm 1940 giống thuốc sợi vàng này mới được trồng trên miền 
Bắc và hiện nay được trồng nhiều ở các tỉnh : Thanh Hoá, Nam Hà (cũ), Vĩnh Phú (cũ), Hà 
Bắc (cũ), Lạng Sơn... Những năm vừa qua các nông trường đã cung cấp được 1/4 + 1/3 tổng 
số nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất thuốc lá. 


4.2.2. Thành phần hoá học của ïá thuốc 


4.2.2.1. Nicôtin ˆ 
— Nicôtin là một loại alcaloit độc đối với cơ thể con người. Đối với người lớn không biết 
hút thuốc lá chỉ cần từ I + 4mg là sẽ bị ngộ độc và khoảng 0,08g là có thể bị chết. 


165 


~ Hiện tượng bị ngộ độc nicôtin thường rất dễ nhận thấy : 

Chân tay lạnh, người yếu ớt, tim đập mạnh và buồn nôn. Qua nhiều năm nghiên cứu, 
mãi đến năm 1893 người ta mới xác minh được công thức cuối cùng của nicôtin là : 
CụH,„N; và công thức cấu tạo là : 


N 
I 


CHạ 
N 


Nicôtin nguyên chất là chất không màu, để tan trong nước, nhưng để lâu ngoài không 
khí nó bị nhựa hoá. Nicôtin dễ hoà tan trong các dung môi hữu cơ : Rượu, ete, axeton, 
toluen v.v.. Nicôtin là một bazơ hữu cơ mạnh, trong dung dịch nicôtin có phản ứng kiểm. 
Nicôtin có khả năng bay theo cùng hơi nước nên người ta có thể dùng hơi nước để cất 
nicôtin. ` 

~ Ngoài ra nicôtin có thể tham gia một số phản ứng hoá học sau : 

+ NÑicôtin tác dụng với axit tạo thành muối do các gốc nitơ của vòng piridin và vòng 
pirolidin có tính bazơ. 

+ Nicôtin dễ bị oxi hoá để tạo nên các sản phẩm oxi hoá : Nếu bị oxi hoá nhẹ thì nicôtin 
chuyển thành nicôtinin theo phản ứng sau : 


Ngoài ra nếu bị oxi hoá mạnh do các môi trường xúc tác khác nhau có thể tạo thành 
dạng andehit, axit nicôtinic, nitropiridin pirazol. 

+ Nicôtin cũng có thể tham gia phản ứng khử khi tác dụng với natr1 kim loại trong dung 
dịch rượu để tạo nên hỗn hợp của hexahidronicôtin và octohidronicôtin. 


CH 
`”. =. di : 
, —CHạ—CHạ—CHạ~ 
2 2 2 2 Xu 
\ 
N CH; NH : 


(Hexahydronicotin) (Octohydronicotin) 
Trong nguyên liệu lá thuốc, nicôtin không phải là hợp chất hoá học thuần khiết mà nó 
còn chứa các alcaloit phụ khác gần giống nicôtin theo cấu tạo hoá học. Qua nghiên cứu 
người ta thấy, cứ 100 gam nicôtin của lá thuốc thì có chứa : 


0,1 gam nicotelin Cụ HạN;. 
2 gam nicotein CụH);N;. 
0,5 gam nicotimin CụHJÀNị. 


166 


. 


Trong lá thuốc hàm lượng nicôtin thay đổi theo giống và loại thuốc, thường là 0,8 + 177%. 
Ngoài ra hàm lượng nicôtin còn phụ thuộc vào quá trình canh tác cây thuốc lá. Hàm lượng 
nicôtin ở những cây thuốc ngất ngọn hoặc bón nhiều phân đạm cao hơn nhiều so với cây 
thuốc phát triển ở điều kiện bình thường. Trong kỹ thuật sản xuất thuốc lá, hàm lượng 
nicôtin trong lá thuốc có ảnh hưởng rất lớn tới phẩm chất của thuốc thành phẩm. Dựa theo 
hàm lượng nicôtin, người ta có thể phân cấp thuốc lá như sau : 

Thuốc lá loại tốt hàm lượng nicôtin là : 1,2 + 1,5%. 

Thuốc lá loại trung bình hàm lượng nicôtin là : 1,5 + 1,7%. 

Thuốc lá loại xấu hàm lượng nicôtin là > 1,7%. ` 
4.2.2.2. Các chất khoáng 

Thành phần khoáng không ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm chất của thuốc lá vì khi cháy 
nó không tạo thành các hợp chất ảnh hưởng tới hương vị của khói thuốc. Nhưng thực tế, 
thành phần khoáng có ảnh hưởng gián tiếp tới phẩm chất của khói thuốc. Các loại muối 
cacbonat và sunphat của kali và natri tạo điều kiện cho quá trình cháy tốt, còn các muối của 
ion Cl' thì ảnh hưởng xấu tới quá trình cháy. Sở dĩ như vậy vì các muối của CÏ' đê nóng 
chảy hơn các muối cacbonat và sunphat nên khí hút thuốc các muối này chảy ra và bao 
quanh lấy phần than chưa cháy hết làm cho nó bị tất và tro có màu đen, còn các gốc 
cacbonat và sun phát thì cung cấp oxi cho quá trình cháy nên tạo điều kề cho quá trình 
cháy được dễ dàng. 

Thành phần khoáng trong thuốc lá thay đổi phụ thuộc nhiều vào điều kiện chăm bón và 
phát triển của cây. 

Qua nghiên cứu ta thấy được sự phụ thuộc đó như sau : 


BẰNG 4.7. SỰ PHỤ THUỘC HÀM LƯỢNG CHẤT KHOÁNG VÀO CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU BAN ĐẦU 


: Hàm lượng chất khoáng trong thuốc lá đã sấy khô (%) 
Hàm lượng tro 


EErS cai miel=ielse 
Cây phát triển 8,86 0,15 | 0,09 | 0,59 nh 
Cây sâu bệnh 10,98 _ |0,08|0,10 


Qua trên ta thấy các nguyên tố khoáng chủ yếu có trong lá thuốc là muối kal, canxi, 
natri, magiê, sất. Ngoài ra trong thành phần lá thuốc còn chứa một số nguyên tố khác với 
hàm lượng nhỏ như có khoảng 0,043 + 0,098% sunphat bari, titan, xezi và khoảng 0,34% 
oxit đồng và một lượng đáng kể iốt và lưu huỳnh. 

Về các anion, ngoài các gốc cacbonat, sụnphat còn có gốc nitrat cũng đóng vai trò 
quan trọng trong quá trình cháy vì nó có hàm lượng oxi cao và dễ nhường oxi trong quá 
trình cháy. 
4.2.2.3. Các chất thơm 

Tính chất thơm của lá thuốc không phải do một chất hữu cơ nào đó tạo nên mà nó là 
hỗn hợp của nhiều chất tạo thành. Trong chất thơm của lá thuốc gồm có hai loại : các chất 


Trạng thái 
cây thuốc 


167 


có tính thơm trực tiếp và các chất chỉ tạo thành tính thơm khi thuốc cháy. Các chất có giá trị 
thơm trực tiếp chủ yếu là dầu thơm, còn nhựa thơm và các chất dạng sáp chỉ tạo nên mùi 
thơm khi thuốc cháy. 


a) Dầu thơm 


Dầu thơm là một hỗn hợp phức tạp trong đó bao gồm các nhóm hữu cơ chủ yếu sau : 
tecpen, rượu, axit, phenol,andehit, xeton v.v... Đặc tính chung của dầu thơm là dễ chưng cất 
được cùng với hơi nước, tan nhiều trong các dung môi hữu cơ, ít tan trong nước. Dầu thơm 
làm cho thuốc lá có mùi thơm dễ chịu. Đem chưng cất dầu thơm tách được từ lá thuốc chưa 
lên men người ta thu được các phần sau : 


— Phần hidro cacbon no (paraphin) : 2% (theo dầu) 


¬ Phần axit tự do : 6%" 
— Phần phenol : 1%" 
—~ Phần andehit : 7%" 
— Phần este : 75%" 
— Phần rượu tự do : 28%" 
— Phần chưa rõ đặc tính : 35,5% " 


Trong đó phần axit gồm chủ yếu các loại axit sau : axit formic (HCOOH), axit axetic 
(CH;COOH), axit izovaleric ((CH,);,—-CH-CH;COON), axit izobutyl axetic ((CH;),-CH~ 
COOH)) và axit panmitic (CH;-{CH,),„— COOH). 

Phần andehit có mặt của furfurol và các loại andehit khác. Trong các andehit này chia 
Ta 2 loại : loại có nhiệt độ sôi là 120°C, thường có mùi hạnh nhân đắng còn loại có nhiệt độ 
sôi lớn hơn 120°C thì tạo nên mùi thơm độc đáo của thuốc lá. 

Trong quá trình chế biến thuốc lá thành phần dầu thơm cũng được thay đổi, đặc biệt 
trong quá trình lên men. Điều này được thể hiện rõ ở các chỉ số của dầu thơm. 


BẢNG 4.8. MỘT SỐ CHỈ SỐ CỦA LÁ THUỐC LÁ TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN 


Loại lá thuốc Chỉ sốaxit | Chỉsốeste | Chỉ số xà phòng hoá 
Lá thuốc chưa lên men 19,41 38,82 58,23 
Lá thuốc đã lên men 1806 | _ 66,97 85,03 


Chỉ số este có liên quan mật thiết đến hàm lượng bảng dầu thơm của lá thuốc, chỉ số 
€sic cao thì hàm lượng dầu thơm nhiều. Qua trên ta thấy, trong quá trình lên men, hàm 
lượng dầu thơm của lá thuốc tăng lên gần 2 lần. Hàm lượng dầu thơm chung trong lá thuốc 
thay đổi khá lớn và phụ thuộc vào phẩm cấp của thuốc lá. Hàm lượng dầu thơm trong một 
số thuốc sản phẩm như sau : 


Thuốc thượng hạng loại I : 0,46% khối lượng thuốc 
Thuốc thượng hạng loại II : 0,38% khối lượng thuốc 
Thuốc thượng hạng loại II : 0,36% khối lượng thuốc 
Thuốc loại I : 0,21% khối lượng thuốc 
Thuốc loại II : 0,16% khối lượng thuốc 
Thuốc loại II : 0,138% khối lượng thuốc 


168 


A 
„ 
.« 


b) Nhựa thơm 

Nhựa thơm là một hỗn hợp phức tạp gồm các BI nhựa chính sau : 

— Các axit nhựa. 

— Các rượu nhựa, resinol và phenol không có đặc tính của chất chát. 

— Các phenol có đặc tính của những chất chát. 

— Các rezen không tan trong kiểm. 

Trong đó quan trọng nhất là các rượu nhựa, este và rezen vì nó ảnh hưởng rất lớn đến 
mùi thơm của thuốc lá khi cháy, còn các axit nhựa ảnh hưởng rất ít đến mùi thơm. 
4.2.2.4. Các chất giuxit 

Gluxit của lá thuốc bao gồm nhiều loại : monosaccarit, disaccarit, polisaccarit và 
ølucozit, trong đó quan trọng nhất là các loại đường và tỉnh bột. 

a) Tỉnh bột 

Trong lá thuốc, hàm lượng tỉnh bột khá cao, thường thay đổi từ 30 + 45% chất khô, phụ 
thuộc vào độ non già của lá thuốc, giống thuốc và điều kiện chăm bón. Nhìn chung trong 
quá trình chín của lá thuốc hàm lượng tỉnh bột táng lên. Nếu tính theo chất khô trong lá thì : 

— Lá thuốc chưa chín (còn xanh) hàm lượng tinh bột là 3 1 ,4%. 

— Lá thuốc đã bắt đầu chín hàm lượng tính bột là 38,4%. 

— Lá thuốc đã chín hoàn toàn hàm lượng tỉnh bột là 42,6%. 

Trong quá trình ủ, sấy khô và lên men lá thuốc, tỉnh bột bị thay đổi rất mạnh để tạo 
thành đường và chất thơm của thuốc lá thành phẩm. Cho nên trong lá thuốc trước khi đem 
chế biến, hàm lượng tỉnh bột càng cao thì chất lượng càng tốt. 

b) Các loại đường hoà tan 

Trong lá thuốc, các loại đường hoà tan chủ yếu thuộc vẻ 2 nhóm đường mono và 
disaccarit, trong đó đường disaccarit ít hơn nhiều so với đường monosaccarit. Đặc biệt trong 
quá trình ủ và lên men lá thuốc, đường disacarit được chuyển hoá mạnh thành đường đơn, vì 
vậy hàm lượng đường disaccarit trong thuốc thành phẩm hầu như không còn. Trong lá thuốc 
hàm lượng đường thay đổi theo độ chín. Nếu tính theo chất khô trong lá thuốc thì hàm 
lượng đường hoà tan trong lá thuốc là : 

— Lá thuốc còn xanh : 1,2%. 

— Lá thuốc đã bắt đầu chín : 1,0%. 

— Lá thuốc đã chín hoàn toàn : 0,8%. 

Nhìn chung hàm lượng các gluxit hoà tan có liên quan chặt chẽ tới phẩm chất của lá 
thuốc, nếu hàm lượng gluxit hoà tan tăng thì phẩm chất của thuốc thành phẩm tăng và 
ngược lại. Mối liên quan này được thể hiện trong sự phân cấp thuốc lá như sau : 


BẰNG 4.9. HÀM LƯỢNG GLUXIT HOÀ TAN TRONG CÁC LOẠI THUỐC LÁ 


Hàm lượng gluxit hoà tan tính theo glucozơ (% 


Loại nguyên liệu 


Thuốc lá loại Ì 10,01 
Thuốc lá loại II 6,10 
| Thuốc lá loại lII 3,52 


169 


4.2.2.5. Các axit hữu cơ 


Trong lá thuốc chứa khá nhiều các axit hữu cơ. Trong lá thuốc chưa lên men có chứa 
nhiều axit malic, axit xitric, axit oxalic và axit tanic, còn lá thuốc đã lên men có : axit 
{umaric, axit galic, axit quynic, axit axetic, axit formic, axit butiric, Nhìn chung trong lá 
thuốc có chứa các nhóm axit hữu cơ sau : 

— Nhóm axit béo bay hơi : axit formic, axit axetic và axit butiric. 

~ Nhóm axit béo không bay hơi : axit oxalic, axit sucxinic và axit fumaric. 

— Nhóm axit hidroaromatic, axit quynic, axit cofeic. 

Hàm lượng chưng của axit trong lá thuốc chiếm từ 12 + 16% chất khô nhưng chúng 
đều ở dạng muối trung tính, vì vậy tuy hàm lượng axit cao nhưng lá thuốc vẫn có môi 
trường axit yếu. l 

Trong quá trình chế biến thuốc lá, các axit hữu cơ phần nào có ảnh hưởng đến sự cháy 
của thuốc lá như axit malic và axit xitric, làm cho thuốc cháy âm ỷ và đồng đều, nhưng hàm 
lượng axit hữu cơ cao quá thì làm cho phẩm chất thuốc bị giảm. 
4.2.2.6. Các hợp chất nitơ : 

Các hợp chất nitơ trong thuốc lá bao gềm các nhóm chính sau : 

— Nhóm alcalloit. 

— Nhóm protein. 

— Nhóm hợp chất amit và hợp chất amin. 

— Nhóm các hợp chất nitrat. 

— Nhóm amoniac và những bazơ nitrogen khác 

Hàm lượng các hợp chất nitơ, đặc biệt protein cao có ảnh hưởng xấu tới phẩm chất và 
mùi vị của lá thuốc. Riêng chỉ có axit nitric là một thành phần của hợp chất nitơ nhưng 
không có ảnh hưởng xấu tới phẩm chất của lá thuốc mà ngược lại nó có tác dụng tốt tới quá 
trình cháy. . : : 

Trong quá trình ủ sấy và lên men lá thuốc, các hợp chất nitơ bị thay đổi rất nhiều, riêng. 
các hợp chất protein bị giảm đi khoảng 60% trong thời gian ủ và sấy. 
4.2.2.7. Các loại men trong lá thuốc 

Trong lá thuốc có nhiều loại men khác nhau, các loại men này không chỉ hoạt động 
trong lá thuốc tươi mà còn hoạt động trong cả lá thuốc đã sấy khô. Thành phần men trong lá 
thuốc gồm có các loại chủ yếu sau đây : 

— Men esteraza : xúc tác cho quá trình phân ly và tổng hợp este. Trong nhóm men 
này quan trọng nhất là men pectaza, men này hoạt động mạnh trong giai đoạn lên men lá 
thuốc và tác dụng chủ yếu của nó là khử nhóm metoxin của pectin, làm giảm tính háo nước 
của nó. 

— Men cacbuahidraza : gồm chủ yếu các men tổng hợp và thuỷ phân gluxit. Tiêu biểu 
trong nhóm này là các men amilaza, pectinaza, invectaza và glucozidaza. Các loại men này 
hoạt động mạnh trong giai đoạn ủ, sấy và lên men lá thuốc và có tác đụng làm tăng phẩm 
chất của lá thuốc. : ï h 

— Men oxi hoá khử : nhiệm vụ chủ yếu của nhóm men này là xúc tác cho các quá trình 
oxi hoá và khử các hợp chất có trong lá thuốc. Men oxi hoá khử quan trọng trong lá thuốc là : 
oxidaza và poliphenol oxidaza. Trong quá trình chế biến lá thuốc dần đến cuối giai đoạn lên 
men. hoạt tính của các men này bị giảm đi nhiều. 


170 


4.2.3. Thành phần của khói thuốc 

Khi nghiên cứu về khói thuốc lá người ta đã tách được hàng loạt các chất : oxit cacbon, 
axit cacbonic, axit butiric, amoniac, axit axetic, nicôtin, hidrosunfua, v.v... Qua nghiên cứu 
người ta thấy rằng chỉ một phần nhỏ nicôtin bị phân huỷ trong quá trình cháy, còn phần lớn 
nicôtin được giữ nguyên, trong đồ gần 1/2 lượng nicôtin không bị phân huỷ này đi vào khói 
thuốc. Nicôtin đi vào khói thuốc nhiều hay ít phụ thuộc vào các yếu tố sau : tốc độ cháy, 
thuỷ phần, dường kính và hàm lượng nicôtin trong điếu thuốc. 

Nếu tốc độ thuốc cháy nhanh thì hàm lượng nicôtin chuyển vào khói thuốc nhiều gấp 
hai lần thuốc cháy chậm. 

Mặt khác qua nghiên cứu người ta còn thấy lượng nicôtin và amoniac chỉ đi vào khối 
thuốc ở thuỷ phần nhất định (W = 9 + 11%), còn ở ngoài khoảng thuỷ phần này thì chúng 
chuyển vào khói thuốc ít. Ngoài ra đường kính của điếu thuốc càng lớn thì hàm lượng 
nicôtin trong khói thuốc càng giảm, còn hàm lượng nicôtin trong thuốc càng cao thì thành 
phần của nó trong khói càng nhiều. 

Việc nghiên cứu đánh giá hoàn toàn chính xác thành phần của khói thuốc hiện nay chưa 
giải quyết được mà người ta mới thấy được một số nhóm chất chủ yếu tham gia vào quá 
trình cháy và tạo thành các sản phẩm sau : 


BẢNG 4.10. MỘT SỐ THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA KHÓI THUỐC LÁ SAU KHI HÚT 


Tên nhóm chất tham | Những sản phẩm được tạo thành khi thuốc cháy và chuyển 
gia quá trình chá vào trong khói 

Nicôin và các | Nicôtôn, các bazơ piidin, những dẫn xuất của pirol, picolin, 
alcaloit khác metilamin, axit cacbonic v... 


~ Protein và các hợp 
chất amin 

¬ Gluxt và các axit 
béo 


oxit cacbon, axit cacbonic, sunfua hidro, sunfuaxianic, amoniac, 
poliphenol v.v.. 


Axit cacbonic, oxit cacbon, axit béo đơn giản bay hơi : 


furfurol, 
andehit, xeton... 


— Nhựa Acrolein, andehit, axeton, axit hữu cơ v.v.. 
— Tinh dầu Este dễ bay hơi, sản phẩm ngưng tụ và thuỷ phân của dầu thơm 
L_~ Các chất pectin Rượu metilic,"axit axetic, oxit cacbon v.v.. 


4.2.4. Kỹ thuật sản xuất thuốc lá điếu 
4.2.4.1. Nguyên liệu 
a) Một số tính chất cơ bẳn của lá thuốc 

~ Độ mịn : Lá thuốc có độ mịn càng cao thì phẩm chất càng tốt. Độ mịn của lá phụ thuộc 
vào cấu trúc tế bào lá, nếu cấu trúc tế bào lá lớn thì lá xốp, phẩm chất kém và ngược lại. 
- _ — Độ bền : Độ bên của lá phụ thuộc nhiều vào cấu trúc lá, lá càng mịn độ bền càng cao. 
Qua nhiều lần nghiên cứu người ta thấy rằng : Cùng với sự tăng độ xốp và sự giảm số lượng 
tế bào trong cùng đơn vị thể tích thì độ bền của lá thuốc giảm và phẩm chất kém. Cho nên 
người ta có thể dùng khối lượng riêng để đánh giá độ bền và phẩm chất lá thuốc 


— Độ đàn hồi : Độ đàn hồi biểu thị khả năng trở lại trạng thái ban đầu của lá thuốc sau 
khi bị nén. Đặc tính này của lá thuốc có liên quan rất lớn đến độ lỏng chặt của điếu thuốc 
khi hút và nó phụ thuộc vào phẩm chất lá, lá thuốc tốt có độ đàn hồi cao và ngược lại. 


171 


— Tính hút ẩm : Tính hút ẩm của lá thuốc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình sản 
xuất thuốc lá điếu. Đặc biệt nó ảnh hưởng tới quá trình làm ẩm, tới độ bền và độ đàn hồi... 
của sợi thuốc. : 


Quy trình kỹ thuật sản xuất thuốc lá điếu 


Nguyên liệu lá thuốc 


Phối chế các mẻ thuốc 


Làm ẩm lá thuốc 


Tách cuống và thái sợi 


` 


Sấy sợi và phun hương 


Cuốn điếu, đóng bao 


Thuốc lá thành phẩm 


b) Thu nhận nguyên liệu và bảo quản » : 

Lá thuốc khi thu nhận về nhà máy phải được xem xét cẩn thận xem có đủ phẩm chất để 
sản xuất và đúng với tiêu chuẩn phân cấp không, nếu không cần phải tiến hành phân cấp lại. 

Những loại thuốc đạt yêu cầu cần đưa ngay đến kho bảo quản. Trong quá trình bảo 
quản cần chú ý, theo dõi nhiệt độ của bì thuốc. Nếu nhiệt độ của bì thuốc cao hơn nhiệt độ 
không khí trong phòng khoảng 2 + 3C thì phải dỡ thuốc ra, rải trên sàn đến khi nhiệt độ bì 
thuốc cân bằng với nhiệt độ trong kho thì lại tiếp tục xếp lên bảo quản. 
4.2.4.2. Phối chế các mẻ thuốc 

Lá thuốc đưa về nhà máy có chất lượng không đồng đêu. Ngay đối với mỗi loại thuốc 
nhất định cũng có mặt tốt và mặt xấu, mức độ đó nhiều ít phụ thuộc vào phẩm chất lá thuốc. 
Phối chế các loại thuốc nhằm làm cho phẩm chất được đồng đều, khắc phục được nhược 
điểm của mỗi loại thuốc riêng biệt. ; 
a) Yêu cầu khi phối chế các mê thuốc 

Để đảm bảo phối chế các mẻ thuốc tốt, khi phối chế cần nắm được mấy yêu cầu sau : 


172 


~ Nắm vững số lượng và chất lượng các loại thuốc, có như vậy khi phối chế mới đảm 
bảo chất lượng và số lượng, mới bố trí các loại thuốc được phối chế hợp lý. 

~ Nắm vững tỷ lệ phần trăm và khối lượng các loại thuốc đã được quy định theo đơn phối chế. 

— Nắm vững giá cả từng loại nguyên liệu để phối chế sao cho phù hợp giá cả quy định, 
đảm bảo điều kiện kinh tế của sản xuất. 

— Khi phối chế phải điều hoà lượng lá lớn, lá bé để thái sợi đỡ vụn, tỷ lệ sợi dài và ngắn 
được đồng đều. : 

b) Các phương pháp phối chế 

~ Phương pháp cổ điển : 

Trước kia người ta chỉ đánh giá phẩm chất nguyên liệu dựa vào cảm quan và thử hút. 
Khi phối chế người ta dựa vào phẩm chất đánh giá để trộn các loại thuốc với nhau theo 
nhiều phương án, mỗi phương án ứng với tỷ lệ các loại thuốc xác định, sau đó đem thử hút, 
chọn phương án tốt nhất để phối chế. 

Hiện nay người ta đã dựa vào kết quả của phân tích hoá học và kết quả đánh giá cảm 
quan của lá thuốc nguyên liệu để thành lập các đơn phối chế, trong đó người ta đã chú ý đến 
khả năng bù trừ các đặc điểm tốt xấu của các loại nguyên liệu với nhau. 

— Phương pháp dùng toán học để xây dựng đơn phối chế : 

Theo phương pháp phối chế cổ điển vừa tốn nhân công vừa khó đạt được phương án tối 
ưu trong việc sử dụng các loại nguyên liệu sẵn có và đảm bảo phẩm chất ổn định, giá thành 
rẻ nhất: Dùng toán học để xây dựng đơn phối chế có thể khác phục được nhược điểm của 
phương pháp cổ điển trên. Để xây dựng mô hình toán học cho các đơn phối chế, người ta 
cũng phải dựa vào phân tích hoá học và đánh giá cảm quan lá thuốc, hoặc cũng có thể dựa 
vào một trong hai yếu tố này. Nhưng khi xây dựng mô hình toán học chỉ dựa vào một yếu tố 
thì kết quả sẽ không đạt hoàn hảo tuy rằng mô hình toán học sẽ đơn giản hơn. Hiện nay xu 
thế phối chế các mẻ thuốc hay dùng phương pháp toán học vì nó tuy phức tạp nhưng đỡ tốn 
công, phối chế được chính xác và chọn được phương án tối ưu theo mỗi yêu cầu khác nhau. 
4.2.4.3. Làm ẩm lá thuốc 

Lá thuốc sau khi thu nhận về nhà máy có độ ẩm 11 + 13%. Ở độ ẩm này lá thuốc giòn, 
nếu đem thái ngay thuốc sẽ bị vụn, gấy nhiều vì vậy trước khi thái sợi lá thuốc phải được 
làm ẩm đến độ ẩm 15,8 +17%. Nếu làm ẩm tốt lá thuốc tăng được độ bền, độ đàn hồi và 
một số tính chất vật lý khác. Hiện nay có nhiều phương pháp làm ẩm khác nhau, nhưng phổ 
biến nhất là hai phương pháp sau : 

a) Làm ẩm bằng phương pháp phun nước : 

Lá thuốc được rũ thành từng đống nhỏ rồi phun các tia nước nhỏ vào. Trong quá trình 
phun, thuốc được đảo trộn để nước phun được đồng đều. Sau khi phun xong lá thuốc được 
đem ủ từ 18 + 20h, trong quá trình này ẩm tiếp tục được hấp thụ vào bên trong làm độ ẩm lá 
thuốc được đồng đều. 

Phương pháp này đơn giản, dễ áp dụng nhưng làm việc thủ công, tốn diện tích làm việc, 
thời gian kéo dài và công nhân làm việc nặng nhọc. 

b) Làm ẩm bằng hỗn hợp không khí điều tiết 
Nguyên tắc của phương pháp này là dùng hỗn hợp không khí điều tiết (không khí + hơi 


173 


nước hoặc hơi nước bão hoà) có nhiệt độ 30 + 55C để tiến hành làm ẩm. Nếu dùng không 
khí điều tiết có nhiệt độ cao thì quá trình làm ẩm tăng nhưng ở nhiệt độ > 60°C thì sự tổn 
thất chất thơm lớn, nên ít được dùng. Muốn tăng khả năng làm ẩm, điều chủ yếu là điều 
chỉnh vận tốc không khí cho thích hợp. ' 

Phương pháp làm ẩm này có thể khắc phục được nhược điểm của phương pháp trên 
đồng thời thích hợp cho cả quá trình làm ẩm lá thuốc nguyên bó và lá thuốc rời. Quá trình 
tiến hành làm ẩm có thể theo hai nguyên tắc sau : 

~ Làm ẩm lá thuốc theo nguyên tắc hấp phụ : 

Lầm ẩm theo nguyên tắc này lá thuốc được rải trên các lưới kim loại, đưới lưới được đặt 
quạt hút gió để hút không khí điều tiết qua khối nguyên liệu. Không khí điều tiết trong 
phòng có nhiệt độ 25 + 28°C và ọ = 100%, 

Thời gian làm ẩm theo phương pháp này thường từ 20 + 48 giờ, nó phụ thuộc giống và 
phẩm chất thuốc. Lá thuốc sau khi đạt W = 17 + 17,5% thì kết thúc giai đoạn làm ẩm. 
Phương pháp này làm ẩm lá thuốc được đồng đêu, nhiệt độ làm ẩm thấp nên sau khi làm ẩm 
ít bị bay hơi nước. 

Làm ẩm lá thuốc theo nguyên tắc ngưng tụ : 


Không khí điểu tiết dùng trong phương pháp này là hỗn hợp hơi nước + nước dạng . 


sương mù. Nhiệt độ hỗn hợp là 35 + 55°C. Sau khi lá thuốc cho vào làm ẩm 8 +10 phút đầu, 
đo sự chênh lệch nhiệt độ giữa lá thuốc và không khí trên bể mặt lá thuốc, xảy ra quá trình 
ngưng tụ ẩm. Khi nhiệt độ lá thuốc tăng dân đến nhiệt độ phòng thì quá trình ngưng tụ cũng 
giảm dần và ngừng hẳn. Tiếp đó quá trình hấp thụ xảy ra, ẩm dần đần thẩm thấu vào các mô 
của lá. Độ ẩm cuối của lá thuốc theo phương pháp làm ẩm này tương đối cao : W = J7 + 18%, 
đôi khi W = 19%, Vì nhiệt độ làm ẩm cao sau khi làm ẩm xong lá thuốc còn bị mất một 
phần hơi nước trước khi đưa vào thái sợi. : 

Để tiến hành các quá trình làm ẩm trên người ta có thể áp dụng các thiết bị làm ẩm kiểu 
băng tải hoặc làm ẩm kiểu thùng quay. 
4.2.4.4. Tước cuộng và thái sợi 
a) Tước cuộng lá : 

Cuộng còn gọi là xương chính của lá, là phần dày cứng, nếu để nguyên cuộng đem thái 
sợi thuốc dễ bị rách. Vì cuộng lá lẫn làm độ chặt khối lá không được đồng đều. Cuộng lẫn 
vào thuốc sợi khi cuốn điếu nó làm cho giấy cuốn điếu bị rách. Các giống thuốc của nước ta 
hầu hết có cuộng to (thô) nên cần phải tách ra để xử lý theo chế độ riêng. Lượng cuộng lá 
trong lá thuốc chiếm tỷ lệ khá lớn, thường chiếm từ 17 +20% khối lượng lá, vì vậy lượng 
cuộng nầy sau khi tách xong cần được xử lý bằng cách ép mỏng ra rồi thái để trộn lẫn vào 
thuốc sợi trước khi cuốn điếu. Lượng cuộng trộn lẫn vào sợi thuốc không được vượt quá 
10%. Trong các nhà máy sản xuất thuốc lá điếu hiện nay, sự tách cuộng lá thuốc có thể tiến 
hành bằng tay hoặc bằng máy, tuỳ theo điều kiện kỹ thuật của nhà máy. 

—~ Tước cuộng thủ công : - 

Phương pháp này người ta dùng các hàng răng lược hay các hàng đinh, cuộng lá được 
chui qua các kẽ này còn lá được giữ lại. Tước cuộng theo phương pháp này lá thuốc sẽ ít bị 
vụn nất, sợi thuốc sẽ nhiều dài và đẹp. Phương pháp tước cuộng này thường chỉ dùng cho 
tước cuộng các loại thuốc hảo hạng. 


174 


ki 


~ Tước cuộng bằng máy (Thiết bị đập cộng) : 

Thiết bị đập cuộng lá thuốc có cấu tạo đặc biệt, nhờ những va chạm cơ học của lá thuốc 
với thiết bị, phần mềm của lá được tách ra khỏi cuộng lá thuốc. Sau khi đập lần 1 hỗn hợp 
cuộng và lá được đưa qua bộ phận phân loại. Những phần cuộng chưa được tách hết phần 
mềm thì được đưa đi đập lần 2. 

Sơ đồ nguyên lý làm việc của thiết bị đập cuộng lá và bộ phận phân ly lá và cuộng như sau : 


Nguyên liệu Lá 
1 tá —— 1 
.— 
1 
Z¬ [ 
2 I 
3 : Lá, cuộng 
Không khí + lá Không khí 2 Ỷ 
+cuộng ®—— ~—— Không khí Không khí 
+ cuộng — TS T— 
Nho hông khí 
hông khí 
Hình 4.1. Máy đập cuộng Hình 4.2. Thiết bị phân ly lá và cuộng 
1. Roto có gắn định ; 2, Các chắn song song 1. Tấm chắn ; 2. Bầu gạt lá và cuộng ; 3. Ống hút. 


hình bán nguyệt ; 3. Ống hút. 

Toàn bộ quá trình đập cuộng tiến hành như sau ; 

Lá thuốc được đưa vào thiết bị đập cuộng nhờ roto có gắn các đính quay các lá thuốc bị 
tách rời phần mềm khỏi cuộng và đi qua các chấn song hình bán nguyệt xuống ống hút. 
Nhờ sức gió hỗn hợp cuộng và lá được đưa sang bộ phận phân ly. Ở bộ phận phân ly lần thứ 
nhất một phần lá có vận tốc cân bằng nhỏ được cuốn theo không khí ra ống hút phía trên. 
Cuộng và phần lá lẫn vào có vận tốc cân bằng lớn rơi xuống, qua bộ phận bầu gạt sang bộ 
phận phân ly lần thứ hai. Ở bộ phận phân ly lần hai phần lá lẫn trong cuộng được tách nốt 
theo ống hút phía trên đi ra, còn cuộng có vận tốc cân bằng lớn rơi xuống và theo ống hút 
phía dưới ra ngoài. 

b) Thái sợi 

— Nhiệm vụ chính của thái sợi là tạo được nhiều sợi dài, ít sợi vụn nát, sợi thái phải 
đồng đều. rời và không bết dính. Sợi thuốc sau khi thái xong được đưa lên sàng 2 lớp lưới và 
phân sợi thuốc thành ba loại : 

+ Thuốc sợi dài có kích thước lớn nằm trên (không lọt) lưới sàng có kích thước lỗ 3mm. 

+ Thuốc vụn là loại lọt qua lớp lưới sàng 3mm nhưng không lọt qua lớp lưới sàng có 
kích thước lỗ 0,33mm. 

+ Thuốc lọt qua cả hai lớp lưới sàng này gọi là bụi. 

~ Sự phân loại thuốc sợi dùng sàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nên để phân loại sợi 
thuốc được tương đối chính xác người ta quy tước như sau : 

+ Độ ẩm của thuốc khi sàng là W = 15%. ˆ 


175 


+ Thời gian sàng là I phút 42 giây với loại sàng có vận tốc 180 vòng/phút và 3 phút 
với loại sàng có vận tốc 120 vòng/phút. Trong quá trình thái sợi muốn phẩm chất Sợi tốt, 
chất lượng đồng đều, ít vụn nát phải chú ý các thông số kỹ thuật của nguyên liệu và đặc 
tính của máy. 

* Đặc tính kỹ thuật của nguyên liệu : Nguyên liệu lá thuốc có một số đặc tính ảnh 
hưởng tới quá trình thái sợi là : 

+ Độ bền, độ đàn hồi và cấu tạo mô lá : lá có độ bền và độ đàn hồi cao, cấu tạo mô lá 
mịn thì thát ít rách, tỷ lệ sợi dài cao. 

* Độ ẩm của lá : lá quá khô khi thái dễ vụn nát, ngược lại lá quá ẩm khi thái các sợi 
thuốc bết vào nhau, khó làm rời. Độ ẩm thích hợp của lá thuốc khi thái là : W = 15,5 + 16,5%, 

* Phương pháp gia công lá : Lá được đóng bì theo kiểu nào ? Lá thuốc có được vuốt 
phẳng hay không ? Lá thuốc được làm ẩm theo phương pháp nào và mức độ đồng đều khi 
làm ẩm. Tất cả các yếu tố này đều ảnh hưởng tới quá trình thái sợi. 

* Đặc tính của máy (xem hình 4.3) : 

» VỊ trí của lá được máy đưa vào khi thái sợi. Lá thuốc nằm vuông góc với trục của 
thùng máy thì sợi ngắn và vụn nhiều ; ngược lại lá nằm song song với trục của thùng máy 
thì nhiều sợi và sợi dài. 

* Góc mài của dao : Độ sắc của đao phụ thuộc vào góc mài của dao, góc mài œ của 

- đao càng nhỏ thì đao càng sắc. Thường gốc mài œ của đao là : œ = 12 + 15°C, vì nhỏ quá 
rất khó mài. . 

~ Chiểu rộng của sợi thuốc : Sợi thuốc khi thái càng rộng thì sợi càng dài và năng suất 
thái sợi của máy càng cao. Nhưng để đảm bảo cho cuốn điếu được tốt thường chiều rộng 
của thuốc được thái là : 0,5 + 0,6mm. 


Hình 4.3. Sơ đồ nguyên lý máy thái sợi thuốc lá 
1. ti chuyển vận chuyển ; 2. Băng chuyền vận chuyển và tải trọng ; 3. Hàm lõi thuốc ; 


4. Baraban lắp lưỡi dao (thường lắp 5 lưỡi dao) ; 5. Bộ phận tải trọng điều chỉnh độ chặt của lõi thuốc. 


176 


+ Số vòng quay của máy : Trong quá trình thái sợi số vòng quay của máy tăng thì năng 
suất máy tăng nhưng sợi dài giảm, sợi vụn và bụi tăng. Thường vận tốc của máy thái sợi là : 
420 + 450 vòng/phút. 

* Quá trình làm việc của loại máy thái này như sau : 

Lá thuốc được đưa vào khoảng giữa băng chuyền 1 và 2, nhờ sự chuyển động của 
băng chuyền, lá thuốc được ép chặt dần và dịch chuyển về phía hàm lõi thuốc. Nhờ tải 
trọng của băng tải 2 và bộ phận điều chỉnh 5, lá thuốc được ép lại ở phía hàm lõi thuốc ở 
mức độ nhất định. Baraban quay các lưỡi dao chà sát mặt ngoài của hàm lõi thuốc và cắt 
lát thuốc thành sợi. 

c) Vận chuyển thuốc sợi bằng ống hút 

Hệ thống vận chuyển sợi thuốc trong nhà máy chủ yếu dựa vào sức gió, như các quá 
trình vận chuyển sợi thuốc từ máy thái đến máy sấy và phun hương, vận chuyển thuốc sau 
khi phun hương đưa ởi ủ v.v... - 

~ $ơ đồ nguyên lý làm việc của sự vận chuyển thuốc sợi bằng ống hút như sau (hình 4.4). 


3 


1 5 


Thuốc sợi 


Không khí ” thuốc 


Hình 4.4. Sơ đồ vận chuyển thuếc sợi bằng ống hút 
1. Ống hút sợi thuốc ; 2. Bộ phận làm rời ; 3. Phòng lắng sợi thuốc ; 4. Bộ phận gạt sợi thuốc ; 
5. Lưới có kích thước lỗ lưới ¿ = 0,3mm ; 6. Ống hút bụi; 7. Quạt ; 8. Thiết bị lọc bụi. 


Quá trình làm việc của thiết bị ống hút này như sau : Sợi thuốc rơi vào ống hút I nhờ có 
vận tốc luồng gió trong ống hút lớn hơn vận tốc cân bằng sợi thuốc (thường v = 22 đến 
25m/§) nên sợi thuốc và bụi được cuốn theo. Khi này độ ẩm sợi thuốc giảm làm cho các sợi 
thuốc dẻ rời ra. Đến bộ phận làm rời 2 có điện tích lớn,ở đây sợi thuốc được chuyển động 
lèn xuống, được làm rời và trộn lẫn vào nhau. Sau đó sợi thuốc lại theo đường ống hút l vào 
phòng lắng sợi thuốc 3, ở đây tiết diện lớn, nên vận tốc luồng gió giảm đi nhiều và nhỏ hơn 
vận tốc cân bằng của sợi thuốc. Sợi thuốc được bộ phận gạt đưa ra ngoài để đưa đi chế biến 
tiếp theo. Còn bụi được luồng gió cuốn đi qua lưới 5 vào ống hút bụi 6, qua quạt 7 và vào 
thiết bị lọc bụi 8, ở đây bụi được giữ lại và đưa ra ngoài. Để lưới 5 làm việc được tốt không 
bị tắc lỗ do bụi tụ bít lại, ở lưới 5 có treo 1 búa nhỏ cứ sau 8 giây búa lại gõ 1 lần vào lưới 
để khử bụi. 

— Vận chuyển thuốc sợi bằng ống hút có một số tác dụng sau : 

+ Vận chuyển bằng sức gió đơn giản và kinh tế. 


12-CSLT & KTSX TP 177 


+ Thuốc sợi được làm rời và trộn đều lẫn nhau giữa sợi dài và sợi ngắn, làm chất lượng 
được đồng đều. 

+ Khử được bụi và các tạp chất có trong thuốc sợi. 

+ Làm giảm thuỷ phần của sợi thuốc ở chừng mực nhất định tạo điều kiện cho quá trình 
chế biến tiếp theo được thuận lợi. 
4.2.4.5. Sây sợi và phun hương 
a) Sấy sợi : Sau khi thái, thuốc sợi có độ ẩm lớn, nếu để nguyên như vậy sẽ ảnh hưởng tới 
quá trình hấp phụ hương và cuốn điếu sau bạ 6 Cho nên sau khi thái, sợi thuốc được đưa đi 
sấy nhẹ để giảm thuỷ phần của sợi thuốc xuống còn 12 + 13%. Trong quá trình sấy sợi, 
ngoài tác dụng làm giảm độ ẩm và để hấp phụ "hương tốt còn có tác dụng làm cho thuốc sợi 
móc vào nhau làm tăng độ xốp và độ đàn hồi của thuốc sợi. 

Thuốc sợi được sấy trên thiết bị sấy kiểu thùng quay, vận tốc thùng có thể điều chỉnh 
được tuỳ theo loại thuốc và độ ẩm của nó lrước khi vào sấy. Vận tốc cực đại của thùng sấy 
là 30 vòng/phút. Nhiệt độ của sợi thuốc khi sấy là 45 + 50°C và độ ẩm cuối cùng khi sấy là 
12 + 13%. 

b) Phun hương 


Phun hương là một quá trình làm tăng phẩm chất thơm của lá thuốc. Các chất dùng để 
gia hương thường là các hợp chất thơm dễ bay hơi, nên về nguyên tắc, sau khi gia hương 
cần hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao. Trong quá trình phun hương các chất thơm được phun 
vào sợi thuốc ở dạng dung dịch mà dung môi là cồn hay nước. 

— Các hợp chất thơm dùng trong quá trình phun hương : Hiện nay trên thế giới người ta 
sử dụng rất nhiều loại hương thơm khác nhau để làm tăng cường hương thơm cho sợi thuốc. 

Theo R.N. Tridman, các hợp chất thơm dùng để gia hương cho sợi thuốc gồm có các 
loại chủ yếu sau : 

+ Các hợp chất thơm tự nhiên : gồm nhựa, sáp hoa, tỉnh dầu của các loại nguyên liệu 
thực vật và động vật. Nguyên liệu thực vật thường dùng để trích ly hương thơm là các loại 
hoa thơm, các loại cây quả, sấy khô như : cam thảo, quế, táo, mận v.v... Trong đó tốt nhất là 
trích ly hương của một số loại thuốc lá thơm, nhưng điều này khó thực hiện vì hàm lượng 
chất thơm trong thuốc lá nhỏ. Còn chất thơm lấy từ nguyên liệu động vật chủ yếu là từ con 
xạ hương. 

+ Các hợp chất thơm nhân tạo : Các chất thơm này có thể là chất thơm riêng lẻ ở các 
đạng : axit, rượu, axeton, andehit, este v.v... cũng có thể ở dạng chất thơm tổng hợp của 
nhiều đơn chất. Các chất thơm tổng hợp thường thơm mạnh dễ sử dụng và có giá thành hạ. 
Trên thế giới nhiều nước đã sử dụng rộng rãi chất thơm tổng hợp trong sản xuất thuốc lá, 
đặc biệt là Mỹ. the, cũng có nước lại cấm dùng các chất thơm tổng hợp như ; Anh, 
CHLB Đức, Ý v.v.. 

Trong thực tế sản xuất, tuỳ theo mỗi loại sản phẩm và giống thuốc mà người ta chọn sắc 
thái hương thơm xác định, bao gồm một số chất thơm-chính. 

Ví dụ : Đối với thuốc tẩu người ta chọn hương thơm của vanilìn hoặc cumarin làm 
- hương thơm chính. Đối với thuốc để nhai chọn quế và cẩm chướng làm hương thơm chính, 
còn đối với thuốc điếu người ta chọn cumatin, vanilin, quế và dầu một số loại hoa làm 
hương thơm chính v.v... 


178 


Ngày nay các công trình nghiên cứu về các hợp chất dùng để gia hương cho thuốc sợi 
vẫn tiếp tục và ngày càng được phát triển, nhiều hợp chất thơm mới được đề nghị đưa vào 
sử dụng. Mới đây để tăng cường chất thơm của thuốc khi hút, một tác giả Mỹ đề nghị cho 
vào thuốc sợi 0, + 1% các hợp chất thơm không bay hơi như các este của tỉnh bột, 
xenlulozơ, pectin, licnin, dextrin v.v... Khi hút các hợp chất thơm này sẽ tạo nên các axit 
bay hơi có mùi thơm. : 

Điểm cần chú ý khi gia hương là các hợp chất thơm dùng trong gia hương thuốc sợi 
thường để bay hơi. Vì vậy để giữ hương thơm được tốt ta cần cho thêm vào thuốc sợi các 
chất cố định mùi (hay còn gọi là các chất định hương). Tác dụng của các chất này là ngăn 
cản các chất khác bay hơi. Chất định hương hay được dùng là glicol. 

— Các phương pháp phun hương : 

Trong thực tế sản xuất, để gia hương thuốc lá người ta thường dùng 2 phương pháp : 
Phun dịch hương vào sợi thuốc và phun dịch hương vào nguyên liệu phụ của quá trình sản 
xuất thuốc lá điếu như ; giấy cuốn, hồ đán đầu lọc và giấy gói trong của bao thuốc v.v... 

Ví dụ : Năm 1965, một số nhà nghiên cứu của Anh đề nghị cho vào đầu lọc hỗn hợp 
của các polisaccarit hoà tan trong nước và các hợp chất thơm khác. Khi hút thuốc, hơi 
nước trong khói thuốc sẽ hoà tan các polisaccarit và các hợp chất thơm khác, làm cho 
khói thuốc thơm. 

Để có dịch hương khi phun, người ta hoà tan các chất thơm trong cồn 70 + 90° (để tăng 
cường độ bay hơi của chất thơm). Vì các chất thơm rất đễ bay hơi nên quá trình chuẩn bị 
dịch hương ở nhiệt độ càng thấp càng tốt. 

Còn đối với các chất gia hương ít bay hơi người ta chuẩn bị dịch hương như sau : Hoà 
tan các nguyên liệu dạng bột như ca cao, cam thảo ở nhiệt độ 100°C. Để chống mốc người 
ta có thể cho thêm sorbat kali với lượng 0,2% khối lượng dung dịch. Sau đó làm nguội đến 
§0°C và cho các chất duy trì ẩm vào như đường, mật ong, xirô, nước quả ép v.v... Sau khi 
dung địch đã nguội thì cho dịch chiết của các hợp chất thơm vào rồi phun vào sợi thuốc 
hoặc nguyên liệu phụ. 

Ngoài phương pháp gia hương trên, một số tác giả Mỹ năm 1964 còn đề nghị dùng các 
ống chất dẻo có kích thước nhỏ và mềm tương tự như sợi thuốc để đựng hương. Các ống này 
được trộn lẫn với sợi thuốc và đem cuốn điếu. Khi hút các ống chất dẻo này cháy, hương 
thơm trong ống sẽ làm tăng cường hương vị của thuốc khi hút, 

Cân chú ý là các chất dẻo này cháy phải không tạo thành chất độc và không gây ảnh 
hưởng xấu đến mùi vị của thuốc. 
cQỦ _ 

Để sự hấp phụ hương vào bên trong sợi thuốc được tốt và đồng đều, sợi thuốc sau khi 
phun hương xong được đưa qua ủ. Thuốc sợi sau khi phun hương được xếp vào khay gỗ hay 
túi polietilen rồi đưa vào phòng ủ. Nhiệt độ trong phòng ủ là 20 + 25°C và độ ẩm không khí 
là ọ = 55 + 60%, Thời gian ủ thường kéo dài 5 + 8 ngày. 
4.2.4.6. Cuốn điểu và đóng bao 
a) Yêu cầu của giấy cuốn điếu 

Trong sản xuất thuốc lá điếu, giấy cuốn điếu có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của 
thuốc thành phẩm. Tiêu chuẩn của giấy cuốn điếu như sau : 


179 


~ Độ cháy của giấy : Độ cháy của giấy là một chỉ tiêu để đánh giá phẩm chất của điếu 
thuốc vì nó liên quan trực tiếp đến độ cháy của cả điếu khi hút. Yêu cầu giấy cuộn phải đảm 
bảo cháy âm ỉ, không tắt cả ở nơi mép dán, độ chấy của giấy có liên quan đến hàm lượng 
tro, trong đó thường hàm lượng tro 10 + 11% thì giấy cháy tốt. Ngoài ra người ta còn có thể 
dùng các muối như cacbonat, nitrat.... để cải thiện độ cháy của giấy. 

- Chiều dày của giấy : 32 + 34m, 

— Khối lượng ImỶ giấy cuộn : 20 + 22 gam. 

— Chiều đài 1 cuộn giấy : 400 mét. 

— Chiều rộng giấy : (28 ; 30 ; 32) +0,2mm. 

— Độ ẩm của giấy 5,5 + 8%, 

— Độ tro của giấy : I0 + 11%. 

— Sức căng ngang của giấy : > l,7%. 

— Độ thấm hút không khí lớn hơn 240ml, ở độ chân không 100mm cột nước. 

~ Giấy trắng không bị hoen ố, mặt giấy nhắn, phẳng. 
b) Yêu cầu của hồ dán 

Trong sản xuất thuốc lá điếu người ta có thể sử dụng các loại hồ dán khác nhau : hồ tinh 
bột. hồ dextrin, hồ polivinilaxetat v.v... Nhưng để đảm bảo điếu thuốc cháy âm ỉ, cháy đều 
và phẩm chất tốt, hồ dán phải đáp ứng các yêu cầu sau : 

~ Không có mùi, không biến đổi về tính chất trong quá trình bảo quản và gia công. 

~ Có khả năng dính chặt các vật liệu với nhau ở điều kiện nhiệt độ phòng và các điều 
kiện làm việc bình thường của máy. : 

— Đề dàng cạo sạch khỏi các chỉ tiết của máy. 

— Sản xuất đơn giản, không độc với người hút và người sản xuất. 

— Có độ đậm đặc và độ dính ổn định trong thời gian dài ở điều kiện bình thường của 
môi trường. 
©) Yêu cầu của quá trình cuốn điếu : 

Để đảm bảo chất lượng của điếu thuốc, quá trình cuốn điếu phải đảm bảo một số yêu 
cầu sau : 

— Độ ẩm của thuốc sợi khi cuốn điếu : 14 + 15%. 

— Cuốn đọc theo chiều dài của điếu thuốc, không có chỗ lỏng chỗ chặt, 

~ Độ chặt của điếu thuốc vừa phải, không gây trở ngại cho khi hút, 

~ Mép dán phải chặt, phẳng, không để rơi hồ, mực in và dầu máy vào điếu thuốc. 

~ Giấy cuốn phẳng, trắng không nhàu nát. 

— Vết cắt hai đầu điếu thuốc phẳng, không nham nhở, đầu điếu thuốc không được lõm 
Sâu quá 1mm. 

— Dọc theo chiều dài điếu thuốc, đường kính phải đồng đều cho phép đường kính điếu 
thuốc từ 8,2 + 8,§mm. : : 

~ Khối lượng điếu thuốc tuỳ theo loại giấy cho phép dao động từ 1,2 + 1,3 gam. 


180 


~— Chiêu dài điếu thuốc là 70mm + 0,5mm. 
~ Chữ in rõ ràng, bao gồm các ký hiệu : Tên gọi, tháng sản xuất, số thứ tự máy cuốn v.v... 
đ) Yêu cầu của giấy đóng bao 
Đối với thuốc có chất lượng cao được bao gói bởi 3 lớp : giấy bạc, giấy nhãn, và giấy 
bóng kính, với thuốc có chất lượng thấp được bao gói bởi 2 lớp : giấy chống ẩm và giấy 
nhãn. 
— Giấy bạc (giấy kim loại) : 
+ Khối lượng 1m? giấy : 77,5 + 2,5g. 
+ Chiêu dày lớp kim loại : 13 + 3m (micromet). 
+ Chiều dày của cả giấy và lớp kim loại : 62 + 2um. 
+ Chiều dài ] mảnh giấy 224,5 + 0.5mm. 
+ Chiều rộng của mảnh giấy : 85 + 88mm. 
— Giấy nhãn : 
_ + Khối lượng lnỉ giấy : 95 + 5 gam. 
+ Chiều dày của giấy : 82 + 8m. 
+ Kích thước giấy (dài x rộng) : (188 + Imm) x (89,5 + 0,5mm). 
— Giấy bóng kính : 
+ Khối lượng 1mẺ giấy : 49 + 1 gam. 
+ Chiều dày lớp giấy : 35 + Ium. 
+ Kích thước (dài x rộng) : (165 + Imm) x 119mm. 
- Giấy chống ẩm là một loại giấy dai có quét lớp parafin để chống ẩm, kích thước của 
nó tương tự kích thước lớp giấy bạc. 
e) Quá trình đóng bao 
Thuốc sau khi cuốn điếu xong có độ ẩm cao, nếu đem đóng bao ngay thuốc dễ bị ẩm, vì 
vậy trước khi đóng bao phải sấy điếu. Quá trình sấy điếu được tiến hành ở nhiệt độ 45 + 50°C 
với độ ẩm không khí phòng sấy là ọ = 55 + 60%. Độ ẩm cuối cùng của thuốc khi sấy là : 
W= lI+ 11,5%. 
Thuốc điếu sau khi sấy xong được đưa đi đóng bao. Người ta có thể tiến hành đóng bao 
bằng tay hoặc bằng máy, nhưng thường tiến hành bằng máy. 
Số điếu trong I bao thuốc là 20 điếu, được xếp làm 3 lớp : hai lớp ngoài là 7 điếu còn 
lớp giữa là 6 điếu. 
Sau khi đóng bao xong, bao thuốc được dán tem rồi đem đóng túi, và xuất xưởng. 


4.3. KỸ THUẬT SÁN XUẤT CÀ PHÊ 


4.3.1. Khái quát về cà phê 
Cà phê được trồng và sản xuất ở nhiều nước, trên thế giới chủ yếu ở các nước vùng nhiệt 
đới : Việt Nam, Inđônêxia, Malaixia, Ấn Độ, Brazin.... Hàng năm lượng cà phê nhân được 


181 


sản xuất trên toàn thế giới đạt 4,5 đến 5 triệu tấn. Lượng cà phê tiêu thụ chủ yếu ở các nước 
phát triển, là những nước có mức sống cao. 

Ở Việt Nam cà phê được trồng nhiều ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và các tỉnh khu IV 
cũ. Mỗi năm nước ta sản xuất khoảng 60 đến 70 tấn cà phê nhân. 

Có 3 giống cà phê được trồng chủ yếu trên thế giới cũng như ở Việt Nam là cà phê 
Arabica (cà phê chè), cà phê Robwsfa (cà phê vối), cà phê C#ar¡ (cà phê mít). 3 giống này 
có chất lượng khác nhau, đặc tính thực vật và thời gian thu hoạch khác nhau. Điều này cho 
phép người ta trồng phối hợp giữa chúng một cách hợp lý để điều hoà thời vụ thu hoạch 
nhằm kéo dài thời gian chế biến trong năm. 


4.3.2. Công nghệ sản xuất cà phê nhân 


Nguyên liệu chế biến cà phê nhân là quả cà phê đã chín, được thu hoạch bằng máy hoặc 
bằng tay. Quả cà phê có cấu tạo như hình 4.5. Để lấy được nhân cà phê người ta phải loại bỏ 
vỏ quả, thịt quả, vỏ trấu và vỏ lụa. 


Nhân cà phê 


Hình 4.5. Cấu tạo quả cà phê 


Để sản xuất cà phê nhân người ta có thể áp dụng 2 phương pháp : 

~ Phương pháp chế biến ướt (phương pháp ướt). 

~ Phương pháp chế biến khô (phương pháp khô). 

a) Phương pháp ướt : Người ta dùng những thiết bị và quá trình thích hợp để bóc lớp vỏ quả 
và thịt quả. Sau hai giai đoạn này, nhân cà phê tách ra còn bọc lớp vỏ trấu và vỏ lụa, gọi là 
cà phê thóc ướt. Người ta dễ dàng làm khô cà phê thóc ướt đến độ ẩm thích hợp và thu được 
bán thành phẩm là cà phê thóc khô. 

b) Phương pháp khô : Người ta không bóc lớp vỏ quả và thịt quả rồi đưa hạt cà phê tươi để 
làm khô (phơi hoặc sấy), Bán thành phẩm thu được là cà phê quả khô. 

Công nghệ sản xuất cà phê nhân theo phương pháp ướt sản phẩm có chất lượng cao, 
ồn định nhưng quá trình gia công phức tạp, vốn đầu tư lớn còn công nghệ sản xuất theo 
phương pháp khô thì đơn giản, vốn đầu tư thấp, chất lượng sản phẩm không cao. Chính 
vì vậy phần này chủ yếu giới thiệu công nghệ sản xuất cầ phê nhân theo phương pháp 


ưƯỜI. 


182 


' Quá trình sản xuất cà phê nhân sản xuất như sau : 


Phương pháp ướt Phương pháp khô 


Nguyên liệu : cà phê tươi Nguyên liệu : cà phê tươi 
Phân loại quả và tách tạp chất Làm khô quả cà phê 
Bóc vỏ quả k Bóc vỏ quả , và vỏ lụa 
Tách ĐÃ quả Bhum 
Ân - Đấu trộn : đóng bao 


Làm ráo và làm khô 


Tách tạp chất 


‡ 


Bóc vỏ trấu và vỏ lụa 


Ù 


Phân loại 


Đấu trộn, đóng bao 


4.3.2.1. Nguyên liệu 

Người ta thu hoạch cà phê Ärzbica từ tháng 1O năm trước đến tháng 3 năm sau, cà phê 
Robusia từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau và cà phê CÖzr¡ thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 8. 
Vì cà phê chín không đều nên người ta phải chú ý chọn quả chín để hái. Sau khi hái, quả cà 
phê rất dễ bị hư hỏng làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng cà phê nhân. Sau khi thu hái cần 
phải bảo quản cẩn thận, tránh làm giập nát, không đổ thành đống làm khối quả bị bốc nóng, 
gây thối rữa và tổn thất chất khô của quả. 
4.3.2.2, Phân loại và tách tạp chất 

Khối quả thường có kích thước khác nhau và lẫn nhiều tạp chất như cành con, lá, đất đá. 
Để nâng cao hiệu suất và năng suất máy bóc vỏ quả, trước khi đưa nguyên liệu vào máy 
phải phân loại quả và loại tạp chất. Để làm việc này người ta áp dụng các phương pháp sau : 

~ Dùng sàng để phân loại quả theo kích thước và tách tạp chất lớn. 

~ Dùng bể xi phông để tách các tạp chất nặng như đá, sỏi, kim loại và các tạp chất nhẹ 
có kích thước tương tự như quả cà phê. Bể xi phông là thùng lớn bằng kim loại hay bằng bê 
tông chứa đầy nước, quả cà phê sau khi phân loại bằng sàng được cho vào bề, khi đó tạp 


183 


chất nhẹ sẽ nổi, tạp chất nặng sẽ chìm còn quả cà phê có tỷ trọng xấp xỉ l nên lơ lửng trong 
nước. Hỗn hợp nước và quả sẽ được dẫn vào máy bóc vỏ. Mặt khác do ngâm trong nước nên 
quả trở nên mềm, đễ bóc vỏ hơn. 

4.3.2.3. Bóc vỏ quả (xát tươi) 

Vỏ quả là một màng mỏng, đai, có tác dụng bảo vệ sự nguyên vẹn của quả. Bóc lớp vỏ 
quả sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bóc lớp thịt quả được đễ dàng. 

Để bóc lớp vỏ quả người ta thường sử dụng máy xát kiểu hình trục hoặc máy xát dạng 
đĩa. Nguyên lý cấu tạo của 2 loại máy này là giống nhau : Người ta tạo nên trên vỏ hình trụ 
hoặc trên mặt đĩa những chỏm cầu, khi chuyển động, những chỏm cầu này va đập vào vỏ 
quả làm vỏ quả bong ra, nhờ dòng nước, những vỏ quả này bị tách ra ngoài. Đối với quá 
trình bóc vỏ, tuỳ theo loại máy phải đạt các yêu cầu sau : 


BẢNG 4.11. YÊU CẦU CẨN ĐẠT CỦA QUÁ TRÌNH BÓC VỎ QUẢ 


Tỷ lệ vẻ quả còn lẫn (%) "Tỷlệvổ | Tỷ lệ quả 

Loại máy Cà phê Arabica | Cà phê Char¡ | trấu bị vỡ | chưa bóc 
Cà phê Robusta (%) vỏ (%) 
ch 4+6 0+1 5+ 10 
Dạng hình trụ 10 + 15 20 0+3 1+ 10 


Để đảm bảo hiệu suất bóc vỏ, khối quả cà phê phải có kích thước đồng đều và không 
lẫn tạp chất, nhất là tạp chất nặng. PIN 
4.3.2.4. Bóc thịt quả 

Thịt quả dày chứa nhiều đường, pectin nên gây khó khãn cho quá trình làm khô, đồng 
thời là môi trường rất tốt cho vi sinh vật phát triển. Để bóc lớp thịt quả người ta có thể sử 
dụng các phương pháp sau : 
a) Phương pháp sinh hoá 

Người ta sử dụng hệ men có sẵn trong thịt quả để phân giải các chất, biến chúng thành 
đạng đễ hoà tan trong nước. Quá trình tiến hành như sau : Quả cà phê sau khi bóc vỏ được 
đưa vào bể ngâm, ủ. Trong khối hạt được tích tụ nhiệt do các phản ứng sinh hoá xây ra. 
Nhiệt độ thích hợp cho quá trình lên men là 35 + 42°C, thời gian ủ từ 10 + 12 giờ đối với cà 
phê Arajica và từ 16 + 18 giờ đối với cà phê Robusta và Chari. 
b) Phương pháp hoá học : 

Người ta sử dụng các chất có tính kiểm như Na,CO; ; NaOH để phân giải lớp vỏ thịt 
quả. Phương pháp này rút ngắn được thời gian ngâm ủ, chất lượng cà phê cáo. 
©) Phương pháp cơ học 

Dùng lực ma sát để bóc lớp thịt quả. Phương pháp này cho phép bóc lớp thịt quả nhanh 
và chất lượng cà phê ổn định. 
d) Phương pháp cơ hoá học 

Người ta dùng hoá chất có tính kiểm yếu để ngâm, ủ cà phê sau khi bóc vỏ quả, sau đó 
dùng lực ma sát để làm sạch phần còn lại của thịt quả. Phương pháp này ít được áp dụng vì 
chất lượng cà phê nhân không cao. 


184 


e) Phương pháp liên hợp bóc vỏ quả và thịt quả 

Người ta dùng loại máy xát cùng một lúc làm cả 2 việc : bóc lớp vỏ và lớp thịt quả bằng 
cách tạo nên sự va đập và ma sát mạnh giữa trục máy quay, quả cà phê và vỏ máy dạng lưới. 
Vỏ quả và thịt quả bị xé nát, nhờ dòng nước phun với áp lực cao để lọt qua lỗ lưới ra ngoài. 
Phương pháp này có rất nhiều ưu điểm là thời gian bóc vỏ quả và thịt quả nhanh, cà phê 
thóc sau khi ra khỏi máy rất sạch, không phải qua giai đoạn rửa, chất lượng cà phê nhân tốt 
và ổn định 
4.3.2.5. Rửa - 

Khi bóc thịt quả bằng phương pháp hoá chất hay sinh hoá, khi kết thúc quá trình bóc thì 
xung quanh vỏ trấu vẫn còn những mảnh thịt quả làm ảnh hưởng xấu tới quá trình làm khô 
cà phê thóc, đồng thời làm nhân cà phê bị biến màu. Vì thế cần phải tiến hành rửa sạch cà 
phê trước khi đi phơi sấy. 

Người ta có thể rửa nhiều lần bằng cách cho cà phê thóc vào trong bể cùng với nước 
sạch, dùng dụng cụ khuấy đảo nhiều lần và tháo hết nước. 
4.3.2.6. Làm ráo và làm khô 

Sau khi rửa hoặc sau khi qua máy xát liên hợp, trong hạt cà phê còn chứa lượng nước 
lớn cần phải làm khô. Trước khi làm khô người ta thường tiến hành làm ráo để tách lượng 
nước bám bên ngoài. Để làm ráo nước có thể tiến hành theo các phương pháp sau : 

— Phương pháp tự chảy : Người ta đổ cà phê thóc ướt vào thùng hoặc bể, phía đáy có 
lưới thoát nước. . 

— Phương pháp ly tâm : Dựa lực ly tâm và lưới để tách nước tự do ra khỏi cà phê thóc. 
Sau khi làm ráo, hạt cà phê được đưa đi làm khô theo các phương thức sau : 

+ Làm khô cà phê bằng phơi : Thường áp dụng ở những vùng nắng, cà phê được phơi 
trên sân. Sân được làm bằng gạch hoặc bê tông. Cà phê được rải thành lớp mỏng trên sân và 
được đảo trộn thường xuyên. Thời gian phơi thường kéo dài từ 3 + 12 ngày. 

+ kàm khô bằng phương pháp sấy : Đây là phương pháp làm khô chủ động, cà phê có 
thể xấy tĩnh hoặc sấy động. 

* Sấy tĩnh : Cà phẻ được rải trên lưới thép, dưới lưới thép được đặt hệ thống ống cấp 
nhiệt. Hơi nước thoát ra chủ yếu nhờ quá trình đối lưu tự nhiên. Để tảng cường quá trình 
làm khô, cà phê phải được đảo trộn thường xuyên. Chế độ nhiệt cho quá trình sấy như sau : 


BẢNG 4.12. CHẾ ĐỘ NHIỆT CHO QUÁ TRÌNH SẤY CÀ PHÊ 


LỆ vu Nhiệt độ (°C) : 
Giai đoạn Thời gian (h) RE XE: : 
Cà phê Arabica Cà phê Robusfa, Chari 
40 +48 40:80 


* Sấy động : Người ta sử dụng máy sấy gián đoạn kiểu thùng quay. Không khí được đốt 
nóng và thổi vào khối cà phê trong thùng bằng quạt gió. Chế độ nhiệt khi sấy thùng quay 
như sau : 


185 


BẢNG 4.13. CHẾ ĐỘ NHIỆT SẤY BẰNG THÙNG QUAY 


Giai đoạn Thời gian (h) ca : NưnH đóN G) 
Cà phê Arabica Cà phê Robusta, Chari 
1 4 §5 + 60 55 + 60 
2 3 70 + 75 80 +85 
II 14 65 + 70 70 + 75 
4 2 55 + 60 55 + 60 


Sau khi phơi hoặc sấy cà phê thóc có độ ẩm W = 12 + 13%. 
4.3.2.7. Tách tạp chất 

Tạp chất thường là đất, cát và kim loại. 

Để tách tạp chất người ta dùng sàng và nam châm hút kim loại. 
4.3.2.8. Bóc vỏ trấu và vỏ lụa 

Đây là 2 lớp vỏ cuối cùng cần phải tách để thu được cà phê nhân. Khi bóc vỏ lụa cũng 
là làm cho bề mặt nhân cà phê nhắn bóng, làm tăng hình thức cho sản phẩm. 

Để bóc vỏ trấu người ta dùng máy xát kiểu trục : Khi trục quay tạo nên lực ma sát và 
lực nén mạnh làm cho vỏ trấu vụn và tách ra. 

Sau khi bóc vỏ trấu, cà phê nhân được đưa sang máy đánh bóng và tách vỏ lụa nên vô 
lụa bị bóc ra và bể mặt hạt cà phê trở nên bóng, làm tăng vẻ hấp dẫn của sản phẩm. 
4.3.2.9. Phân loại 

Chất lượng cà phê nhân phụ thuộc nhiều vào kích thước, khối lượng và màu của hạt. Cà 
phê nhân hạt tròn, to, chắc, có màu xanh xám tư nhiên là hạt có chất lượng tốt. Cà phê nhân 


hạt nhỏ, xốp, màu trắng hoặc đen là hạt có chất lượng kém. 
a) Phân loại theo kích thước hạt 

Người ta dùng sàng để phân loại và được chia làm 7 loại kích thước khác nhau, trong đó 
có 2 loại hạt tròn và 5 loại hạt dẹp. 

b) Phân loại theo khối lượng riêng 

Cách tiến hành như sau : 

Hạt cà phê cho rơi tự do trong dòng khí thổi ngược chiều : hạt nhẹ sẽ bay theo không 
khí, hạt nặng sẽ rơi xuống máng hứng. Nhờ cách này người ta tách các hạt có cùng kích 
thước thành 2 loại : hạt chắc có khối lượng riêng lớn và hạt xốp có khối lượng riêng nhỏ. 

c) Phân loại theo màu sắc : 

Người ta phân các hạt có cùng màu riêng. Để phân loại có thể dùng tay hoặc bằng máy 
có tế bào quang điện. : l : í 
4.3.2.70. Đấu trộn, đóng bao và bảo quản 

Sau khi phân loại ta được các loại cà phê nhân khác nhau theo kích thước, khối lượng và 
màu sắc. Người ta đấu trộn cà phê theo tiêu chuẩn hoặc theo đơn đặt hàng. Đơn phối trộn do 
phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm xây dựng. 

Cà phê nhân sản phẩm được đóng trong bao gai với khối lượng tiêu chuẩn 60kg/bao và 
được bảo quản trong kho khô, sạch trong thời gian không quá 3 tháng. 


186 


Chương ð 
KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM LÊN MEN 


5.1. KỸ THUẬT SẢN XUẤT BIA 


Bia là loại nước giải khát có từ lâu đời và được nhân dân thế giới rất ưa chuộng. Bia 
được chế biến từ nguyên liệu chính sau : nước, hoa houblon, và maÌt. Đối với một số nước 
malt phải nhập có thể thay thế một phần mait bằng gạo. Bia là loại nước giải khát có nhiều 
bọt, có vị đắng dễ chịu và hàm lượng cồn thấp. Các chất hoà tan trong bia hầu hết đều được 
cơ thể con người hấp thụ tốt, vì vậy bia có giá trị dinh dưỡng và khả năng sinh năng lượng 
cao. Ngoài ra bia còn có tác dụng giải nhiệt và có giá trị sinh học cao, bởi vì trong bia có 
chứa nhiều thành phần men tiêu hoá và các vitamin. l 

Ở Việt Nam, bia có từ thời Pháp thuộc với "Công ty bia Đông Dương” cũ của Pháp. 
Ngày nay bia được phát triển khá rộng rãi ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Ngoài các 
nhà máy bia lớn ở trong nước như nhà máy bia Sài Gòn, nhà máy bia Hà Nội... còn có các 
nhà máy bia liên doanh với nước ngoài như bia Huđa Huế, Halida, Heineken Hà Tây v.v... 

Hiện nay ở nước ta cũng như trên thế giới có nhiều loại bia khác nhau nhưng nhìn 
chung các công đoạn trong sản xuất bia là giống nhau. Phân này chúng tôi xin giới thiệu 
quy trình sản xuất bia chung và phổ biến ở nước ta và một số nước với nguyên liệu thay thế 
một phần malt bằng gạo (nếu không dùng nguyên liệu thay thế, quy trình chỉ bỏ phần chế 
biến dịch cháo hay gọi là quá trình dịch hoá) như sau : (trang sau). 


5.1.2. Nguyên liệu cho quá trình sản xuất 
5.1.2.1. Malt đại mạch 

Malt đại mạch là nguyên.liệu chính để sản xuất các loại bia. Quá trình quan trọng nhất 
mà qua đó hạt đại mạch trở thành hạt malt là sự nảy mầm (mục tiêu chủ yếu của quá trình 
sản xuất malt), là để hoạt hoá, tích luỹ về khối lượng và hoạt lực của hệ enzim có trong đại 
mạch. Hệ enzim (amilaza, proteaza, sitaza, esraza...) này sẽ là động lực chủ yếu để phân cắt 
các hợp chất protein và gluxit cao phân tử trong nội nhũ của hạt thành các sản phẩm có phân 
tử nhỏ (chủ yếu là đường đơn, dextrin bậc thấp, axit amin, anbumozơ, pepton và nhiều chất 
khác) hoà tan bên vững vào nước để thành chất chiết của dịch đường. Mục đích trên đây đạt 
được bằng cách tạo điều kiện thích hợp về độ ẩm, nhiệt độ, độ thông thoáng khí cho khối 
hạt để phôi phát triển. Sau quá trình nảy mầm, đem sấy khô, tách rễ, làm sạch ta được malt 
phục vụ chủ yếu cho ngành sản xuất bia. 

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng mailt : 
a) Chỉ tiêu cơ học và lý học l 

— Màu hạt malt vàng : vàng sáng, óng mượt. 

— Mùi : Thơm đặc trưng. 

— Vị : Ngọt nhẹ (Malt đen có màu sẫm, thơm mùi cà phê). 

— Hình đáng : To tròn, đều hạt. 

— Tạp chất : cỏ dại < 0,1% 


187 


„` 


~ Hạt gãy : < 0,5%. 
- Khối lượng : > 560g/lít. 


5.1.1. Sơ đỗ dây chuyền sản xuất bỉa (với nguyên liệu thay thế malt là gạo) 


Gạo Mailt 
Nghiễn Nghiền 
malt lót 
sat, 
Nấu cháo „»_ Đường hoá 
(dịch hoá) Ỷ 
: Lọc 


——_— œk Bãmalt 


| Ỷ 
Hoa houblon ~——— Nấu dịch đường 
với hoa houblon 


Ỷ 
Lọc _—__—_— _ œ Bãhoa 


M 
Láng 
U 


Lầm lạnh nhanh Men tái sử dụng 


M F.ấ 
Lên men chính 


Ý ———* Rút men —* Rửa men 


Lên men phụ 
Và tàng trữ Bock 
Ỷ 
Lọc trong Rửa 


Chai 
Bão hoà CO; ————* Chiết bock 

Rửa chai Ỳ 
- + Quáci 


Bia hơi thành phẩm 


Dập nút ˆ 
Ý 
Thanh trùng 
Dán nhãn, xếp kết 


Bịa chai thành phẩm 


188 


vs 


¬ Khối lượng hạt : 28 + 38 ø/1000 hạt. 

- Hạt có bột xốp : > 98%. 

- Dạng bán thủy tính : < 1%, 

— Dạng thuỷ tỉnh : < 1%. 

— Độ dài của mầm hạt : 

+ Từ 0 + 1/4 chiều đài của hạt < 5%. 

+ Từ 0 + 1/2 chiều đài của hạt < 5%, 

+ Từ 1/2 + 3/4 chiều dài của hạt < 86%. 

+ Từ 3/4 + 1 chiều dài của hạt < 4%. 
b) Chỉ tiêu hoá học 

— Độ hoà tan tính theo chất khô 76 + §1,7%. 

- Độ ẩm < 5%. : 

~ Thời gian đường hoá < 15 phút. 

~ Độ màu của nước nha 0,I8 + 0,3 ML (0,1N dung dịch Iot trong 100m] nước). 

~ Năng lực amilaza : 280 + 330°WK (Wildish — Kolbach). 

— Chất đạm toàn phần theo % chất khô : 11,5%. 

~ pH (5,5 + 6,5). 

— Poliphenol từ 5 + 8%. 
5.1.2.2. Gạo 

Về khả năng thay thế malt đại mạch trong sản xuất bia thì gạo là loại ngũ cốc được 
dùng nhiều hơn cả. Điều này được thể hiện rõ ở chỗ là gạo có chứa rất nhiều tỉnh bột, 
protein vừa phải, chất béo và xenlulozơ ở giới hạn thấp. Trong quá trình nấu ta thu được 
nhiều chất hoà tan. Mặt khác về sử dụng gạo là nguyên liệu thay thế một phần làm giảm giá 
thành sản phẩm mà chất lượng bia không thua kém so với sử dụng toàn bộ malt đại mạch. 
Khi sản xuất với lượng gạo thay thế đến 30%, hoàn toàn có thể sản xuất được các loại bia có 
chất lượng hảo hạng để xuất khẩu. 

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng gạo : 
a) Chỉ tiêu cảm quan 

— Hình thái : Trắng, nhấn bóng, đều hạt, không lẫn sỏi đá, trấu, không mối mọt, không 
VỐn cục. 

- Tạp chất : Tối đa 0,03%. ˆ : 

— Thóc : Tối đa khoảng 15 hạt/lkg gạo. 

- Tạp chất vô cơ : < 0,01% ; cám < 0,01%. 

— Mức tấm :; < 30%, 

— Gạo đớn hoặc gẫy đôi > 2 + 3%, 

— Tấm mẩu : lọt qua lỗ sàng 1,5mm <1%. 

- Mức trắng : < 65%. 
b) Chỉ tiêu hoá học 

Góp phần quyết định chất lượng sản phẩm, độ hoà tan, khối lượng chất tan ban đầu : 75%. 


189 


— Chất có khối lượng hoà tan ban đầu > 86%. 

- Độ ẩm < 13%. 

— Không vận chuyển gạo với các loại hoá chất khác. 
5.1.2.3. Hoa houblon 

Hoa houblon là nguyên liệu cơ bản (thứ 2 sau malt đại mạch) của công nghệ sản xuất 
bia. Hoa houblon có tác dụng : làm cho bia có vị đắng, vị thơm, hương thơm rất đặc trưng, 
làm tăng khả năng tạo và giữ bọt, làm tăng độ bền keo và ổn định thành phần sinh học của 
sản phẩm. 
a) Phân loại 

~ Theo màu sắc, có 3 loại : 

+ Loại l : màu vàng đến vàng rơm. 

+ Loại 2 : có màu lục. 

+ Loại 3 : có màu đến xanh vàng. 

— Theo vị, có 3 loại : 

+ Đăng : Tham gia vào sự tạo bọt, bảo quản sản phẩm lâu gồm : axit đắng và nhựa. 

* œ axit đắng —- Humulon. 

* B axit đắng — Lupulon. 

* Nhựa : œ nhựa mềm ; B nhựa cứng. 

Hoa houblon báo quản không tốt thì các axit đắng sẽ bị oxi hoá biến thành nhựa mềm 
và nhựa cứng. giá trị công nghệ của hoa sẽ hết. : 
b) Tỉnh dầu : Gây cho bia có vị thơm dễ chịu, dễ bay hơi, gồm 103 chất thơm khác nhau. 

Chất chát : Quá trình đun sôi hoa houblon với dịch đường, chất chát có tác dụng tương 
hỗ với protein thành phức chất không hoà tan. Khi nguội giúp cho dịch đường trong. (Kết 
tủa protein không bẻn vững làm tăng bên vững của keo bia). Mặt khác kết tủa giảm khả 
năng tạo bọt, gây cho bia có vị chát để chịu. Nhiều tanin gây cho bia chất, đắng. 
c) Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật của hoa houblon 

— Chỉ tiêu cảm quan : 

+ Màu vàng óng ánh. 

+ Mùi thơm đặc biệt dễ bay hơi, đễ nhận mùi. 

+ Dáng cánh hoa (o đều. 

+ Phấn hoa vàng phân bổ đều-tròng cánh hoa. 

+ Tạp chất < 1,5% cành, lá. 

— Chỉ tiêu hoá học : 

+ Resines (humulon — lupulon) > 13%, 

+ Gesines : 2,9%, 

+ Đắng : 15 + 21%, 

+ Tanin : 2,5 ~ 6%. 

+ Đạm toàn phần : > 0,5%. 

+ Độ ẩm : 10 + 12%, 


+ Tro : 5 + 18%. 

+ Xenlulozơ : 12 + 14%. 

+ Tổng nhựa : 40%. 

Hoa houblon được đóng bao bì, trong là lớp polietilen, ngoài thùng sắt tây hoặc thùng 
tráng kẽm được hút hết Không khí, bảo quản ở nhiệt độ 8 +10°C ở nơi khô ráo. 
5.1.2.4. Nước 

: Ta biết rằng hàm lượng các chất hoà tan trong dịch đường trước lúc lên men là 10 + 12% 
(khối lượng), như thế có nghĩa là trong bia thành phẩm hàm lượng nước chiếm 88 + 90%, 
với tỷ lệ lớn như vậy trong sản phẩm ta có thể nói rằng, nước là một trong những nguyên 
liệu chính để sản xuất bia. 

Trong quá trình sản xuất bia, ngoài việc nước cung cấp cho các khâu sản xuất như : 
phối trộn nguyên liệu, hồ hoá, đường hoá, đun sôi dịch đường với hoa houblon.... thì nước 
được sử dụng một lượng lớn cho việc vệ sinh nhà xưởng và thiết bị. Thành phần hoá học, 
chất lượng của nước có ảnh hưởng trực tiếp tới cả quá trình công nghệ và chất lượng của bia 
thành phẩm. Với một lượng nước được sử dụng rộng rãi như vậy thì việc xử lý nước để có 
thành phần và tính chất thích hợp với từng mục đích sử dụng trong sản xuất bia là điều hết 
sức cần thiết. Nước dùng trong sản xuất bia phải có chất lượng cao hơn nước sử dụng thông 
thường hàng ngày. Nếu nước có chứa nhiều vi sinh vật lạ, các tạp chất hữu cơ... thì chất 
lượng bia sẽ thay đổi theo chiều hướng giảm chất lượng như : xuất hiện mùi vị lạ (mùi mốc, 
mùi chua...). Ngoài ra nếu như không xử lý thay đổi một số chỉ tiêu, thành phần hoá học 
trong nước như độ pH, độ cứng, hàm lượng các muối (cacbonat, bicacbonal...) để cho phù 
hợp với sản xuất thì chất lượng bia cũng giảm một cách đáng kể, thậm chí còn gây ảnh 
hưởng đối với sức khoẻ con người. 

Nước dùng trong sản xuất bia phải đạt các chỉ tiêu sau : 

— Màu sắc : Trong. 

- Mùi : không mùi, vị lạ, không chứa các chất đây mùi khó chịu như H;S, CỊ;, NH:.. 

— Nước dùng trong sản xuất bia phải là nước mềm, có độ cứng tạm thời < 7mg dườnờ 
lượnglít. 

— Độ cứng vĩnh cửu : 0,4 + 0,7mg đương lượng/lít. 

- Độ pH: 6,5 + 7. 

— Hàm lượng muối Ca : < 100mg. 

~ Độ cứng, mềm : (4 — 8°Ð), độ cứng trung bình (8 — 12). 

— Hàm lượng muối Mg < 80mg/1. 

— Hàm lượng muối Cl < 75 + 150mgi. 

— Hàm lượng CaSO, 150 + 200mg. 

— Các kim loại nặng : không có. 

— Vị sinh vật < 100 tế bào/ml. 

~ Vị sinh vật gây bệnh : không có. 

Tuy nhiên việc dùng nước với những công việc phụ trong sản xuất bia như : vệ sinh 
thiết bị, nhà xưởng và một số công việc khác thì nước được sử dụng cho những mục dích 
này không nhất thiết phải có chất lượng cao nhất. 


191 


5.1.2.5. Đường kính trắng (Saccharoza) 

Trong sản xuất dịch đường ở công đoạn đưn dịch đường với hoa Houblon từ thực tế sản 
xuất, để tăng sản lượng người ta tiến hành cho đường (Saccharoza) vào đun cùng. Tuy nhiên 
tỷ lệ này phải phù hợp thì quá trình lên men mới đạt kết quả như mong muốn: 

Tiêu chuẩn kỹ thuật đường kính (Saccharoza) : 

8) Cảm quan 

— Màu sắc : Trắng óng ánh. 

~ Mùi vị : Phải ngọt, tỉnh thể đường phải rõ ràng. 

— Tỉnh thể đường nguyên chất khi hoà tan trong nước cất không có mùi vị lạ, không có 
cặn tạp chất. 

b) Chỉ tiêu hoá học 

~ Độ hoà tan tính theo % khối lượng chất khô > 99%, 

~ Độ ẩm : tính theo % khối lượng chất ban đầu < 0,006%. 

- Màu : tính theo Stare < 1,4%, : 
___— Bao bì : được đóng 50kg/bao, trong có lớp polietilen, ngoài là bao bì (bao dứa), khi 
vận chuyển bằng xe có mui che, tránh ẩm ướt. 

— Không vận chuyển đường với các hoá chất khác. 
5.1.2.6. Nấm meri : 

Để thực hiện quá trình lên men dịch đường houblon hoá, điểu kiện tiên quyết là phải có 
một lượng nhất định sinh khối nấm men bia thuần chủng, lượng men đó ta gọi là "men Øiống”. 

~ Nấm men được sử dụng trong sản xuất bia gồm 2 loại : 

+ Saccharomyces cerevisial (giống nấm men nổi). 

+ Saccharomyces carlsbergensis ( giống nấm men chìm). 

Tuy nhiên ở đây ta sử dụng nấm men Saccharomyces carlsbergensis để sản xuất. Giống 
này có nguồn gốc từ nước ngoài, đã được huấn luyện thích ứng lên men chìm ở nhiệt độ 
tương đối cao 15 + 16"C nhằm rút ngắn thời gian lên men, phù hợp với yêu cầu công nghệ. 

— Yêu cầu kỹ thuật đối với giống nấm men để sản xuất bia : l 

+ Nấm men bia phải được nhân giống từ chủng thuần khiết và một đời men giống có thể 
sử dụng được 6 + I0 chu kỳ lên men. 

+ Giống nấm men phải thích ứng được với những điều kiện như : nhiệt độ, pH, thành 
phần môi trường... Trong sản xuất phải được huấn luyện để chúng thích ứng. 

+ Số lượng men giống ít nhất phải đạt từ 8 + 10.10” tế bào/lcm" khi cho vào để lên men 
dịch đường. 
5.1.2.7. Nhóm các chất phụ gia 

Nhóm các chất phụ gia được sử dụng dưới dạng nguyên liệu phụ nhằm khắc phục 


những yêu cầu kỹ thuật cần thiết mà trong quá trình sản xuất chưa đạt tới, ta có các phụ gia 
_ chủ yếu sau : 

¬ Nhóm các phụ gia dùng để xử lý nước : : 

Nhóm này có thể sử dụng các hoá chất làm mềm nước để phục vụ sản xuất như : than 
hoạt tính, các muối (Na;SO,, Na;SO;, NaCl, Al;(SO),, axit lactic, nhóm Ionit VÔ CƠ. 


192 


~ Phụ gia để làm vệ sinh thiết bị : dung dịch CIP. 
- Chất trợ lọc : Diatomit, Bêlogua 200 — 400 — 600. 


5.1.3. Các công đoạn sản xuất bia 
5.1.3.1. Phân xưởng nấu : (Chế biến dịch đường houblon hoá) 
a) Mục địch 

Mục đích chính các công đoạn sản xuất dịch đường houblon hoá là chuyển các hợp chất 
cao phân tử (tỉnh bột, protein, hemixenlulozơ...) không hoà tan có trong mailt, tạo thành các 
sản phẩm thấp phân tử để cùng với các chất thấp phân tử sẩn trong nguyên liệu hoà tan vào 
nước. Ngoài ra một lượng lớn chất tan trong hoa houblon cũng được hoà tan vào dịch đường 
như : chất đắng, tinh dầu thơm, poliphenol... nhằm tạo vị đặc trưng cho bia sau này. 

b) Nghiền nguyên liệu 

- Nghiên malt đại mạch. 

+ Mục đích : Tạo điều kiện thuận lợi cho sự biến đổi lý, sinh hoá trong quá trình đường 
hoá, nhằm thu được chất hoà tan cao nhất, yêu cầu về nghiền malt : nội nhũ phải mịn nhưng 
vỏ trấu chỉ giập để đễ dàng cho khi lọc. Vì vậy nghiền malt có thể thực hiện theo 2 phương 
pháp : nghiền khô hoặc nghiền ướt. 

+ Cách tiến hành : Malt sau khi được cân định lượng (đủ số lượng theo quy định của 
từng mẻ nấu). Tiếp đến được làm ẩm, sau đó đem đi nghiền. 

+ Thiết bị nghiền malt là máy nghiền trục 1 sàng được cấu tạo bởi 2 cặp trục, phân bổ 
trên, dưới, ở giữa hai cặp trục là sàng dùng để phân loại mức độ nghiền nhỏ hoặc to, điều 
chính khoảng cách gần hay xa giữa 2 trục nghiền có vai trò quan trọng, vì nghiên nhỏ thì 
điện tích chịu ảnh hưởng của các enzim lớn, tạo điều kiện cho enzim thuỷ phân hoạt động 
nhanh, rút ngắn thời gian đường hoá. 

Tuy nhiên nếu nghiền thành bột hết thì không tạo được lớp lọc lý tưởng khi lọc dịch 
đường (vì vỏ hạt bị nghiền nhỏ) ảnh hưởng đến chất lượng bia sau này (có vị chát khó chịu 
đo chất chát trong vỏ trấu hoà tan). 

Nếu dùng máy lọc ép khung bản thì bột nghiền malt có tỷ lệ như sau : 

Vỏ trấu : 9 — 12% ; 

Tấm lớn : 12 — 15% (theo công nghệ sản xuất bia của Hồ Sưởng) ; 

Tấm bé ; 30 — 35% ; 

Bột mịn : 40 — 45%. 

— Nghiền gạo : 

+ Mục đích : Nhằm dưa nguyên liệu ở dạng hạt về dạng bột để dễ dàng thấm nước, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các công đoạn chế biến sau này. 

Gạo là nguyên liệu mà tính bột của chúng khi chưa được hồ hoá, chưa được tác động 
bởi các enzjm. Cấu trúc tính bột của chúng rất cứng. Ở trạng thái như vậy, chúng rất khó bị 
thuỷ phân, do đó gạo phải được nghiền càng nhỏ càng tốt, nhằm tách triệt để được các chất 
tan trong tinh bột. 

+ Cách tiến hành : 

Gạo cũng được cân định lượng cho từng mẻ nấu, sau đó được đem đi nghiền bằng máy 
nghiền búa. 


13.CSLT & KTSX TP 193 


Thiết bị máy nghiền búa là máy được cấu tạo bởi : thân máy hình trụ, đáy côn 60°, phía 
trên có roto quay. Roto này được lắp úp trên mặt vỏ máy, phía đầu trục dưới của roto có lắp 
1 đĩa, trên thân đĩa được lắp nhiều búa theo dạng đối xứng. Các búa đập này đầu lắp vào đĩa 
hoạt động theo nguyên lý (khớp mềm). Ngoài đĩa được bao bởi 1 sàng có lỗ 0,5 + 0,7mm 
với mật độ 29 lỗ/cm”. Sàng được giữ bởi 2 cặp pittông có thể nâng lên hoặc hạ xuống. Trên 
cùng là 2 cặp vít tải để vận chuyển gạo vào sàng theo vận tốc đã định sẵn. Khi hoạt động, 
roto quay, gạo được chuyển xuống, búa đập, những hạt tỉnh bột nhỏ hơn lỗ sàng văng ra 
ngoài và được hệ thống tời chuyển đến thùng tạm chứa. Ngoài ra trong buồng nghiền của 
máy còn có cửa quan sát và van giảm áp. Toàn bộ thân máy được bắt xuống nền xưởng 
bằng 4 chân có hệ chống rung. 

c) Nấu (Chế biến nguyên liệu thay thế chưa nảy mầm) 

— Mục đích : Nhằm chuyển về dạng hoà tan tất cả các chất có phân tử lượng cao nằm dưới 
đạng không hoà tan trong tỉnh bột, chúng sẽ cùng với những chất hoà tan trong tỉnh bột tạo 
thành chất hoà tan chung của dịch đường nhờ tác động của hệ thống men sẵn có trong malt: 

— Yếu tố bên trong : 

Cường độ của các quá trình men phụ thuộc vào điều kiện khi đường hoá. Mỗi sản phẩm 
tạo thành đều gây một ảnh hưởng nhất định đến thành phần và tính chất của dịch đường. 

~ Yếu tố bên ngoài : : 

+ Mỗi một enzim có một nhiệt độ tối thích. 

Rất cần thiết cho những quá trình thủy phân được tốt nhằm tạo thêm những chất hoà tan 
mà yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi. l 

+ pH môi trường thường từ 5 + 6, trung bình là 5,5. 

pH tăng hay giảm đều làm cản trở sự tiến triển của các quá trình men, giảm hiệu suất 
chất hoà tan, dịch thu được bị đục, khó lọc, màu sẫm, vị đắng khó chịu. 

pH 4,8 * 5,4 thuận lợi cho œ amilaza ở 75°C. 

pH 5,4 + 5,7 thuận lợi cho B amilaza ở 63C. 

+ Nồng độ địch đường tăng sẽ kìm hãm các quá trình men, tăng đến quá 18% hoạt động 
của men bị chậm lại. ì 

— Hồ hoá nguyên liệu : 

+ Mục đích : Lầm trương nở hoàn toàn nguyên liệu lên mức tối đa. Ở $6°C, sau thời 
gian 30 phút tỉnh bột xem như trương nở hoàn toàn, độ nhớt cao, khuấy đảo chậm, dễ bị bén 
nồi nếu không có l lượng malt nhỏ cùng nấu. Tinh bột đã hồ hoá thủy phân đễ dàng hơn 
tỉnh bột chưa hồ hoá.. 

+ Cách tiến hành : 

_ Ở nồi hồ hoá, toàn bộ lượng bột gạo sau khi nghiền (đủ khối lượng cho 1 mẻ nấu) cùng 
với 10% bột malt (so với tổng khối lượng bột gạo) được cho vào phối trộn với nước ở nhiệt 
độ 45°C. Cho cánh khuấy hoạt động liên tục để khuấy đều dịch bột/nước tỷ lệ 1/5. Tiếp đến 
khối dịch đường nâng nhiệt độ lên 80 + 86C, giữ nhiệt độ này 30 phút (đây là nhiệt độ 
trương nở của tinh bột). 

— Dịch hoá : 

+ Mục đích : Dùng enzim sẵn có trong malt làm loãng nồi cháo malt, giảm độ nhới, tạo 


194 


diều kiện đun sôi phá vỡ tình bột sau này, tỉnh bột không hoà tan sẽ bị hồ hoá đồng thời với 
nhiệt độ 72”C, trong thời gian 25 + 30 phút. 

+ Cách tiến hành : Ở nồi hồ hoá, sau khi đủ thời gian 30 phút, người ta bổ sung một 
lượng nước vào khối lượng bột để hạ nhiệt độ của khối dịch từ 86°C xuống 72C và hoà trộn 
1 lượng bột maÌ theo tỷ lệ 1/4 (1kg bột malt với 4kg hỗn hợp bột gạo +- malt lót ban đầu) và 
giữ khối dịch này ở nhiệt độ 72°C với thời gian là 30 phút. 

— Ðun sôi : 

+ Mục đích : Để phá vỡ hoàn toàn tỉnh bột khi có độ thuỷ tỉnh cao, tạo điều cho hệ 
thống men chuyển hoá tinh bột thành những chất hoà tan nói chung, nói cách khác là làm 
cho tinh bột dừ, nát, vỡ, giúp cho men dễ đàng tác dụng đường hoá nhanh hơn. 

Chú ý : Nhiệt độ nồi cháo tăng nhanh hay chậm đều ảnh hưởng đến chất lượng của 
cháo. Nhiệt độ sôi từ 100 + 103"C trong thời gian từ 40 + 60 phút (trung bình 1 phút 1 độ). 

+ Cách tiến hành : 

Khi đủ thời gian dịch hoá, khối dịch được gia nhiệt nâng lên đến nhiệt độ 100°C, duy trì 
nhiệt độ này với thời gian từ 40 + 60 phút. 

d) Đường hoä nguyên liệu 

— Mục đích : Đường hoá là giai đoạn quan trọng nhất quyết định hiệu suất nấu nói 
chung, thường xảy ra các quá trình hoá, lý sau : 

— Sự biến đổi protein (Đạm hoá) : 

Khi giữ khối dịch ở nhiệt độ 50 + 52°C trong thời gian là 30 phút, các quá trình men 
thuỷ phân ở giai đoạn này rất quan trọng. Mặc dù sản phẩm của nó nhỏ nhưng nó tham gia 
trực tiếp vào sự hình thành chất lượng và là nguồn thức ăn chính cho nấm men, tạo vị, tạo 
bọt, giữ bọt, gây đục v.v... Trong quá trình này dưới tác dụng của proteaza có sẵn trong 
malt, protein được thuỷ phân thành axit amin, các peptôn, peptit là những thành phần cần : 
thiết cho lên men bía sau này. Nhiệt độ tối ưu ở giai đoạn này cho men proteaza hoạt động 
là 48 + 52°C với pH 5,5 + 5,8. 

~ Sự biến đổi cơ bản trong quá trình đường hoá nguyên liệu : 

Tỉnh bột là nguồn lớn nhất để ta thu được chất hoà tan. Trong quá trình đường hoá tập 
hợp các enzim œ và B amilaza và aminophotphattaza trong quá trình nấu tỉnh bột -> dextrin 
- > mantozơ. 

+ Đường hoá là một quá trình sinh hoá phức tạp xảy ra dưới tác dụng của hệ enzim sẵn 
có trong nguyên liệu malt và một phần của chế phẩm enzim. Quá trình này phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố như : nhiệt độ, độ pH của dịch cháo, nồng độ tỉnh bột (cơ chất), nồng độ và 
hoạt động của enzim. 

+ Nhiệt độ có ảnh hưởng lớn không chỉ đến tốc độ đường hoá, hiệu suất đường hoá mà 
còn ảnh hưởng đến tỷ lệ các thành phần của sản phẩm đường hoá. Khi tăng nhiệt độ thuỷ 
phân (nhiệt độ đường hoá) lên một giới hạn nhất định, tốc độ đường hoá tăng nhanh, nhưng 
nếu tiếp tục tăng quá giới hạn thì các enzim bị giảm hoạt lực, quá trình đường hoá sẽ chậm 
hoặc ngừng lại hẳn. 

Nhiệt độ tối ưu cho  amilaza hoạt động là 63°C với pH 4,8 + 5,0. Còn nhiệt độ tối ưu 
cho œ amilaza hoạt động là 70 + T3°C với pH thích hợp là 5,5 + 5,8 pH tối ưu đối với 
amilophotphataza tà 5,4 + 5,7. 


195 


+ Khi độ pH của dịch cháo mà tương ứng với pH tối thích của các enzim thuỷ phân thì 
quá trình đường hoá sẽ diễn ra rất nhanh thời gian đường hoá giảm, do đó theo dõi pH của 
dịch cháo là công việc quan trọng. 

+ Nồng độ địch cháo ảnh hưởng khá mạnh tới khối lượng và chất lượng của các sản 
phẩm thủy phân do sự phân cắt của hệ enzim thuỷ phân trong quá trình đường hoá. 

Nếu dịch cháo càng loãng, lượng đường tạo ra càng nhiều, đặc biệt là nhóm đường thấp, 
phân tử pentozơ có khả năng lên men được. Khi đường hoá dịch cháo đặc thì lượng đường 
mantozơ sẽ thu được nhiều hơn so với dịch cháo loãng, bởi vì dịch cháo đặc thì độ bền nhiệt 
của B amilaza cao hơn. : Ï 

+ Nồng độ enzim có ảnh hưởng tới sản phẩm của quá trình đường hoá. Bằng cách điều 
chỉnh khối lượng của enzim và các điều kiện vẻ nhiệt, pH... có thể tạo ra ưu thế cho sự hoạt 
động của các enzim này hoặc enzim khác. Thông qua đó có thể thuỷ phân đến cùng hoặc 
thuỷ phân cục bộ của các chất riêng biệt. 

Ví dụ : Nếu tạo điều kiện vẻ nhiệt độ ở 62°C, pH > 4,8, thích hợp cho enzim B amilaza 
thì sản phẩm tạo thành chủ yếu là đường mantozơ. 

+ Những biến đổi khác : 

Ngoài những quá trình enzim trên, trong quá trình đường hoá còn xảy ra sự thuỷ phân 
các axit béo, các hợp chất phốt pho, sự biến đổi tính keo tụ và kết lắng protein. 

Quá trình này xây ra nhằm loại được những phân tử protein có phân tử lượng cao ra 
ngoài, tránh làm đục bia sau này. Đặc biệt trong quá trình đường hoá diễn ra sự kết hợp của 
protein (axit amin) với đường khử và phản ứng caramen tạo ra mùi thơm đặc trưng làm tăng 
độ màu của bia. 

~ Các bước tiến hành đường hoá nguyên liệu : 

Trong nồi đường hoá, toàn bộ lượng bột malt còn lại được trộn đều với nước theo tỷ lệ 
nguyên liệu/nước là 1/5, ở nhiệt độ 30 + 35°C, cho axit photphoric hoặc (axit lactic) vào hoà 
trộn cùng bột malt tới khi pH khối dịch đến 5,5, kết hợp chạy cánh khuấy để dịch bột được 
trộn đều trong thời gian 10 phút (khuấy chậm khoảng 40 vòng/phút). 

Tiếp đến ở nồi hồ hoá, khi cháo sôi đủ thời gian ta bơm một lượng cháo từ nồi hồ hoá 
sang khối dịch (ở nồi đường hoá) sao cho tới nhiệt độ 52°C và giữ ở nhiệt độ này trong 30 
phút. cánh khuấy vẫn chạy. Trong thời gian này, enzim proteaza thuỷ phân protein tạo thành 
các axit amin. 

Sau 30 phút ta tiếp tục bơm nốt lượng cháo còn lại sang nồi đường hoá sao cho nhiệt độ 
nồi đường hoá tới 63C, giữ nhiệt độ này trong 30 phút (khi bơm hết cháo mà nhiệt độ nồi 
đường hoá chưa tới 63"C thì ta gia nhiệt cấp hơi cho khối dịch để đạt tới nhiệt độ trên), lúc 
này cánh khuấy vẫn duy trì chạy. Ở nhiệt độ 63°C, enzim B amilaza hoạt động với cường độ 
mạnh nhất, với pH 5,5, phân cắt 2 gốc glucozit trên toàn mạch của amilozơ và mạch nhánh 
amIlopectin tạo thành đường mantozơ. 

Khi giữ đủ thời gian là 30 phút, ta bắt đầu gia nhiệt cho khối dịch đến nhiệt độ 75°C thì 
dừng lại, giữ ở 75°C với thời gian 60 phút thì tiến hành kiểm tra chất lượng dịch 75"C bằng 
chất chỉ thị là dung dịch iot 2%. : 

Cách kiểm tra bằng iot như sau : 


196 


+.Lấy gáo múc dịch 75°C sau đó cho 1 lượng nhỏ dịch trên 1 tấm kính, lắc nhẹ cho dịch 
nguội, tiếp đến rỏ vài giọt iot vào mẫu dịch, sau 30 giây đến 1 phút quan sát thấy : 

Dịch màu xanh tím (không biến đường). 

Dịch màu xanh đen (biến đường kém). 

Dịch không làm mất màu lot (biến đường tốt) và nếu dịch biến đường tốt ta đem đi lọc. 
e) Lọc dịch đường 

Thành phần cơ học của cháo malt sau khi đường hoá kết thúc, bao gồm 2 hợp phần : 
pha rắn và pha lỏng. Thành phần của pha rấn bao gồm các cấu tử không hoà tan của bột 
nghiền được gọi là bã malt. Còn pha lỏng bao gồm nước và các chất thấp phân tử được trích 
ly từ malt và gạo thì được gọi là dịch đường. 

— Mục đích : : 

Tách phần lòng riêng ra khỏi phần đặc, tiếp tục đường hoá sang giai đoạn 2 thu hồi 
những phần hoà tan còn bám ở phần rấn (đường sót, tỉnh bột sót) bằng nước nóng 78°C gọi 
là rửa bã. Trong khi lọc cần lấy nước nha trong. Phần bã còn lại được thải ra ngoài. 

— Cách tiến hành : : 

+ Thiết bị lọc dịch đường ở đây là máy lọc ép khung bản, bộ phận chính của máy là các 
khung và các bản chế tạo bằng gang hoặc hợp kim khác. 

Khung là 1 hình hộp vuông, rỗng phía trên, mỗi khung có một lỗ tròn. Phía trong của nó 
có 1 hoặc 2 vách liền thông với khoảng không gian ở trong khung. Các lỗ tròn của khung sẽ 
tạo thành 1 mương kín khi các khung và bản được xếp khít vào nhau. Mương kín này đóng 
vai trò như một đường ống để đưa dịch cháo vào máy lọc. Các bản của máy cũng có kích 
thước tương ứng với khung, nhưng bề dày bé hơn, phía trong của bản không rỗng như khung 
mà đặc. trên đó được khía rãnh để tạo ra các mương chảy cho dịch đường, ở góc của mỗi 
khung có một lỗ tròn. Khi các bản và khung được xếp khít vào nhau thì sẽ tạo thành đường 
ống kín. Đường ống kín này dùng để dẫn dịch đường hoặc nước rửa bã vào máy lọc. Ở mỗi 
bản có gắn van để tháo dịch đường (phía đối diện lỗ trong). 

+ Kỹ thuật lọc : Quá trình lọc được tiến hành theo 2 bước sau : 

* Bước 1 : Ép để tách dịch cốt (dịch đầu) ra khỏi bã malt. 

* Bước 2 : Rửa bã để triết (trích ly) tất cả các chất dinh dưỡng còn bám lại trong bã. 

Trước khi lọc ta bơm nước nóng 80°C vào máy lọc, việc làm này để thử độ kín của máy 
và nâng nhiệt độ của nó lên, tránh sự mất nhiệt của dịch cháo malt (do.sự thu nhiệt của máy 
lọc khi chưa được làm nóng). Sau khi hâm nóng máy lọc trong 20 + 30 phút thì mở cửa van 
để tháo nước nóng ra, sau đó cháo malt 75°C được bơm vào máy. Lúc bơm vào máy các van 
xả dịch được mở rất nhỏ để không khí thoát ra ngoài. Sau khi dịch cháo malt đã vào đều 
trong các khoảng không gian tạo bởi khung và vải lọc thì áp lực lọc được tăng lên 0,2 + 0,3at. 
Tiếp đó ta tháo dịch ở mức độ vừa phải, trong 10 + 15 phút dịch đường đủ trong đạt yêu cầu, 
bơm chúng sang thiết bị đun dịch đường với hoa houblon. 

Khi hết dịch đường ban đầu, tiến hành quá trình rửa bã bằng nước nóng 78°C, trong thời 
gian bơm nước rửa bã, các van xả dịch phải mở. Khi bã đã được thấm nước và không khí bắt 
đầu bị đuổi ra ngoài thì các van từ từ đóng lại. Khi nước rửa bã được bơm vào đủ thì ta tháo 
dịch rửa bã. Dịch rửa bã này có chứa chất hoà tan còn lại trong bã. Quá trình rửa bã kết thúc 


› 197 


khi nồng độ các chất hoà tan còn lại trong địch còn 1,0 + 1,5%. Nếu tiếp tục rửa bã thì một 
số chất chát, chất đắng của vỏ trấu (trong malt) trích ly vào dịch đường làm cho nước nha có 
mùi và vị không bình thường, ảnh hưởng đến chất lượng bia sau này. Lượng dịch cuối cùng 
nằm trong máy sẽ. được thổi ra bằng hơi gió. Sau đó máy lọc được tháo bã ra, bã sẽ rơi 
xuống máng còn vải lọc được tháo ra đem đi giật, sấy khô... chuẩn bị cho lọc mẻ sau. 

0 Đun (nấu) dịch đường với hoa houblon 

—~ Mục đích : : 

+ Nhằm làm ổn định thành phần của dịch đường, tạo cho bia có mùi thơm, vị đắng, gia 
tăng nồng độ đường, độ axit, cường độ màu, tạo thành chất khử. Độ nhớt giảm xuống, loại 
trừ những chất keo không bền vững, kết tủa protein và thanh trùng nước nha trước khi đưa 
vào lên men. 

+ Hoà tan chất đắng : œ axit đắng chủ yếu gây vị đắng, khả năng tạo và giữ bọt phụ 
thuộc vào pH của môi trường, pH càng cao vị đắng càng mạnh, phụ thuộc vào độ cứng của 
nước, nồng độ của dịch đường, phụ thuộc vào thành phần của hoa (giống, nơi trồng, thời 
gian bảo quản). : 

+ Hoà tan chất thơm trong hoa rất phức tạp, người ta xác định 103 chất thơm trong hoa 
chủ yếu : cacbua hidro, các Tượu, các axeton, các chất thơm này trong quá trình đun nấu 
chúng hoà tan vào dịch đường và rất dễ bay hơi. Kết quả cuối cùng chỉ có 1 + 2% lượng tỉnh 
dầu thơm tồn tại trong bia, tỉnh đầu của hoa houblon gây cho bia có mùi thơm đễ chịu. 

Để khắc phục điều này người ta cho hoa nhiều lần liên tiếp. 

+ Hoà tan chất chát và chất chứa nitơ : 

Trong dịch đường có protein và một số anbumin hay pectin mang điện iích (+) cộng với 
chất chát tạo thành phức chất hoà tan ở nhiệt độ cao. Khi thay đổi nhiệt độ chứng kết tủa 
xuống dưới, khối lượng phức chất tạo thành khi đun sôi dịch đường với hoa, phụ thuộc độ 
axit, thời gian sôi, trạng thái keo protein và mức độ oxi hoá chất chát, pH của dịch đường. 

— Cách tiến hành đun (nấu) dịch đường với hoa houblon : 

Thiết bị nấu hoa được chế tạo giống như nồi đường hoá nhưng có hệ thống cấp nhiệt 
cao hơn. Thể tích nồi nấu hoa được tính theo tỷ lệ 650 + 700 lít/100kg nguyên liệu, thiết bị 
này được chế tạo bằng thép không gỉ hoặc hợp kim khác, có thân hình trụ, đáy lồi. Nồi có 
nắp hình bán cầu, ở tâm là ống thoát hơi có bộ phận hướng hơi và có gắn các bấy hơi. Có 
đường ống được nối với ống dẫn dịch ra của máy lọc. Có ống chuyển dịch vào bơm và nối 
sang thiết bị tách bã hoa. 

Ngoài ra thiết bị còn có 1 bơm dịch, cánh khuấy, kính quan sát và có các van (van dịch 
vào, van dịch vào bơm, van dẫn nước vệ sinh, van xả đấy v.v...). 

+ Lượng hoa houblon cần dùng và phương pháp nạp hoa vào dịch đường : 

* Lượng hoa houblon cần dùng là 1,2 + 1,5 g/lít dịch đường. 

* Cách cho hoa : Cho 2/3 lượng hoa cần dùng vào dịch đường khi dịch đường bắt đầu 
được chuyển từ máy lọc sang. Đồng thời ta cấp nhiệt cho nồi nấu hoa để nâng nhiệt độ 
lượng dịch đường trong nồi nấu hoa lên 90 + 95°Œ (vừa nhận dịch vừa cấp nhiệt). 

+ Kỹ thuật đun sôi : Khi nồi nấu hoa vừa nhận được dịch đường chuyển sang ta phải 
cấp nhiệt ngay. Ở nhiệt độ 70 + 75%C hệ cnzim amilaza kịp thuỷ phân hết các tinh bột còn 


198 


sót lại trong quá trình đường hoá. Quá trình đun sôi dịch ẨhynG: với hoa phải đảm bảo các 
yêu cầu sau : 


Khi quá trình rửa bã kết thúc thì dịch đồng ¿ ở nồi nấu hoa cũng vừa sôi. Với cường độ 
sôi mức tối đa (cao nhất) các chất trong hoa houblon sẽ được hoà tan một lượng lớn vào 
dịch đường. Thời gian đun sôi là 60 phút. Trước khi kết thúc sôi 15 + 20 phút ta cho nốt 1/3 
lượng hoa còn lại vào và tiếp tục đun sôi đến hết 60 phút thì dừng việc cấp hơi. 

Chỉ tiêu quan trọng đánh giá quá trình đun sôi dịch đường với hoa houbion khi kết thúc 
sôi là : 

* Nồng độ chất hoà tan của dịch đường (đo bằng đường kế hoặc khúc xạ kế ở 20°C). 

* Sự tồn tại của những kết tủa dạng bông do protein đông tụ tạo thành (muốn biết điều 
này, cần lấy mẫu vào cốc thuỷ tính, để 1 lát thấy kết tủa dạng bông lắng xuống, bên trên là 
dung dịch trong suốt, óng sáng). : 

_ Trong thực tế sản xuất ta có thể cho đường kính trắng (Saccarozơ) vào dịch đường và 
đưn cùng với hoa houblon, thông thường nên cho đường kính trắng vào thời điểm lọc hết 
dịch cốt đầu (mục đích là để tăng sản lượng của mẻ nấu với tỷ lệ đường/tổng dịch đường + 
nước rửa bã là 1kg/50lí0. 

Trong quá trình đun sôi dịch với hoa, do dịch đường được đun sôi với cường độ mạnh 
nhất nên l lượng nước trong đường bay hơi làm cho nồng độ của dịch đường houblon hoá 
tăng lên. Để phù hợp với độ đường của từng loại bia (theo yêu cầu chất lượng đặt ra), tiến 
hành tính toán sản lượng cho mẻ dịch đường houblon hoá theo phương pháp sau : 

* Dựa theo công thức : 

_ (V, - 0,075.H).P,.0,97 
= P, 

trong đó : 

V; : Sản lượng của 1 mẻ dịch đường houbion hoá cần tìm ; 

V, : Thể tích thực của nồi hoa sau khi kết thúc sôi ; 

0,075 : Tỷ trọng của hoa chiếm chỗ trong nồi hoa ; 

H: Khối lượng của hoa cần dùng cho một mẻ dịch đường ; 

ˆP,: Độ đường đo được thực tế sau khi kết thúc sôi ; 

0,97 : Hiệu suất thu hồi của các chất trong dịch đường ; 

P; : Độ đường quy định của từng loại bia. 

Vídụ: Cho: V,=395hl 

H=20kg; P, = 10,99 ; P; = 10s 
Tính V, = ? 

Áp dụng công thức trên ta có : 

(395 - 0,075.20}.10,9.0,97 


10 ì 
Vậy sản lượng của mẻ dịch đường houblon hoá trên là 416 hl với nồng độ P; = 101 


= 4l6 


199 


g) Tách bã hoa 


Thiết bị dùng để tách bã hoa thông dụng là thùng hình trụ kín, đáy côn 60” được thiết kế . 


2 lớp vỏ, ở phần thân và phần đáy, lớp vỏ ngoài được làm bằng thép không gỉ có ba chân lắp 
chắc xuống nền xưởng. Lớp vỏ trong làm bằng hợp kim được thiết kế các lỗ nhỏ có kích 
thước 3mm với mật độ 5 lỗ/cmÈ. Lớp vỏ trong cách vỏ ngoài 100mm (được lót toàn bộ mặt 
trong của lớp vỏ ngoài). Thiết bị này còn có cánh khuấy (có thể chạy đảo chiều), có I bơm 
để bơm dịch đường. Có đường ống dẫn dịch từ nồi đun hoa sang, có ống dẫn dịch nối với 
thiết bị lắng trong và có ống thoát hơi, ống thuỷ để báo lượng dịch có trong thiết bị. 

Khi dịch đường và hoa được bơm vào thiết bị này thì cánh khuấy chạy liên tục, bằng 
cách này các thành phần của hoa tan vào dịch đường. Sau khi tách hết toàn bộ lượng dịch 
đường trong nồi nấu hoa, tiến hành rửa bã hoa tương tự như rửa bã malt, lượng nước này 
được chuyển về thùng tạm chứa để dùng hoà bột cho mẻ sau. Bã hoa được xả theo đường bã 
malt ra ngoài. 

h) Lắng trong tách cặn 

Thiết bị ta chọn để tách cặn, lắng trong và làm nguội dịch đường đến 90°C là thùng trụ 
đáy lỗi - thùng Whirlpool, thiết bị được cấu tạo bằng thép không gỉ có dung tích phù hợp 
nồi nấu hoa. 

Trên thân thùng có nhiệt kế, có ống thủy, song song với ống thuỷ có thước có vạch, có 
ghi số để báo mức lượng dịch đường có trong thiết bị. Tâm thùng là ống thoát hơi cao, có 
cửa quan sát; có đèn báo tín hiệu, có ống dẫn dịch theo phương tiếp tuyến theo tỷ lệ 1/4 so 
với thân thùng từ đáy lên. - 

Với cấu tạo có đường ống thoát hơi cao sẽ tạo ra sức hút rất mạnh. Với cấu tạo như vậy 
vừa hạ được nhiệt độ của địch đường từ 100°C xuống 90C trong thời gian 15 + 20 phút. 

(Đường ống dẫn dịch vào thùng có hướng theo phương tiếp tuyến với thân thùng nhằm 
tạo vòng xoáy khi dịch được bơm vào thùng). 

Nhờ có lực hướng tâm lớn, cặn láng bị hút vào tâm thùng và lắng xuống đáy. Khi bơm 
hết toàn bộ lượng dịch vào thùng lắng xoáy. Như đã nói ở phần trước, để phù hợp với độ 
đường của từng loại bia, sau khi tính toán sản lượng cho một mẻ dịch đường houblon hoá, 
nhìn thể tích thùng lắng xoáy, trên thước của ống thuỷ, ta thêm vào một lượng nước 100°C 
để dịch đường có độ đường theo yêu cầu công nghệ. Đường ống dẫn nước nóng 100% cũng 
được thiết kế theo phương tiếp tuyến như đường ống dẫn địch của thùng với độ cao tương 


ứng (có nghĩa là ống dẫn nước nóng 100% thùng lắng xoáy cũng được thiết kế tỷ lệ 1/4 từ 


đáy thùng lên). 

Thông thường trong thực tế sản xuất người ta đã tính toán sẵn và lập thành biểu bảng tra 
sản lượng. Với cách làm như vậy vừa đảm bảo được tiến độ, độ đồng đều nồng độ S của các 
mẻ nấu và đỡ mất thời gian tính toán. 

— =Mục đích : : 

Mục đích của quá trình lắng trong tách cặn (cặn thô là chủ yếu) là tách các loại cặn 
protein đông tụ, các hợp chất poliphenol, hợp chất đắng không tan. 

Đưa nhiệt độ của địch đường từ 100°C xuống 90°C (kết tủa nóng). 

) Làm lạnh nhanh dịch đường từ 90°C đến nhiệt độ lên men (18°C + 16°C) 
~ Quá trình làm lạnh nhanh diễn ra theo 2 bước : 


200 


“hy 


Bước I : Giảm nhiệt độ của dịch đường từ 90°C xuống 60+70°C. 

Bước 2 : Giảm nhiệt độ của dịch đường xuống tới nhiệt độ lên men (15+16°C). 

+ Thiết bị làm lạnh ở đây chọn là thiết bị trao đổi nhiệt bản mỏng. Thiết bị này làm lạnh 
dịch đường trong thời gian rất ngắn, quen gọi là máy lạnh nhanh. Máy lạnh nhanh bao gồm 
các bản mỏng có cấu tạo là những bản gấp sóng chế tạo từ thép không gi. Các bản có hình 
chữ nhật có 4 tai ở 4 góc, mỗi tai có L lỗ tròn. 

Với cấu tạo như vậy khi lắp chúng lên khung máy thì sẽ tạo thành 4 mương dẫn : 
1. địch đường vào máy, 2. dịch đường ra khỏi máy, 3. tác nhân lạnh vào máy, 4. tác nhân 
lạnh ra khỏi máy. Thông thường dịch đường nóng được bơm vào mương dẫn I (ở phía trên) 
còn lúc đi ra khỏi máy bằng mương dẫn 2 (ở phía dưới), dịch lạnh hướng đi ngược chiều với 
chiều đi của dịch đường với mương dẫn 3 vào phía đưới và ra ở mương dẫn 4 phía trên. 

+ Máy có nguyên tác làm lạnh như sau : 

Hai khoang lạnh dùng các tác nhân lạnh khác nhau : 

Khoang I1 : Dùng nước làm lạnh tác nhân lạnh, khi đó nhiệt độ dịch đường từ 90°%C 
xuống 60°C (nhiệt độ nước lạnh vào 20°C ra 50°C). ˆ 

Khoang 2 : Dùng nước muối hạ nhiệt độ của dịch đường từ 60°C xuống nhiệt độ lên 
men (15” + 16°C), nhiệt độ của nước muối vào —8°C ra 2°C. 

— Hoà khí dịch đường : 

Trong quá trình hạ nhiệt độ dịch đường từ 90°C xuống nhiệt độ lên men (15 + 16°C), 
phía sau máy lạnh nhanh ta đầu tư lắp một hệ thống sục khí vào dịch đường. Thiết bị đó có 
cấu tạo như sau : 

+ Gồm 1 hệ đường ống, có đường dẫn khí sạch vào, qua bộ lọc khí, qua đồng hồ báo áp 
lực khí vào, có van điều chỉnh áp lực, đến bộ hoà khí vào dịch đường. 

Ngoài ra còn có kính quan sát, van xả khí, đường ống dẫn hơi nóng để thanh trùng bộ 
hoà khí. 

+ Mục đích : Trong quá trình đun sôi dịch đường với hoa houblon hầu hết lượng khí O; 
trong dịch đường giải phóng ra ngoài. Để cho nấm men sinh khối theo đúng yêu cầu công 
nghệ. Trong quá trình hạ nhiệt độ dịch đường ta sục khí O; vào dịch đường với tý lệ 6mg/lít. 
5.1.3.2. Phân xưởng lên men 


'a) Lên men chính 


— Mục đích : 

Mục đích của quá trình lên men chính là để tạo ra thành phần rượu etilic, CO; và một số 
sản phẩm có trong bia thành phẩm, nhằm định hình hương và vị của bia. 

Sau quá trình lên men chính thì từ dịch đường houblon hoá đã được chuyển thành sản 
phẩm bia non, do tác động của tế bào nấm men. Tuy lượng chất hoà tan trong bia non là 
thấp hơn so với dịch đường trước khi lên men nhưng trong thành phần bia non là một hỗn 
hợp chất hoà tan, đảm nhận việc tạo hương vị đặc trưng của bia thành phẩm sau này. Ngoài 
2 sản phẩm chính là rượu etilic và khí CO;, trong quá trình lên men chính còn tạo ra nhiều 
sản phẩm bậc hai. 

Những sản phẩm này có vai trò quan trọng trong việc hình thành hương và vị của bia. 

Một số sản phẩm phụ (sản phẩm bậc hai) có mặt trong bia : 


201 


+ Glixerin là cấu tử được tạo thành khi phân giải đường C,H,;O,—> C,H,(OH), + CO,+Q 
(năng lượng). 

+ Lượng glixerin có trong bia từ 2*3g/lít, sự có mặt của glixerin trong bia sẽ làm cho 
bia có vị mềm hơn, tăng độ đậm đà của sản phẩm và tăng khả năng giữ CO,. 

+ Esie là sản phẩm bậc hai không thường có của quá trình lên men chính. Nó được hình 
thành là kết quả của sự phản ứng giữa các axit bay hơi và không bay hơi với các loại rượu : 
khác nhau. Tổng lượng este trong bia dao động trong khoảng (30 + 80 mgilí). Este có ý 
nghĩa rất quan trọng trong việc hình thành hương thơm dịu của bia. 

+ Andehit là cấu tử được tạo thành từ sự thay đổi chất ở nấm men, hoặc có thể được tạo 
thành qua con đường .0xi hoá các loại rượu. Lượng andehit có trong bia dao động từ 
(9 > 10mg/líÐ, ở mức độ vừa phải từ (10 + 15mg/lít), andehit làm tăng thêm hương cho bia. 

+ Diaxetil : Nó được tạo thành do quá trình hoạt động sống của tế bào nấm men, là một 
chất lỏng màu vàng có khả năng kích thích rất mạnh lên hệ thần kinh con người, gây đau 
đầu cho người uống. Giai đoạn đầu của lên men chính diaxetil được tạo nên tương đối 
nhiều, nhưng quá trình lên men phụ và tàng trữ lượng điaxetil giảm đi rõ rệt, lượng điaxetil 
quy định phải nhỏ hơn 0,2mg/fít, đây là cấu tử có ảnh hưởng xấu tới chất lượng của bia. 

+ Axit hữu cơ : Hàm lượng trung bình của chúng ở trong bia khoảng 150.+ 200mg/lít. 
Chúng được tạo thành do sự trao đổi chất của nấm men, vi khuẩn lactic... Một số axit hữu cơ 
thường có trong bia như : axit sucsinic, axit axetic, axit photphoric..., các axit hữu cơ này rất 
Có giá trị trong việc hình thành chất lượng của bìa. 

+ Rượu bậc cao : Thông thường hàm lượng rượu bậc cao có trong bia khoảng 
30 * ó0mg/lít và khi tổn tại trong bia nó sẽ làm cho bia có hương, vị hơi khó chịu (tạo cho 
khứu giác người uống khó chịu). Các loại rượu bậc cao đều gây ảnh hưởng xấu tới tính chất 
cảm giác của bia sau này. 

~ Tiến hành lên men chính : 

Tiến hành lên men chính trong thùng hình trụ, đáy côn kín, khả năng tạo và giữ bọt tốt, 
có thể thu hồi CO, từ dịch lên men. Còn men giống được chuyển vào dịch đường lên men 
giống là men chìm : Saccaromyces carisbergensis. Số lượng men giống chuyển vào dịch 
đường lên men khoảng I0 + 11 triệu tế bào/cmˆ dịch. 

Quá trình lên men diễn ra trong điều kiện nhiệt độ lên men là 15 + 16°C, nồng độ dịch 
đường trước lúc lên men là : 12°BX đối với bia chai và 10°BX đối với bia hơi, men giống 
được bơm vào thùng lên men cùng dịch đường. Việc làm này nhằm tạo tế bào nấm men 
phân tán đều vào toàn bộ khối dịch lên men ban đầu, tạo điểu kiện cho chúng thích nghỉ và 
sinh trưởng, phát triển nhanh, tiếp đó sẽ theo dõi tình hình diễn biến đầu tiên của lên men. 
Trong khoảng ! + 2 ngày đầu đã có dấu hiệu đầu tiên của lên men : Nhiệt độ tăng 0,5°C, 
xung quanh thùng lên men đã xuất hiện màng bọt, sang ngày thứ hai màng bọt đã lan phủ 
đầy mặt thùng. Hàm lượng chất hoà tan trong l * 2 ngày đêm lên men này giảm xuống 
0,3 + 0,5%. Trong khoảng thời gian từ 2 + 4 ngày đêm tiếp theo thì quá trình lên men diễn 
ra rất mạnh : men đã phát triển đến mức độ cực đại, kích thước của bọt to, rất thô, hàm 
lượng chất hoà tan trung bình giảm 2 + 2,3%/ngày đêm, còn nhiệt độ có chiều hướng tăng 
rất mạnh. Ở thời gian này ta phải tiến hành làm lạnh cục bộ để dịch lên men hạ về nhiệt độ 
lên men ban đầu (15 + 16C). Sau giai đoạn lên men mạnh thì tốc độ lên men bắt đầu giảm 


202 


„e 


dần (khoảng từ 2 + 3 ngày cuối) là vì hàm lượng chất hoà tan đã bị tiêu hao nhiễu. Ở thời 
gian cuối này bọt xẹp hết, trên bể mặt bia non phủ một lớp bột màu xám nâu, hàm lượng 
chất hoà tan giảm khoảng 0,8 ~1,0%/ngày. Trong thời gian này nấm men và nhiều cặn được 
kết lắng, bia non dần trong hơn. Để kiểm tra xem quá trình lên men chính kết thúc hay 
chưa, người ta sử dụng các phương pháp : 

+ Quan sát độ bọt : Khi quá trình lên men chính kết thúc, trên bể mặt có một lớp bọt 
mồng, mịn đều, có màu xám nâu. 


+ Nồng độ chất hoà tan : Nếu sau một ngày nồng độ chất hoà tan trong bia giảm 0,1 + 0,2% 
thì quá trình lên men chính kết thúc. 

+ Độ trong : Nếu sau 24 giờ bia trong hoàn toàn thì kết thúc quá trình lên men chính. 
Giai đoạn lên men chính kết thúc khi độ khô (đo bằng Bome kế) còn 2,8 + 3” và chuyển 
sang lên men phụ. 

Thời gian của quá trình lên men chính phụ thuộc vào nồng độ chất hoà tan ban đầu của 
dịch đường và chế độ nhiệt độ trong thời gian đó. Thường thời gian lên men chính khoảng 
từ 4 * 5 ngày thì kết thúc. 

Sau khi lên men chính kết thúc, lớp phủ trên bể mặt cần phải vứt bỏ và tiếp tục lên men 
phụ và tàng trữ ở nhiệt độ thấp. 

b) Lên men phụ và tàng trữ bia 

— Mục đích : Mục đích của quá trình lên men phụ và tàng trữ thể hiện ở những mặt sau : 

+ Là quá trình quan trọng để ổn định thành phần chất lượng của bia (tạo hương vị, tạo 
bọt và giữ bọt cho bia). : 

+ Khử rượu bậc cao, diaxetil và andehit đến mức độ cho phép làm cho bia thơm hơn. 

+ Nhiệt độ và áp suất thấp, bọt bia được tạo ra ở dạng liên kết bền vững, lâu tan và mịn. 
c} Một số thông số khi tiến hành lọc : 

— Nhiệt độ của bia khi lọc : 0 + 1ÚC. 

- Công suất lọc bằng bột bổ trợ điatomit, trung bình trong 1 giờ lọc được 500 lít bia qua 
Im” bể mặt lọc. 

._— Tiêu hao bột trợ lọc/1m” bề mặt lọc khoảng 550 + 1000g/1000 lít Bịn thành phẩm. 

Sau khi bia được lọc xong thì ta chuyển chúng vào thùng chứa bia thành phẩm và tại 
đây ta nạp khí CO,. 
d) Bão hoà khí CO; 

— Mục đích : 

Khí CO, trong bia là nhờ quá trình lên men rượu. Nấm men chuyển hoá đường thành 
rượu etilic và CO; hoà tan trong bia, tuy nhiên do các công đoạn sau lên men (nhất là khâu 
lọc bia) CO; bị thất thoát khá nhiều. Vì vậy, ta phải tiến hành nạp đủ CO; cần thiết cho bia, 
đảm bảo chất lượng của bia thành phẩm. 

— Tiến hành : . Ề 

Cho bia vào đầy thùng inốc dày chịu áp lực, hạ nhiệt độ của bia xuống tới 0°C, cho CO; 
vào đến khi áp suất trong thùng nạp CO; đạt 4+ 5kg/cm”. Nguyên tắc nạp CO, ở đây là cho 
sục CO, từ phía đưới lên (không cho CO; vào từ trên xuống). Nếu sục CO; từ dưới lên mà 


203 


ngược chiều với dòng chảy của bia thì khả năng bia ngậm CO, rất lớn. Sau khi nạp CO, 
xong. tiến hành chiết bock và chiết chai. 

5.1.3.3. Phân xưởng hoàn thiện sản phẩm 

a) Chiết bia 

— Mục đích : 

Công việc chiết bia là nhằm chuyển bia từ thùng chứa bia thành phẩm vào bock, chai để 
bảo quản tốt và vận chuyển đến người tiêu dùng. 

~ Chiết bia hơi : 

Bia hơi tiêu thụ trong ngày nên không phải qua khâu thanh trùng và chúng được chiết 
vào thùng bock. Thùng bock có hình tang trống với dung tích : 25 lít, 30 lít, 50 lít, 100 lít... 
được chế tạo bằng kim loại (hợp kim của nhôm). Thùng bock trước khi chiết được thanh 
trùng bằng nước nóng 100°C. Trong quá trình rót bia vào thùng bock, phải đảm bảo 3 yêu 
cầu sau : 

+ Rót đầy thể tích thùng bock, 

+ Không sủi bọt. 

+ Hao phí ít nhất. 

Bia được chiết vào thùng nhờ máy chiết với ấp suất ngược chiều nhằm tránh sự hao tốn 
CO; và bia từ thùng chứa (áp suất trong thùng khoảng lat) và được nối liền với thùng bock. 
Bia chảy từ thùng chứa vào bock nhờ khối lượng riêng. 

— Chiết bia chai : 

+ Yêu cầu với chai : Chai bia được thổi từ các loại thuỷ tỉnh chất lượng cao có màu nâu 
hoặc màu xanh nhạt, mục đích là để tránh sự tác động của ánh sáng làm cho bia chóng bị 
giảm chất lượng. Đồng thời chai phải đồng nhất vẻ chủng loại, lành lặn. 

+ Chai được rửa theo từng chế độ sau : 

* Đầu tiên chai được rửa ở nước ấm 30°C + 40C, 

* Sau đó chai được rửa bằng dung dịch NaOH 0,5% ở nhiệt độ 60 + 65"C. 

* Rửa lại bằng nước ấm 30°C + 40C. l 

* Rửa và tráng bằng nước lạnh, sau đó sấy chai ở nhiệt độ 120 + 130°C. 

+ Tiến hành chiết : 

Quá trình chiết chai bia được tiến hành dưới áp suất dư của khí CO; và nhiệt độ từ 
0 + LC, hạn chế sự tiếp xúc giữa bia và không khí càng nhiều càng tốt. Tránh rót bia đầy 
quá sẽ vỡ chai, hoặc bị bật nắp đậy chai khi thanh trùng. 

Máy dùng để chiết bia vào chai có bộ phận quan trọng nhất là vòi chiết. Vòi chiết có 
cấu tạo gồm 2 bộ phận chính : Xilanh ở phía ngoài và pitông ở phía trong. Phần xilanh 
được kết thúc ở phía dưới bằng một miếng lọc (hình loa kèn) bằng cao su, khi chai đẩy lên 
núm cao su sẽ ôm chặt lấy cổ chai. Pittông là một hình trụ rỗng, đài, phía cuối được kết thúc 
bằng một xupap (pittông chuyển động dọc lên hoặc xuống theo xilanh là nhờ lực nén khí), 
khi máy làm việc pittông được đẩy xuống, cắm vào chai, 

Dựa trên nguyên tắc cân bằng áp suất giữa chai và thùng chứa bia, khoảng không trong 
chai trước khi chiết chai cần được thông với khoảng không CO; trên bề mặt thùng chứa bia, 


204 


Ñ 
«S: 


nhờ đó áp suất trong chai lúc chưa có bia đã cân bằng với CO; trong thùng chứa bia. Lúc đó, 
máy bất đầu rót bia vào chai, trong khi chiết, bia vào chiếm chỗ khí CO; và một ít không khí 
có trong chai và lượng CO; không khí này sẽ thoát khỏi chai do sự chênh lệch áp suất về 
khoảng trống bên trên thùng chứa bia. Bia sau khi chiết vào chai được đưa sang máy giập 
nút, rồi đem đi thanh trùng và sấy khô. 

— Thanh trùng bia chai : 

Mục đích chính của việc thanh trùng bia là để diệt vi sinh vật có trong bia, nhằm cố 
định chất lượng sản phẩm và tăng thời gian bảo quản. 

+ Tiến hành thanh trùng bia : 

Bia từ máy giập nút chai được đưa đi qua bộ phận vòi phun, làm sạch bia dính trên chai 
rồi đem đi thanh trùng. Chế độ thanh trùng bia được diễn ra qua 3 giai đoạn : 

* Giai đoạn thứ nhất : Nâng nhiệt độ lên 55°C và giữ nhiệt độ này trong 10 phút. 

* Giai đoạn thứ hai : Nâng nhiệt độ lên 65°C và giữ trong 10 phút. 

* Giai đoạn thứ ba : Nâng nhiệt độ lên 78°C và giữ trong 30 phút, ở giai đoạn này, với 
nhiệt độ 78°C thì hầu hết các vi sinh vật đều bị tiêu diệt, số còn lại sẽ bị yếu đi, không có 
khả năng sinh sản và phát triển. 

+ Bia sau khi được thanh trùng sẽ tăng thời gian bảo quản, bảo đảm cho việc vận 
chuyển và tiêu thụ trên thị trường. 

— Dán nhãn và xếp két : 

Công việc dán nhãn nhằm mục đích là hoàn thiện nốt sản phẩm, đem lại cho bể ngoài 
sản phẩm có hình thức dễ nhìn, mẫu mã lại phong phú hơn, nhãn được in ấn đúng theo quy 
định nhà nước về nhãn sản phẩm. 

- Chai bia được thao tác qua các bộ phận của máy xì khô để thổi sạch nước bám trên 
thành và nút chai. Tiếp đó ta tiến hành dán nhãn vào thân cổ và dán bịt bạc ở đầu chai, nhãn 
để dán vào chai phải ghi rõ số đăng ký chất lượng, ngày tháng sản xuất. Chai sau khi được 
hoàn tất công việc xếp két thì đưa vào kho 1 + 2 ngày để ổn định chất lượng bia, sau đó có 
thể xuất xưởng, đem sản phẩm tới nơi tiêu thụ. 


5.1.4. Các tiêu chuẩn và bia thành phẩm - 

Sản phẩm bia của nhà máy có 2 loại : Bia hơi và bia chai (70% bia chai và 30% bia hơi). 
5.1.4.1. Các chỉ tiêu về cảm quan 
a) Độ bọt 

— Chiều cao lớp bọt (cm) : ở bia hơi là > lcm. 

ở bia chai là > 2cm. 

— Trạng thái : Bọt mịn trắng, đưới đáy cốc thường xuyên có lớp bọt nhỏ ly ty tách ra và 
thoát lên bể mặt, thời gian giữ bọt từ 3 + 5 phút 
b) Màu sắc : Có màu vàng của dung dịch Tốt 0,01N. 
c) Độ trong : Trong suốt không có cặn, qua cốc thuỷ tỉnh khi ta cầm cốc phải nhìn thấy rõ 
các vân tay phía bên kia. 


d) Hương vị : Đặc trưng là vị đắng dịu của hoa houblon, thơm ngọt, không có vị lạ (chua 
chát, vị nấm men phân huỷ...). 


205 


5.1.4.2. Các chỉ tiêu hoá học 

8) Độ đường ban đầu : 12°BX (Bia chai) và 10°BX (Bia hơi). 
b) Hàm lượng cồn (%) : 3 + 4,5. 

c) Độ đường cuối : 2 + 3°BX. 

d) Đạm tổng : 3,5 + 5g/lít. 

6) Diaxefil : (mg/ñíU) : < 0,2. 

Rượu bậc cao : (mgiñít) : 30 + 60. 
g) Este (mg/í : L5 + 50. 

h) Andehit (mg/Mf) : L0 + 15. 

J) Axit hữu cơ (mg/fí : 150 + 200. 
k) Giixerin (g/) :2 + 3. 


5.3, KỸ THUẬT SẢN XUẤT RƯỢU ETILIC 


5.2.1. Khái niệm chung 
._ Công nghiệp rượu phát sinh đầu tiên là công nghiệp rượu vang, chủ yếu là vang nho. 
Ở Liên Xô (cũ) công nghiệp rượu vang phát triển từ thế kỷ I trước Công nguyên, tập trung 
phát triển nhiều ở vùng Trung Á : Gơruzi, Acmeni... Rượu cồn hay còn gọi là rượu etilic 
chỉ mới tìm ra và được phát triển từ thế kỷ thứ XII sau khi đem chưng cất rượu vang. Từ 
đó đến nay rượu cồn ngày càng được phát triển và ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực công 
nghiệp khác nhau. 
5.2.1.1. Khái niệm chung về rượu etilic 
Rượu cồn có tên hoá học là rượu etilic, tên khoa học là Sepiritua — Vini. Ở đạng tính 
khiết rượu etilic không màu, có mùi thơm, vị cay, rượu có tỷ trọng nhẹ hơn nước (d = 0.7894), 
tý nhiệt C = 0.615 kcal/kg°C và nhiệt độ sôi t° = 789C, Rượu etilic có khả năng hoà tan trong 
nước ở bất kỳ tỷ lệ nào, ngoài ra rượu etilic còn là dung môi hoà tan các chất hữu cơ, các 
chất vô cơ và các chất khí. : 
Tính chất hoá học của rượu etilic phụ thuộc vào tính chất nhóm hidroxil (OH) và gốc 
etil (CH; - CH;~), nó có một số tính chất chủ yếu sau : 
~ Rượu etilic có thể kết hợp với các kim loại kiềm, kiềm thổ và một số kim loại khác để 
tạo thành các alcolat theo phản ứng sau : 
Ví dụ với Na:  2C;H,OH+2Na -> 2CH;ONa + H, 
với sắt:  2C;H,OH + Fe -> (C.H,O);Fe + H, 
Trong công nghiệp rượu, cần chú ý tính chất này khi sử dựng các bao bì kim loại đựng 
rượu. 
~ Rượu etilic tác dụng với axit tạo thành este và nước. 
C,H;OH + CH;COOH -> CH;COOC,H, + H,O 
C,H;OH + H;SO, —> (C;H,),SO, + HO 
~ Rượu etilic có thể bị oxi hoá, tuỳ theo mức độ oxi hoá mà nó tạo thành các sản phẩm 
:khác nhau 


206 


MT. x4 
#4 


CH,-CH,OH+O, —!”!Ÿ¿ CH.-CHO +H,O 


CH,- CHO +O, _ lỪtỪ ` CH_COOH+ 117 kcal 
hoặc CH,-CHO +O, _ mạnh, CỌ, + H,O + 326 kcal 


— Rượu etilic ở nồng độ thấp có thể bị vi khuẩn axetic lên men tạo thành dấm. 


5.2.1.2. Ứng dụng của rượu etilic 
Ngày nay rượu etilic có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nó được thể hiện 


như sau : 
Công nghiệp quốc phòng làm 
thuốc súng + dung môi 


Ytế: 


Làm thuốc sát trùng + dung 
môi. 


Chế biến gỗ làm sơn và vecni 


Công nghiệp thực phẩm làm 
dấm + rượu uống 


Công nghiệp nặng làm cao 
su tổng hợp 


Nông nghiệp : làm dung môi 
pha thuốc trừ sâu 


RƯỢU ETILIC 


Công nghiệp dệt : dùng trong 
nhuộm + tơ nhân tạo 


Các công nghiệp khác : làm đồ 
nhựa, keo dán và hương liệu 


“Công nghiệp hoá chất 
Làm nguyên liệu dụng môi 


Hình 5.1. Sơ đồ về ứng dụng của rượu etilic 


5.2.1.3. Khái niệm chung về sản xuất rượu etilic 

Nhìn chung rượu etilic có thể sản xuất từ các loại nguyên liệu khác nhau : Tỉnh bột, rỉ 
đường, các phế liệu có chứa tính bột và rỉ đường, xenlulozở v.v... Thực tế công nghiệp rượu 
ở nước ta và phần lớn các nước trên thế giới sản xuất rượu từ 3 loại nguyên liệu trên, còn từ 
nguyên liệu xenlulozơ chưa phổ biến. Quá trình sản xuất rượu từ 3 loại nguyên liệu chính 
trên như sau :: 


207 


Các phế liệu có tinh | - 
bột và rỉ đường 
Ỷ 

Nguyên liệu Nấu hoà tan Nguyên liệu 

tinh bột và dịch hoá _. j tỉ đường 

Dịch hoá Pha loãng 

Nếu phế liệu |__Lọc Nếu phế liệu = 
6ố Tình bột ` _côndường> S2 hà 2Ó, 


| 


————_— |Men giống L Chưng cất ] 


ˆ sưam } 


Tình chế 


Rượu thành 
phẩm 


Hình 5.2. Sơ đỗ sản xuất rượu etilic từ nguyên liệu tính bột ; phế liệu chứa tinh bột và rỉ đường 


Đường hoá 


Rượu etilic 
thành phẩm 


Trong các quá trình sản xuất trên, quá trình tổng hợp và bao quát hơn cả là sản xuất 
rượu từ nguyên liệu tỉnh bột cho nên phần này chỉ đẻ cập đến quá trình sản xuất rượu từ 
tinh bột. 


5.2.2. Kỹ thuật sản xuất rượu etilic từ nguyên liệu tỉnh bột 
9.2.2.1. Quá trinh dịch hoá 
a) Cơ sỏ lý luận 

Tỉnh bột của các loại nguyên liệu : gạo, ngô, khoai, sắn... có lớp màng bền vững bảo vệ 
nó khỏi bị men amilaza tác dụng. Mặt khác ở trạng thái bình thường tỉnh bột không ở trạng 
thái hoà tan nên sự tấc dụng của men amilaza lên nó rất yếu. Muốn tăng cường quá trình 
đường hoá cần phải phá vỡ cấu trúc tế bào và chuyển tỉnh bột về trạng thái hoà tan. 


208 


Khi nấu nguyên liệu ở nhiệt độ < 120°C tuy tỉnh bột được chuyển thành trạng thái hoà 
tan, nhưng cấu trúc màng tế bào không bị phá vỡ nên tỉnh bột vẫn chưa hoà tan ra ngoài 
dung dịch. Để đảm bảo tỉnh bột hoà tan đều ra ngoài dung dịch, người ta thường nấu ở nhiệt 
độ 145 + 155'C (với nguyên liệu chưa nghiền kỹ),hoặc 130 + 140°C (với nguyên liệu đã 
được nghiền kỹ). 

b) Cách tiến hành nấu (dịch hoá) 

Để tiến hành dịch hoá người ta có thể áp dụng 3 phương pháp nấu khác nhau : Nấu gián 
đoạn, nếu bán liên tục và nấu liên tục. : 

— Nấu gián đoạn : Toàn bộ quá trình nấu tiến hành trên một nồi nấu và làm việc gián 
đoạn theo từng mẻ. Phương pháp này thao tác đơn giản nhưng không triệt để lợi dụng được 
dung tích của nồi nấu. Yêu cầu về hơi ở thiết bị nấu không đều nên haø tốn nhiên liệu và 

, công nhân làm việc vất vả, năng suất không cao. Tỷ lệ phối chế áp suất nấu và thời gian nấu - 
như sau (bảng 5.1). 


BẢNG 5.1. TỶ LỆ PHỐI CHẾ VÀ CHẾ ĐỘ DỊCH HOÁ 


Tên nguyên kmiảng Áp suất nấu | Thời gian 
lề : sẽ l 
iêu liệu (kg) kG/cm nấu (phút) 


(lít) 
| 860 | 2800 | 12 | 40 | 50:65 | 
| 1000 | 2800 | 500 | 42 | 80:90 —_ 
| 700 | 2900 | 570 | 40 | 50:90 —_ 
180 | 3s. | 4 | 


(i9 
1,2: 

2900 3,00 

1800 0,60 


Ngô hạt 
Sắn khô 


4,0 
4,2 + : 
Sắn tươi 3,5 45 
| Khoai khô 700 
¡ Khoai tươi 1600 3,0 45 
Í Gạo ; Tấm | 270 | s0 | 42 | 75:80 _| 


— Nấu bán liên tục : Phương pháp này tiến hành ở hệ thống 3 nồi nấu (nấu sơ bộ, nấu 
chín và hầm nhừ). Nó có ưu điểm là : giảm bớt thời gian nấu, tiết kiệm hơi và năng suất nấu 
tăng. Phương pháp này hiện nay đang được áp dụng phổ biến ở nước ta và một số nước trên 
thế giới. Tỷ lệ phối chế nguyền liệu trước khi nấu và áp suất nấu tương tự như nấu giấn 
đoạn, chỉ thời gian nấu ngắn hơn (giảm 30% so với nấu gián đoạn). Riêng ở nồi nấu chín 
thêm (hầm nhừ) được tiến hành ở nhiệt độ 105 + 107°C. 

— Nấu liên tục : Đối với phương pháp nấu liên tục, nguyên liệu vào và dịch cháo ra liên 
tục không bị gián đoạn trong quá trình nấu. Phương pháp này có ưu điểm hơn các phương 
pháp trước là : năng suất cao ; điều kiện nấu ổn định, giảm nhẹ sức lao động, dễ cơ khí hoá 
và tự động hoá. Nó đang được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp sản xuất rượu ở những 
nước tiên tiến. 

c) Những biến đối xảy ra trong quá trình dịch hoá 

Qua nhiều nghiên cứu người ta thấy rằng, khi đun tính bột với nước lên tới 40°C, hạt 
tỉnh bột bắt đầu trương nở. Nếu tiếp tục tăng nhiệt độ, thể tích của hạt tinh bột tiếp tục tăng, 
mối liên kết giữa các phần tử của hạt tinh bột yếu dần và tới một mức nào đó thì các phần tử 
tỉnh bột được tan ra dung dịch. Hiện tượng tan ra của tính bột này gọi là hiện tượng hồ hoá. 


14-CSLT & KTSX TP : 209 


Trong quá trình nấu, do tiến hành ở nhiệt độ cao và ở môi trường axit yếu nên Xảy ra 
một số biến đổi phụ sau : 

— Protein bị thuỷ phân thành axit amin. 

~ Tĩnh bột chuyển một phần thành đường. 

— Đường bị caramen hoá và bị tạo thành melanoidin. 

~ Độ axit của tỉnh bột tăng trong quá trình nấu do photpho trong mối liên kết tỉnh bột bị 
đứt ra ở dạng tự do và tạo thành axit photphoric. 
5.2.2.2. Quá trình đường hoá 
a) Cơ sỏ lý luận của quá trình đường hoá 

Trong quá trình sản xuất rượu, tế bào nấm men không có khả năng chuyển hoá tỉnh bột, 
hồ tỉnh bột thành rượu. Chúng chỉ có khả năng sử dụng đường, chuyển đường thành rượu. 
Vì vậy sau khi dịch hoá, dịch tỉnh bột cần được chuyển thành đường trước khi lên men. Về 
lý thuyết, sự chuyển tỉnh bột thành đường có thể xảy ra nhờ sự xúc tác của các chất hoá học 
(axit, bazơ) hoặc men amilaza (của thóc mầm hoặc nấm mốc...) Trong sản xuất rượu, người 
ta chỉ dùng men amilaza để đường hoá. Men amilaza thuỷ phân tỉnh bột có hai loại œ và B 
amilaza, œ amilaza thuỷ phân tỉnh bột thành dextrin (các phân tử nhỏ của amilo và 
amilopectin) và một phần nhỏ glucozơ. B-amilaza thuỷ phân tỉnh bột thành đường maniozơ. 
b) Chuẩn bị dịch amilaza 

Dịch amilaza dùng để đường hoá có thể lấy từ thóc mầm và nấm mốc, quá trình chuẩn 
bị dịch amilaza qua các công đoạn chủ yếu sau : 

~ Chuẩn bị địch amilaza từ thóc mâm : 

Quá trình này tiến hành như sau : 

Nguyên liệu thóc —> Phân loại, làm sạch —> Ngâm nảy mầm —> Sấy — Nghiền -> Phối 
chế dịch men. 

Sự chuẩn bị amilaza từ thóc mầm trong sản xuất rượu giống như sự chuẩn bị amilaza từ 
thóc mầm trong sản xuất bia. 

Trong điều kiện hiện nay ngành vi sinh vật học đang phát triển mạnh và ngày càng được 
ứng dụng nhiều trong các ngành công nghiệp khác nhau. Ngành sản xuất rượu đã áp dụng 
rộng rãi trong sản xuất : quá trình đường hoá nhờ dịch amilaza từ nấm mốc. 

— Sự chuẩn bị dịch amilaza từ nấm mốc : 

Hiện nay các chủng nấm mốc hay được dùng trong sản xuất để đường hoá tỉnh bột là 
Rhizopus ; Aspergillus oryzae ; Aspergilius niger ; AspergHius wsamii ; Aspergiliusa wamori... 

Để nuôi cấy các chủng nấm mốc này trước khi đưa vào đường hoá, người ta có thể nuôi 
cấy theo phương pháp mycomal (phương pháp bề mặt) hay phương pháp amilo (phương 
pháp sâu). Các nhà máy rượu ở phía nam châu Âu, Nhật và Việt Nam thường nuôi cấy theo 
phương pháp amilo. Ưu điểm chính của phương pháp amilo là hiệu suất cao, đường hoá 
được hoàn toàn, dễ cơ giới hoá và tự động hoá. 
©) Quá trình đường hoá 

— Để tiến hành đường hoá khối cháo được tốt, người ta tiến hành theo thứ tự sau : 

+ Lầm lạnh khối cháo đến nhiệt độ thích hợp của men amilaza. 


210 


+ Trộn dịch men với khối cháo để làm loãng và đường hoá. 

+ Làm nguội dịch đường hoá đến nhiệt độ lên men và bơm sang bộ phận lên men. 

~ Dựa theo đặc điểm quá trình tiến hành đường hoá, người ta có thể chia các quá trình 
đường hoá rượu ra như sau : ` 

+ Đường hoá theo phương pháp gián đoạn ; 

Phương pháp đường hoá gián đoạn : toàn bộ quá trình đường hoá được tiến hành trên 
một thiết bị. Đường hoá gián đoạn có thể tiến hành theo các chế độ sau : 

* Chế độ 1 : Cho 3 + 5% dịch amilaza và 2/3 lượng dịch cháo vào khuấy làm nguội đến 
nhiệt độ 60°C, cho nốt lượng dịch amilaza vào. Dung dịch được đường hoá và giảm dần 
nhiệt độ đến 55 + 57°C và cho nốt lượng dịch đường hoá vào để nâng nhiệt độ khối cháo lên 
61°C, giữ ở nhiệt độ này để đường hoá trong 10 + 15 phút. Sau khi đường hoá xong được 
làm nguội đến 30”C và đưa sang bộ phận lên men. 

* Chế độ 2 : Cho 5% dịch amilaza vào làm nguội dịch cháo đến 62°C, cho nốt dịch 
amilaza còn lại vào và giữ ở nhiệt độ 60°C trong 5 phút để đường hoá. Sau khi đường hoá 
dịch cháo được làm nguội và đưa sang bộ phận lên men. 

* Chế độ 3 : Cho toàn bộ dịch amilaza vào dịch cháo và làm giảm đến 55 + 57°C và giữ 
ở nhiệt độ này để đường hoá. Thời gian đường hoá 10 + 15 phút. 

- Tuỳ theo các chế độ đường hoá khác nhau mà quá trình tiến hành có những ưu nhược 
điểm khác nhau : 2 chế độ trên (1 và 2), dịch amilaza bị mất khả năng hoạt động ít nhưng 
khối cháo khi làm nguội còn bị vón cục không được loãng đồng đều. Chế độ 3 ưu việt hơn 
là làm loãng đều, thời gian ngắn hơn chế độ 1 nhưng lượng men mất hoạt tính cao. 

+ Đường hoá theo phương pháp bán liên tục : 

Đây là phương pháp được nhiều nước sản xuất rượu trên thế giới áp dụng và quá trình 
đường hoá của nó như sau : 

Dịch cháo sau khi nấu chín liên tục được đưa xuống thùng đường hoá lần 1, ở đây dịch 
cháo được làm nguội đến nhiệt độ 60°C. Ở thùng đường hoá lần 1, lượng amilaza cần cho 
vào là 30% so tổng lượng amilaza cần dùng. Sau khi dịch cháo được làm loãng và đường 
hoá một phần ở thùng đường hoá 1, nhiệt độ nó đã giảm đến 6O°C thì bơm sang thùng 

. đường hoá 2. Ở đây người ta cho nốt 70% dịch amilaza vào và giữ ở 56 + 58°C để đường 
hoá trong 2 phút. Dịch đường hoá xong được làm nguội và đưa sang bộ phận lên men. 

+ Đường hoá theo phương pháp liên tục : 

Toàn bộ quá trình đường hoá được tiến hành liên tục trên một số thiết bị. Quá trình 
đường hoá liên tục được tiến hành như sau : 

Nguyên liệu cháo sau khi hầm nhừ được đưa sang bộ phận bốc hơi ở điều kiện 
chân không (P = 610 + 630mmHg) để làm nguội nhanh dịch cháo từ 102 + 105°C xuống 
63 + 65°C. 

Dịch cháo sau khi làm nguội đưa vào thùng đường hoá và trộn kỹ với lượng amilaza cần 
cho vào đường hoá. Quá trình đường hoá được giữ nguyên nhiệt độ trong thời gian 5 phút và 
làm nguội đến nhiệt độ lên men. 
5.2.2.3. Quá trình lên men rượu ; 

Lên men rượu là quá trình biến các chất có đường thành rượu etilic dưới tác dụng của 
nấm men lên men rượu. 


211 


a) Các chủng loại nấm men lên men rượu và yêu cầu với các chủng nấm men đỗ 

Khi chọn chủng nấm men đưa vào sản xuất phải có những tính chất cơ bản sau : 

— Tốc độ phát triển nhanh. 

— Lên men được nhiều loại đường khác nhau và đạt được tốc độ lên men nhanh. Chịu 
được nồng độ rượu cao đồng thời ít bị ức chế bởi các sản phẩm của sự lên men, tức là lên 
men đạt nồng độ rượu cao. 

— Thích nghi với những điều kiện không thuận-lợi của môi trường, đặc biệt là với các 
chất sát trùng. Riêng đối với nước ta, đòi hỏi nấm men phải lên men được ở nhiệt độ tương 
đối cao (> 35°C). Để có được một chủng nấm men thoả mãn các yêu cầu trên thường phải 
trải qua thời gian tuyển chọn, thuần hoá, đột biến, lai ghép v.v... Đến nay trong sản xuất 
tượu lên men từ rỉ đường và dịch đường hoá tỉnh bột thường sử dụng một trong các chủng 
sau đây : n 

+ Nấm men chủmg II (Saccharomycss cerevisiae Rasse ÏI) sinh sản trong môi trường 
nước đường, thường tụ lại thành đám, sau một thời gian ngắn láng xuống. Đặc điểm của loại 
nấm men này : trong tế bào có nhiều hạt glicogen, không bào lớn, hình thành bào tử nội 
sinh ít và chậm, sinh bọt nhiều và thích nghỉ ở độ axit thấp, có sức kháng cồn cao. Không 
lên men được đường lactozơ. Kích thước tế bào 5,6 + 7um. 

— Nấm men chủng XII (Saccharomyces cerevisia rasse XI]) phân lập được ở Đức năm 
1902, tốc độ phát triển nhanh (sau I giờ ¡ tế bào có thể phát triển thêm 55 tế bào mới). 
Không bào nhỏ, ít sinh bọt, tế bào hình trứng hoặc tròn, có kích thước khoảng 5 + 8um. Lên 
men ở nhiệt độ cao và lên men được các loại đường : glucozơ, fructozơ, galactoz, 
Saccarozơ, mantozơ và rafinozơ, không lên men được đường galactozơ. Có thể lên men đạt 
13% rượu trong môi trường. Nấm men r4sse Xï! thuộc loại lên men nổi, được phân bố rất 
đều trong toàn bộ dịch lên men, không tạo thành đám trắng. 

— Nấm men MTB Việt Nam (Men thuốc bắc) được phân lập tại nhà máy rượu Hà Nội từ 
men thuốc bắc, tế bào hình bầu dục, kích thước 5 + 8um. Là những nấm men đa bội nên có 
thể hình thành 2 + 4 bào tử trong tế bào. Có khả năng lên men được các loại đường : 
glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ, rafinozơ, galactozơ. Lên men được ở nhiệt độ cạo 
(39 + 40°C), chịu được độ axit tương đối cao I + 1,5', nồng độ rượu có thể đạt được 12 + 
14%. Đặc biệt qua nhiều năm thuần hoá, nấm men này đã phát triển và lên men tốt ở môi 
trường có 0,02 + 0,025% chất sát trùng Na,SïF,. 

~ Mội số chủng nấm men dùng lên men rỉ đường 

+ Nấm men 396 của Trung Quốc (hoặc 2610) phân lập được từ rỉ đường có khả năng 
lên men các loại đường : fructozơ, mantozƠ, saccarozơ, gÏucozơ, rafinozơ, manozơ, galactozơ, 
không lên men được đường arabinozo, lactozơ. Nhiệt độ lên men thích hợp là 33°C, pH = 4,5 + 5, 
chịu được nồng độ rượu 10% (nấm men 2610 được thuần hoá từ nấm men 396). 

— Nấm men /1 của Liên Xô (cũ) thích hợp cho lên men rỉ đường, chịu được áp suất thẩm 
thấu lớn, lên men được các loại đường : gÌucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ và rafinozơ). 

— Nấm men "T” của Việt Nam. Phân lập được từ dung dịch rỉ đường đặc 35 + 40°Be. 
Lên men được ở nhiệt độ cao (33 + 37°C), pH = 4,5 + 5, nồng độ rượu trong dịch lên men có 
thể đạt 8 + 12%, chịu được chất sát trùng với nồng độ 0,02 + 0,025%, kích thước tế bào 
6 + 9um, dạng hình trứng, phát triển nhanh. 


212 


b) Cơ sỏ lý luận của quá trình lên men rượu 

— Lên men rượu là giai đoạn cuối cùng và chủ yếu nhất của quá trình sản xuất rượu. 
Trong quá trình lên men, các chất men của nấm men thực hiện quá trình thuỷ phân đường 
phức tạp thành đường đơn giản, còn các đường đơn giản : glucozơ, fructozơ có thể lên men 
trực tiếp và nhanh. Quá trình lên men do tác động của các tế bào nấm men như sau : Đường 
và các chất dinh dưỡng của môi trường lên men được hấp phụ và khuếch tần vào trong tế 
bào men. Nhờ các chất men có sắn trong tế bào nấm men tác dụng, các chất dinh dưỡng 
được chuyển hoá qua các hợp chất trung gian và cuối cùng tạo thành rượu và khí cacbonic. 
Rượu ctilic và CO; tạo thành được khuếch tán qua màng tế bào ra môi trường bên ngoài. 
Rượu etilic hoà tan trong nước bất kỳ tỷ lệ nào nên tan nhanh ra dung dịch lên men, còn 
CO; hoà tan kém trong nước nên chóng bị bão hoà trong dung dịch. Khi dung dịch đã bão 
hoà CO; thì CO; tạo thành được bám quanh tế bào nấm men và lớn dần lên. Lượng CO, tích 
tụ lớn đến mức nào đó nó thắng khối lượng của tế bào nấm men thì tế bào nấm men được 
bọt khí CO, kéo dần lên bể mặt dịch lên men. Khi lên đến mặt thoáng, CO; được thoát ra và 
tế bào nấm men có khối lượng lớn hơn khối lượng riêng dịch lên men được lắng xuống. Nhờ 
sự chuyển động lên xuống này mà quá trình lên men được tăng cường. 

Trong quá trình lên men ngoài rượu ctilic nó còn tạo thành một số sản phẩm phụ : 
glixcrin, axit sucxinic, axetandehit, metilic và một hỗn hợp amilic, butiric.... gọi chung là 
dầu fuzel. Khi lên men thường 95% đường được tạo thành rượu etilic và CO; còn 5% đường 
biến thành các sản phẩm phụ khác. 

c) Cách tiến hành quá trình lên men rượu 

Quá trình sản xuất rượu hiện nay ở nước ta và các nước trên thế giới tuỳ theo điều kiện 
kỹ thuật mà có thể áp dụng các phương pháp lên men khác nhau : lên men gián đoạn, lên 
men bán liên tục và lên men liên tục. , l 

— Phương pháp lên men gián đoạn : Phương pháp này toàn bộ quá trình lên men được 
tiến hành ở một thiết bị và theo từng mẻ. Dịch đường đưa vào lên men được trộn lẫn với 
10% men giống và tiến hành lên men. Quá trình lên men được chia làm 2 giai đoạn : Giai 
đoạn lên men chính và giai đoạn lên men phụ. 

+ Giai đoạn lên men chính : Tốc độ lên men tăng nhanh, lượng rượu được tạo thành chủ 
yếu ở giai đoạn này (90 + 95% tổng lượng rượu tạo thành). 

+ Giai đoạn lên men phụ : Tốc độ lên men giảm dần, tiếp túc chuyển hoá phần đường 
còn lại thành rượu. 

Phương pháp này có nhược điểm là : Thời gian lên men kéo dài, hiệu suất lên men thấp, 
hệ số sử dụng thiết bị không cao. Để khắc phục phần nào nhược điểm này, người ta áp dụng 
một số phương pháp lên men gián đoạn sau : 

* Phương pháp lên men bằng men chìm : Phương pháp này có đặc điểm là khi lên men 
kết thúc, dấm chín được tháo ra sao cho lớp men chìm lắng xuống không bị khuấy động. 
Lớp men này được giữ lại ở thiết bị lên men để tiếp tục cho dịch đường lên men vào và lên 
men lần thứ hai. Lên men phương pháp này có ưu điểm là bỏ qua giai đoạn phát triển (nhân 
giống) men ban đầu và không cần phải chuẩn bị men giống nhưng cần phải có chất sất trùng 
(thường dùng là axit sunfuric loãng). 


213 


* Phương pháp lên men pha dần : Đặc điểm của phương pháp này là sau khi cho men 
giống vào, dịch đường được dân dần cho vào cho đến khi hết. Phương pháp này tiết kiệm 
được men giống, dịch đường luôn được tiếp xúc với men giống nên đồng thời với sự phát 
triển men giống là quá trình lên men rượu, vì vậy thời gian lên men được rút ngắn. 

~ Phương pháp lên men bán liên tục : Đặc điểm phương pháp này là liên tục ở giai đoạn 
lên men chính và gián đoạn ở giai đoạn lên men phụ (lên men cuối). Lên men bán liên tục 
có ưu điểm là : tế bào men được liên tục sinh sản ở giai đoạn lên men chính, nên không phải 
chuẩn bị men giống và giai đoạn lên men đầu hầu như không có nên thời gian lên men được 
rút ngắn. Do lên men liên tục ở giai đoạn lên men chính nên hệ số sử dụng thiết bị được 
nâng cao. Nhưng phương pháp này có nhược điểm là phải dùng chất sát trùng. 

— Phương pháp lên men liên tục : Đặc điểm phương pháp này là dịch đường liên tục 
chảy vào thùng lên men và dấm chín từ thùng lên men liên tục chảy ra. Hệ thống lên men 
này gồm một dãy thiết bị nối tiếp với nhau. Dịch đường lên men được vào thùng thứ nhất 
cùng với nấm men, sau một thời gian nhất định được liên tục chuyển sang thùng thứ 2, thứ 
3, thứ 4... và ở thùng cuối cùng dấm chín liên tục đi ra. Phương pháp lên men liên tục được 
ứng dụng rộng rãi trong các nhà máy sản xuất rượu từ rÏ đường và ngày nay nó cũng đang 
được ứng dụng rộng rãi trong nhà máy sản xuất rượu từ tỉnh bột. 

d) Các chỉ tiêu kỹ thuật của dấm chín 

Dịch đường lên men xong gọi là dấm chín, các chỉ tiêu kỹ thuật của nó được đánh giá 
bằng các chỉ số sau : : 

~ Độ lên men là độ đường sau khi lên men được tính theo phần trăm độ saccaromet. Chỉ 
tiêu này phụ thuộc vào hàm lượng chất khô hoà tan trong dấm chín và hàm lượng rượu trong 
đó. Hàm lượng chất khô càng nhỏ, hàm lượng rượu càng lớn thì độ saccaromet càng nhỏ. 
Độ lên men đo trực tiếp như vậy gọi là độ lên men biểu kiến, còn độ lên men thực là đo 
bằng dịch lên men đã qua lọc và điều chỉnh đúng thể tích ban đầu. 

— Độ axit của dấm chín : Đây là chỉ tiêu đánh giá độ tỉnh khiết của quá trình lên men. 
Trong quá trình lên men, độ axit tăng lên 0,2” do sự hoạt động sống của nấm men. Nếu độ 
axit tăng lên quá mức cho phép, chứng tỏ có sự hoạt động của vi khuẩn (vi khuẩn lactic, 
axetic v.v...). Độ axit tăng có liên quan đến sự giảm hàm lượng đường và ức chế sự hoạt 
động của nấm men. 

— Độ rượu của dấm chín : Là % rượu thu được trong quá trình lên men. Trong quá trình 
lên men sự chuyển hoá tỉnh bột thành rượu có thể được đặc trưng như sau : 


(C,H„O,),_ "HO ` nC.H„O, 
C,H„O, „ 2C,H,OH +2CO, 
Do vậy nếu dùng 100kg tỉnh bột khi chuyển hoá hoàn toàn thì lượng rượu thu được là : 
G= 100.——2—— = 56,8kg rượu 100% 
(180-18) 


hay theo thể tích V = ng =72 lít rượu 100% 


5 
Dựa vào lượng rượu thu được trong thực tế sản xuất so với lượng rượu tính toán theo lý 
thuyết này người ta tính toán được độ rượu của đấm chín. 


214 


kh 


... 


e) Các sản phẩm phụ hinh thành trong quá trình. lên men rượu 

Trong quá trình lên men rượu, 95% đường chuyển thành rượu và CO,, còn 5% đường 
chuyển thành các sản phẩm phụ như glixerin, axit sucxinic, dầu fuzel v.v... 

— Glixerin là chất lỏng nhờn không màu, không mùi, vị hơi ngọt, có nhiệt độ sôi là 
290, vì vậy nó không bay hơi theo rượu khi chưng cất. Trong quá trình lên men rượu cứ 
100g đường lên men thì tạo thành 2 + 3 gam glixerin. 

— Âxit sucxinic ; Trong quá trình lên men rượu, cứ 100 gam đường được lên men thì tạo 
thành 0,5 + 0,7 gam axit sucxinic. 

— Dầu fuzel là hỗn hợp của nhiều loại rượu. Trong quá trình lên men rượu, lượng dầu 
fuzel sản sinh ra là 0,3 + 0,7% so lượng cồn thô. 

— Axetandehit : Hay còn gọi là andehit axetic, nó được tạo thành khi rượu etilic bị oxi 
hoá. Axetandehit là một dung dịch đễ bay hơi có mùi khó chịu. Thông thường lên men rượu 
từ ri đường hàm lượng axetaridehit nhiều hơn so với sản xuất từ ngũ cốc. 

— Rượu metilic : Nó được tạo thành trong quá trình lên men rượu với hàm lượng rất nhỏ. 
Rượu metilic có nhiệt độ sôi là 64,7°C, khác rượu etilic, metilic rất độc với cơ thể con người. 
Rượu có lẫn trên 0,3% rượu metilic khi uống vào dễ bị mù và uống rượu metilic nguyên 
chất vào sẽ bị chết. 

Ngoài ra khi lên men rượu từ rỉ đường còn gặp các sản phẩm Ty như H;S và 
etllnercaptan (nó sinh ra do rượu etilic tác dụng với H;S : CH,OH + H,S —> C,H,SH + H;O). 
5.2.2.4. Chưng cất và tinh chế rượu etilic 

Toàn bộ quá trình chưng cất và tinh chế có thể chia làm hai giai đoạn, có mục đích và 
nhiệm vụ khác nhau : 

— Giai đoạn chưng cất : Nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn này là tách rượu etilic cùng các 
tạp chất dễ bay hơi ra khỏi dấm chín, sau khi chưng cất ta thu được cồn thô. 

~ Giai đoạn tinh chế : Nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn này là tách rượu etilic trong cồn 
thô ra khỏi các tạp chất đễ bay hơi khác và cuối cùng ta thu được rượu etilic đã tỉnh chế. 

a) Chưng cất rượu etilic 
— Cơ sở lý luận về chưng cất : 
Dịch dấm chín gồm hai cấu tử chính là rượu ctilic và nước, hai cấu tử này có áp suất hơi 


bão hoà rất khác nhau : Áp suất hơi bão hoà của rượu etilic lớn hơn của nước rất nhiều 
(bảng 5.2). 


BẰNG 5.2. ÁP SUẤT HƠI BÃO HOÀ CỦA RƯỢU ETILIC VÀ NƯỚC PHỤ THUỘC VÀO NHIỆT ĐỘ (mmHg) 


Wwguslle 11224|247 |eaoo [900 |rs42 |2t942 E302 |máo2 datsa bing | 
hước — lse7 lát T23 latStistor jEteĐ [H39 lS3i [A57 lø8647. 


Ghi chú : Áp Sĩ hơi - hoà ở đây đo bằng mmHg. 


215 


Qua bảng trên ta thấy sự chênh lệch áp suất hơi bão hoà của rượu etilic và của nước rất 
lớn do vậy nhiệt độ bay hơi của rượu và của nước khác nhau rất nhiều. Nhiệt độ bay hơi của 
rượu etilic ở áp suất thường là 7893, còn của nước là 100%. 

Trong quá trình chưng cất, rượu etilic ở thể hơi bao giờ cũng chứa nhiều hơn ở thể lỏng. 
Đây là cơ sở để tiến hành chưng cất phân đoạn. 

Từ lâu quá trình chưng cất rượu đã được Sorel, D.P. Corovalốp và M.S.Vretski nghiên 
cứu. : 

Theo Sorel thì hỗn hợp rượu nước khi chưng cất có 3 thông số biến đổi là áp suất, nhiệt 
độ và nồng độ. Trong quá trình chưng cất, áp suất hơi tương đối ổn định, vì vậy nhiệt độ và 
nồng độ thường có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Qua nhiều nghiên cứu Sorel đã rút ra kết 
luận : Khi chưng cất, nhiệt độ phần luyện bình thường là 85C, nếu nhiệt độ lên 88°C chứng 
tỏ trong tháp cất nhiều nước ít rượu và ngược lại nhiệt độ giảm xuống 82"C chứng tỏ trong 
tháp cất nhiều rượu ít nước. Để thiết bị làm việc được bình thường tuỳ theo nhiệt độ phần 
luyện mà ta điều chỉnh thành phân và lượng dấm chín đưa vàa. ` 

Theo nghiên cứu của D.P. Corovalốp thì hàm lượng rượà ở thể lỏng (X) và hàm lượng 


: —: ST: 
rượu ở thể hơi (Y) có mối liên quan lẫn nhau và Ông gọi tỷ số _ là hệ số bốc hơi của rượu 


ctilic (K,). K, phụ thuộc vào nồng độ của hỗn hợp rượu nước, nồng độ càng tăng thì K, càng 
giảm và dung dịch càng khó cô đặc. Khi dung dịch rượu nước có nồng độ 97,2%, đem 
chưng cất ở áp suất thường thì K, hầu như không đổi. Dựa trên cơ sở này người ta chọn 
nồng độ chưng cất hợp lý để đảm bảo kinh tế nhất. 

Theo nghiên cứu của M.S.Vretski thì hàm lượng rượu ở thể hơi trong quá trình 
chưng cất bị giảm đi khi tăng áp suất của quá trình chưng cất. Điều này được thể hiện ở 
bảng 5.3. 


BẰNG 5.3. SỰPHỤ THUỘC CỦA HÀM LƯỢNG RƯỢU ĐẾN ÁP SUẤT KHI CHUNG CẤT RƯỢU 
b„ =.: 
Áp suất chưng (mmHg) | Nhiệt độ sôi (0C) 


Hảm lượng rượu trong hỗn hợp 

đẳng phí 
(theo % khối lượng) 
100 

99,56 

98,70 

97,30 

96,25 

95,57 

95,35_ 

95,25. 


Khi 2| AJs 2v) si c/b}] co 


Qua đó ông rút ra kết luận : Để tăng phần trăm rượu ở thể hơi người ta thường tiến hành 
chưng cất chân không. ' 


216 


b) Chưng cất dấm chín 

Dấm chín là hỗn hợp phức tạp gồm nhiều thành phần trong đó có chất rắn không hoà 
tan, rượu, nước và các tạp chất bay hơi. Hàm lượng rượu trong dấm chín dao động phụ thuộc 
vào loại, nguyên liệu và phương pháp chế biến. Thông thường hàm lượng rượu trong dấm 
chín sản xuất từ rỉ đường là 7 + 10%, cồn từ nguyên liệu tinh bột là 6 + 10% theo thể tích. 
Sau khi chưng cất ta thu được cồn thô, phần còn lại là bã rượu. Để chưng cất dấm chín trong 


công nghiệp sản xuất rượu người ta thường dùng thiết bị chưng cất loại 1 tháp và thiết bị 
chưng cất loại 2 tháp. 


Rượu thô 


Dấm chín 
FƑ— 


Hình 5.1. Tháp chưng cất loại 1 tháp 
A : Phần tháp rượu ; B : Phần tháp dấm chín ; 1 : Bơm dịch dấm chín ; 2 : Thiết bị ngưng tụ (trao đổi nhiệt) ; 
3 : Thiết bị läm lạnh ; 4 : Rượu hồi lưu ; 5 : Dịch đấm chín đi vào. 


— Thiết bị chưng cất loại 1 tháp : Hệ thống thiết bị này gồm tháp cất, thiết bị ngưng tụ 
và thiết bị làm lạnh. Tháp cất là thiết bị chủ yếu được chia làm 2 phần : Phần dưới là tháp 
dấm chín, phần trên là tháp rượu. Sơ đồ làm việc của nó như sau (hình 5.1). 

Tháp dấm chín (B) có nhiệm vụ tách rượu khỏi dấm chín, hơi đi lên tháp rượu (A) còn 
bã tháo ra ngoài. 

Tháp rượu (A) có nhiệm vụ tách rượu ra khỏi hỗn hợp rượu nước để khi lấy ra khỏi tháp 
hàm lượng rượu cao đạt yêu cầu quy định. 

— Thiết bị chưng cất loại 2 tháp : 

Hệ thống thiết bị này bao gồm tháp I là tháp dấm chín còn tháp 2 chia làm 2 Ý viện: 
phân cô đặc rượu và phần cất rượu sót. 

Sơ đồ nguyên lý làm việc như hình bên (hình 5.2) 

Ưu điểm của phương pháp này so phương pháp cất 1 tháp là nồng độ chất khô ở bã rượu 
cao và chiều cao của thiết bị không cao lắm. 


217 


Dấm chín 


Nước thải 


Hình 5.2. Thiết bị chưng cất loại 2 tháp 
A : Tháp rượu ; B : Tháp dấm chín ; C : Tháp rượu sót ; D : Thiết bị ngưng tụ ; E : Thiết bị tách bọt ; F : Thiết bị 
làm lạnh ; 1 : Bơm dịch dấm chín ; 2 : Dịch dấm chín vào tháp D ; 3 : Dịch hổi lưu ; 4 : Hỗn hợp hơi từ tháp B ra ; 5 
: Hỗn hợp hơi vào tháp rượu ; 6 : Hơi rượu từ tháp rượu ra ; 7 : Hơi rượu thô. ` 


©) Yêu cầu của rượu thô sau khi chưng cất 
Rượu thô sau khi chưng cất yêu cầu phải đảm bảo tỷ lệ tạp chất khi chưng cất như 
bảng 5.4. 


BẰNG 5.4. CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA CỒN THÔ SAU KHI CHUNG CẤT 
|_ Tên tạp chất 


Em (tính theo rượu trong H;O) theo % thể tích 
Este (tính theo axetat etilic trong rượu không nước) mgiiít 
Rượu metiiic (tính theo rượu không nước) theo % thể tích 


Trong cồn khô 
Từ ngũ cốc |_ Từ rỉ đường 
< 0,05 

<700 


d) Cơ sở lý thuyết của tinh chế rượu thô 

~ Tạp chất của rượu thô : 

Trong rượu thộ có khoảng gần 50 tạp chất khác nhau đựa theo thành phần hoá học 
người ta chia tạp chất ra làm 4 nhóm : andehit, este, rượu cao phân tử và axit. Hoặc có thể 
dựa theo tính chất lý học (đặc tính phân tách các tạp chất) người ra chia ra 3 nhóm : Tạp 
chất đầu, tạp chất cuối và tạp chất trung gian. 

+ Tạp chất đầu có nhiệt độ sôi thấp hơn của rượu etilic, nó bao gồm : andehit, axit 
aXeUic, axetat etil, axetat metil v.v... Người ta thường gọi chung là andehit và este. 


218 


+ Tạp chất cuối khó bay hơi và có nhiệt độ sôi thấp hơn của rượu etilic, nó bao gồm các 
rượu cao phân tử : amilic, izoamilic izobutilic, propilic v.v... Các tạp chất này ở dạng dầu 
không tan trong nước, thường gọi là dầu fuzel. 

+ Tạp chất trung gian là những chất phụ thuộc vào nồng độ rượu và tính chất vật lý của 
tạp chất, mà các tạp chất này có thể bay hơi cùng tạp chất đầu hoặc ở lại tạp chất cuối. Các 
tạp chất trung gian bao gồm các tạp chất chủ yếu sau : izobutirat etil, 1zovalerat ctil v.v... 

— Cơ sở lý thuyết về tỉnh chế của Sorel và Bara : 

Tinh chế là quá trình phân tách hỗn hợp chất lỏng có nhiều cấu tử trong cồn thô. Mục 
đích chính của quá trình này là tách các tạp chất khỏi rượu ctilic. 

Qua nghiên cứu hỗn hợp 3 cấu tử nước ~ rượu - tạp chất. Sorel rút ra kết luận : 

+ Khi nồng độ rượu etilic tăng thì hệ số bốc hơi mọi tạp chất đều giảm. 

+ Khi nông độ rượu etilic nhỏ hơn 55% thì hệ số bốc hơi của mọi tạp chất đều tăng lên. 

+ Các loại tạp chất đầu nói chung đêu có hệ số bốc hơi lớn hơn 1 đối với bất kỳ nồng độ 
rượu etilic nào, nên nó dễ tách khỏi bằng chưng cất. 

+ Các loại tạp chất cuối khi nồng độ rượu cao thì hệ số bốc hơi nhỏ hơn 1, khi nồng độ 
gần 55% thì hệ số bốc hơi gần bằng 1 và khi nồng độ rượu nhỏ hơn 55% thì hệ số bốc hơi 
lớn hơn 1. Vì vậy các tạp chất cuối sẽ tập trung lại ở đĩa của tháp khi nồng độ rượu etilic lớn 
hơn 55%. 

+ Còn các tạp chất trung gian tuỳ theo hàm lượng rượu mà tạp chất có thể bay ra theo 
tạp chất đầu hoặc ở lại tạp chất cuối. 

Ghi chú : Hệ số bốc hơi của tạp chất : K„= — 

œ, ñ là hàm lượng tạp chất ở thể hơi và ở thể đụng, 

e) Quá trình tính chế cồn thô 

Quá trình tỉnh chế cồn thô trong các nhà máy rượu, tuỳ theo điều kiện trang bị kỹ thuật 
có thể tinh chế ở hệ thống 1 tháp làm việc gián đoạn, hoặc ở hệ thống 2 tháp làm việc liên 
tục. Hệ thống tỉnh chế 1 tháp hiện nay ít được sử dụng vì năng suất thấp, hiệu suất thấp, khó 
cơ giới hoá và tự động hoá, độ tỉnh khiết của cồn thu được không cao. 

Ngày nay trong các nhà máy rượu người ta thường áp dụng hệ thống tỉnh chế 2 tháp làm 
việc liên tục. Bộ phận chủ yếu của hệ thống này là tháp tỉnh chế và tháp andehit. Sơ đồ 
nguyên lý làm việc của hệ thống này như sau (hình 5.3a). : 

"Tháp andehit ) có nhiệm vụ tách các cấu tử đễ bay hơi hơn rượu etilic (este — andehit) 
ra khỏi cồn thô. Tháp gồm 2 phần : phần dưới (B) là phần bốc hơi các tạp chất dầu (este — 
andehiU). Phần trên (A) là phần cô đặc các tạp chất đầu. Tháp tỉnh chế (II) cũng gồm 2 phần : 
phần dưới (B) là phần chưng và phần trên (A) là phần luyện. 

Ở phần chưng rượu etilic và các tạp chất dễ bay hơi bay lên còn lại dầu fuzel được lấy ra 
ở các đĩa phía dưới. Rượu fuzel là các tạp chất trung gian được lấy ra ở những đĩa phía trên 
của phần chưng. 

Rượu và các tạp chất dễ bay hơi khác sau khi tách đầu fuzel và rượu fuzel được đi vào 
phần luyện. Ở đây rượu etilic được cô đặc dân qua tháp ngưng tụ rồi ra ngoài. Còn phần các 
tạp chất dễ bay hơi hơn rượu etilic được lấy ra ở đỉnh tháp tinh chế qua thiết bị ngưng tụ làm 


œ< 


219 


lạnh cho trở lại tháp andehit. Thông thường các tạp chất dễ bay hơi hơn rượu etilic được lấy 


ra trên đỉnh tháp tinh chế, còn rượu etilic được lấy ra ở đĩa thứ 4 đến đĩa thứ 6 kể từ đỉnh 
xuống của tháp tinh chế. 


Cồn thô 


Nước thải 


Hình 5.3. Hệ thống thiết bị tinh chế rượu etilic 
Trong đó : I : Tháp andehit, II : Tháp tinh chế 
1 ; 4. Thiết bị ngưng tụ của tháp andehit và tháp tỉnh chế ; 
2 ; 5. Thiết bị ngưng tụ làm lạnh của tháp andehit và tháp tinh chế ; 3. Thiết bị làm lạnh este — andehit ; 
6. Thiết bị làm lạnh cồn tinh chế ; 7 ; 8. Thiết bị ngưng tụ làm lạnh rượu fuzel và dầu fuzel. 


5.3. KỸ THUẬT SẢN XUẤT MỲ CHÍNH 


5.3.1. Khái quát về mỳ chính 


9.3.1.1. Khái niệm chung : Mỳ chính (đọc chệch từ "vị tỉnh" của Trung Quốc) là muối 
mononatri của axit glutamic, có công thức nguyên là C;H;NO,Na và có công thức cấu tạo là : 


NH; 


| 
Na~O, O0 
2c-CH-Œ,-cHr Cé” 


O OH 


Mỳ chính thường tồn tại dưới dạng tỉnh thể hoặc dạng bột màu trắng ngậm một phân tử 
nước, nó là chất điều vị có giá trị trong công nghiệp thực phẩm và trong nấu nướng thức ăn 
hàng ngày. 


Đối với cơ thể con người mỳ chính tham gia vào quá trình chuyển hoá các chất, làm 


220 


tăng khả năng lao động trí óc và lao động chân tay của cơ thể con người. Ngày nay mỳ 
chính được coi như một gia vị an toàn của thực phẩm. Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm 
Mỹ (FDA : Food an Drug I0miiistsbpn) đã xếp mỳ chính vào danh sách các chất được 
xem là an toàn. 

Vào năm 1987 hội đồng chuyên gia phụ gia thực phẩm (JECFA : Joint Expert Committec 
on Food Additives) của tổ chức lương nông liên hợp quốc (FAO : Food and Agriculture 
Orgamization) và tổ chức y tế thế giới (WHO ; World Health Organization) đã xác định là 
mỳ chính an toàn và không quy định lượng mỳ chính sử dụng hàng ngày. Hiện nay có thể 
nói, hầu hết các nước trên thế giới cho phép sử dụng mỳ chính trong chế biến thực phẩm. Tuy 
nhiên mỳ chính chỉ xuất phát từ ] axit amin nên không thể thay thế thịt, cá, trứng, sữa v.v.... 
5.3.1.2. Tính chất của mỳ chính 
a) Tính chất lý học : Mỳ chính là loại bột trắng hoặc tỉnh thể hình kim óng ánh, màu trong 
suốt, dễ đàng hoà tan trong nước và không hoà tan trong cồn và có các thông số vật lý sau : 

+ Khối lượng phân tử : 187 ; 

+ Nhiệt độ nóng chảy : 195C; 

+pH=6,8 + 7,2; 

+ Độ hoà tan : tan nhiều trong nước, nhiệt độ tăng thì độ hoà tan tăng. 

b) Tĩnh chất hoá học 


Công thức hoá học : C;HzNO,Na. Công thức hoàn chỉnh C;H,NO„Na.H;O 

— Phản ứng mất nước : 

Mỳ chính có nhiệt độ nóng chảy cao nhưng nếu đun nóng ở t° > 80°C trong thời gian dài 
mỳ chính bị mất nước và những tính chất ban đầu cũng bị mất đi theo phản ứng sau : 


COONa NẠP 
tÐ>80°C / 
NHy—CH O=€C CH — COONa + HạO 
(CH;); `Nm _ 
| 
COOH anhidric firoli cacbonic 


Vì vậy trong sản xuất thực phẩm cân hạn chế sự tiếp xúc của mỳ chính với nhiệt độ 
cao lâu. 


— Phản ứng phân huỷ ở nhiệt độ cao (trên 100C). . 

Ở nhiệt độ cao và có mặt của oxi, mỳ chính dễ bị oxi hoá làm mất tính chất ban đầu : 

C,H,NO/Na + O;—> Na;CO, + H,O + CO,† + NO; ? 

— Tác dụng với axit vô cơ HCI, HNO, 

Mỹ chính là muối của bazơ mạnh và axit yếu, vì vậy khi có mặt của axit khác mạnh hơn 
nó dễ dàng tham gia phản ứng trao đổi để tạo muối mới và axit mới theo các phản ứng sau : 

C;H,NO,Na + HCI —> C;H,NO, + NaCl 


221 


COONa 
COONa | 


HC — OH 
cH~ NH¿ + HNO› N} + 1 + HạO 
(CH2) 
(CH;)2 ng 
COOH 
COOH 


©) Tính chất quang học 

Trong công thức cấu tạo của mỳ chính có một cacbon bất đối nên mỳ chính có 2 dạng 
đồng phân quang học : dạng D và L. Dạng đồng phân L của mỳ chính có mùi thơm ngon và 
vị ngọt hơn dạng đồng phân D, vì vậy trong quá trình chế biến cần hạn chế tạo thành dạng 
D và tạo điều kiện cho việc tạo thành dạng L. 

d) Tính chất sinh học - 

— Mỳ chính là muối mononatri của axit glutamic. Nó là axit amin có thể thay thế và nó 
tham gia vào cấu trúc của đa số protein trong thực phẩm. Đối với cơ thể con người, axit 
glutamic có giá trị định đưỡng cao và tham gia vào cấu trúc của tế bào. Trong quá trình tiêu 
hoá của cơ thể con người mỳ chính có tác dụng giải độc khi NH; tích tụ nhiều trong cơ thể, 
vì mỳ chính sẽ tác dụng với NH; để tạo thành glutalin thải ra ngoài. 

~ Một giá trị quan trọng khác của mỳ chính là tham gia vào quá trình biến đổi sinh hoá 
của hệ thần kinh trung ương, vì vậy trong y học người ta dùng mỳ chính làm chất chống suy 
nhược thần kinh, chống mệt mỏi và mất trí nhớ v.v... , 

) Những phương pháp sản xuất mỳ chính 

Mỳ chính hiện nay được sản xuất chủ yếu bằng hai phương pháp : 

— Phương pháp hoá giải : dựa vào sự thuỷ phân các protein có giàu axit glutamic để thu 
hồi axit glutamic và sản xuất mỳ chính. ` 

— Phương pháp lên men : dựa vào tính chất đặc biệt của một số loại nấm men (có khả 
năng chuyển hoá đường thành axit glutamic) để tạo ra axit glutamic và từ đó sản xuất mỳ 
chính. Sản xuất mỳ chính bằng phương pháp lên mèn có nhiều ưu việt là giá thành rẻ, hiệu 
suất thu hồi cao, vì vậy trên thế giới hiện nay mỳ chính được sản xuất chủ yếu bằng 
phương pháp lên men. Phần này chủ yếu giới thiệu phương pháp sản xuất mỳ chính bằng 
lên men. Mỳ chính sản xuất bằng phương pháp lên men có thể từ nhiều nguyên liệu khác 
nhau : bột, nước mía, rỉ đường v.v... Phần này giới thiệu quy trình tổng quát nhất, là sản 
xuất từ bội. 


5.3.2. Sơ đổ quy trình sản xuất mỳ chính bằng phương pháp lên men (trang 
sau) 

Thuyết minh dây chuyền sản xuất : 

Căn cứ vào dây chuyền sản xuất, ta có thể chia ra 4 công đoạn chính sau : 

+ Công đoạn thuỷ phân tỉnh bột. 

+ Công đoạn lên men. 

+ Công đoạn trao đổi lon tách axit glutamic ra khỏi dịch lên men. 

+ Công đoạn trung hoà, tỉnh chế tạo glutamatnatri tỉnh khiết. 


222 


HO Bột 
bề tổn phân 

ở lọc ——> Bã 
Lên men 
Trao đổi lon 
Kết tỉnh 
Ly tâm 
Trung hoà I và khử sắt 
Ép lọc I ———z Bã I 
Pha chế dịch lên men 
Ly tâm siêu tốc 
Trung hoà II, khử sắt —xy Ép lọc ——y Bã -: 
Trung hoà II, tẩy màu 
Ép lọc II ——> Bã than 
Cô đặc chân không 


\ 


Lytâm —————y Thùng chứa 


Thùng chứa kết tỉnh -Sấy 
Sấy Nghiễn 
_ ỉ . Sàng 
Mỹ chính 99% Mỳ chính 80% 
Bao gói Sử, gói 
Bảo quản Bảo quản 


223 


5.3.2.1. Công đoạn thuỷ phân 

Mục đích của công đoạn này là tạo điều kiện để thực hiện phản ứng thuỷ phân tỉnh bột 

thành đường lên men được (chủ yếu là glucozø) theo phản ứng sau : 
(CHuO2, 9, ncH.O, 

Để thực hiện phản ứng trên người ta có thể tiến hành theo nhiều phương pháp khác 
nhau. : 
a) Phương pháp thuỷ phân bằng enzim 

Người ta có thể dùng œ, B amilaza của các hạt nảy mầm hay của nấm mốc để thuỷ phân 
tỉnh bột thành đường. Phương pháp này có ưu điểm là không cần dùng đến hoá chất hay 
thiết bị chịu axit, chịu áp lực v.v..., không độc hại cho người và thiết bị, nhưng có nhược 
điểm là : 

— Đường hoá không triệt để tỉnh bột mà ở dạng trung gian như đextrin... làm cho vi 
khuẩn lên men mỳ chính không có khả năng sử dụng. 

~ Thời gian đường hoá tương đối dài. 

— Hàm lượng đường sau khi đường hoá thấp, đo đó thiết bị to, công kểnh. 

b) Phương pháp thủy phân bằng H,SO, 

Phương pháp này có ưu nhược điểm cơ bản là sau khi thủy phân, việc trung hoà axit dự 
sau này không phải dùng Na;CO, hay NaOH mà dùng CaO rẻ tiền hơn, mặt khác sản phẩm 
của phản ứng trung hoà lại kết tủa làm cho dịch đường trong theo phản ứng : 

CaO + H;SO, —> CaSO, Ý + H,O 

Phương pháp này hiệu suất thủy phân thấp không bằng dùng HCI. 
c) Phương pháp thủy phân bằng HCI 

Phương pháp này tuy có nhược điểm là phải dùng thiết bị chịu axit ở nhiệt độ và áp suất 
cao, khi trung hoà axit dư phải dùng Na;CO; theo phản ứng : 

2HCI + Na;CO; —> 2NaCI + CO; + H,O 

Hiện nay trong sản xuất hay dùng HCI để thủy phân tỉnh bột vì nó chọ hiệu quả cao và 
thời gian ngắn hơn. Tuy nhiên khi trung hoà tạo ra một lượng muối NaCl, ảnh hưởng đến 
quá trình nuôi cấy vi khuẩn. 


(C/H,„O), tnHO - “ > nGHỤO, 

Trình tự tiến hành như sau : Bột — Hoà nước và HCI —> Thuỷ phân —> Trung hoà —> 
Tẩy màu -> Dung địch đường glucozơ. 

Thường tỷ lệ bột/H;O/HCI theo tỷ lệ : 100/350/0,77 (theo HCI 100%). Thủy phân : cho 
dung dịch vào nổi áp lực 2 vỏ và nâng nhanh nhiệt độ lên 138°C, giữ 20 phút dưới 
P = 2,6kG/cmỶ. Trong điều kiện này sự chuyển hoá tỉnh bột —> dextrin —> mạch nha —> 
glucozơ nhanh hơn. 

Sau khi dịch thuỷ phân xong được trung hoà bằng Na,CO, để đạt pH= 4,8, đồng thời - 
cho thêm than hoạt tính vào để tẩy màu (khoảng 100kg tỉnh bột cho 0,45kg than hoạt tính). 
Than ngoài tẩy màu còn giúp cho quá.trình lọc được dễ dàng và dung dịch có màu trong 
sắng. 


224 


d) Ép lọc 

Mục đích tách dịch đường glucozơ ra khỏi các thành phần bã. Sau khi lọc ta thu được 
dịch đường glucozơ l6 + 18%. 
5.3.2.2. Công đoạn lên men 

Chuẩn bị urẽ và dầu phá bọt : 

— Urê tham gia vào quá trình lên men gồm urê đầu và urê tiếp. Urê đầu là lượng cho vào 
môi trường sau khi môi trường được thanh trùng và làm nguội, đạt nhiệt độ 32°C trước khi 
tiếp giống. Hàm lượng urê đầu cho vào 2 lần (đầu và tiếp) phải đạt 1,8% so với lượng môi 
trường. Urê tiếp là lượng bổ sung vào trong quá trình lên men. Khi pH dịch lên men giảm - 
đến 7 thì phải tiếp urê để pH đạt 7,5 + 8. Do quá trình lên men, lượng axit glutamic tạo 
thành nên pH liên tục giảm, do vậy phải tiếp liên tục urê để duy trì pH > 7. Khi lượng đường 
trong dịch lên men còn khoảng 1% thì không cần tiếp nữa. 

— Dầu phá bọt hay dùng ở nước ta là dầu lạc. Sở đĩ phải dùng dầu phá bọt vì quá trình 
lên men, CO; tạo thành nhiều và sinh ra bọt, do vậy phải dùng đầu phá bọt. 

— Quá trình lên men thường chia làm 3 giai đoạn : 

+ Giai đoạn đầu : Giai đoạn này diễn ra trong 8 + 12h đầu tiên và gọi là giai đoạn sinh 
khối. Ở giai đoạn này các chất đường, đạm vô cơ và hữu cơ, muối khoáng, vitamin và các 
chất sinh trưởng có trong môi trường thẩm thấu vào tế bào vi khuẩn làm cho vi khuẩn lớn 
lên, đạt kích thước cực đại và bắt đầu sinh sản phân chia. Quá trình cứ thế diễn ra cho đến 
khi số lượng vi khuẩn đạt giá trị cực đại. 

+ Giai đoạn giữa : Từ giờ thứ I0, 12 đến giờ thứ 24, 26. Giai đoạn này giữ cho số tế bào 
không tăng thêm hoặc tăng rất ít. Quá trình chủ yếu trong giai đoạn này là : Đường và đạm 
vô cơ thẩm thấu qua màng tế bào vi khuẩn và các quá trình chuyển hoá bởi các men và các 
phản ứng để tạo ra axit gÌutamic. Lượng axit glutamic tạo thành hoà tan vào môi trường làm 
cho pH môi trường giảm dần, CO; sinh ra nhiều và lượng bọt tăng lên. 

Trong giai đoạn này nhiệt độ tăng nhanh (1 giờ có thể tăng 1 + 2'C), lượng đường giảm 
nhanh từ 8,9% xuống còn 2,3%, pH giảm xuống dưới 7 nên phải tiếp urẻ để pH tăng lên 8. 
Lượng axit glutamic tăng nhanh từ 0 đến 30 + 4O g/1. 

+ Giai đoạn cuối : Những giờ còn lại tiếp theo (sau 24, 26 giờ) tất cả các biểu hiện đều 
giảm dần cho đến khi hàm lượng đường chỉ còn < 1% thì kết thúc giai đoạn lên men. 

Thông thường để đảm bảo quá trình lên men đạt hiệu quả cao phải chú ý khống chế các 
điều kiện kỹ thuật sau : 

* Nhiệt độ lên men : luôn giữ 32°C. 

* Áp suất : IkG/cmỶ. 

* Lượng không khí cho vào : 30 + 40m/1 giờ cho 1m” môi trường. 

* Tốc độ cánh khuấy : 180 + 200 v/phút. 

* Khi pH giảm đến 7 phải bổ sung ngay urê để pH tăng lên đến 8, thường quá trình lên 
men bổ sung 2 + 3 lần. 

* Khi bọt nhiều phải tiếp dầu để phá bọt, tạo điều kiện cho CO; thoát ra ngoài dễ dàng. 
5.3.2.3. Công đoạn trao đổi ion 

Mục đích của công đoạn này là tách lấy axit glutamic ra khôi dịch lên men. Người ta lợi 


15-CSLT & KTSX TP : 225 


dụng tính chất hạt nhựa polietilen sunfuric (ta quen gọi là rezin) sau khi đã được cation hoá 
(tức tái sinh) có khả năng giữ lại trên bể mặt nó amion, ở đây chủ yếu là axit glutamic. Sau 
đó lại dùng NaOH để tách anion (axit glutamic) ra khỏi hạt nhựa. Quá trình xảy ra như sau : 

~ Quá trình hấp phụ : 

R' - 5O;H' + NH;ROO- —> R'SO,NH,RCOOH 
~ Quá trình tách (nhả hấp phụ) : 
R'SO,NH,RCOOH + NaOH —> R'SO,Na + NH,RCOOH + H,O 

Quá trình trao đổi ion được diễn ra theo các quá trình Sau : : 
a) Pha chế dịch men : 

Dịch men có hàm lượng axit glutamic khoảng 40g/1, tức là mật độ phân tử tương đối 
dày đặc, nếu cứ để như vậy thì dòng chảy qua khối hạt nhựa sẽ giảm, mức độ tiếp xúc giữa 
axIt glutamic và hạt nhựa kém gây ra biệu suất trao đổi thấp. Vì thế trước khi đưa vào trao 
đổi ion người ta phải pha loãng dịch lên men bằng dịch thải lần trao đổi trước hay bằng 
nước lạnh với tỷ lệ nào đó sao cho hàm lượng axit glutamic khoảng 18 + 20g/1: Mặt khác 
dịch lên men thường có pH = 6 + 7, ở điều kiện này khả năng hấp phụ kém. Để tăng khả 
năng hấp phụ phải dùng HCI điều chỉnh pH dịch lên men xuống 5 + 5,5. 

b) Xử lý hạt nhựa Rezin : 

Nhựa rezin sau một mề trao đổi không còn khả năng hấp phụ nữa vì vậy phải xử lý. Quá 
trình xử lý như sau : Dùng nước sạch rửa ngược trong l giờ, thỉnh thoảng dùng áp suất chân 
không và van đóng mở gián đoạn để sục đảo cho khối nhựa được tơi, đều, rửa cho tới khi pH 
= 8 + 9 thì thôi, xả bỏ hết nước bẩn sau đó tiếp tục cho nước rửa vào rửa xuôi cho đến khi 
pH = 7 thì kết thúc và tiến hành tái sinh. 

~ Tái sinh : Dùng axit thu hồi cho chảy ngược 15 + 20 phút, sau đó cho axit mới pha 
vào và giữ cho tốc độ vào và ra ngang nhau để cho mặt nước có chiều cao cố định cho tới 
khi dịch ra có pH = 2 + 2,5 thì ngừng cho HC. 

— Rửa tái sinh : Mở van đáy thu hồi axit cho tái sinh lần sau rồi mới cho nước lạnh rửa 
xuôi cho tới khi pH = 3 thì ngừng. Thời gian rửa tái sinh thường là 40 + 60 phút. 
€) Trao đổi ion : 

Sau khi hạt nhựa đã được tái sinh, rửa tái sinh và dùng chân không đóng mở ngắt quãng 
làm cho hạt nhựa tơi, xốp để ổn định rồi cho dịch lên men vào và trao đổi ngược. 

— Rửa trao đổi : Sau khi trao đổi hết để cho rezin lắng xuống tự nhiên, bỏ lớp dịch bẩn ở 
trên bể mặt, đảo trộn hạt nhựa rồi cho nước sạch vào rửa ngược cho tới khi sạch thì thôi. 

+ Giữ nhiệt : Sau khi rửa sạch, ngừng cho nước lạnh và bắt đầu cho nước nóng 60°C vào 
để gia nhiệt hạt nhựa. Nước thải ra lúc nóng đầu có chứa 1 lượng nhỏ axit glutamic nên 
được thu hồi lại làm nước pha dịch men ở mẻ sau. Gia nhiệt cho đến khi nước thải đạt 45°C 
thì thôi và cho NaOH 5% vào để tách axit glutamic. 

Ø) Tách axit glutamic 

Dung dịch NaOH 5% đã được đun nóng đến 60°C được đưa vào để tách axit glutamic. 
Lúc này dịch thải ra vẫn thu hồi để pha chế mẻ sau nhưng đồng thời phải liên tục kiểm tra 
._PH và độ baumé vì axit glutamic theo dịch ra nhanh chóng. Khi độ baumé đạt O°C thì lập 
tức thu hồi axit glutamic. Chỉ 4 + 5 phút sau độ baumé đạt cực đại (khoảng 4°5 + 5°Ee), lúc 


226 


này thôi cho NaOH. Sau khi đạt cực đại độ Be giảm dần và cũng chỉ 4 + 5 phút sau nó giảm 
vẻ 0°Be thì kết thúc thu hồi axit glutamic, phần còn lại được thu hồi làm nước chấm. 

5.3.2.4. Tỉnh chế và hoàn thành phẩm axit giutamic 

a) Axit hoá axit glutamic 

Toàn bộ dung dịch axit glulamic thu được trên được đưa về thùng kết tỉnh. Cho cánh 
khuấy hoạt động liên tục để ngăn ngừa axit glutamic kết tủa quá sớm, tỉnh thể nhỏ và hiệu 
suất thấp. Cho HCI 31% vào để tạo điểm đẳng điện ở pH = 2,9 + 3,2 thì thôi và bất đầu làm 
lạnh. 

b) Làm lạnh kết tỉnh 

Dịch axit glutamic sau khi đạt pH đẳng điện thì cho nước lạnh vào vỏ thùng và làm lạnh 
nhằm làm tăng độ quá bão hoà của dung dịch tạo cho kết tỉnh axit glutamic được tốt. Trong 
quá trình này cánh khuấy hoạt động liên tục làm cho axit glutamic kết tỉnh to, xốp và tơi, 8 
giờ sau thì ngừng khuấy, nhưng vẫn tiếp tục giảm dần nhiệt độ đến môi trường (tốt nhất là 
giảm đến và giữ ở 12°C), sau ít nhất 48 giờ thì quá trình kết tinh kết thúc. Lúc này trong hỗn 
hợp có 2 pha : 

— Pha rắn : gồm axit glutamic đã kết tỉnh và lắng xuống. : 

~ Pha lông : gồm nước và một ít axit glutamic không kết tỉnh hoà tan vào ta gọi đó là 
nước cái. 

Phân nước cái đưa đi trao đổi lại, phần kết tỉnh đưa đi ly tâm ta được axit glutamic ẩm. 
©) Trung hoà kết tính 

— Mục đích giai đoạn này là chuyển từ axit glutamic thành mỳ chính glutamatnatri theo 
phản ứng : 

C.,H,NO, + Na;CO, = C;H,NO,Na + CO; + H;O 

Kết hợp quá trình này là các phản ứng khử sắt và tẩy mùi. Để có hiệu quả, quá trình này 
phải đảm bảo các yêu cầu sau : 

+ Nồng độ của dung dịch trung hoà khống chế ở 21 + 23°Be. 

+pH=6,Š5 + 6,7. 

+ Sất phải được khử hết. 

+ Kiểm tra Na;S quá lượng không còn vết kết tủa đen. 

+ Dịch thải trong suốt. 

— Để phản ứng trung hoà và phản ứng khử sắt được tốt, triệt để, phản ứng nên để xảy ra 
ở 60 + 70°C là tốt nhất và quá trình diễn ra như sau : 

+ Trung hoà l : 

Cho nước vào thùng trung hoà (tính toán lượng nước cho vào để sao cho sau khi trung 
hoà, dịch có nồng độ 22 + 23”Be), gia nhiệt đến 70°, cho cánh khuấy hoạt động rồi từ từ vừa 
cho axit glutamic, vừa cho Na,CO, cho đến pH = 5 + 5,5. Cho gần 50% tổng lượng than vào 
để tấy màu, sau đó cho Na;S vào để khử sắt (Na;S đã được pha loãng đến 13 + 15”Be). 

Khi cho Na;S vào sẽ có những phản ứng sau : 

FeCl; + Na;S —> FeS ¡ + 2NaCl 
Fe(OH); + Na;S —> FeSy + 2NaOH 


227 


2HOOC - (CH,);— CH - COOH + Na;S = 2HOOC - (CH,),— CH ~ COONa + HS Ì. 
| | 
NH, NH; 
do các phản ứng như trên nên khi cho Na,S vào thì pH tăng lên và có HS toả ra (H;S độc 
nên chú ý đến an toàn), sau 1 giờ phản ứng thực hiện xơng người ta cho Na,CO; vào để 
trung hoà và tạo glutamat natri (mỳ chính) đến pH = 6,5 + 6,8, rồi đưa đi ép lọc lần 1. 

+ Trung hoà 2 : 

Mục đích là tẩy màu dịch ép lọc được sau trung hoà 1. Sau ép lọc 1, dịch được bơm 
sang thùng trung hoà 2. Ở đây dịch được gia nhiệt cho nóng đến 50 + 60°C rồi cho than hoạt 
tính vào và khuấy đêu. Đồng thời cũng kiểm tra qua lượng Na;S, nếu còn sắt thì tiếp tục cho 
Na,S vào khử cho hết, lọc màu thấy trắng, trong suốt thì tiến hành ép lọc lần 2 được dung 
dịch glutamat natri và đưa đi cô đặc. 

Dịch ép lọc lần 1 : Yêu cầu trong suốt, pH = 6,5 + 6,8. 

Dịch ép lọc lần 2 : Yêu cầu trắng, trong, pH = 6,5 + 6,8 kiểm tra không còn sắt. 

d) Cô đặc kết tỉnh : 

Đây là l trong những khâu phức tạp để sản xuất ra mỳ chính tỉnh khiết. Quá trình cô 
đặc nếu các chỉ tiêu kỹ thuật không được thực hiện nghiêm túc thì có thể xảy ra một trong 
các hiện tượng sau : 

— Kết tỉnh thành mảng trong nồi : Mỳ chính không kết tỉnh thành tinh thể như ta mong 
muốn mà kết tỉnh thành mắng to và cuối cùng toàn bộ kết tỉnh thành khối lớn chặt trong 
nồi. Khi đó phải cho nước nóng vào hoà tan rồi cô đặc thành mỳ chính bột. 

- — Mầm tỉnh thể tiếp vào bị hoà tan hết. 

¬ Kết tỉnh dày đặc : Ngoài mâm tinh thể tiếp vào còn xuất hiện các mầm tỉnh thể mới 
nhỏ và dày đặc, khi đó ta thu được mỳ chính nửa bột, nửa tỉnh thể và không đạt yêu cầu. 

¬ Quá trình cô đặc kết tinh mỳ chính như sau : 

+ Cô đặc : Cho 80% dung dịch cần cô đặc có nồng độ 20 + 21°Be vào nồi cô đặc, cô ở 
nhiệt độ 70°C (với áp suất chân không 600mgHg) và áp suất hơi P < 1kG/cm2. 

+ Tiếp mầm tỉnh thể : Khi dịch đã đạt nồng độ 31,5 + 32°Be thì cho cánh khuấy hoạt 
động và cho mầm tỉnh thể vào (mầm là mỳ chính tỉnh thể sàng lấy ở mẻ trước, loại hạt nhỏ 
đều). lượng mầm tiếp vào khoảng 7% so tổng lượng mỳ chính đưa vào cô. 

+ Nuôi mầm : Sau khi tiếp mầm, số dịch còn lại (20%) pha loãng ~ 12°Be, gia nhiệt đến 
60C rồi bổ sung liên tục vào nồi cô đặc sao cho lượng bổ sung cân bằng với lượng nước bay 
hơi. Lúc này mầm tỉnh thể lớn dần nhưng phải chú ý, nếu thấy xuất hiện các mầm tinh thể 
nhỏ thì phải tiếp nước ngưng tụ ở 60°C vào. Khi thấy các mầm tỉnh thể lớn thành hạt mỳ 
chính như mong muốn thì ngừng cô đặc và đưa ngay xuống ly tâm. 

+ Ly tâm : Khi ly tâm phải dùng một ít nước ấm, sạch, tia nhẹ vào khối mỳ chính đề 
hoà tan những hạt kết tỉnh nhỏ và phần dịch bám ngoài tỉnh thể làm cho mỳ chính được 
sáng, bóng. Qua ly tâm ta được mỳ chính tỉnh thể và nước cái. Mỳ chính tỉnh thể được đưa 
đi sấy còn nước cái pha vào cô với mẻ sau. : 
©) Sấy mỳ chính 

Mỳ chính sau khi ly tâm được tãi ra khay và đưa vào sấy. Bề dày lớp mỳ chính trong 


228 


khay là 2 +3cm, nhiệt độ không khí sấy t < 80C, cứ 30 phút ta đảo trộn 1 lần đến khi độ ẩm 
mỳ chính còn lại W < 0,5% thì kết thúc quá trình sấy. Thường quá trình sấy mất khoảng 
2 giờ. 
Phân loại và bao gói 

Để phân loại người ta dùng sàng loại 12 lỗ, 24 lỗ và 36 lỗ/ tấc vuông Anh để phân loại 
và ta được : 

~ Loại trên sàng 12 lô là loại vón cục hoặc quá to, có thể hoà ra nước đưa vào cô mẻ sau. 

+ Loại trên và dưới sàng 24 lỗ, trên sàng 36 lỗ đều là mỳ chính thành phẩm. 

+ Loại dưới sàng 36 lỗ đùng làm mầm tỉnh thể cho mẻ sau. 

Mỳ chính sau khi phân loại được bao gói polietilen 2 lần, khối lượng mỗi túi từ 100g + 
1000g tùy theo yêu cầu khách hàng, ở giữa 2 lớp túi có nhấn hiệu ghi rõ khối lượng tịnh, 
hàm lượng, ngày sản xuất, người bao gói, và hướng dẫn cách sử dụng. 


5.4. KỸ THUẬT SẢN XUẤT NƯỚC CHẤM 

Khái niệm chung : : 

Nước chấm là dung dịch thủy phân của protein và gluxit (đối với một số loại nước chấm 
sản xuất bằng phương pháp lên men). Ngoài ra còn lipit, muối ăn và một số thành phần 
khác. Nước chấm hiện nay có nhiều loại nhưng có thể dựa vào nguyên liệu sản xuất để chia 
thành hai loại chủ yếu sau : ñ 

Nước chấm có nguồn gốc động vật : nước mắm. 

Nước chấm có nguồn gốc thực vật : magi, xì dầu, tương. 

Do đặc điểm nước chấm là dung dịch thuỷ phân của protein nên về nguyên tắc loại sản 
xuất nước chấm này dựa vào sự thuỷ phân protein của proteaza hoặc axit (hoặc kiểm). 
Phương trình tổng quát chung của quá trình thủy phân protein có thể viết như sau : 

axit, kiểm 
RCO - NHR' + HOH —————> RCOOH + RNH; 
hay proteaza : 
5.4.1. Kỹ thuật sản xuất nước chấm thực vật bằng phương pháp axit 

Nguyên tắc của phương pháp sản xuất này là sự thuỷ phân protein nhờ môi trường xúc 
tác là axit. Quá trình sản xuất này qua những công đoạn chủ yếu sau : 

Nguyên liệu giàu protein —> Xử lý -> Thuỷ phân -> Trung hoà —> 
> Lọc -> Bã -> Thủy phân lại —> Lọc —> Bã 


Nước 1 -> Phối chế « Nước 2 


Nước chấm thành phẩm 


5.4.1.1. Nguyên liệu và chuẩn bị nguyên liệu 
a) Nguyên liệu 
Để đảm bảo dung dịch nước chấm có phẩm chất cao yêu cầu nguyên liệu phải giàu 


229 


protein. Mặt khác quá trình thuỷ phân bằng axit cần tiến hành ở nhiệt độ cao nên nguyên 
liệu cần phải đảm bảo một số yêu cầu sau : 

~ Hàm lượng chất béo ít, nếu nhiều sản phẩm sẽ có mùi ôi khét khó chịu. 

— Hàm lượng tỉnh bột và đường ít, vì khí thuỷ phân ở nhiệt độ cao nó dễ gây ra mùi 
cháy khét, mặt khác nó sẽ tham gia phản ứng melanoidin và caramen làm giảm axit amin và 
tầng cường độ màu sản phẩm. 

Để đảm bảo các yêu cầu trên, nguyên liệu dùng để sản xuất theo phương pháp này 
thường là khô lạc và khô đậu tương. 

b) Xử lý nguyên liệu 

Nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất phải được nghiền nhỏ và làm sạch tạp chất. 
Trong quá trình ép dầu, để tăng hiệu suất ép người ta hay dùng thêm chất độn. Quá trình 
làm sạch tạp chất có thể tiến hành bằng sàng phân loại. 
5.4.1.2. Thuỷ phân nguyên liệu bằng axit : 

Diễn biến của quá trình thuỷ phân và các thông số kỹ thuật của quá trình thuỷ phân, như 
nhiệt độ, thời gian cân đảm bảo tương tự như thủy phân nguyên liệu bằng phương pháp axit 
trong kỹ thuật sản xuất mỳ chính. : 


5.4.1.3. Trung hoà và lọc 


Tuỳ theo điểu kiện kỹ thuật và trang bị sản xuất mà người ta có thể tiến hành theo hai 
cách khác nhau : 


~ Lọc trước trung hoà : phương pháp này tốn ít xút nhưng yêu cầu thiết bị lọc phải chịu 
axit và phải có trang bị bảo hộ lao động chống axit cho công nhân. 

—~ Trung hoà trước khi lọc : phương pháp này xút tốn nhiều nhưng thiết bị lọc đơn giản 
dễ chế tạo và đảm bảo an toàn cho công nhân. 
5.4.1.4. Phối chế nước chấm thành phẩm 


Sau khi thủy phân ta thu được dung dịch nước chấm có các nồng độ khác nhau. Để có 
được nước chấm thành phẩm đảm bảo yêu cầu người ta phải phối chế các dung dịch đó lại 
với nhau và cho thêm muối. Yêu cầu phối chế phải đảm bảo nước chấm có hàm lượng đạm 
toàn phần là : 19 + 20g/ít. : 

Lượng muối ăn là 200 + 250 gam/lít và pH của dung dịch là 6,5 + 6,8. 


5.4.2. Kỹ thuật sản xuất nước chấm thực vật bằng phương pháp lên men 


-Quá trình sản xuất nước chấm thực vật bằng phương pháp lên men qua các công đoạn 
chủ yếu sau đây 


Nguyên liệu -> Xử lý Nước muối 
Mốc —› Chuẩn bị mốc —> Trộn mốc ~> Phân giải -> Trích ly —> Bã 
Nước chấm « Xử lý thành phẩm 


5.4.2.1. Nguyên liệu và xử lý nguyên liệu 
Nguyên liệu sản xuất theo phương pháp này cũng yêu cầu phải giàu protein ít lipit 


230 


2È 


nhưng phải có một lượng gluxit nhất định, có như vậy mới đảm bảo cho nấm mốc phát 
triển tốt. Nguyên liệu sản xuất có thể dùng khô lạc, khô đậu tương và một lượng tinh bột 
cần thiết để phối trộn, đảm bảo cho nấm mốc phát triển. Cũng như sản xuất nước chấm 
thực vật bằng phương pháp axit, nguyên liệu cần được làm sạch và nghiền nhỏ trước khi 
thuỷ phân. 

5.4.2.2. Chuẩn bị mốc và trộn mốc . 

Nấm mốc dùng trong sản xuất nước chấm thực vật bằng phương pháp lên men yêu cầu 
phải có hoạt độ proteaza và amilaza cao. Thông thường người ta sử dụng chủng Aspergilius 
oryzae để thủy phân nguyên liệu thành nước chấm. Chủng nấm mốc sau khi đã phân lập và 
nuôi cấy (nhân giống) được phối chế vào nguyên liệu. Nguyên liệu thường được phối chế 
với tỷ lệ sau : khô đậu tương (hay khô lạc) (50 + 55%) + (5 + 6%) bột mỳ + (40 + 45%) 
nước. Sau khi cấy nấm mốc nguyên liệu được giữ ở nhiệt độ 28 + 32°C. Trong quá trình nấm 
mốc phát triển, nhiệt độ của khối nguyên liệu tăng lên, vì vậy ta phải điều chỉnh để đảm bảo 
nhiệt độ không vượt quá 38°C. Để đảm bảo cho nấm mốc phát triển tốt, phòng nuôi cấy phải 
có độ ẩm không khí ọ = 90 + 100% và lượng nguyên liệu xếp trong phòng không vượt quá 
12+ 15kg/lm? phòng.  ˆ 
5.4.2.3. Quá trình thủy phân (phân giải) 

Mục đích chính của quá trình này là tạo điều kiện cho men proteaza và amilaza của 
nấm mốc hoạt động để biến protein thành axit amin và tính bột thành đường. Nhiệt độ 
thích hợp cho 2 loại men này hoạt động là 50 + 60” C. Quá trình thuỷ phân được tiến 
hành như sau : 

Nguyên liệu sau khi đã lên mốc được làm tơi và trộn thêm nước muối (nồng độ 20%) để 
đảm bảo độ ẩm chung của khối nguyên liệu là W = 55 + 60%. Hỗn hợp nguyên liệu được ủ 
thành đống trong thiết bị có cách nhiệt. Trong quá trình này các men hoạt động thủy phân 
nguyên liệu và sinh ra nhiệt. Nhờ có thiết bị cách nhiệt, nhiệt lượng sinh ra được g1ữ lại làm 
cho nhiệt độ khối nguyên liệu tăng lên đến nhiệt độ thích hợp cho men hoạt động. Nhờ sự 
hoạt động của các men thủy phân, các hợp chất protein, gluxit không tan được chuyển dần 
thành các chất hoà tan : các axit amin và đường (những thành phần cơ bản của nước chấm 
thành phẩm sau này). 
5.4.2.4. Trích ly và xử lý thành phẩm 

Nguyên liệu sau khi đã thuỷ phân, các chất hoà tan tạo thành được trích ly ra bằng dung 
địch nước muối nóng có nồng độ 20 + 25%. Để tăng cường quá trình trích ly, dung dịch 
nước muối được giữ lại trong khối nguyên liệu 6 + 8 giờ, sau đó dung dịch được chiết rút ra 
khỏi nguyên liệu. Quá trình trích ly được tiến hành nhiều lần ta thu được dung dịch trích ly 
có nồng độ đạm từ 8 + 25 gam N/lít. Phối chế các dung dịch này lại với nhau ta được dung 
dịch nước chấm có nông độ đạm 15 + 18 gam N/lít. Sau khi phối chế, dung dịch nước chấm 
được đem thanh trùng ở 80°C trong thời giai 2 giờ và ta được nước chấm thành phẩm. 


5.4.3. Kỹ thuật sản xuất tương 


Tương là dung dịch nước chấm có hàm lượng axit amin và đường cao. Quá trình sản 
xuất tương qua một số công đoạn chủ yếu sau : 


231 


Mốc Gạo nếp Đậu tương 


Ỷ 


Chuẩn bị mốc Hấp chín Rang, xay 
Trộn mốc Z Ngâm 


xs Ngả xã 
Ả 


Để chín ——> Tương thành phẩm 


5.4.3.1. Làm mốc xói 

a) Nguyên liệu và chuẩn bị nguyên liệu : Về nguyên tắc, những nguyên liệu có hàm lượng 
tỉnh bột cao đều có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất mốc xôi. Trong sản xuất tương, 
nguyên liệu sản xuất mốc xôi tốt nhất là gạo nếp vì nó có hàm lượng tỉnh bột và vitamin B, 
cao nên tương ngọt và có hương vị thơm ngon hơn. Trước khi nuôi cấy nấm mốc, nguyên 
liệu được hấp chín để tinh bột trong nguyên liệu được hồ hoá và nguyên liệu có độ ẩm nhất 
định (W = 45 + 53%), tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển. 

b) Chuẩn bị mốc 

Trong sản xuất tương người ta thường sử dụng chủng Aspergilus oryzae là loại có hoạt 
động proteaza và amilaza cao. Loại này có thể phân lập tự nhiên bằng cách tãi mỏng nguyên 
liệu đã hấp chín lên nong để Aspergiilus trong không khí rơi vào và phát triển, sau đó người 
ta loại bỏ các loại nấm mốc có màu khác đi, chỉ giữ lại nấm mốc có màu vàng hoa cau (đó 
là Áspergilius oryzae) và đem sản xuất tương. Đồng thời để có chủng Aspergillus oryzae có 
hoạt độ proteaza và amilaza cao người ta tiến hành phân lập trong phòng thí nghiệm rồi cấy 
chuyển và nhân giống để sản xuất tương. Quá trình này tiến hành tương tự như sản xuất 
nước chấm thực vật bằng phương pháp lên men. 
©) Ủ men 

Tuỳ theo điều kiện sản xuất người ta có thể tiến hành ủ mốc theo nhiều cách khác nhau : 

— Sản xuất tương theo điều kiện công nghiệp, quá trình ủ mốc như sau : N guyên liệu 
hấp chín được để nguội đến 35 + 36°C và trộn đều với 0,5 + 1% mốc giống (so với lượng 
nguyên liệu). Sau khi trộn mốc xong nguyên liệu được đưa vào phòng nuôi mốc, phòng có 
nhiệt độ 28 + 32°C và độ ẩm không khí = 90 + 100°C. Sau 36 + 48 giờ thì mốc phát triển 
đều và kết thúc giai đoạn ủ mốc, 

— Sản xuất tương theo điều kiện thủ công, quá trình ủ mốc như sau : Nguyên liệu sau 
khi hấp chín được rải trên nong làm nguội, các bào tử nấm mốc rơi vào. Sau đó nguyên liệu 
được phủ bằng các lớp lá nhãn, lá ngái hoặc vải màn và để gần bếp để giữ nhiệt độ và độ ẩm 
(tốt nhất là đậy vải màn để tránh ngưng tụ ẩm). Trong quá trình này các bào tử nấm mốc 
phát triển, sau 5 + 7 ngày thì kết thúc giai đoạn ủ mốc, chọn bỏ các mốc có màu khác đi chỉ 
để nguyên liệu có mốc màu vàng hoạ cau lại đem đi sản xuất tương. 
5.4.3.2. Làm nước đậu ' : 

Làm nước đậu là khâu quan trọng trong quá trình sản xuất tương vì nó là thành phần 


232 


+ 


chủ yếu cung cấp đạm cho tương, đồng thời nước đậu có tác dụng ngăn cản sự phát triển 
của các loại vi khuẩn gây thối phá hỏng tương. Quá trình làm nước đậu qua các công đoạn 
_ chủ yếu sau : 

Đậu hạt —> Ngâm —> Rang, xay —> Ngâm. 

Đậu hạt có hàm ẩm thấp, để đảm bảo sự biến tính protein trong hạt đồng đều, trước khi 
rang, nguyên liệu được ngâm để làm tăng hàm ẩm. Hàm ẩm lớn tạo điều kiện cho quá trình 
truyền nhiệt khi rang được đễ dàng. 

Rang nhằm làm cho protein trong hạt bị biến tính tạo điều kiện cho men proteaza tác 
dụng được để dàng. Mặt khác quá trình rang dưới tác dụng của nhiệt độ cao, sản phẩm 
melanoidin và caramen được tạo thành. Chính caramen tạo thành sẽ ngăn cản sự phát triển 
của các loại vi khuẩn khác khi sản xuất tương sau này và tạo nên mùi thơm của tương 
thành phẩm. 

Đậu tương sau khi rang được đem xay, để tăng độ phân tán của nó trong dung địch, tạo 
điều kiện cho proteaza tác dụng được dễ dàng. Sau khi xay đậu tương được đem ngâm với tỷ 
lệ đậu/nước : 1/4 + 1/5. Trong quá trình ngâm, protein được proteaza thuỷ phân thành axit 
amin. Nhờ quá trình thủy phân này nên 2 + 6 ngày đầu nước đậu bị đục và có bọt khí nổi 
lên, 6 + 9 ngày sau nước đậu trong và có mùi thơm của tương thành phẩm. Sau khi ngâm 
nước đậu 7 + 9 ngày thì kết thúc giai đoạn ngâm và đem đi ngả tương. 

Để rút ngắn thời gian làm nước đậu, người ta có thể áp dụng các phương pháp sau : 

~ Dùng một phần nước đậu cũ (khoảng 20% so với lượng đậu cần ngâm) để ngâm nước 
đậu mới. : 

~ Dùng một phần nấm mốc bổ sung vào khi ngâm nước đậu. 
5.4.3.3. Ngả tương và để chín 

Thực chất của giai đoạn này là phối chế mốc xôi, nước đậu và muối. Hàm lượng muối 
cho vào tương phải đảm bảo 130 + 160 gam/lít, có vậy mới ức chế được vi khuẩn gây thối 
hoạt động và làm cho tương có vị mặn thích hợp. Quá trình phối chế, mốc xôi phải được 
nghiền nhỏ để tăng cường khả năng tiếp xúc mốc xôi và nước đậu. Tương mới phối chế còn 
có mùi mốc, chưa có hương vị thơm ngon, cần phải trải qua một thời gian bảo quản nhất 
định (quá trình để chín) để men amilaza và proteaza tiếp tục hoạt động và trong tương tiếp 
tục xảy ra một số biến đổi hoá học làm cho tương có hương vị thơm dịu đặc biệt. Thời gian 
để chín ít nhất là 10 ngày. 


5,4.4. Kỹ thuật sản xuất nước mắm 

Nước mắm là một loại nước chấm có đầy đủ các axit amin không thay thế với tỷ lệ cân 
đối. Quá trình sản xuất nước mắm tiến hành như sau : 

Nguyên liệu cá —> Làm chượp -> Chiết rút => Nước mắm. 
5.4.4.1. Làm chượp ' 

Quá trình làm chượp trong sản xuất nước mắm từ lâu đã được người ta chú ý đến. Ở 
nước ta ngay từ khi mới xâm lược, thực dân Pháp đã chú ý đến quá trình làm chượp và sản 
xuất nước mắm của ta. Thực chất của quá trình làm chượp là lợi dụng khả năng hoạt động 
của proteaza có sẵn trong cá để thuỷ phân protein của nguyên liệu cá. Để tăng cường quá 
trình thuỷ phân, rút ngắn thời gian làm chượp, cần tạo điều kiện tốt cho men proteaza hoạt 


233 


động. Ngay từ năm 1876, Rose tiến sĩ hoá học người Pháp đã nghiên cứu tới quá trình làm 
chượp trong sản xuất nước mắm và rút ra nhiệt độ thích hợp cho men thuỷ phân protein là 
36 + 44'C. Đến năm 1959, tiến sĩ hoá thực phẩm Rumani C.Lauresen cùng một số cán bộ 
nghiên cứu của ta đã nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình làm chượp. Nhóm 
nghiên cứu này đã thêm vào chượp men phân giải protein lấy từ ruột lợn, đu đủ, vi sinh VậI. 
Khi thêm các phụ liệu này các mẫu chượp chóng ngấu hơn so với mẫu đối chứng. Nhưng 
quá trình này phức tạp và hiệu suất không cao. l l 

Đến nay người ta thấy yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình chín của chượp là 
nhiệt độ. Nhiệt độ thích hợp cho phân giải protein cá là : 45°C + 1. Để đảm bảo nhiệt độ. 
45C + 1, trong quá trình làm chượp, bể chứa chượp phải có đường ống hơi để gia nhiệt. Ở 
nhiệt độ này quá trình làm chượp chỉ kết thúc sau 45 ngày (làm chượp theo phương pháp gài 
nén cổ truyền phải mất 300 ngày), chượp đã chín được đưa đi chiết rút và nấu nước mắm. 
5.4.4.2. Chiết rút và nấu nước mắm 

Chượp sau khi đã chín có hương thơm, độ ngọt đậm, được đưa đi chiết rút bằng nước 
muối đun sôi. Lượng đạm được chiết rút ra khi trích ly nhiều lần được dung dịch nước 
chấm loại I ; 2 ; 3. Bã sau khi trích ly được cho muối vào nấu lại rồi đem lọc. Dịch lọc thu 
được, được đem phối chế với các dung dịch chiết rút trên hoặc dùng làm dụng dịch để rút 
nước mắm. 


234 


Chương 6 
KỸ THUẬT SẢN XUẤT DẦU BÉO VÀ TINH DẦU 


6.1. KỸ THUẬT SẢN XUẤT DẦU BÉO 


6.1.1, Khái niệm chung “ˆ 


6.1.1.1. Nguồn gốc của dâu béo 
a) Cấu tạo hoá học và sự khác nhau giữa dầu và mỡ 

Chất béo nói chung và đầu béo nói riêng đều là trieste của glixerin và axit béo. Chúng 
có đặc tính hoá học chung là không hoà tan trong nước và trong rượu, nhưng hoà tan trong 
các dung môi hữu cơ : este, clorofooc, benzen, ete, đầu hoả v.v... Trong chất béo nói chung 
thường được chia ra 2 loại : Chất béo động vật (mỡ) và chất béo thực vật (dầu béo). Hai loại 
chất béo này khác nhau về nguồn gốc, về tính chất lý học và một số tính chất hoá học. 

- Về nguồn gốc chất béo động vật (mỡ) là chất béo được khai thác từ các loại nguyên 
liệu động vật khác nhau : trâu, bò, lợn, cừu, gà, cá v.v... Còn các chất béo thực vật chủ yếu 
được khai thác từ các loại quả và hạt chứa đầu : lạc, vừng, dừa, trẩu, phôi ngô v.v... 

~ Tính chất lý học : Dâu và mỡ có tính chất lý học khác nhau cơ bản là nhiệt độ nóng 
chảy : mỡ có nhiệt độ nóng chảy cao hơn dầu, vì vậy ở nhiệt độ 20 ~ 30°C mỡ ở trạng thái 
rắn (đặc), còn dầu ở trạng thái lỏng linh động. 

~ Tính chất hoá học và một số tính chất khác : Dầu và mỡ đều là trieste của glixerin và 
axit béo. Nhưng mỡ được cấu tạo chủ yếu từ các axit béo no (bao gồm các nối đơn) còn dầu 
được cấu tạo chủ yếu từ các axit béo không no (bao gồm các nối đôi và nối ba). Do đặc tính 
khác nhau này mà một số tính chất hoá học của dầu và mỡ khác nhau như mức độ tham gia 
phản ứng oxi hoá và phản ứng khử. Đồng thời cũng do khác nhau về các axit béo, nên tác 
dụng sinh học của dầu và mỡ đối với cơ thể con người cũng khác nhau. 

b) Các loại dầu béo thường gặp 

Dầu béo được khai thác chủ yếu từ các loại quả và hạt có chứa dầu, tên của các loại đầu 
béo thường mang tên của nguyên liệu sản xuất ra nó : dầu lạc, dầu đậu tương, dầu ô liu, dầu 
dừa, dầu vừng, đầu trẩu v.v... 

— Dâu lạc : Dầu lạc được sản xuất từ nguyên liệu lạc nhân. Ở điều kiện bình thường dầu 
lạc ở trạng thái lỏng, có màu vàng nhạt, có mùi thơm dễ chịu. Thành phần các axit béo đầu 
lạc như sau (so với tổng lượng các axit béo) : axit oleic : 50 + 70%, axit panmetic : 6 + 11% ; 
aXIL stearic : 2 + 6% ; axit araclic và begenic : 2 + 7%. Dầu lạc là loại có giá trị dinh dưỡng 
cao, có thể dùng làm thức ăn cho người hoặc đùng trong công nghiệp chế biến. 

~ Dâu đừa.: Dầu dừa được sản xuất từ cùi dừa, cùi dừa càng già hàm lượng dầu càng 

ao. Dầu dừa đễ bị đông ở nhiệt độ thường, khi mới ép ra có màu trắng. Thành phần các axit 
ko chủ yếu (so với tổng lượng các axit béo) của dầu dừa như sau : axit kaprinic : 10 + 45% ; 
axit lauric : 45 + 51% ; axit miriclic : 13 + 18,5% ; axit panmetic ; 7,5 + 10%. Dầu dừa sau 
khi đã tỉnh chế là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Nó có thể sử dụng làm thức ăn 
trực tiếp cho người, hoặc dùng sản xuất macgarin, bánh. kẹo v.v... 


235 


— Dầu cám : Dầu cám được sản xuất từ nguyên liệu cám gạo. Dầu cám có trạng thái 
lỏng ở nhiệt độ thường. Dầu cám có màu vàng nhạt, thành phần của đầu cám bao gồm các ˆ 
axit béo chủ yếu (so với tổng lượng các axit bếo) như sau : axit oleic : 40 + 50% ; axit 
linonic : 26 + 42% ; axit linolenic 0,1+1%, axit panmetic : 13 + 18% ; 8XII stearlc : l + 3% 
v.Y... Dầu cám là một loại đầu.thực phẩm có giá trị cao đối với cơ thể con người vì trong đầu 
cám chứa khá nhiều 3 loại axit béo không no : oleic ; linolic ; linolenic, đó là những thành 
phần của vitamin F (vitamin của tuổi trẻ). 

— Đầu agô : Dầu ngô được sản xuất chủ yếu từ phôi ngô. Dầu ngô ở nhiệt độ thường có 
màu vàng và tồn tại ở dạng lỏng. Thành phần trong dầu ngô bao gồm các axit béo chủ yếu 
(so với tổng lượng các axit béo) như sau : axit oleíc : 30 + 49% ; axit linolic : 48 + 56% ; 
axit linolenic : 1,2 + 2,8% ; axit panmetic : 8 + 11% ; axit stearic : 2,5 + 4,5%. Cũng giống 
như đầu cám, trong dầu ngô chứa đến 85% thành phân các axit béo là vitamin F, do vậy đầu 
ngô không chỉ được dùng làm thực phẩm mà còn dùng trong y học để chữa bệnh xơ cứng 
động mạch. : : 

— Dầu trẩu : Dâu trầu được sản xuất từ các hạt của quả trầu. Thành phần dâu trẩu gồm 
các axit béo chủ yếu (so với tổng lượng các axit béo) như sau : Các axit béo no : 6 + 7% ; 
aXI oleic : 8 + 10% ; axit eleostearic : 80 + 85%, 

Hạt trẩu chứa nhiều độc tố vì vậy đầu trẩu và khô đầu trẩu đều độc không thể dùng 
làm thực phẩm cho cơ thể con người. Nhưng trong dầu trẩu chứa lượng eleostearic rất lớn, 
vì vậy nó có khả năng khô mạnh và được ứng dụng trong công nghiệp chế biến sơn dầu và 
vecni v.v... Do đầu trẩu có khả năng làm dung môi để sản xuất các loại màng khô quết 
dụng cụ, thiết bị, bảo vệ được dụng cụ, thiết bị không bị môi trường không khí và các môi 
trường khác phá huỷ, nên đầu trẩu là một trong những mặt hàng xuất khẩu có giá trị của 
vùng nhiệt đới. ' 

— Ngoài các loại dầu thông thường có ở nước ta kể trên chúng ta còn thấy có một số loại 
. dầu khác như : đầu oliu, dầu thầu dầu, đầu vừng, dầu đậu tương v.v... 
6.1.1.2. Vai trò và công dụng của dầu béo 
8) Vai trò của dâu béo đối với cơ thể con người 

Dầu béo cũng như các chất béo nói chung có vai trò rất lớn đối với cơ thể con người. 
Vai trò đó được thể hiện ở mấy mặt sau : 

— Chất béo là thành phần dự trữ và cung cấp năng lượng rất lớn cho cơ thể. Chất béo là 
chất dinh dưỡng có độ sinh năng lượng cao nhất. Độ sinh năng lượng của chất béo là 
9,3kcal/g, còn độ sinh năng lượng của gluxit và protein là 4,lkcal/g. Trong cơ thể con người 
cũng như các loại động vật, chất béo được tích tụ ở dạng mỡ, đây là dạng dự trữ năng lượng 
rất lớn của cơ thể. : 

— Chất béo có tác dụng tạo nên mô nâng đỡ (mô mỡ) cho cơ thể con người và động vật. 
Thông thường mô mỡ được tạo thành ở lớp dưới da. Mô mỡ tạo thành ngoài tác dụng dự trữ 
năng lượng cho cơ thể, mô mỡ còn có tắc dụng là mô nâng đỡ tránh cho các mô khác trong 
cơ thể bị các va chạm cơ học làm tổn thương. Đồng thời mô mỡ tạo thành ở lớp dưới da còn 
có tác dụng điều hoà nhiệt độ trong cơ thể, làm cho nhiệt độ cơ thể không bị thay đổi theo 
nhiệt độ của môi trường bên ngoài. 

— Chất béo là nguồn cung cấp các vitamin hoà tan trong chất béo cho cơ thể. Các 


236 


vitamin A ; K; D; E; F là-những vitamin không hoà tan trong nước, chỉ hoà tan trong chất 
béo. Nên các vitamin này được cung cấp vào cơ thể chủ yếu bằng con đường sử dụng chất 
béo. Đặc biệt trong một số loại dầu béo (dầu cám, dầu ngô) có chứa hàm lượng vitamin F 
rất cao, ngoài tác dụng dinh dưỡng còn có tác dụng chữa bệnh cho cơ thể con người. 
(Vitamin F được tìm ra do nhà khoa học Liên Xô (cũ). V. Liubaskin. Qua nghiên cứu về tác 
dụng sinh lý ông thấy nó rất cần cho cơ thể con người. Đặc biệt vitamin F có thể làm tan 
colesterol trong máu, chống được bệnh xơ cứng động mạch và huyết áp cao. V. Liubaskin 
đã tự chữa bệnh xơ cứng động mạch của mình bằng ăn dầu ngô. Kết quả sau 2 tuần lượng 
colesterol trong máu giảm từ 220 đơn vị xuống còn 145 đơn vị. Chính vì tác dụng như vậy 
vitamin F còn được gọi là vitamin của tuổi trẻ. 

b) Công dụng của đầu béo 

Nhìn chung dầu béo có rất nhiều công dụng và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau. Người ta có thể chia công dụng của dầu béo thành 2 loại tác dụng : 

— Dâu béo có tác dụng làm thực phẩm : Đa số các loại dầu béo không độc và có giá trị 
dinh đưỡng cao đối với cơ thể con người. Dầu béo có thể dùng làm sản phẩm ăn trực tiếp 
(như trộn lẫn với các loại thức ăn đạng xalat, rau sống v.v...), hoặc dùng làm nguyên liệu để 
chế biến các loại thực phẩm khác (rán, xào, nấu v.v...) để làm tăng giá trị dinh đưỡng và giá 
trị cảm quan của các sản phẩm đem chế biến. . 

~ Dầu béo được ứng dụng trong các ngành công nghiệp và y được : Dầu béo được ứng 
dụng trong nhiều ngành công nghiệp thực phẩm để sản xuất ra các sản phẩm rán, các loại 
đồ hộp xa lát và độ hộp ngâm dầu v.v... Ngoài ra một số loại đầu béo (dầu lạc) còn được 
ứng dụng trong công nghiệp sản xuất đường, dùng làm dầu hạ bọt ở các thiết bị cô v.v... Ỏ 
một số nước phát triển có sản lượng dầu béo cao còn lợi dụng tính chất oxi hoá khử của dầu 
béo để sản xuất bơ thực vật. 

- Công nghiệp chế biến sơn vecni : Như đã nói trên dầu trấu là dung môi rất tốt để sản 
xuất các loại sơn đầu và vecni có chất lượng cao. 

- Công nghiệp sản xuất xà phòng : Chất béo nói chung và dầu béo nói riêng là một 
trong những nguyên liệu để sản xuất xà phòng, một nhu yếu phẩm rất cần thiết cho cơ thể 
con người. Thiếu chất béo không thể sản xuất được xà phòng. 

~ Trong ngành y — dược người ta còn sử dụng chất béo để sản xuất một số loại thuốc 
quý và trị bệnh như : sản xuất vitamin A ; D từ dầu gan cá thu ; sản xuất vitamin B từ dầu 
cám v.v... Đồng thời trong y học người ta còn trực. tiếp sử dụng dầu béo để chữa bệnh xơ 
cứng động mạch. 
6.1.1.3. Tính chất hoá học của dầu béo và biến đổi của dầu khi bảo quản 
a) Tính chất hoá học của dầu báo 

Dầu béo là một đạng tồn tại của chất béo, cũng như chất béo nói chung dầu béo có ba 
tính chất hoá học cơ bản : tính thuỷ phân, tính oxi hoá và tính khử (Các tính chất chung này 
đã chỉ rõ Ở phần : thành phần hoá học các nguyên liệu thực phẩm). Trong các tính chất kể 
trên, tính chất nổi bật của dầu béo khác các chất khác là tính khử. Thành phần các axit béo 
của dầu béo chủ yếu là các axit béo không no nên nó có tính khử mạnh để chuyển từ axit 
béo không no thành các axit béo no. Do sự chuyển hoá này dầu béo ở nhiệt độ bình thường 


237 


ở trạng thái lỏng được chuyển sang trạng thái đặc (có nhiệt độ nóng chảy cao). N gười ta đã 
ứng dụng tính chất này để sản xuất macgarin (hay còn gọi bơ thực vật). 
b) Những biến đổi của dầu béo khi bảo quản và chế biến 

Do đầu béo có tính chất kể trên nên khi bảo quản và chế biến nó bị biến đổi, sự biến đổi 
của dầu béo mạnh hay yếu phụ thuộc vào mức độ tác dụng của các nhân tố : không khí, ánh 
sáng, nhiệt độ, nước, vi sinh vật v.v... Những biến đổi này làm cho dầu béo bị biến đối trạng 
thái màu sắc và thành phần hoá học, làm cho chất béo có mùi vị khó chịu. Những biến đổi 
chung này được gọi là sự ôi khét của chất béo. Về cơ chế, đầu béo bị ôi khét do tham gia hai 
phản ứng chủ yếu là phản ứng thuỷ phân và phần ứng oxi hoá. 

~ Phản ứng thuỷ phân xảy ra khi dầu béo tiếp xúc với nước, mức độ phản ứng xảy ra 
phụ thuộc nhiều vào hàm lượng nước trong dầu béo. Hàm lượng nước trong dầu béo càng 
cao thì phản ứng xảy ra càng mạnh. Nhưng nếu không có enzim xúc tác và ở điểu kiện 
thường thì phản ứng xảy ra chậm (ngay cả khi có mặt nhiều nước), còn nếu có enzim lipaza 
xúc tác thì phản ứng xảy ra rất mạnh. Enzim lipaza có thể do vi sinh vật từ bên ngoài vào, 
nhưng cũng có thể do bản thân dầu béo có. Bởi vì enzim lipaza có nhiều trong hạt và các cơ 
quan dinh dưỡng của cây, đặc biệt trong hạt dầu hàm lượng lipaza khá cao. Enzim lipaza có 
hai tác dụng xúc tác trái ngược nhau : xúc tác cho quá trình thuỷ phân và xúc tác cho quá 
trình tổng hợp chất béo. Xúc tác của lipaza xảy ra theo hướng nào phụ thuộc vào yếu tố bên 
ngoài quyết định. Trong hạt dầu hàm lượng nước thấp, lipaza có tác dụng xúc tác cho sự 
tổng hợp chất béo của hạt dầu. Nhưng nếu ở môi trường hàm ẩm cao thì Sự xúc tác cho quá 
trình thuỷ phân của lipaza lại chiếm ưu thế. Vì vậy trong quá trình chế biến và bảo quản 
chất béo cần tách được nước càng nhiều càng tốt và khi bảo quản càng hạn chế tiếp xúc với 
nước càng có lợi (theo quy định của Liên Xô (cũ) với chất béo hàm lượng nước phải < 
0,2%). 

— Phản ứng oxi hoá : Phản ứng này xảy ra do sự tiếp xúc oxi với dầu béo. Đây là dạng 
phổ biến nhất gây nên sự ôi khét của dầu béo khi chế biến và bảo quản. Dựa theo cơ chế của 
phản ứng oxi hoá làm cho chất béo bị oxi hoá mà người ta chia ra : sự ôi khét do hoá học và 
sự ôi khét do hoá sinh học. 

Sự ôi hoá học xảy ra do sự tác dụng của các axit bếo tự do với oxi để Tạo thành các 
hidroperoxit rồi từ đó tạo nên các andehit, xeton, các Xetoaxit, epoxit v.v... Những chất tạo 
thành này làm cho chất béo có mùi khó chịu. Mức độ xảy ra các phản ứng oxi hoá này phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố : Hàm lượng của oxi và axit béo tự đo, hàm lượng của ion kim loại, 
nhiệt độ của môi trường và ánh sáng mặt trời v.v... Nếu trong chất béo có hàm lượng axit 
béo tự do và oxi cao, được tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ cao và có ánh sáng mặt trời 
thì sự oxi hoá chất béo xảy ra rất mạnh ; nếu trong chất béo có mặt của các ion kim loại thì 
các ion kim loại có tác dụng xúc tác cho sự oxi hoá chất béo xảy ra càng mạnh. Qua nghiên 
cứu người ta thấy rằng, nếu có mặt ion sắt trong dầu béo với hàm lượng 0,2 + Img/lkg dầu 
thì độ bên của dầu đối với oxi giảm 20 + 50%. : 

Sự ôi khét do hoá sinh học : Nguyên nhân của sự ôi khét này là sự oxi hoá dầu béo do 
tác dụng của các enzim. Tiêu biểu trong các enzim này là enzim lipoxidaza (hay còn gọi là 
lipoxigenaza). Đây là loại enzim oxi hoá khử, nó thường xúc tác cho sự oxi hoá các axit béo 
không no. Trong chất béo, đặc biệt là dầu béo có chứa một lượng nhỏ lipH trong đó có chứa 
lơxitin — một chất chống oxi hoá có tác dụng làm cho dầu mỡ đỡ bị ôi khét. Mặt khác tròng 


238 


đầu béo có chứa một lượng vitamin E nhất định, vitamin E cũng là chất chống oxi hoá tốt. 
Trong dầu tươi, hàm lượng vitamin E và lơxitin cao hơn dầu đã tỉnh chế. Vì vậy nếu dầu 
mới ếp ra có hàm lượng nước ít thì bảo quản được lâu hơn so với dầu đã tinh chế. 

Trong quá trình bảo quản dầu béo, để hạn chế sự biến đổi của nó người ta dùng các biện 
pháp hạn chế sự thuỷ phân hoặc oxi hoá bằng bảo quản ở nhiệt độ thấp trong các thiết bị kín 
có màu tối. Mặt khác người ta còn cho thêm các chất có tác dụng kìm hãm các phản ứng 
thuỷ phân và oxi hoá xảy ra. Qua nghiên cứu người ta thấy, để hạn chế sự oxi hoá xảy ra có 
thể đưa vào dầu béo các chất có bản chất phcnol hoặc amin v.v... Vì phenol có năng lượng 
Hên kết với hidro trong hidroxit rất bé (60 + 70kcal) so với năng lượng liên kết trong nhóm 
metilen của mạch cacbon (80 + 90kcal). Do vậy khi có mặt của phenol, oxi sẽ oxi hoá 
phenol và tránh cho dầu béo khỏi bị oxi hoá. Hoặc người ta có thể cho các chất chống oxi 
hoá khác ngoài phenol như : Butiloxianizol, butiloxit, butiloxitoluen, dodecxigalat v.v... vào 
trong đầu mỡ khi bảo quản. 


6.1.2. Kỹ thuật sản xuất dầu béo 


Dâu béo được sản xuất từ các nguyên liệu thực vật có chứa dầu. Tuỳ theo hàm lượng 
đầu béo trong nguyên liệu mà người ta áp dụng các phương pháp sản xuất khác nhau. Thông 
thường đối với các loại nguyên liệu có hàm lượng dầu béo cao (lạc, dừa, vừng v.v...), người 
ta áp dụng phương pháp ép để tách chất béo khỏi nguyên liệu. Phần đầu còn lại trong bã ép, 
người ta có thể tận đụng bằng dùng các dung môi hữu cơ để trích ly. 

Đối với những nguyên liệu, có hàm lượng dầu thấp, người ta có thể dùng phương pháp 
trích ly để khai thác chất béo. Phương pháp trích ly có ưu điểm là hiệu suất thu hồi chất béo 
cao, dễ cơ giới hoá quá trình sản xuất. Nhưng phương pháp này có nhược điểm là tốn dung 
môi và khó chọn dung môi phù hợp với quá trình sản xuất. Bởi vì một dung môi tốt phải 
đảm bảo được : Có khả năng hoà tan chất béo với bất kỳ tỷ lệ nào ; có nhiệt độ sôi và ẩn 
nhiệt hoá hơi nhỏ ; có độ trợ hoá học đối với nguyên liệu và thiết bị ; rẻ tiền và dễ kiếm 
v.v... Đối với nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới, dung môi phải nhập từ nước ngoài, 
giá thành cao bởi vậy ít được sử dụng. Thông dụng nhất để khai thác dầu béo hiện nay là 
khai thác dầu béo bằng phương pháp ép. 

Sơ đồ công nghệ sản xuất dầu thực vật bằng phương pháp ép như sau : 

Nguyên liệu hạj dầu —> Phân loại và làm sạch —> 
_ => Tách vỏ -> Nghiền -> Chưng, sấy -> Ép -> Khô dầu 


Dầuthô <«= Lọc «© Dầu 

6.1.2.1. Nguyên liệu hạt dầu 

Dâu béo có nhiều loại và được sản xuất từ nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Trong 
phạm vi phần này chỉ giới thiệu một số loại nguyên liệu hạt dầu phổ biến ở nước ta. 
a) Lạc 

Lạc được trồng khắp nơi trên đất nước ta, nhất là những vùng đất phù sa ven sống rất 
thích hợp cho lạc phát triển. Hạt lạc là nguyên liệu chính để sản xuất dầu lạc, Hạt lạc được 
bao bọc bởi lớp vỏ cứng gọi là củ lạc. Mỗi củ lạc chứa từ 1 + 3 hạt. Hạt lạc có dạng hình 
thoi, hình bầu dục hoặc tròn và được bao bọc bởi lớp vô lụa màu hồng hay hồng nhạt (với 


239 


" lạc 6 tháng), hoặc lớp vỏ màu đỏ tím (với lạc 3 tháng). Hạt lạc càng già hàm lượng dầu càng 
cao, trung bình hàm lượng dầu trong hạt lạc là : 45 + 56%. 
b) Dừa 

Dầu dừa được sản xuất từ nguyên liệu cùi dừa. Cùi dừa được chứa trong quả dừa, phía 
sát lớp vỏ cứng của quả. Khi quả đừa còn non nội nhũ tồn tại ở dạng lỏng, càng về già nước 
càng đặc lại và dân tạo thành lớp cùi dày tới 15mm. Cùi đừa càng già, hàm lượng đầu càng 
cao, thông thường hàm lượng dầu trong cùi dừa là 60 + 75%. Ở nước ta dừa được trồng 
nhiều ở các tỉnh từ Thanh Hoá trở vào, đặc biệt ở miền Nam dừa được trồng rất phổ biến. 
c) Thầu dầu 


Ở nước ta thâu đầu được trồng nhiều ở các vùng ven sông Đáy, sông Hồng, vùng trung 
du và một số nông trường quốc doanh. Thầu đầu ra quả chùm, mỗi quả gồm có 3 mảnh 
ghép lại và trong mỗi mảnh chứa từ 1 + 3 hạt. Hạt thầu dâu là nguyên liệu để sản xuất dầu 
thầu dầu. Hạt thầu đầu có lớp vỏ ngoài cứng, bóng và có vân trứng cuốc, bên trong hạt mềm 
có màu trắng hoặc vàng nhạt. Hạt càng già càng chứa nhiều dầu, hàm lượng dầu trong hạt là 
30 + 60%. Dầu thầu dầu có chứa độc tố alcaloit ridin (QH;NO,). Vì vậy nó không được 
dùng làm dầu thực phẩm. Nhưng dầu thầu dầu có giá trị kinh tế cao vì nó được sử dụng 
trong công nghiệp dược liệu, sơn đầu, vecni, đầu tra máy, thuộc da v.v... 

d) Trẩu 

Trầu thuộc giống cây lưu niên được trồng nhiều ở vùng trung du và miền núi. Mỗi năm 
cây trẩu cho thu hoạch 1 lần. Quả trẩu được cấu tạo bởi 3 mảnh, mỗi mảnh có 1 hạt. Hạt 
trấu khá to (250 hạt nặng khoảng Ikg) và là nguyên liệu để sản xuất đầu trầu. Hạt trẩu càng 
già hàm lượng dầu càng cao, hàm lượng dầu trung bình trong hạt trầu là : 50 + 60%. 

Cũng như dầu thầu dầu, dầu trẩu có chứa độc tố vì vậy không thể ứng dụng làm dầu 
thực phẩm, nhưng nó được ứng dụng rộng rãi trong việc sản xuất sơn đầu và vecni. 

e) Cảm gạo 

Cám gạo là sản phẩm của quá trình xay xát gạo (những phần tách ra ở màng và phôi hạt 
ao). Thành phần đầu trong cám gạo không cao, khoảng 8 + 20% phụ thuộc vào nguyên 
liệu gạo. Dầu cám khó sản xuất vì trong cám lẫn nhiều tạp chất đất cát, nước và protein. 
Nhưng dầu cám chứa hàm lượng vitamin E khá cao, vì Vậy nó có giá trị thực phẩm rất lớn. 

Ngoài những loại nguyên liệu dầu thông dụng kể trên, nước ta còn nhiều loại nguyên 
liệu dầu khác cũng được sử dụng trong công nghiệp sản xuất dầu béo như : Đậu tương, phôi 
nIgÔ, V.V... 

? Bảo quản hạt dầu trước khi sẵn xuất 

Hạt dầu là một cơ thể sống, trong hạt luôn luôn xây ra quá trình trao đổi chất (quá trình . 
hô hấp của hạt). Mức độ trao đổi chất của hạt phụ thuộc vào hàm ẩm của hạt và các yếu tố 
bên ngoài. Hàm ẩm của hạt cao thì những biến đổi của hạt xảy rà mạnh làm cho hàm lượng 
chất khô giảm và gây hư hỏng khối hạt. Để hạn chế các biến đổi xảy ra với nguyên liệu hạt 
dâu, trước khi đưa vào sản xuất, hạt được sấy khô đến độ ẩm nhất định (độ ẩm cân bằng của 
hạt). Ngoài ra quá trình sấy hạt còn có tác dụng diệt một phần men và vi sinh vật bám trên 
bề mặt hoặc có ở ngay trong hạt. Độ ẩm cân bằng của một số nguyên liệu hạt dầu như sau : 
lạc W„,= 6 + 6,5% ; thầu dầu W,„ = 6% ; cùi dừa W,, = 7%, đậu tương W,„ = 12% v.v... 


240 


Nguyên liệu hạt đầu sau khi đã được sấy khô đến độ ẩm nhất định được đưa đi bảo quản 
ở nơi khô ráo. Trong quá trình bảo quản cần chú ý theo đõi nhiệt độ, độ ẩm để có biện pháp 
thông gió, tránh cho hạt dầu bị bốc nóng hoặc bị vi sinh vật phá hỏng. 


6.1.2.2. Phân loại, làm sạch và tách vỏ hạt dầu 
a) Phân loại và làm sạch l 

Kích thước hạt có liên quan nhiều đến hàm lượng dầu trong hạt, hạt có kích thước càng 
lớn thì hàm lượng đầu càng cao. Để đảm bảo việc khống chế các chỉ tiêu kỹ thuật trong quá 
trình sản xuất dầu béo được dễ dàng, yêu cầu nguyên liệu đưa vào sản xuất phải đồng nhất 
về. kích thước. Mặt khác hạt dầu sau khi thu hoạch, phơi khô và bảo quản có lẫn khá nhiều 
tạp chất, những tạp chất này cần được tách khỏi hạt trước khi đưa vào sản xuất. Để phân loại 
và làm sạch hạt dầu người ta dựa vào một số đặc tính khác nhau cơ bản giữa hạt dầu với tạp 
chất và giữa các hạt dầu với nhau như sau : hình dạng, kích thước, trạng thái bể mặt, khối 
lượng riêng, độ bền cơ học, từ tính v.v... 

Thông thường để phân loại và làm sạch hạt đầu người ta sử dụng các loại sàng có kích 
thước lỗ sàng khác nhau (phần sàng sẽ nói kỹ ở phần lương thực). 
b) Tách vỏ hạt dầu 

Hạt đầu bao gồm có vỏ và nhân, vỏ hạt được cấu tạo chủ yếu từ xenlulozơ và hemixenlulozơ, 
chứa rất ít chất béo (chỉ 1 + 2%) vì vậy cần tách vỏ trước khi nghiền. Mặt khác tách vỏ còn 
nhằm một số mục đích chủ yếu sau : 

— Tạo điều kiện cho quá trình nghiền nhỏ nội nhũ hạt được dễ dàng. 

~ Giảm tổn thất đầu béo trong quá trình ép (đo vỏ lẫn trong khô đầu mang theo) và làm 
cho khô dầu có chất lượng cao. 

— Vỏ là nơi tập trung chất màu, tách vỏ trước khi vệ xúc với nhiệt và ép làm cho dầu 
có màu tươi, sáng và tốt hơn. 

Bóc vỏ thường áp dụng cho các loại hạt dầu có kích thước lớn. Còn các hạt có kích 
thước nhỏ (hạt cải, vừng, hạt cúc, mùi...) người ta ít tiến hành bóc vỏ trước khi ép. 

Sau khi bóc vỏ xong người ta thường tiến hành tách vỏ khỏi nội nhũ Đềng sức gió dựa 
trên cơ sở tỷ trọng của vỏ nhỏ hơn rất nhiều so với nội nhũ. 
6.1.2.3. Nghiền nhỏ 


Nghiễn nhỏ nhằm phá vỡ cấu trúc nội nhũ hạt làm cho kích thước nguyên liệu nhỏ và 
đồng đều, tạo điều kiện cho các quá trình gia công sau này được dễ dàng, đặc biệt trong quá 
trình chưng, sấy, trích ly... Tuỳ theo trình độ trang thiết bị và kỹ thuật sản xuất mà người ta 
nghiền đến mức độ nhất định. Hạt dùng để ép không nên nghiền quá mịn, khi chưng, sấy 
bột nghiền bị vón cục gây ảnh hưởng tới quá trình làm việc của thiết bị và sự thoát dầu. Mặt 
khác nghiền quá nhỏ, trong quá trình ép dâu, các phần tử bột nghiền bết lại làm tắc các ống 
mao dẫn, cần trở đến sự thoát dầu. 

— Hạt dùng để trích ly nghiền càng mịn càng tốt, vì các phần tử bột càng nhỏ diện tích 
bể mặt khuếch tán càng tăng và hiệu suất thu hồi dầu càng cao. 

Để nghiền hạt dầu trong sản xuất dầu thực vật người ta thường dùng các loại thiết bị 
nghiền : Nghiền búa, nghiền trục, nghiền đĩa v.v... Thông thường trong sản xuất hạt dầu 
người ta hay dùng thiết bị nghiền trục vì nó có năng suất nghiền cao và chất lượng bột 


18-CSLT &KTSX TP 241 


nghiền đảm bảo tốt. Để đảm bảo cho thiết bị nghiền làm việc được tốt, yêu cầu nguyên liệu 
nghiên phải có độ ẩm thích hợp (W,. = 85%, Wuw = 15%, W„z, = 10 + 159% v.v...). Độ ẩm 
cao quá nghiền dễ bết, ngược lại độ ẩm quá nhỏ hạt giòn khó nghiền nhỏ. 

6.1.2.4. Chưng ~ sấy bột nghiền 

VỀ sẽ Chưng ~ sấy bột nghiền là sự gia công bột nghiền với nhiệt và hơi nước. Quá trình 
chưng — sấy bột nghiền nhằm một số mục đích chủ yếu sau : 

+ Phá vỡ mối liên kết giữa phần đầu béo và phần không phải dầu béo nhờ tác dụng của 
hơi nước và nhiệt, tạo điều kiện cho sự thoát chất béo ra được dễ đàng. 

+ Tiếp tục phá vỡ cấu trúc tế bào nhờ tác dụng của hơi nước và nhiệt, tạo điều kiện cho 
chất béo được giải phóng ra ở dạng tự do. : ` 

+ Tách được một số tạp chất dễ bay hơi có phân tử lượng thấp gây mùi và làm cho độ 
nhớt của đầu béo nhỏ, để nâng cao hiệu suất tách dầu béo. 

+ Làm mất tính độc (đối với một số nguyên liệu có chứa độc tố) do tác dụng của hơi 
nước và nhiệt, một số chất độc bị biến đổi tạo thành chất mới không độc. 

Ngoài những tác dụng có lợi trên, quá trình chưng — sấy còn có một số nhược điểm là : 
Do tác dụng của nhiệt, chất màu trong nguyên liệu tan ra dầu béo mạnh hơn làm cho cường 
độ màu của dầu tăng, mặt khác, trong quá trình chưng — sấy một số chất béo bị oxi hoá 
làm cho độ axit của dầư tăng, hàm lượng một số vitamin hoà tan trong đầu bị giảm v.v... 
Nhưng nếu khống chế các chỉ tiêu kỹ thuật tốt thì những biến đổi xấu này xảy ra không 
đáng kể. 

~ Quá trình chưng — sấy bột nghiền thường được chia làm hai giai đoạn : 

+ Giai đoạn chưng (đồ). Ở giai đoạn này nguyên liệu được tiếp xúc với hơi nước bão 
hoà ở nhiệt độ 65 + 85%, những phần tử háo nước của nguyên liệu sẽ hút nước, trương nở 
làm cho mối liên kết giữa phần béo và không béo bị yếu đi. Độ ẩm sau khi chưng phụ thuộc 
vào loại nguyên liệu, thông thường độ ẩm sau khi chưng của một số nguyên liệu như sau : 

hay lạc = 810% ; Wuớt cùi dựa Ấ 18,5% ; W cảm gạo = l8 + 26% ; bật hạt thâu dầu 
11,5 + 12,5% v.v... , 


+ Giai đoạn sấy : Nhằm tách nước làm cho phần háo nước có thể tích thu lại, mối liên 
kết giữa phân béo và không béo bị đứt, đầu béo dần được giải phóng ra ở đạng tự do. Mặt 
khác. do tác dụng của nhiệt độ và sự thoát hơi nước, protein của màng tế bào nội nhũ của 
hạt dầu bị biến tính làm cho cấu trúc tế bào bị phá vỡ, tạo điều kiện cho dầu béo thoát ra 
được dễ dàng. Nhiệt độ của giai đoạn sấy phụ thuộc vào loại nguyên liệu, thông thường 
nhiệt độ sấy là 90 + 120°C (trừ đối với trầu, nhiệt độ sấy là 75 + 80°C). Độ ẩm cuối cùng sau 
khi sấy phụ thuộc vào loại nguyên liệu và mục đích sử dụng khô dầu. Độ ẩm của một số 
nguyên liệu sau khi sấy như sau : 

Wùa, lạc — 4,5 +9% , Mi, cùi đừa 4+ 5% › W tăm gạo 7 3:4% › Nha, hạt thấu dầu “— 
45+ 6,5% v.v... 


Thông thường trong sản xuất dầu cả giai đoạn chưng và sấy đều được tiến hành trong 
cùng một thiết bị. Thiết bị chưng — sấy phổ biến là thiết bị chưng — sấy nhiều tầng mà phần 
đầu là chưng và phần sau là sấy. 


242 


6.1.2.5. Quá trình ép dầu 

Mục đích của quá trình ép dầu là dùng lực cơ học tác dụng lên khối nguyên liệu có chứa 
đầu làm cho áp lực tác dụng lên khối nguyên liệu dầu ngày càng tăng lên. Khối nguyên liệu 
dần dần sít lại, phần đầu béo (lỏng) dần dần được tách ra. Về cơ sở và kỹ thuật ép đã nói kỹ 
ở phần đầu. Trong kỹ thuật sản xuất dầu béo, để tách dầu béo khỏi khô dầu, người ta thường 
áp dụng các thiết bị ép kiểu ép vít. 
6.1.2.6. Lọc dầu ép 

Dầu sau khi ép xong còn chứa nhiều cặn mà chủ yếu là các mảnh bột vụn lẫn vào dầu. 
Để tách các cặn này người ta thường dùng thiết bị lọc ép loại khung bản. Nhiệt độ dầu thích 
hợp cho quá trình lọc là 45 + 65°C (phân lọc về cơ sở lý thuyết yếu tố ảnh hưởng v.v... đã 
nói kỹ ở phần đầu). Dầu ép sau khi lọc xong được gọi là dầu thô. 
6.1.2.7. Tỉnh chế dầu thô 

— Đầu thực vật sau khí khai thác xong còn chứa nhiều tạp chất, những tạp chất này khó 
có thể tách được bằng phương pháp lọc ép. Các tạp chất lẫn Nước dầu thô thường được chia 
làm hai loại : Tạp chất vô cơ và tạp chất hữu cơ. 

+ Tạp chất vô cơ bao gồm : nước và các tạp chất đất cát V.V... 

+ Tạp chất hữu cơ bao gồm : các loại rượu, axit béo tự do, andehit, xeton, este, chất 

, nhựa, chất màu, đẫn xuất của các aminoaxit, các hợp chất chứa photpho và lưu huỳnh v.v... 

Các tạp chất này lẫn vào trong đầu làm dầu mau bị hư hỏng. Trong thời gian bảo quản, 
một số tạp chất có các loại vị lạ và độc tố làm giảm giá trị của dầu. 

— Quá trình tỉnh chế dầu là tách các tạp chất không tốt đối với quá trình bảo quản và 
phẩm chất của dầu thành phẩm. Những phương pháp tỉnh chế dầu có thể chia làm mấy dạng 
chủ yếu sau : 

+ Phương pháp cơ học : lắng lọc, ly tâm v.v... (phần này đã nói kỹ ở phần đầu). 

+ Phương pháp hoá lý : hấp phụ, chưng cất tẩy mùi. 

+ Phương pháp hoá học : thủy hoá, trung hoà, este hoá v.v... 

a) Hấp phụ : 
Phương pháp hấp phụ trong tính chế dầu thô nhằm mục đích loại bỏ các tạp chất màu có 
_ lẫn trong dầu. Muốn quá trình hấp phụ các chất màu được tốt yêu cầu các chất hấp phụ đưa 
vào phải có một số tính chất chủ yếu sau : 

— Có khả năng hấp phụ nhiều chất màu và hoạt tính hấp phụ cao. 

— Có khả năng thấm dầu nhỏ và không gây biến đối thành phần của dầu béo. 

— Dễ đàng tách ra khỏi dầu và không gây mùi vị lạ cho dầu sau khi chất hấp phụ đã 
được tách ra. 

Chất hấp phụ hay dùng trong tính chế đầu là than hoạt tính và đất hấp phụ dnghuzonit 
hoặc silicagen). 

Quá trình hấp phụ tiến hành như sau : Chất hấp phụ được trộn. với đầu ở nhiệt độ 
80 + 100°C trong thiết bị có vỏ hơi và cánh khuấy để giữ nhiệt độ và tăng cường sự tiếp xúc 
chất hấp phụ với dầu. Sau khi hấp phụ xong, hỗn hợp được đưa qua lọc. Người ta thường 
tiến hành lọc 2 lần : lần I lọc ở nhiệt độ 85 + 90C, lần 2 lọc ở nhiệt độ 45 + 60°C. Để đảm 


243 


bảo cho dầu khỏi bị oxi hoá khi tẩy màu người ta thường tẩy màu ở thiết bị chân không với 
áp suất 610 + 650mmHg. : 
b) Tẩy mùi 

Trong quá trình sản xuất và bảo quản, một số chất gây mùi được tạo thành làm cho dầu 
có mùi vị lạ, đôi khi gây cảm giác khó chịu đối với người sử dụng. Phần lớn các chất gây 
mùi này tồn tại ở dạng : axit béo tự đo, andehit, xeton có phân tử lượng thấp dễ bay hơi hơn 
dâu béo rất nhiều. Vì vậy người ta có thể tách chúng bằng cách cho bay hơi ở áp suất chân 
không. Quá trình tẩy mùi có thể tiến hành như sau : Đun nóng dầu đến 90+100°C trong 
thiết bị chân không có áp suất là 720 + 730mmHg. Sau đó cấp hơi nước trực tiếp có nhiệt độ 
325 + 370°C (cần có nhiệt độ cao để tránh ngưng tụ trong dầu). Hơi nước bay hơi trong thiết 
bị kéo theo các chất gây mùi bay hơi theo. Quá trình tẩy mùi được tiến hành trong thời gian 
3 +§ giờ. 
©) Thủy hoá dầu : 

Trong các tạp chất hữu cơ lẫn vào đầu có một số thành phần háo nước (chủ yếu là 
protein, gluxit và photphatit). Vì vậy nếu trong dầu có chứa nước tự do, các thành phần 
này sẽ hút nước và lớn lên, trong môi-trường dầu các thành phần này tách khỏi dầu và lắng 
xuống. Dựa trên cơ sở này người ta tiến hành thuỷ hoá đầu. Trong quá trình thuỷ hoá các 
cặn lắng xuống còn hấp phụ một số chất màu và axit béo kéo các phần tử này cùng lắng 
theo, vì vậy làm cho đầu sau khi thủy hoá có màu sáng hơn và có chỉ số axit thấp hơn. 
Trong quá trình thủy hoá cần chú ý lượng nước đưa vào cho vừa phải, lượng nước cao quá 
Sẽ tạo thành nhũ tương dầu nước, ngược lại lượng nước thấp quá sẽ không kết tủa hết cặn 
háo nước. 

Quá trình thuỷ hoá tiến hành như sau : Dầu được đun trong nồi thuỷ hoá lên nhiệt độ 
60 + 90°C và được khuấy đều với vận tốc cánh khuấy là 60 vòng/phút. Sau đó người ta phun 
nước hoặc dung dịch nước muối loãng vào (lượng nước khoảng 2 + 10% tùy theo lượng cặn 
háo nước trong đầu) và tiếp tục khuấy ở vận tốc trên trong khoảng 15 + 30 phút, sau đó tốc 
độ cánh khuấy giảm dân và dừng hẳn. Để yên 1 + 2 giờ, cặn thuỷ hoá tạo thành được tách ra 
khỏi dầu và lắng xuống. 

d) Trung hoà dầu 

Trung hoà nhằm loại axit bếo tự do có trong đầu dựa trên cơ sở của phản ứng trung hoà. 

Phản ứng tổng quát của quá trình trung hoà xảy ra như sau : 
RCOOH + NaOH -> RCOONa +H,O 

(axit béo tự do) (cặn xà phòng) 

Cạn xà phòng tạo thành không tan trong dầu và lắng xuống. Ngoài phản ứng với axit 
béo tự do, trong quá trình thuỷ hoá, kiểm còn tác dụng với một số hợp chất có tính axit 
trong đầu như photphattit, protein v.v... vì vậy để tiết kiệm lượng kiểm cho vào trung hoà, 
người ta thường tiến hành thủy hoá trước khi trung hoà. Lượng kiềm cho vào trong quá trình 
trung hoà phụ thuộc vào số axit béo tự do có trong đâu, tránh cho quá dư kiểm. Vì kiểm dư 
nhiều sẽ tác dụng cả với dầu trung tính làm tổn thất dầu (phản ứng sẽ tạo thành glixerin + 
muối của các axit béo). 

Quá trình tiến hành trung hoà như sau : Nâng nhiệt độ dầu lên nhiệt độ trung hoà (trung 


244 


hoà ở nhiệt độ thấp t° = 40+ 60°C, trung hoà ở nhiệt độ cao t = 60+ 90°C) cho kiểm vào và 
khuấy cho đến khi cặn xà phòng tạo thành trở nên rắn thì ngừng khuấy. .Để yên 
1 + 3 giờ cho cặn xà phòng tách ra khỏi dầu và lắng xuống. Sau khi tách cặn xà phòng dầu 
được rửa 2 + 4 lần đến khi dầu có phản ứng trung tính. Lúc dầu rửa bằng dung dịch nước 
muối có nồng độ § + 10% sau đó rửa bằng nước cất. Nếu cặn xà phòng tạo thành hệ keo 
không lắng xuống mà ở trạng thái lơ lửng thì có thể dùng muối ãn (NaCl) tinh thể với lượng 
1 + 3% rắc vào dầu để phá keo, làm cho cặn xà phòng lắng xuống. 

Ngoài những phương pháp trên trong quá trình tinh chế đầu người ta còn dùng phương 
pháp este hoá dầu để chuyển axit béo tự do thành triglixerit (đầu béo). Hoặc có thể dùng 
phương pháp oxi hoá khử để tẩy màu. 


6.2. KỸ THUẬT SẢN XUẤT TINH DẦU 


6.2.1. Khái niệm chung 


6.2.1.1. Thành phần hoá học của tỉnh dầu và nguồn gốc của nó 

Tinh dầu là hỗn hợp của các hợp chất hữu cơ có mùi thơm có chứa trong thực vật. Về 
bản chất hoá học, tỉnh dầu là hỗn hợp của các hợp chất dạng cacbua hidro, rượu, phenol, 
andehit, xeton, ete v.v... Trong đó quan trọng hơn cả là cac bua hidro, còn các thành phần 
rượu, andehit v.v... đều là dẫn xuất của hợp chất này. Hidro cacbua có chứa trong tính đầu 
chủ yếu là dạng tecpen, nó là thành phần chính của tính đầu một số loại quả (cam, chanh...) 
và một số lá (thông, sả, bạc hà...). 

Tecpen là cacbua hidro mạch thẳng hoặc mạch vòng, có công thức tổng quát là 
(C,2H;„)„ Tuỳ theo các trị số của n mà người ta có các dạng tecpen khác nhau : 

n = ] ta có monotecpen ; n =3 có tritecpen ; 

n= 1,5 ta có sesquytecpen ; n = 4 ta có tetratecpen. 

n = 2 ta có ditecpen ; 

Dẫn xuất chứa oxi của các tecpen này là rượu, andehit, xeton v.v... 

a) Monotecpen (Monotecpen có 2 dạng, tuỳ theo cấu tạo của nó là monotecpen thắng và 
vồng). 

~ Monotecpen thẳng : Trong monotecpen thẳng gồm có mixen, oximen và dẫn xuất 
chứa oxi của nó là linalol, geraniol, xitronelol và xitral. “ 

+ Mirxen là chất có chứa trong các loại tỉnh đầu, đặc biệt trong tỉnh dầu của hoa húp 
lông có chứa mirxen tới 30 + 50%. 

+ Linalol có nhiều trong quít ; geraniol nhiều trong tỉnh dầu khuynh diệp, tỉnh dầu hoa 
hồng, xitronelol có nhiều trong tính đầu hoa hồng phong lữ và một số loại tỉnh dầu khác. 

+ Xitral thuộc dạng andehit có chứa nhiều trong tỉnh dầu cam, chanh, q»ít, bưởi v.v... 

— Monotecpen mạch vòng gồm có loại 1 vòng và 2 vòng : 

+ Monotecpen loại l1 vòng : Quan trọng hơn cả trong monotecpen loại 1 vòng là 
limonen và dẫn xuất chứa oxi của nó là penton, piperitenon, piperiton.... Trong đó limonen 
có nhiều trong nhựa thông, trong tinh dầu cam, chanh, thì là ; piperitenon, piperiton, menton 
(gọi chung là nhóm menton) có nhiêu trong tinh dầu bạc hà. 


` 


245 


+ Monotecpen loại 2 vòng : trong nhóm này gồm có pinen và camphen và dẫn xuất của 

chúng với oxi là bocneol và campho. Trong đó pinen và camphen có chứa nhiều trong tinh 
_ dâu chanh, bocneol có chứa nhiều trong tỉnh dầu long não còn campho có chứa trong tỉnh 
, đầu của nhiều loại thảo mộc. ` 

b) Secquytecpen có công thức nguyên là C¡;H;„, cũng như monotecpen nó được chia ra 

2 loại : mạch thắng và mạch vòng. 

— Secquytecpen mạch thẳng : trong tinh dầu secquytecben mạch thẳng tiêu biểu là : 
facnezen, xinliberen, humulen, cadinen và cantalen, Trong đó đặc biệt nhất là xinliberen có 
nhiễu trong tỉnh dầu gừng, humulen có nhiều trong hoa húp lông, còn các chất khác trong 
tinh đầu tự nhiên chứa không nhiều. Dạng tồn tại chủ yếu của các Secquytecpen mạch thẳng 
ở trong tự nhiên là dẫn xuất chứa oxi của nó : facnezol, nerolidon, xantonin. 

+ Facnezol là hợp chất phổ biến trong tỉnh dầu tự nhiên, đặc biệt trong tính dầu cam, 
chanh, hoa hồng. 

— Neronidol là hợp chất có nhiều trong hoa cam. Trong kỹ nghệ nước hoa và công 
nghiệp chế biến thực phẩm neronidol có vai trò quan trọng vì nó có khả năng làm giảm độ 
bay hơi của một số hợp chất thơm dễ bay hơi khác, do vậy nó được coi là một trong những 
chất cố định mùi thơm quý. 

~ Xantonin là hợp chất thơm có nhiều trong các cây họ thầu dầu có mùi thơm hắc, ít 
được đùng trong công nghiệp thực phẩm. Nhưng nó là chất có giá trị trong ngành chế biến 
dược liệu và được dùng rộng rãi trong việc bào chế các loại thuốc trừ sâu. 

c) Ditecpen 

Ditecpen có công thức nguyên là : ©,;H;;, trong tỉnh dầu tự nhiên đitecpen có ít, nó có 
nhiều trong các loại nhựa và axit nhựa, đitecpen có nhiệt độ bay hơi cao, nó không bị bay 
hơi cùng với hơi nước. 

d) Tritecpen 

Tritecpen là hợp chất có phổ biến nhiều trong tỉnh đầu các loại thực vật, trong tự nhiên 
nó tồn tại ở dạng este, glucozit hoặc ở trạng thái tự do. Tiêu biểu nhất trong tritecpen là 
squalen và axit masticaldienic. 

+ Squalen là hợp chất có nhiều trong dầu gan cá mập, nó có tác dụng làm tăng tính 
thơm của đầu gan cá. 

+ Axit masticaldienic là hợp chất dạng tritecpen được tìm ra từ lâu và có ứng dụng 
nhiều trong việc chế biến sơn bóng dùng trong trang trí. 
6.2.1.2. Các tính chất hoá học chủ yếu của tỉnh dầu 
a) Tính chất lý học 

ˆ = Hầu hết các loại tỉnh dầu ít hoà tan trong nước và hoà tan nhiều trong rượu có nồng độ 
cao (cồn), trong ete đầu hoả, ete etilic, benzen v.v... 

~ Đa số các loại tỉnh dầu ở nhiệt độ thường ở thể lỏng, không màu hoặc có màu vàng 
nhạt, có mùi thơm, vị cay. 

~ Khối lượng riêng của phần lớn các loại tỉnh dầu nhỏ hơn 1, trừ tính dầu quế, đỉnh 
hương có khối lượng riêng lớn hơn 1. 


246 


sa) 


— Hầu hết tỉnh dầu là các hợp chất có khả năng hoạt động quang học, chỉ số chiết quang 
có nó nằm trong khoảng nạ = 1,45 + 1,560. 

— Tinh đầu là hợp chất có tính kháng sinh và sát trùng mạnh. Nó đễ khuếch tán trong 
không khí, vì vậy có tác dụng gây mùi cao. 
b) Tính chất hoá học 


Phần lớn tỉnh đầu tồn tại ở dạng este, andehit, xeton, rượu vì vậy tuỳ theo loại tỉnh dầu ở 
dạng nào mà nó có tính chất của nhóm định chức dạng đó. Nhìn chung trong hầu hết các 
loại tỉnh đâu đều có tính chất tiêu biểu là tính oxi hoá. Dưới tác dụng của oxi một số các 
hợp chất tỉnh dầu (chủ yếu là các hợp chất không no) bị oxi hoá và cho mùi nhựa. 
6.2.1.3. Giá trị và công dụng của tỉnh dầu 
a) Giá trị của tinh dầu 

Tinh dầu là một trong những mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao, được nhiều nước 
trên thế giới ưa thích. 

Về giá trị sinh học : Tinh dầu có giá trị sinh học cao, nó ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn, 
đến hệ hô hấp, đến nhịp đập của tim, nhịp thở, đến sự tiêu hoá và đến các giác quan (thị 
giác, thính giác) trong cơ thể. 

Đối với thực phẩm, tỉnh đầu (hương thơm) làm tăng giá trị cảm quan của thực phẩm. 
Chính vì vậy trong kỹ thuật sản xuất thực phẩm người ta đang áp dụng những biện pháp bảo 
vệ hoặc thu hồi các hương thơm tự nhiên của nguyên liệu. Đồng thời người ta cũng tìm cách 
tạo ra những hương thơm mới trong quá trình sản xuất, hoặc bổ sung các chất thơm nhân tạo 
vào trong sản phẩm. 

b) Công dụng của tỉnh dầu 

Tinh dầu là hợp chất thơm được dùng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau. 
Trong công nghiệp mỹ phẩm người ta sử dụng tỉnh dầu để sản xuất nước hoa, phấn, sáp, các 
loại kem xoa v.V.. 

Trong công NgriệP thực phẩm tinh dầu được làm chất gia hương cho bánh kẹo, thuốc lá, 
chè, rượu mùi, nước giải khát v.v.. 


Trong công nghiệp tiêu tùng tỉnh đầu Nhiều sản xuất thuốc đánh rãng, xà phòng 
thơm v.v.. 


Thang: y dược tinh dầu được dùng làm thuốc xoa . bóp và à chữa bệnh v.v.. 


6.2.2. Kỹ thuật sản xuất tinh dầu 


Hiện nay trên thế giới người ta áp dụng nhiều biện pháp khai thác tinh dầu khác nhau. 
Sản xuất tỉnh đầu bằng phương pháp chưng theo hơi nước, bằng trích ly bởi các dung môi dễ 
bay hơi bằng trích ly bởi các dung môi không bay hơi hoặc dùng các chất hấp phụ rắn. 
Nhưng việc sản xuất tỉnh dầu bằng phương pháp trích ly với dung môi không bay hơi, hoặc 
dùng các chất hấp phụ, giá thành cao và quá trình sản xuất phức tạp. Ở nước ta hai phương 
pháp sản xuất tình dầu này không được áp dụng. 

Sơ đồ kỹ thuật sản xuất tỉnh dầu bằng chưng theo hơi nước và bằng phương pháp trích 
ly như sau : 


247 


Nguyên liệu có tinh dầu 
Thu nhận, vận chuyển và bảo quản 
Chưng cất với hơi nước Trích ly bằng dung môi dễ bay hơi 
Tách tinh dầu khỏi nước chưng Tách dung môi 
Tỉnh luyện tỉnh dầu 


Tỉnh dầu thành phẩm Tỉnh dầu thành phẩm 


Hình 5.5. Sơ đồ kỹ thuật sản xuất tình dầu bằng chưng theo hơi nước 
và bằng phương pháp trích ly 


Trong hai phương pháp này phương pháp trích ly bằng dung môi dễ bay hơi có ưu điểm 
là có thể tách triệt để hàm lượnig tính dầu trong nguyên liệu. Quá trình sản xuất đỡ phức tạp, 
nhưng dung môi khó kiếm và giá thành đắt, Do vậy việc ứng dụng phương pháp này ở nước 
ta còn ít. 

Trong phần kỹ thuật sản xuất tính đầu chúng ta cũng đi sâu vào phương pháp sản xuất 
tinh đầu bằng chưng theo hơi nước, còn phương pháp trích ly chúng ta chỉ đi qua những 
phần cơ bản nhất. : 
6.2.2.1. Nguyên liệu chứa tính dầu 

Nguyên liệu thực vật chứa tỉnh dâu rất nhiều và đa đạng, chỉ tính những loại nguyên 
liệu tính dâu có giá trị trong công nghiệp đã đến 200 loại thuộc nhiều họ và giống khác 
nhau. Để đơn giản người ta chia nguyên liệu tỉnh đầu thành các loại sau : 

~ Nguyên liệu tỉnh dầu loại hạt và quả. 

~ Nguyên liệu tỉnh đầu loại cỏ. 

— Nguyên liệu tỉnh đầu loại hoa. 

~ Nguyên liệu tinh đâu loại rễ và củ. 

~ Nguyên liệu tinh dầu loại gỗ. 

3) Nguyên liệu tỉnh dầu loại hạt và quã 

Trên thế giới, nguyên liệu hạt và quả chứa tỉnh đầu có nhiều loại khác nhau. Phân này 
chúng ta giới thiệu chủ yếu một số quả và hạt chứa tỉnh dầu được dùng làm nguyên liệu cho 
công nghiệp. 

~ Hồi : Nước ta hồi trồng nhiều ở vùng. Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn và Hà Tĩnh. Cây 
hồi ra hoa 1 năm I lần vào tháng 2 và khoảng tháng 8, 9 thì chín. Hoá hồi có 8 cánh, trong 
mỗi cánh hoa có chứa hạt. Tỷ lệ tỉnh dầu trong hoa hồi tươi là 3% và trong hoa hồi khô là 
10 + 14%. Thành phân chủ yếu của tỉnh đầu: hồi là anetol (80 + 90%), ngoài ra còn có axit 
anic, andehit anic và một số tecpen v.v.. ' 

— Màng tang : Màng tang là loại cây được trồng nhiều ở vùng Hoà Bình, Sơn Tây, Phú 


248 


Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hà Tĩnh v.v... Hạt màng tang chia làm ba phần : Phần vỏ ngoài chủ 
yếu là xenlulozơ, lớp vỏ giữa chứa tính dầu và lớp trong cùng là nhân có chứa nhiều dầu 
béo. Tỷ lệ tính dầu của hạt màng tang tươi là 2,5 + 5%. Thành phần tinh dầu màng tang chủ 
yếu là xitral (§O%) ngoài ra còn có metilheptenon, limonen, sabinen v.v... 

~ Cam, chanh : Các loại cây thuộc họ cam, chanh trồng ở khắp nơi trên đất nước ta. 
Trong quả cam, chanh... tình dầu .được chứa chủ yếu trong các túi tinh đầu ở lớp vỗ ngoài. 
Quả càng chín hàm lượng tỉnh dầu càng cao. 

Thành phần tính dầu của cam, chanh chủ yếu là limonen (90%), ngoài ra còn các 
andehit pinen, dipenten v.v... 

b) Nguyên liệu tỉnh dầu loại cỗ 

Nguyên liệu tính đầu loại cổ là các cây có SMM tinh đầu ở thân và lá như : bạc hà, 
hương nhu, sả v.V.. 

— Bạc hà : Bạc | hà có chứa tỉnh dầu ở các lá, lá bạc hà có chứa hàm lượng tỉnh dầu cao 
nhất vào lúc bạc hà bất đầu ra hoa. Thành phần chủ yếu của tỉnh đầu bạc hà là mentol 
(45 + 60%), ngoài ra còn có menton, các este v.v... tỷ lệ tĩnh dầu ở lá bạc hà là 3 + 5%. 

~ Hương nhu : Cũng như bạc hà, hương nhu chứa tinh dầu chủ yếu ở lá, ngoài ra còn có 
ở hoa và thân cây. Hàm lượng tỉnh dầu ở lá hương nhu là 3 + 3,48%, ở hoa là 2,66% và ở 
thân là 0,67%. Thành phần chủ yếu của tinh dầu hương nhu là : xitral, engenol v.v... : 

— Sã : Sả là loại nguyên liệu được trồng phổ biến ở nước ta. Trên cây sả tỉnh dầu tập 
trung ở lá. Hàm lượng tỉnh dầu ở lá sả là 0,1%. Thành phần chủ yếu của tỉnh dầu sả là : 
geraniol, ngoài ra còn có xithoneltal, xitral v.v... 

c) Nguyên liệu tỉnh dầu loại hoa 

Hầu hết các loại hoa đều có chứa tình dầu với hàm lượng xác định. Hai loại hoa có ý 
nghĩa nhất đối với công nghiệp sản xuất tỉnh dầu là hoa nhài và hoa hồng. 

— Hoa hồng : Trên thế giới hoa hồng được trồng nhiều nhất ở Bungari và tỉnh dầu hoa 
hồng cũng là đặc sản nổi tiếng nhất của nước này. Ở nước ta hoa hồng có thể trồng được ở 
khắp nơi nhưng việc tiến hành trồng với quy mô công nghiệp chưa được chú trọng. Hàm 
lượng tỉnh dầu trong khoảng 0,025 + 0,08%. Thành phần chủ yếu của tỉnh dầu hoa hồng là : 
geraniol, xitronellol, linalol, andehit, rượu pheniletilic v.v.. 

— Hoa nhài : Nhài là loại cây thích hợp nhất ở vùng ôn n đối (10 + 12°C). Ở nước ta hoa 
nhài được trồng rải rác ở khắp nơi, nhất là ở các vùng nhà chùa. Tỷ lệ tỉnh dầu trong hoa 
nhài chiếm khoảng 0,178 + 0,393%. Thành phần chủ yếu của tính đầu hoa nhài là 
benzylaxetat (65%), ngoài ra còn linalylanxetat, linalol, benzilic và các tecpen khác v.v... 

d) Nguyên liệu tính dầu loại gỗ 

Nguyên liệu tính đầu loại gỗ ở nước ta chủ yếu là cây hoàng đan. Hoàng đan là loại cây 
cổ thụ có nhiều ở Tay Bắc và Việt Bắc nước ta. Trong cây hoàng đan tỉnh đầu có chứa nhiều 
ở thân và rễ. Thành phần chủ yếu của tinh dầu hoàng đan là xetrol. 
6.2.2.2. Thù nhận, vận chuyển và bảo quản nguyên liệu tính dầu 
a) Thu nhận và vận chuyển 

— Thu hoạch nguyên liệu tỉnh dầu : Yêu cầu chui của quá trình thu hái nguyên liệu 


249 


tỉnh đầu là thu hái phải đúng kỹ thuật. Tuỳ theo loại nguyên liệu mà độ chín kỹ thuật khác 
nhau. Nói chung độ chín kỹ thuật của nguyên liệu tỉnh dầu đạt được khi hàm lượng tỉnh dầu 
tích tụ cao nhất. Thời gian thu hái với các loại nguyên liệu dạng tươi tốt nhất là vào buổi 
sáng và tránh thu hái lúc sương còn đọng nhiều trên nguyên liệu. Dụng cụ đựng nguyên liệu 
khi thu hái phải sạch và không có mùi vị lạ. : 

— Thu nhận : Khi thu nhận phải kiểm tra phẩm chất nguyên liệu, loại bỏ những nguyên 
liệu không đủ quy cách phẩm chất. Nguyên liệu đủ quy cách phẩm chất có thể thu nhận 
được phải ghí vào sổ lý lịch theo những yêu cẩu sau : Vùng nguyên liệu, loại nguyên liệu, 
tình trạng nguyên liệu khi thủ nhận và chất lượng nguyên liệu khi thu nhận. Dựa trên những 
cơ sở này người ta quyết định chế độ và phương pháp bảo quản. 

— Vận chuyển nguyên liệu ; Vận chuyển nguyên liệu tỉnh dâu, đặc biệt với những 
nguyên liệu tinh dầu ở dạng tươi là khâu hết sức quan trọng. Trong quá trình vận chuyển 
làm sao đảm bảo nhanh nhất, chất lượng nguyên liệu đảm bảo và tránh giập nát. Nguyên 
liệu tỉnh dầu có thể xếp vào các sọt xếp chồng lên nhau, đối với nguyên liệu tươi khi xếp 
phải đảm bảo thoáng tránh cho nguyên liệu bị bốc nóng. Phương tiện vận chuyển nguyên 
liệu tỉnh dầu có thể dùng các phương tiện giao thông sẵn có như : ôtô, tàu hoả, tàu thuỷ 
v.v... Đối với những phương tiện vận chuyển phải có thiết bị che mưa nắng và đảm bảo vệ 
sinh, không được gây mùi vị lạ cho nguyên liệu. 

Trong quá trình thu nhận và vận chuyển với nguyên liệu chế biến tươi cần chú ý thời 
gian từ khi thu hái đến khi vận chuyển về nhà máy để đưa vào sản xuất không quá 4 giờ. 

b) Bảo quản nguyên liệu tinh dầu 

Bảo quản là khâu rất quan trọng đối với nguyên liệu chế biến ở dạng khô. Mục đích 
chính của bảo quản là dự trữ và bảo đảm chất lượng của nguyên liệu để cung cấp cho nhà 
máy sản xuất liên tục và đồng đều. Trong quá trình bảo quản cần chú ý đến sự hô hấp của 
nguyên liệu tính dầu, ngay cả với nguyên liệu tỉnh dầu khô quá trình hô hấp vẫn xây ra 
nhưng mức độ yếu hơn. Khi hô hấp, nguyên liệu tỉnh đầu sinh ra hơi nước và nhiệt. Hơi 
nước sinh ra nhiều không thoát hết làm độ ẩm của khối nguyên liệu tăng, do vậy quá trình 
hô hấp càng xảy ra mạnh, đồng thời độ ẩm tăng cũng tạo điều kiện cho nấm mốc và vì sinh 
vật phát triển phá hỏng nguyên liệu tỉnh đầu. Mặt khác không thoáng khí tốt nhiệt lượng đo 
hô hấp toả ra tích tụ lại làm cho khối nguyên liệu bị bốc nóng. Ở nhiệt độ cao lượng tính 
đầu bị tổn thất càng nhiều, đồng thời nấm mốc và vi sinh vật càng phát triển mạnh làm cho 
khối nguyên liệu tỉnh dầu bị phá huỷ. 

Để bảo quản nguyên liệu tỉnh dầu được tốt, cần chú ý đến một số yếu tố ảnh hưởng đến 
chất lượng của nguyên liệu tinh dầu khi bảo quản như sau : 

— Nhiệt độ và độ ẩm của không khí : Nguyên liệu tỉnh đầu ở dạng khô cần được bảo 
quản ở nhiệt độ thấp, vì ở nhiệt độ cao (40 + 50C) tính dầu sẽ bị bay hơi. Độ ẩm của không 
khí khi bảo quản phụ thuộc vào nhiệt độ bảo quản và độ ẩm của nguyên liệu. Độ ẩm của 
không khí phải thích hợp để tránh nguyên liệu hút ẩm trở lại hoặc bị bay mất hơi nước sẽ 
làm cho lượng tính dầu bị tổn thất nhiều. Thông thường độ ẩm tương đối của không khí khi 
bảo quản nguyên liệu tỉnh dầu là ọ = 75 + 85%. 

— Độ tạp chất : Thông thường tạp chất đễ hút ẩm hơn nguyên liệu, nên tạp chất lẫn vào 
làm cho khối nguyên liệu có độ ẩm lớn. Mặt khác tạp chất là nơi tập trung vi sinh Vật và côn 


250 


trùng nhiều nhất. Vì vậy nguyên liệu khi bảo quản có độ tạp chất càng nhỏ càng đễ bảo 
quản và chất lượng của nguyên liệu khi bảo quản càng cao. 

— Tình trạng của hạt : Đối với nguyên liệu tỉnh đầu dạng hạt khô thường dễ nứt vỡ nên 
khi bảo quản cần lưu ý vì hạt bị nứt vỡ nhiêu, tình dầu dễ bị tổn thất, đồng thời nguyên liệu 
bị nứt vỡ thì vị sinh vật sẽ phát triển mạnh, phá hỏng nguyên liệu. 

Để bảo quản nguyên liệu chứa tỉnh dầu, người ta có thể áp dụng một số phương pháp 
bảo quản thông thường (đã nói ở phần kỹ thuật sản xuất đồ hộp) như bảo quản lạnh, bảo 
quản bằng sấy khô, hoặc bảo quản trong các thiết bị kín tránh tiếp xúc nhiều với oxi không 
khí v.v... 
6.2.2.3. Chưng cất với hơi nước 
a) Cơ sỏ lý luận 

Trong quá trình chưng cất của hỗn hợp hai hay nhiều cấu tử, cùng với sự thay đổi thành 
phần của pha lỏng, khi áp suất không đổi thành phần của hỗn hợp hơi và nhiệt độ sôi bị thay 
đổi. Sự thay đổi này phụ thuộc bản chất và mức độ hoà tan của cấu tử cần chưng trong pha 
lỏng. Nhìn chung trong quá trình chưng cất giữa pha lỏng và pha hơi luôn tồn tại một cân 
bằng động. Theo định luật Dalton, trong quá trình chưng cất hỗn hợp chất lỏng sôi ở áp suất 
chưng bằng tổng áp suất riêng phần của các cấu tử trong hỗn hợp chưng. Nếu hỗn hợp 
chưng chỉ gồm 2 cấu tử thì hỗn hợp sôi khi 

P=P,+P; 

trong đó : P: Áp suất chưng của hỗn hợp ; 

P,: Pa : Ấp suất hơi riêng phần của cấu tử Á ; B trong hỗn hợp. 

Vì vậy đối với từng cấu tử trong hỗn hợp, nhiệt độ sôi của hỗn hợp luôn luôn nhỏ hơn 
nhiệt độ sôi của nó khi nó đứng độc lập. Do đó mặc dù một số thành phần tỉnh dầu có nhiệt 
độ sôi cao (120 + 250°C) nhưng khi chưng cất với hơi nước ở áp suất thường, nhiệt độ sôi 
của nó vẫn nhỏ hơn 100%. 

b) Kỹ thuật chưng cất 

Đế đảm bảo hiệu suất tách dầu cao, yêu cầu quá trình chưng cất phải đảm bảo : 

— Nguyên liệu cho vào thiết bị chưng cất phải đồng đều về kích thước. Khi xếp vào thiết 
bị, khối nguyên liệu phải có độ xốp giống nhau. Tránh chỗ quá lỏng, quá chặt vì như vậy 
hơi sẽ không phân bố đều trong khối nguyên liệu mà chỉ tập trung đi vào chỗ lỏng rồi thoát 
ra ngoài. 

~ Hơi nước cho vào thiết bị chưng lúc đầu phải cho vào từ từ để nguyên liệu thấm hơi 
nước đồng đều và để đuổi không khí dân ra khỏi thiết bị chưng. Đặc biệt đối với nguyên 
liệu có chứa tỉnh dầu dạng khô, việc cho hơi nước vào từ từ càng có vai trò quan trọng. Nếu 
lúc đầu cho hơi nước vào mạnh quá, nguyên liệu tỉnh dầu khô nhẹ dễ bị hơi nước thổi ép lại 
tạo thành lỗ hổng, và hơi nước sẽ theo các lỗ hồng này thoát ra và không tiếp xúc với 
nguyên liệu tỉnh dầu, làm giảm tỷ lệ thu hồi tỉnh dầu. Mặt khác nếu lúc đầu cho hơi nước 
vào mạnh, đôi khi hơi nước cuốn theo nguyên liệu lên làm tắc ống sinh hàn, có khi gây nổ 
nồi chưng. Sau khi nguyên liệu đã thấm hơi nước đồng đều và nóng lên thì bất đầu mở rộng 
van hơi cho hơi nước mạnh vào. Nếu trong điều kiện cho phép có thể dùng hơi nước bão hoà 
có áp suất cao hoặc hơi quá nhiệt vào trong quá trình chưng, nó sẽ rút ngắn được thời gian 
chưng và tăng được tỷ lệ thu hồi tỉnh dầu. Hơi nước kéo theo tinh dầu thoát ra được qua bộ 


251 


phận sinh hàn làm cho nguội để ngưng tụ. Hỗn hợp nước và tỉnh dầu thu được được đưa đi: 


chế biến tiếp tục để tách tinh dầu ra khỏi hỗn hợp. 
©) Các phương pháp thường tiến hành để chưng cất với hơi nước 

Trong sản xuất tỉnh dầu tuỳ theo trình độ kỹ thuật và trang thiết bị mà ta có thể dùng 
các phương pháp sau : 

— Chưng cất với nước : Đây là phương pháp đơn giản nhất, nguyên liệu được trộn lẫn 
với nước và đun sôi. Hơi nước bay hơi sẽ kéo tình dầu ra theo, Phương pháp này ở nước ta 
đang được áp dụng để sản xuất tinh đâu ở các cơ sở hợp tác xã, các nông trường chưa có 
nồi hơi. Nhưng phương pháp này có nhiều nhược điểm như : hiệu quả kinh tế không cao, 
phẩm chất tỉnh dầu kém, thời gian cất kéo dài, năng suất thấp, không đảm bảo về an toàn 
lao động v.v... : 

— Chưng cất với hơi nước không có nổi hơi riêng, nguyên liệu được xếp ở phía trên và 
ngăn cách với nước bởi lớp lưới đỡ. 

Khi nước được đun sôi, hơi nước đi qua khối nguyên liệu sẽ kéo tinh dầu bay hơi theo 
và đi sang thiết bị ngưng tụ. Phương pháp này có ưu điểm là : phẩm chất tinh dâu ít bị biến 
đổi hơn so với phương pháp trên. Kỹ thuật đơn giản, thiết bị rẻ tiền, có thể tự thiết kế chế 
tạo. Phương pháp này thích hợp cho các cơ sở sản xuất tỉnh dầu không có nồi hơi. 

— Chưng cất với hơi nước có nổi hơi riêng : 

Đây là phương pháp tiến bộ nhất so với 2 phương pháp trên, nó có thể khắc phục được 
những nhược điểm mà 2 phương pháp trên mắc phải. Nhưng nó chỉ áp dụng được với các cơ 
sở sản xuất lớn có nồi hơi v.v... 
6.2.2.4. Tách tính dầu khỏi nước chưng 
a) Cơ sở lý luận 

Để tách tinh dầu khỏi hỗn hợp nước chưng người ta thường dựa trên một số đặc điểm 
khác nhau của tỉnh dầu và nước : : : 

~ Tỉnh dầu và nước có tỷ trọng khác nhau : dựa trên cơ sở này người ta có thể dùng lắng 
hoặc ly tâm. 


— Tỉnh dầu và nước có nhiệt độ bay hơi khác nhau : dựa trên cơ sở đó ta dùng phương 


pháp chưng cất lại. 


— Khả năng hoà tan hoặc hấp phụ của tinh dầu và nước đối với một chất nào đó là khác 


nhau. dựa trên cơ sở đó ta dùng dung môi hoặc chất hấp phụ để tách tỉnh dầu. 
b) Phương pháp tiến hành 

~ Tách tinh dầu bằng lắng hoặc ly tâm : Phương pháp này đơn giản dễ áp dụng, nhưng 
tách không triệt để, hiệu suất thu hồi không cao. Đối với một số loại tỉnh dầu có tỷ trọng 
xấp xỉ nước, người ta có thể cho thêm muối ăn vào để tạo sự chênh lệch vẻ tỷ trọng và làm 
cho quá trình phân lớp được đễ dàng. Nhưng phương pháp này không thể tách được những 
phần tử tỉnh dầu tạo nhũ tương với nước.' l 

— Tách tỉnh dầu bằng chưng cất lại. Phương pháp này có ưu điểm là, có thể tách được 
tình dầu khỏi hỗn hợp nhũ tương tỉnh đầu — nước. Nhưng phương pháp này tách không triệt 
để tỉnh đầu. Sau khi tách còn lẫn khá nhiều nước. 

— Trích ly bằng dung môi : Muốn đảm bảo quá trình trích ly tốt yêu cầu dung môi phải 


252 


có khối lượng riêng khác nước, có nhiệt độ sôi thấp hơn tỉnh dầu, có khả năng hoà tan tỉnh 
dầu cao và không tác dụng với tỉnh đâu, rẻ tiền, dễ kiếm. Phương pháp này có ưu điểm là 
tách tỉnh dầu được triệt để, nó có thể tách tỉnh dầu khỏi nước ở cả dạng huyền phù, nhũ 
tương hoặc hoà tan trong nước. Nhưng với một số nước dung môi phải nhập ngoại thì giá 
thành cao, nên hiện nay ít được áp dụng. 

~ Tách tinh dầu bằng phương pháp hấp phụ : 

Chất hấp phụ hay dùng là than hoạt tính. Phương pháp này đơn giản dễ thao tác và chất 
lượng tỉnh dầu thu được cao. Nhưng phương pháp này có nhược điểm là cổng kênh, tốn diện 
tích xây dựng. 
6.2.2.8. Tỉnh luyện tinh dầu và hoàn thành phẩm ` 
a) Mục đích và ý nghĩa F 

Tinh dầu sau khi tách khỏi nước chưng thường chưa đạt tiêu chuẩn phẩm chất vẻ 
thành phần hoá học (với một số cấu tử chính) về các chỉ số hoá lý, về màu sắc, mùi vị, 
v.v... vì vậy sau khi tách tỉnh dầu khỏi nước chưng, cần phải đưa qua giai đoạn tỉnh luyện 
tỉnh dầu. Trong quá trình tinh luyện tỉnh dầu người ta có thể tách được các chất màu hoà 
tan, các muối kim loại và các tạp chất do sản phẩm của sự nhựa hoá. Đồng thời trong tỉnh 
luyện người ta cũng có thể chia hỗn hợp tỉnh đâu thành các nhóm cấu tử riêng biệt do nó 
có nhiệt độ sôi khác nhau. 

b) Các phương pháp tỉnh luyện 
Tuỳ theo điều kiện cụ thể của quá trình sản xuất mà người ta có thể áp dụng các phương 
pháp tỉnh luyện khác nhau. Nhìn chung trong sản xuất tỉnh đầu, các phương pháp tính luyện 
được áp dụng phổ biến là : 

~ Tinh luyện bằng hơi nước ở áp suất thường : Phương pháp này có thể tiến hành bằng 
sục trực tiếp hơi nước qua tỉnh đầu hoặc trộn nước với tỉnh dầu và chưng cất lại. Phương 
pháp này không có khả năng tách riêng các nhóm cấu tử mà chỉ có tác dụng nâng cao một 
phần phẩm chất tinh dầu và làm tăng hàm lượng của các cấu tử chính trong hỗn hợp sau khi 
chưng. Nhưng phương pháp này có nhược điểm lớn là sau khi chưng lại phải tách tỉnh dầu 
khỏi nước chưng một lần nữa. 

— Tỉnh luyện chân không : 

Do tác dụng của chưng cất chân không nhiệt độ sôi của cấu tử bay hơi sẽ thấp đo 
vậy phẩm chất tỉnh dầu ít bị biến đổi. Mặt khác ứng với những độ chân không nhất định 
người ta có thể tách riêng từng nhóm cấu tử có nhiệt độ sôi khác nhau. Dạng tỉnh luyện 
này thường được áp dụng ở các cơ sở sản xuất lớn. Vì nó đòi hỏi kỹ thuật cao, thiết bị 
phức tạp nhưng nó cho hiệu suất thu hồi cao, năng suất lớn, hiệu quả kinh tế cao và: 
phẩm chất tinh dầu tốt. 

— Tinh luyện chân không bằng hơi nước : 

Quá trình tỉnh luyện này có thể đùng hơi nước trực tiếp hay gián tiếp và có thể tách ra 


được nhiều nhóm cấu tử có nhiệt độ sôi khác nhau. Phương pháp này có thể dùng hơi quá 


nhiệt, vì vậy có thể tách được các cấu tử tinh khiết và nâng cao phẩm chất của tỉnh dầu. 
Thực chất phương pháp này là phương pháp tổng hợp của cả hai phương pháp trên. 


* 


253 


©) Hoàn thành phẩm tỉnh dầu 

Tỉnh dầu sau khi tình chế thường còn lẫn cặn, nước v.v.... vì vậy cần đưa qua giai đoạn 
hoàn thành phẩm. Giai đoạn hoàn thành phẩm gồm một số công đoạn chủ yếu sau : 

— Lọc - ly tâm : 

Nhiệm vụ chủ yếu của công đoạn này là tách cặn và các glọt nước còn lẫn trong tinh 

- đầu dựa trên cơ sở của tỷ trọng khác nhau. Nếu nước còn ít và ở trạng thái nhũ tương có thể 
dùng một số muối sunphat khan để tách nước. 

— Detecpen hoá : 

Tỉnh đầu sau khi tỉnh chế có chứa nhiều tecpen, nó là tạp chất làm giảm mùi thơm đặc 
trưng của tỉnh đầu và nó cũng là nguyên nhân gây mùi khó chịu khi sử dụng tỉnh dầu trong 
công nghiệp thực phẩm. Để detecpen hoá người ta có thể dùng phương pháp cất phân đoạn 
vì thông thường tecpen có nhiệt độ sôi thấp hơn các cấu tử khác. Ngoài ra người ta có thể 
detecpen bằng phương pháp trích ly dựa vào độ hoà tan khác nhau của tecpen và của các cấu 
tử khác vào trong 2 dung môi không tan lẫn. : 
6.2.2.6. Phương pháp khai thác tỉnh dầu bằng dung môi 
a) Cơ sở lý luận 

Khi xét về khả năng của hai chất lỏng với nhau người ta thấy rằng, nếu hai chất lỏng có 
hằng số điện môi càng gần nhau thì độ hoà tan của nó càng lớn và khi hằng số điện môi của 
chúng bằng nhau thì chúng có thể hoà tan vào nhau theo bất cứ tỷ lệ nào. Xét về tinh đầu ta 
thấy hằng số điện mội của nó dao động trong khoảng 2 + 5. Đồng thời một số dung môi hữu 
cơ cũng đao động khoảng xấp xỉ như vậy (hằng số điện môi của hexan ở 20°C là 1,79, của 
benzen là 2,284, của ctxăng là 2,0 v.v...), cũng vì vậy người ta dùng một số dung môi hữu 
cơ nhất định để trích ly tỉnh đầu. 

Quá trình trích ly tỉnh dầu thực chất là quá trình khuếch tán của các phần tử tỉnh đầu ra 
ngoài dung môi, vì vậy nó tuân theo định luật khuếch tán của Fik. 

b) Yêu cầu của dung môi đưa vào trích ly 

Để đảm bảo quá trình sản xuất tỉnh đầu là tổn thất nhỏ, yêu cầu dung môi phải có được 
một số tính chất chủ yếu sau : l 

— Dung môi phải có nhiệt độ bay hơi thấp để đễ tách dung môi và không ảnh hưởng đến 
chất lượng của tỉnh dầu. 

— Không tác dụng hoá học với tỉnh dầu và không bị thay đổi tính chất trong quá trình 
trích ly và khi hoàn nguyên dung môi. : 

~ Ẩn nhiệt hoá hơi bé. 

— Có khả năng hoà tan tỉnh dầu lớn nhưng hoà tan các chất khác bé. 

— Không ăn mòn thiết bị, không gây mùi vị lạ với tỉnh đầu và không độc với cơ thể con 
người. 

— Độ nhớt dung môi bé và hơi dung môi không tạo hỗn hợp nổ với không khí. 

— Rẻ tiền, đễ kiếm. 

Hai dung môi hay dùng nhất trong sản xuất tính dầu là ete dầu hoả có t”„„= 45 + 70C 
và p=0,626 + 0,633 kg/dmỶ và hexan có t „= 66,1 + 69,4°C và p = 0,688kg/dmỶ. 


254 


wv' 


c) Quá trình trích lự ` 


Trước khi dưa dung môi vào trích ly, nguyên liệu trích ly được xếp vào thiết bị. Chú ý - 
nguyên liệu không được xếp quá chặt vì chặt quá dung môi sẽ khó tiếp xúc đều với nguyên 
liệu nên quá trình khuếch tán bị chậm lại và thời gian trích ly kéo dài. Sau đó đóng kín thiết 
bị và tưới dung môi vào. Để tăng cường quá trình trích ly, với một số dung môi có thể đun 
nóng sơ bộ trước khi tưới vào nguyên liệu. Sau khi trích ly tỉnh dầu xong ta thu được hỗn 
hợp tỉnh dầu — dung môi, gọi là mitxen. Sau khi trích ly xong tháo van đáy để tháo nước ra, 
nước tháo xong người ta tiếp tục tháo mitxen ra khỏi bã. Trong mitxen còn lần một lượng _ 
nhỏ nước ở dạng huyền phù. Để tách nước khỏi mitxen, người ta cho Na;SO, khan vào dung 
dịch mitxen với lượng khoảng 2 + 3%, tuỳ theo lượng nước nhiều hay ít và để yên 2 + 3 giờ. 
Lọc để tách Na,SO, ngậm nước ra khỏi mitxen, ta thu được mitxen khô. Đưa mitxen khô 
vào thiết bị cất thu được dung môi và hỗn hợp tinh đầu với nhựa, sáp và chất béo v.v... 

d) Chế biến bán thành phẩm 

Để tách tính dầu khỏi hỗn hợp, người ta dùng cồn cho vào hỗn hợp và ngâm trong vài 
ngày. Trong quá trình này tính dầu hoà tan vào rượu cùng với nhựa thơm và chất béo. Đem 
lọc ta tách được sáp và các tạp chất không tan, dịch lọc được làm lạnh đến nhiệt độ —10 + — 
15°C, ở nhiệt độ này nhựa và chất béo hoà tan trong rượu được đông đặc lại. Từ đó ta tách 
riêng được tỉnh dầu hoà tan trong rượu, gọi là nước trích ly hoa. Dung dịch này có mùi thơm 
gần giống mùi thơm tự nhiên của nguyên liệu, trong thành phần của nó ngoài tinh dầu còn 
có nhựa thơm khó bay hơi, nó là chất cố định mùi rất tốt. 

Muốn có tỉnh dầu tuyệt đối (đã tách nhựa thơm) người ta đem chưng cất chân không. 
Tinh dầu tuyệt đối có mùi thơm tự nhiên của nguyên liệu nhưng tính ổn định mùi kém. 


255 


Chương 7 
KỸ THUẬT CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC 


Nước ta là nước nông nghiệp, lương thực chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc 
dân. Lương thực chính ở nước ta ngoài thóc còn có ngô, khoai, sắn. Ngoài ra hàng năm chúng ta 
còn nhập một khối lượng lớn bột mỳ. Cần phải có biện pháp chế biến hợp lý các loại lương thực 
nói trên để cung cấp cho nhân dân. Các quá trình chế biết rất đa dạng, phân này chỉ nêu lên các 
quá trình chung về sản xuất gạo, sản xuất bột, tỉnh bột, sản xuất bánh mỳ và mỳ sợi. 


7.1. KỸ THUẬT SẢN XUẤT GẠO 
Quá trình sản xuất gạo qua một số công đoạn sau : 


Nguyên liệu 
Phân loại và làm sạch 


Xay 


Phân chia hỗn hợp 
thóc, qao xa 


'| Gạo thành phẩm 


Hình 7.1. Sơ đồ về quy trình sản xuất gạo 


25% 


ho 


7.1.1. Tính chất kỹ thuật của nguyên liệu 

Thóc có rất nhiều loại và giống khác nhau, để đảm bảo chất lượng, năng suất và hiệu 
suất xay xát, cần chú ý đến các chỉ tiêu kỹ thuật của nguyên liệu thóc. 

— Loại và giống : Thóc được chia làm 2 loại chính : Tẻ và nếp, trong mỗi loại có rất 
nhiều giống khác nhau, mỗi giống có kích thước và đặc tính cơ lý khác nhau. Vì vậy trước 
khi xay xát, nguyên liệu phải được phân loại để việc khống chế các chỉ tiêu kỹ thuật trong 
quá trình sản xuất được dễ dàng, năng suất và hiệu suất cao. 

~ Màu sắc và mùi vị : Chất lượng gạo thành phẩm liên quan rất nhiều tới màu sắc và 
mùi vị của ngủyên liệu. Yêu cầu thóc đưa vào chế biến phải có màu sắc mùi vị bình thường. 
Hạt bị xám đen hoặc có mùi mốc đều có chất lượng kém và ảnh hưởng xấu tới quá trình xay 
Xắt sau này. 

~ Độ ẩm : Độ cứng của hạt và tỷ lệ gạo nguyên có liên quan tới độ ẩm của hạt. Hạt có 
độ ấm lớn, đễ đớn nát, khó tách tạp chất và khó bóc vô. Ngược lại độ ẩm nhỏ cũng làm cho 
hạt giòn, khi xay xát tỷ lệ tấm cao. : 

— Độ tạp chất : Độ tạp chất có liên quan đến dây chuyền sản xuất năng suất thiết bị. Do 
vậy cần phải làm sạch tạp chất trước khi sản xuất và yêu cầu thóc đưa vào sản xuất không 
quá 3% tạp chất. 

— Độ lớn : Hạt càng lớn thì tỷ lệ gạo nguyên khi xay xát càng cao và chất lượng gạo 
thành phẩm càng tốt. 

Tuỳ theo độ lớn và hình dạng hạt mà trong sản xuất người ta quy định tỷ lệ gạo nguyên 
và tấm khác nhau. 

— Độ vỏ : Độ vỏ của thóc là chỉ số quan trọng, nó liên quan đến lượng gạo xay. Hạt lớn, 
mẩy và chắc thì tỷ lệ vỏ thấp. Độ vỏ của thóc thường đao động trong khoảng 17 + 24%, 
thường thóc hạt dài có độ vỗ cao hơn thóc hạt tròn. 

~ Độ râu : Râu thóc không có giá trị đinh dưỡng và gây ảnh hưởng xấu tới quá trình sản 
xuất (làm giảm độ rời trong quá trình phân loại và làm sạch). 

— Độ cứng : Độ cứng liên quan nhiều đến tỷ lệ gạo nguyên trong quá trình xay xát. Hạt 
có độ cứng cao thì ít bị gãy và tỷ lệ gạo nguyên cao. Độ cứng có liên quan đến độ ẩm và độ 
trắng trong của hạt. Hạt độ ẩm lớn thì độ cứng giảm, hạt bị đục và tỷ lệ Ẩm tăng. 

Trong các chỉ tiêu kỹ thuật trên, quan trọng nhất là độ tạp chất, độ vỏ và độ ẩm. 


7.1.2. Phân loại và làm sạch 

Mục đích chính của giai đoạn này là làm sạch các tạp chất rơm rạ, đất cát ra khỏi 
nguyên liệu và làm cho nguyên liệu được đồng đều. 
a) Cơ số của các phương pháp phân loại và làm sạch 

Để phân loại tạp chất, chủ yếu người ta dựa vào sự khác nhau về các tính chất lý học 
giữa nguyên liệu và tạp chất, từ đó chọn những phương pháp phân loại thích hợp cho từng 
loại tạp chất. Nhìn chung giữa nguyên liệu và tạp chất có những đặc điểm khác nhau cơ bản, 
dựa vào đó người ta đưa ra những phương pháp làm sạch sau : 

— Dựa vào sự khác nhau về kích thước giữa nguyên liệu và tạp chất để làm sạch. Từ cơ 
sở này người ta hay dùng sàng để phân loại. Chiều dài của lưới sàng phải thích hợp để đảm 

Í TÊ say sử 

bảo sự phân lớp và phân loại của sàng, thông thường m = 1+ 3.(: chiều dài sàng ; 
b: chiều rộng sàng). 


17-CSLT & KTSX TP. 257 


— Dựa vào sự khác nhau về vận tốc : 
cân bằng giữa nguyên liệu và tạp chất, 
người ta hay dùng quạt gió để phân 
loại và làm sạch. 

Phương pháp này thường dinh để 
loại các tạp chất nhẹ và nặng ra khỏi 
hạt. Thiết bị dùng sức gió để loại tạp 
chất, chủ yếu là quạt hòm và hòm gió. 
Phổ biến hơn cả trong các nhà máy xay 
hiện nay là quạt hòm, ngoài tác dụng 
tách tạp chất, quạt hòm còn được dùng 
để tách tấm cám và tách trấu trong quá 
trình xay xát. Sơ đồ nguyên lý làm việc 
như sau (hình 7.2). 

Để đảm bảo cho thiết bị làm việc 
được tốt, yêu cầu tải lượng riêng bã(7 2710002869661 6m bát sielb 

nã 3c ke: h S 1= .2. ¡ phân loại và làm sạc ng sức 
MP Xe 'ẹ n x_. đi trật Yên 1 : Tấm điều chỉnh lưu lượng không khí; : 
ơn: BỀN di, H 2: Bộ phúc h làm tơi Vua tr liệu ; 3 : Ống hút gió ; 
phân bố đều theo chiều ngang. 5 4 : Buồng lắng ; 5 : Quạt ; 6 : Vít tải. 

+ Tốc độ không khí thích hợp cho phân loại tạp chất là : 4,5 + 6,0m/s và lượng không 
khí cần dùng là 800 + 1000m'/1 tấn thóc. 

+ Thiết bị làm việc phải kín để đảm bảo vận tốc luồng gió và vệ sinh cho phân xưởng, 
đồng thời phải có phòng lắng bụi tốt để đảm bảo không khí trở lại: máy sạch nhằm nâng cao 
hiệu suất làm sạch. 


8 


— Dựa vào từ tính để làm sạch : Trong quá trình thu hoạch, vận chuyển, bảo quần và xay 
xát, nguyên liệu thóc, gạo xay dễ bị lẫn các tạp chất kim loại. Tạp chất kim loại to lẫn vào 
sẽ gây hỏng thiết bị khi gia công ; tạp chất, kim loại nhỏ lân vào gạo sẽ ảnh hưởng đến sức 
khoẻ người tiêu thụ. Trong xay xát gạo người ta thường dùng nam châm để loại tạp chất. 
Các vị trí cần đặt nam châm là : chỗ nguyên liệu vào, sau khí ở sàng tạp-chất đầu tiên ra, 
trước máy đập râu, máy xaỹ xát và trước khi đóng bao. Số lượng nam châm tại các vị trí này 
được quy định như sau : 

+ Sau sàng chấn động, trước máy đập râu cứ ứng năng suất 1000kg/h thì đặt 3 thỏi. 

+ Trước mỗi máy xay xát đặt 6 thỏi. 

+ Trước khi đóng bao, cứ ứng năng suất 1000kg/h thì đặt 10 thỏi. 

Để đảm bảo sự phân loại các tạp chất kim loại được tốt, yêu cầu đảm bảo một số chỉ 
Tiêu sau : - 

+ Mỗi thỏi nam châm hình móng ngựa phải có sức hút > 12kG. 

+ Sản phẩm chảy dưới nam châm đảm bảo khoảng cách đến nam châm < 20mm, nếu 
chảy trên nam châm yêu cầu lớp nguyên liệu dày < 10 + 15mm. 

+ Lưu lượng nguyên liệu chảy qua 1mm chiều dài thỏi nam châm là 35kg/h. : 

~ Dùng máy gần đá để làm sạch tạp chất : mục đích chủ yếu của phương pháp này là lơại 
các tạp chất đá sỏi ra khỏi nguyên liệu. Dùng máy gần đá hiệu suất làm sạch cao, nếu thóc lẫn 


258 


^ 
v 


đá dưới 0,2% thì hoàn toàn có thể tách hết đá, nếu thóc lẫn đá 70 + 80% thì có thể tách đá sôi 
đáp ứng được yêu cầu làm sạch. Nhưng cần chú ý khi vận hành là không để máy gần đá chạy 
không tải quá 10 phút vì máy sẽ mất cân bằng, làm cho đá sỏi lẫn vào ống dẫn thóc sạch. 

— Dùng máy đập râu để làm sạch nguyên liệu : 

Thóc hiện nay có nhiều loại khác nhau trong đó có một số loại có râu tương đối dài. 
Râu làm giảm độ rời của thóc gây khó khăn cho quá trình vận chuyển, phân loại và làm 
sạch. Vì vậy cần phải đập râu trước khi chế biến, mặt khác quá trình đập râu còn làm cho vỏ 
hạt thóc lỏng ra, nên có tác dụng nâng cao hiệu suất xay thóc sau này. 

Sơ đồ và nguyên lý làm việc của thiết bị đập râu như sau (xem hình 7.3). 


Hình 7.3. Máy đập râu 
1. Cửa cho nguyên liệu vào ; 2. Thành đá nhám ; 3. Thanh đập ; 4. Lưới ; 
5, Ống hút bụi ; 6. Puli dẫn ; 7. Cửa tháo nguyên liệu. 


Nhờ sự ma sát giữa hạt với hạt và giữa hạt với thiết bị làm cho râu bị gãy ra. Chỉ tiêu kỹ 
thuật khi dùng máy đập râu làm sạch nguyên liệu như sau : 

Tỷ lệ râu bị gấy 70% ; hạt tuột vô 1,5% ; hạt gãy 0,02% (với thóc hạt tròn) và 0,2% (với 
thóc hạt dài). 
b) Đảnh giá chất lượng phân loại và làm sạch 

— Hiệu suất làm sạch tương đối 


tụa = Ä~È,100% 
~“ a 
trong đó : a : là phần trăm tạp chất trong nguyên liệu đầu ; 
b : là phần trăm tạp chất trong thóc sạch. 
— Hiệu suất làm sạch tuyệt đối : 


ï ` 
trong đó : Q, : lượng nguyên liệu vào thiết bị làm sạch ; 
Q, : lượng hạt sạch. 
— Hiệu suất phân loại : 
Tìp, = œ.B 
trong đó : œ là chỉ tiêu chất lượng ; 
B là chỉ tiêu số lượng. 


259 


Cách xác định œ và B như sau : 
+ Xác định œ : lấy 100 gam hạt đã được phân loại đưa vào sàng thí nghiệm để kiểm tra 
œ= 1e~3: lop 
đo 
trong đồ : qụ : lượng hạt đem phân tích ; 
q, : lượng hạt ngoại cỡ cần loại ra. 


+ Xác định B : B = SL 1ooø 
Q; 
trong đó : Q, : tỷ lệ hạt lọt sàng trong thực tế sản xuất ; 
Q,: tỷ lệ hạt có thể lọt sàng (xác định bằng sàng kiểm tra). 


7.1.3. Xay thóc 
a) Các thiết bị xay thóc 

Thóc được bao bọc bởi lớp vỏ trấu vững chắc, chủ yếu tạo từ xenlulozơ không có giá trị 
tiêu hoá, cần phải tách đi khi chế biến. Hiện nay tất cả các thiết bị xay trên thế giới đều dựa 
vào lực tác dụng cơ học làm tuột vỏ trấu. 

Về nguyên lý, có 3 loại tác dụng cơ học để 
làm tuột vỏ trấu như sau : Nén, xé và đập. Thiết 
bị xay thóc rất đa dạng, dựa trên lực tác dụng cơ 
học người ta chia ra các loại sau : 

-_ — Thiết bị xay kiểu nén xé : Điển hình cho 
các loại thiết bị xay này là thiết bị xay kiểu hai 
trục cao su. Sơ đồ nguyên lý làm việc của loại 
thiết bị này như sau (xem hình 7.4). 

Để đảm bảo hiệu suất xay cao, ngoài tác 
dụng nén còn có tác dụng xé, giữa 2 trục l và 2 
phải có vận tốc tương đối hợp lý. Thông thường 
người ta khống chế vận tốc tương đối là 2 + 3m/s. 
Khe hở giữa hai trục cũng ảnh hưởng lớn đến 
hiệu suất xay, thường khe hở giữa 2 trục là 


Hình 7.4. Thiết bị xay kiểu nén xé 
h 3 1, 2. Trục rulo quay chậm và quay nhanh ; 
0,5 + 0,9mm. Ngoài ra độ cứng của lớp cao su 3. Đĩa cao su làm tăng độ rời nguyên liệu ; 


bọc trục, đặc tính kỹ thuật của hạt: cũng ảnh 4. Tấm hướng nguyên liệu ; 5. Vít tải tấm ; 


ˆ 2228 s 6. Cửa hút trấu ; 7. Cửa tháo thóc gạo xay 
hưởng tới hiệu suất xay. 


— Thiết bị xay kiểu đập xé : Tiêu biểu cho các thiết bị kiểu này là máy xay loại hai thớt 
cối. Loại thiết bị này năng suất thấp, hiệu suất không cao. Do vậy trong sản xuất công 
nghiệp loại này ít được sử dụng, hiện nay nó còn phổ biến nhiều ở nông thôn. Cơ sở xay 
thóc của loại thiết bị này là lực đập và lực xé do sự va đập hạt với thiết bị và vận tốc tương 
đối giữa hai thớt cối. 

— Thiết bị xay kiểu ly tâm (văng đập) : 

Thiết bị loại này có năng suất và hiệu suất cao, nhưng tỷ lệ đớn nát nhiều (tỷ lệ đớn nát 
có thể lên tới trên 20%). Vì vậy hiện nay ít được dùng trong các nhà máy xay xát. 


260 


b) Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất xay 

Hiệu suất xay được đánh giá qua mấy chỉ tiêu sau : 

— Hiệu suất bóc vỏ : 

Eạ„y= ——^..100% 
nụ 

trong đó : nụ, n; : tỷ lệ thóc nguyên vỏ trước và sau khi xay. 

— Hiệu suất xay nguyên : là lượng gạo xay nguyên hạt do xay mà tuột vỏ so với lượng 
hạt tuột vỏ nói chung 

==...... 

"- K,;-K,)+@,-B,) 
trong đó : 
K,; K;: Phần trãm gạo xay nguyên trước và sau khi xay ; 
B, ; B, : Phần trăm hạt gãy nát trước và sau khi xay. 
— Hiệu suất xay tổng quát : E„ = Eạy„. Eạ. 


7.1.4. Phân chia hỗn hợp thóc gạo xay 


Nguyên liệu thóc sau khi xay gồm có : Thóc, gạo xay, trấu, hạt non và hạt vụn nát. Để 
đảm bảo cho quá trình xát gạo sau này được tốt, cần tách gạo xay khỏi hỗn hợp này. 
a) Tách hạt non và hạt vụn nát 

Hạt non và hạt vụn nát cần được tách khỏi gạo xay vì lẫn vào khi xát sẽ làm giảm độ 
trắng của gạo thành phẩm. Hạt non và hạt vụn nát lẫn vào cám sẽ ảnh hưởng tới quá trình ép 
dầu cám sau này. Hạt non và hạt vụn nát nhỏ và nhẹ hơn gạo nguyên vì vậy có thể dùng 
sàng hay quạt hòm để tách. Thông thường người ta dùng kết hợp giữa sàng và quạt hòm để 
tách hạt non và hạt vụn nát. Tuỳ theo điều kiện trang bị kỹ thuật của nơi sản xuất mà người 
ta có thể áp dụng tách hạt non và hạt vụn nát trước hoặc sau khi tách trấu. 
b) Tách trấu 

Trấu có dung trọng nhỏ, độ rời kém, nếu để lẫn trong hỗn hợp thóc gạo xay sẽ gây khó 
khăn cho quá trình phân chia thóc gạo xay. Cơ sở của quá trình tách trấu là vận tốc cân bằng 
của trấu nhỏ hơn rất nhiều so với thóc gạo Xay : -Vạy mạụ = 1,5 + 2,6m/S; Vọp tóc 2 5 + ổm/s ; 
Vọp gạo = 8 + 2m/S. 

Do vậy người ta hay dùng quạt hòm để tách trấu. Vận tốc thích hợp của luồng gió để 
tách trấu là : 4 + 5m/s. Yêu cầu quá trình tách trấu phải đảm bảo các chỉ tiêu sau : 

— Thóc về xay chứa không quá 0,5% trấu. 

— Gạo đi xát chứa không quá 0,04% trấn. 
©) Phân chia hỗn hợp thóc gạo xay . 

Sau khi tách hạt non, hạt vụn nát và trấu, hỗn hợp còn lại phải được phân chia làm 2 
phần : Thóc đưa trở lại về xay, gạo tiếp tục đưa đi xát. 

Về nguyên tắc, để phân chia hỗn hợp thóc gạo xay người ta dựa vào sự khác nhau về 
tính chất vật lý giữa thóc và gạo xay. Thóc có kích thước, tính đàn hồi lớn nhưng vận tốc 
cân bằng, độ nhấn bể mặt và tỷ trọng nhỏ hơn gạo xay. Vì vậy, trong quá trình phân loại 


261 


dùng sàng thóc có kích thước lớn ; tỷ trọng nhỏ, bể mặt xù xì nổi lên trên tạo nên sự phân 
lớp của quá trình phân chia. Để phân chia hỗn hợp thóc gạo xay, người ta có thể dùng nhiều 
loại sàng khác nhau nhưng phổ biến hơn cả trong các nhà máy xay vẫn là sàng chuồi (sàng 
cố định). Sàng chuồi có ưu điểm là cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo và sử dụng, đễ kiểm tra 
nhưng có nhược điểm là dùng nhiều sàng, tốn điện tích. Để đảm bảo cho sàng cố định làm 
việc được tốt, phải đảm bảo một số yêu cầu sau : : 

~ Độ đốc mặt sàng phải đảm bảo œ = ọ + 5”. Trong đó œ là góc ma sát của nguyên liệu sàng. 

— Chiểu dài của mặt lưới sàng thích hợp là 1/2 + 1,Ẽm và lưu lượng nguyên liệu trên 
sàng là 100kg/cm.h. 

~ Để đảm bảo cho sự phân lớp và lọt sàng, yêu cầu vận tốc của nguyên liệu trên sàng là 
0.5 + 1m/s và hạt phải phân bố đều trên toàn bộ diện tích bể mặt lưới sàng. 

Trong các nhà máy xay xát, để phân chia hỗn hợp thóc gạo xay người ta thường dùng 
hệ thống nhiều sàng tổ hợp lại với nhau, tuỳ theo năng suất mà hệ thống sàng có thể gồm 
6 đến 10 sàng. Nguyên tắc tổ hợp của hệ thống sàng cố định là : Phần trên sàng cho quay 
trở lại sàng phía trước, phần dưới sàng sẽ vào sàng tiếp theo. Dựa trên nguyên tắc đó 
người ta có 2 cách tổ hợp : tuần hoàn đơn giản và tuần hoàn phức tạp. Cách bố trí như sau 
(xem hình vẽ 7.5). 


Gạo đi 


sản) 


(@€) 


Hình 7.ö. A. Sơ đồ tổ hợp tuần hoàn E"I9 Ánh hệ 4 sàng ; „ 
B. Sơ đồ tổ hợp 1 nhóm sảng tuần hoàn phức tạp ; C. Sơ đồ tổ hợp tuần hoàn đơn giản hệ 8 sàng. 


262 


K2 


Ghi chú : Trong đó ở tổ hợp phức tạp có nhiều nhóm sàng, các nhóm sàng tổ hợp với, 
nhau như tuần hoàn đơn giản. Trong 1 nhóm có 3 sàng : a,`gắn vào 1 khung còn b; ; b; gắn 
chung 1 khung, với kích thước lưới sàng È; > ÿ,> $., 


7.1.5. Xát gạo 

Nhiệm vụ chủ yếu của quá trình xát gạo là tách một phần hay tách hoàn toàn lớp vỏ 
cám, tuỳ theo tiêu chuẩn từng loại gạo. Vỏ cám được cấu tạo chủ yếu từ các thành phần 
xenlulozơ, cơ thể con người không tiêu hoá được. Lớp vỏ xenlulozơ này bền vững, khó đàn 
hồi nên khi nấu cơm nó hạn chế sự nở của gạo. Mặt khác trong vỏ cám có chứa nhiều thành 
phần chất béo để bị oxi hoá, nếu không tách đi sẽ liêu ảnh hưởng xấu tới chất lượng gạo 
thành phẩm khi bảo quản. 
a) Các phương pháp bóc vỏ cám 

Về nguyên tắc, hiện nay có hai phương pháp bóc vỏ cám là dựa vào hoá chất và dựa vào 
các yếu tố vật lý để bóc vỏ cám, 

~ Phương pháp hoá học : Dùng NaOH 0,1% hoặc KOH 0,1% để thủy phân lớp vỏ cám, 
sau đó dùng HCI 0,1% trung hoà về pH = 7 rồi sấy khô. Phương pháp này có ưu điểm là gạo 
đớn nát ít nhưng phức tạp và giá thành cao. 

~ Phương pháp vật lý : Phương pháp này dựa vào sự ma sát giữa các hạt gạo với thiết 
bị để tách vỏ cám. Đây là phương pháp được dùng phổ biến trong các nhà mấy xay hiện 
nay. 
b) Chỉ tiêu xát gạo 

Chỉ tiêu xát gạo được đánh giá qua các chỉ số sau : 

~ Mức bóc cám : Tuỳ theo tiêu chuẩn gạo thành phẩm mà các chỉ tiêu về mức bóc cám 
khác nhau (bảng 7.1). 


BẢNG 7.1. CHỈ TIỀU MÚC BÓC CÁM GẠO O THÀNH PHẨM 


Ở các nhà máy xay của 
__ Việt Nam 


Gạo dùng trong nước 


^ "TT 
Ở các nhà máy xay 
Trung Quốc 


Mức bóc cám (%} Mức bóc cám (%) 


—| 


Tên sản phẩm 
Gạo đặc biệt I 
Gạo đặc biệt lI 


5,5: 6,5% 
8,5+10% 


14% 


Gạo dùng để xuất khẩu 


Gạo loại 1 


Gạo loại 2 


Gạo loại 3 6% 


~ Tỷ lệ tấm : Tuỳ theo loại và giống thóc cũng như phẩm chất gạo thành phẩm mà quy 
định tỷ lệ tấm cho hợp lý (bảng 7.2). 


— 


263 


BẰNG 7.2. QUY ĐỊNH TỶ LỆ TẤM CỦA CÁC LOẠI GẠO 
Loại gạo Tỷ lệ tấm tổng cộn Tỷ lệ tấm vụn (nhỏ hơn 2/3 hạt nguyên) (%) 


Gạo mùa hạt tròn <15 < 1,5 
Gạo mùa hạt dài <25 <2,5 
Gạo chiêm hạt tròn <25 <2,5 
Gạo chiêm hạt dài <35 <3 


7.1.6. Xoa và làm nguội 
a) Mục đích của xoa 

Gạo sau khi xát còn xù xì và lẫn các mảnh vỏ cám ở bề mặt nên khó bảo quản, để lâu 
gạo đễ bị ôi khét. Xoa có tác dụng tách các mảnh vỏ cám bề mặt, làm tăng độ bóng của gạo 
và kéo dài thời gian bảo quản. : 
b) Chỉ tiêu kỹ thuật xoa 

Trong quá trình xoa gạo, phải chú ý đảm bảo 2 chỉ tiêu sau : 

— Tỷ lệ cám trong gạo sau khi xoa không vượt quá 0,Ì%, 

—~ Tỷ lệ tấm trong gạo sau khi xoa không vượt quá 1%. 
c) Làm nguội 

Trong quá trình xát và xoa, do ma sát nhiều nên nhiệt độ của gạo tăng lên, thường cao hơn 
nhiệt độ phòng 10 + 15°C. Do vậy trước khi đóng bao gạo phải được làm nguội. Yêu cầu quá 
trình làm nguội, nhiệt độ của gạo phải giảm đi > 7C. Và độ nứt của hạt tăng không quá 3%. 
7.1.7. Tách tấm cám 

Thông thường cám được tách ra trong quá trình xoa và làm nguội, lượng cám còn lẫn 
trong gạo sẽ được tách nốt ở giai đoạn tách tấm. Cơ sở của tách tấm, cám ra khỏi gạo là dựa 
vào kích thước khác nhau giữa cám, tấm và gạo. Dựa trên cơ sở đó người ta quy định như sau : 
Phần không lọt sàng có $„ = 3,4 + 3,8mm, gọi là gạo nguyên. Phần lọt qua lỗ trên và không 
lọt qua È¿ = 2mm, gọi là tấm lớn. Phần lọt qua ¿„ = 2mm và không lọt qua $¿ = 1,2mm là 
tấm vụn, còn lọt qua $„¿ = 1,2mm là cám, ' 


7.1.8. Tiêu chuẩn gạo thành phẩm 
Trong điều kiện sản xuất của nước ta, gạo thành phẩm được quy định như sau : 
Gạo loại 1 hàm lượng tấm < 15%. 
Gạo loại 2 hàm lượng tấm = 16 + 20%. 
Gạo loại 3 hàm lượng tấm = 21 + 25%, 
Gạo loại 4 hàm lượng tấm = 26 + 30%, - 
l Tạp chất nói chung lẫn trong gạo không quá 0,5%, trong đó không có tạp chất kim loại, 
tạp chất khoáng là 0,05% và độ ẩm của gạo là W=14%. 


7.2. KỸ THUẬT SẢN XUẤT BỘT 


Bột là một trong những nguyên liệu quan trọng đối với đời sống hàng ngày của nhân 
dân và chế biến thực phẩm. Quá trình sản xuất bột tiến hành qua các công đoạn chủ yếu - 
Sau : 


264 


đ % 


Nguyên liệu hạt 
Chuẩn bị hạt trước khi nghiền 
Gia công nước nhiệt 


Phân loại sản phẩm 


Bột thành phẩm 


Hình 7.6. Quy trình sản xuất bột 


7.2.1. Tính chất kỹ thuật của nguyên liệu 

Tính chất kỹ thuật của hạt có liên quan rất lớn tới chất lượng bột thành phẩm. Thông 
thường người ta đánh giá tính chất kỹ thuật của hạt qua mấy mặt sau : 

~ Độ ẩm : Hạt quá ẩm nghiên bị bết, trong quá trình nghiền nhiệt độ của hai trục tăng 
cao, bột dễ bị hồ hoá. Yêu cầu độ ẩm của hạt khi nghiền < 15,5%. : 

— Tạp chất : Tạp chất lẫn vào hạt khi nghiên là giảm chất lượng của bột nghiền, đôi khi 
còn gây nên mùi vị lạ, màu sắc xấu. 

— Độ tro : Độ tro là một trong các chỉ số đánh giá chất lượng bột nghiền, vì vậy trong 
quá trình nghiên phải tách vỏ và yêu cầu hạt có độ tro bé. 

~ Độ lớn và độ đồng đều : Hạt lớn và đồng đều thì hiệu suất lấy bột cao và dễ khống 
chế chỉ tiêu kỹ thuật. 

— Dung trọng và độ trắng trong : Hạt có dung trọng lớn và độ trắng trong cao thì tỷ lệ 
thu hồi bột cao và chất lượng bột tốt. 


7.2.2. Chuẩn bị hạt trước khi nghiền 
a) Trộn hạt : Hạt sản xuất bột có nhiều loại và chất lượng khác nhau, để đảm bảo chất lượng 
bột đồng đều, các loại hạt cần được trộn đều trước khi nghiền (điều này thường áp dụng cho 
lúa mỳ, ít áp dụng cho gạo và ngô). 
b) Làm sạch tạp chất 

Trong sản xuất bột việc làm sạch tạp chất rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến 
chất lượng bột. Các phương pháp làm sạch tạp chất tương tự như sản xuất gạo. Yêu cầu của 
quá trình làm sạch tạp chất là ; tạp chất rác < 0,4% ; trong đó tạp chất độc < 0,04 + 0,05%. 


265 


c) Làm sạch mặt ngoài của hạt 

Khối hạt tuy đã làm sạch tạp chất, nhưng bể mặt ngoài của hạt còn lẫn nhiều đất cát vì 
vậy cần phải tách nó đi thì chất lượng bột mới đảm bảo. Để làm sạch bề mặt ngoài của hạt 
người ta có thể tiến hành theo phương pháp : Phương pháp khô và phương pháp ướt. 

~ Phương pháp khô (phương pháp bề mặt) : 

Cơ sở của phương pháp này là sự cọ xát bề mặt giữa các hạt với nhau và với thiết bị để 
làm sạch. Để làm sạch theo phương pháp này người ta hay dùng loại thiết bị có thanh đập. 
Tác dụng của loại thiết bị này ngoài việc làm sạch tạp chất còn làm tuột vỏ hạt. Trong quá 
trình làm việc yêu cầu thanh đập có vận tốc 13 + 15m/s, góc nghiêng giữa thanh đập và trục 
thiết bị là 6 + 8” và khoảng cách giữa thanh đập với bể mặt trong của máy là 26 + 30mm. 
Yêu cầu sau khi cọ bể mặt, độ tro giảm di 0,3 + 0,5% và tỷ lệ hạt bị gấy nát < 1%. 

— Phương pháp ướt (rửa hạt) : 

Rửa hạt ngoài tác dụng làm sạch tạp chất còn làm sạch vi sinh vật và làm tăng độ ẩm 
của hạt. Thông thường hạt được rửa từ 3 + 5 phút và lượng nước rửa tiêu tốn được quy định 
là 0.7 + 3 lí/Ikg hạt. 


7.2.3. Gia công nước, nhiệt 

Gia công nước, nhiệt có tác dụng làm tăng độ dai của vỏ và giảm độ bền của nội nhữ, 
nên khi nghiễn, vỏ dễ tách ra và ít bị lẫn vào bột nghiền. Để gia công nước, nhiệt hạt người 
ta có thể tiến hành theo 4 phương pháp sau : : 
8) Phương pháp lạnh : Nguyên liệu hạt được đưa qua rửa rồi ủ trong thời gian 4 + 24h. 
Trong quá trình này độ ẩm của hạt tăng lên tới 14 + 16%, 
b) Phương pháp nóng : Hạt được rửa hoặc làm ẩm rồi đưa vào thiết bị gia nhiệt ở nhiệt độ 
35 + 50C. Sau đó hạt được đem ủ nóng trong khoảng 4 + 12h. 
c) Phương pháp tốc độ nhanh : Hạt được hấp hơi rồi đem ủ nóng trong thời gian ngắn. Sau 
đó hạt được làm nguội bằng rửa nước và để ráo. 
đ) Phương pháp chân không : Trước khi đưa vào thiết bị chân không hạt được làm ẩm đến 
W=23 + 26%. Sau đó hạt được đưa vào thiết bị chân không ở nhiệt độ 35 + 40°C. Trong 
thiết bị này độ ẩm của hạt giảm đi 7 + 8% thì kết thúc và lấy hạt ra. 


7.2.4. Nghiền hạt 

Nghiền hạt là quá trình biến hạt thành các phần 
tử nhỏ hơn nhờ tác dụng của lực phá vỡ lớn hơn lực 
liên kết của các phần tử bột. 
a) Các phương pháp nghiền : Tuỳ theo loại nguyên. 
liệu và điểu kiện trang bị kỹ thuật mà ta có thể 
dùng thiết bị nghiền đôi trục, nghiền búa hoặc cối, - 
nghiên. Hình 7.7. Nguyên lý làm việc máy nghiền 

— Thiết bị nghiền đôi trục : 2 trục 

Thiết bị nghiền đôi trục có sơ đồ nguyên lý làm việc như hình 7.7. 

+ Để thiết bị nghiền đôi trục làm việc được tốt phải đảm bảo yêu cầu : Khoảng khe hở 
giữa hai trục nghiền phải hợp lý tuỳ theo chất lượng yêu cầu. Thông thường với nghiền thô 
khe nghiền là 0,3 + 1,5mm, với nghiền mịn khe nghiền là 0,15 + 0,3mm. 


266 


+ Vận tốc tương đối giữa 2 trục O, và O; là 1,5 + 6m/s, có vậy hạt mới chịu tác dụng 
của lực nén và xé. 

+ Trường nghiền AB là đoạn đường đi hạt chịu tác dụng của trục nghiền, trường nghiền 
có ảnh hưởng đến năng suất của thiết bị, thông thường trong sản xuất, trường nghiền 
AB=3+ 20mm. 


~ Thiết bị nghiền búa ; 


Búa nghiền thường dùng Ở giai đoạn nghiên khô. Năng suất của máy nghiên búa phụ 
thuộc vào loại và độ ẩm của hạt đem nghiền, vận tốc của búa, số cánh búa và khoảng cách 
giữa đầu búa với máy rây v.v... Để máy nghiền búa làm việc được tốt, vận tốc cánh búa phải 
đạt 90 + 100m/s và diện tích thực làm việc của rây phải lớn. 

~ Cối nghiền : Cối nghiền là loại thiết bị nghiền đơn giản hiện nay còn sử dụng ở nông 
thôn, còn trong sản xuất bột công nghiệp hầu như không sử dụng cối nghiền. 

b) Chỉ tiêu đánh giá quá trình nghiền 
Để đánh giá quá trình nghiền người ta dựa vào mức độ nghiền ¡ : 


Trong đó F, ; F, là tống diện tích bể mặt sau và trước khi nghiên. Mức độ nghiền thay 
đổi tùy theo độ lớn của hạt và yêu cầu của sản phẩm nghiền. 


_ — 
—Ø +, 
trong đó : G; ; Gạ là lượng bột lọt và không lọt qua một cỡ rây nào đó. 


Để xác định G, và Gạ người ta cân hinh 150 + 200g sản phẩm đưa đi rây trong 
5 phút. 


.100% 


7.2.5. Phân loại sản phẩm nghiền 
a) Mục đích, ý nghĩa 

Mục đích của quá trình sản xuất bột là biến hạt thành bột có độ nhỏ xác định. Hỗn hợp 
sau khi nghiền gồm các phần tử có kích thước khác nhau, cần phải phân loại hỗn hợp này 
làm nhiều loại : loại đạt yêu cầu và loại có kích thước lớn. Tuỳ theo mức độ lớn mà đưa trở 
lại hệ nghiền thích hợp. 
b) Sự phân loại sẵn phẩm nghiền bằng rây 


— Trong quá trình phân loại, tuỳ theo kích thước lỗ rây mà ta phân chia được nhiều loại 
khác nhau : 


+ Loại sản phẩm không lọt qua rây kim loại N°1,6 gọi là không lọt 1, còn lọt qua rây 
này và không lọt qua rây kim loại N'1 (hoặc rây lụa N71) gọi là không lọt 2. 

+ Tấm là sản phẩm lọt qua rây lụa N?71 nhưng không lọt qua rây lụa N'210. 

+ Tấm lõi cứng là lọt qua rây lụa N°210 nhưng không lọt qua raylụa N”270, còn lọt qua 
rây lụa N°270 mà không lọt qua rây lụa N°380 là tấm lõi mềm. 

+ Bột là phần tử lọt qua rây lụa N”380. 

- Sự phân loại bằng rây đạt hiệu suất cao, cần chú ý mấy điểm sau : 


267 


+ Tải lượng riêng : Tải lượng riêng là lượng sản phẩm vào 1 đơn vị diện tích lưới trong 
1 đơn vị thời gian. Tải lượng riêng quá lớn thì hiệu: suất phân loại giảm, ngược lại quá nhỏ 
thì năng suất giảm. 

+ Vận tốc tương đối của sản phẩm : Vận tốc này do chuyển động lắc của Tây gây ra. 
Vận tốc quá lớn hoặc quá nhỏ đều ảnh hưởng đến hiệu suất phân loại của rây. 


+ Sự làm thông mặt rây : Làm thông mặt rây có tác dụng làm tăng diện tích làm việc - 


của rây nên làm thông mặt rây tốt thì hiệu suất phân loại tăng. 

+ Tác dụng của gờ trên rây : Gờ có tác dụng làm tăng vận tốc các phần tử lớn nằm trên 
rây. Để đỡ ảnh hưởng tới vận tốc các phần tử nhỏ nằm sát mặt rây yêu cầu gờ đặt cách mặt 
rây là I0 + 12mm. 


7.3. KÝ THUẬT SẢN XUẤT TINH BỘT 


Tỉnh bột là những phần tử nhỏ có kích thước 2 + 150m. Khác với bột, tỉnh bột không 
chứa các thành phần protein, lipit, xenlulozơ v.v... Tỉnh bột thuộc loại polisaccarit trong 
thành phần gluxit của nguyên liệu, nó là nguồn cung cấp nãng lượng chủ yếu cho cơ thể 
con người. Tỉnh bột có thể được sản xuất từ củ hoặc từ hạt, nhưng thông thường tỉnh bột 
được sản xuất từ củ. Quá trình sản xuất tỉnh bột từ củ qua các công đoạn chủ yếu sau : 


Nguyên liệu củ áo GP 
"~._ễẽx 


Ngâm, rửa 


Mài hoặc nghiền 


Tách dịch bào 
Rây lọc 


Lắng lần I 


Rửa bột 


Lắng lần II. 


"Í 


Tỉnh bột ướt 
Ta 


hy 


: 
.—| 0, 
“ 


Tỉnh bột khô thành phẩm 


Hình 7.8. Quy trình sản xuất tính bột từ nguyên liệu củ 


268 


ở, 


Si 


7.3.1. Nguyên liệu 

Nguyên liệu củ dùng trong sản xuất tỉnh bột thường là các loại củ có hàm lượng tỉnh bột 
cao như khoai tây, sắn... Nhìn chung trong quá trình sản xuất tỉnh bột, yêu cầu nguyên liệu 
có hàm lượng tỉnh bột cao, còn hàm lượng protein và lipit thấp vì việc tách hai thành phẩm 
này trong sản xuất khó khăn và phức tạp. 

7.3.2. Cắt khúc ngâm và rửa 

a) Cắt khúc : Cát khúc là một quá trình gia công cơ học làm cho nguyên liệu bớt cổng kênh, 
tạo điều kiện cho các quá trình chế biến tiếp theo được dễ dàng. Cát khúc thường chỉ áp 
dụng với nguyên liệu củ dài (sắn...), mỗi khúc cắt dài 100 + 120mm. 

b) Ngâm 

Ngâm nguyên liệu nhằm một số mục đích chủ yếu sau : 

~ Làm cho củ mềm ra, giảm nhẹ quá trình mài hoặc nghiền. 

— Lầm bở và loại bỏ một phần tạp chất bám ngoài nguyên liệu. 

— Hoà tan sơ bộ các sắc tố, các glucozit gây độc (phateolumatin trong sắn, solanin trong 
khoai tây), hoặc hoà tan và ngăn cách không cho các chất tanin tác dụng với oxi làm giảm 
màu sắc tự nhiên của sản phẩm. : 

Ngâm nguyên liệu có thể ngâm bằng nước lã hoặc trong môi trường kiểm. Tốt nhất 
là ngâm trong môi trường kiểm vì nó dễ hoà tan các sắc tố, các glucozit và tanin... Tuỳ 
theo loại nguyên liệu mà người ta sử dụng nồng độ và thời gian ngâm khác nhau (xem 
bảng 7.3). 


BẰNG 7.3. NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN NGÂM CỦA MỘT SỐ LOẠI CỦ 


c) Rửa 

— Mục đích của quá trình rửa là : Làm sạch các tạp chất đất cát và vi sinh vật bám trên 
bề mặt nguyên liệu. Tuỳ theo mức độ bẩn của nguyên liệu mà thời gian rửa có thể dài, ngắn 
khác nhau : nguyên liệu ít bẩn thời gian rửa là 8 + 10 phút, nguyên liệu bẩn nhiều thời gian 
rửa là 12 + 14 phút. Lượng nước rửa cũng tuỳ theo mức độ bẩn mà dao động trong khoảng 
200 + 400%. 


~ Thông thường trong sản xuất tinh bột quá trình ngâm và rửa được tiến hành trên cùng 
một thiết bị : phần đầu là ngâm, tiếp theo là rửa. 


7.3.3. Mài hoặc nghiền 


Hạt tính bột nằm trong cấu trúc của tế bào thực vật, nên muốn lấy tinh bột cần phải phá 


269 


vỡ cấu trúc tế bào. Tỉnh bột được giải phóng khỏi cấu trúc tế bào gọi là tỉnh bột “tự do", còn 
tỉnh bột nằm lại trong cấu trúc tế bào gọi là tỉnh bột "liên kết", Sau khi mài (hoặc nghiền) để 
phá vỡ cấu trúc tế bào thực vật ta thu được hỗn hợp trong đó có : mảnh tế bào, tinh bột dạng 
“tự do”, dịch bào và tế bào nguyên vẹn. Hỗn hợp này gọi là sữa bột thô. Trong quá trình sản 
xuất tỉnh bột từ củ, người ta hay sử dụng máy mài. Sơ đổ nguyên lý làm việc của máy mài 
như sau (hình 7.9). : 


| Nguyên liệu 


Hình 7.9. Thiết bị mài 
ab. Trường mài ; 1. Rây ; 2. Bộ phận cố định trường mài ; 3. Bộ phận điểu chỉnh trường mài ; 4. Trục mài. 


Chất lượng của quá trình mài được đánh giá bằng hệ số mài K. 
K= Ki các .100% 
A+B 


trong đó : A, B : Là hàm lượng tỉnh bột tự do và tỉnh bột liên kết trong sữa bột thô. 

A và B được xác định như sau : Lấy 100 + 200g sữa bột thô đem rửa trên rây N®-58 đến 
khi nào nước trong. Định lượng tỉnh bột trong dịch lọt qua rây ta thu được A tà định lượng 
tỉnh bột nằm trong bã trên rây ta thu được B. 

Thông thường trong quá trình sản xuất tỉnh bột K = 85 + 95%, 


7.3.4. Tách dịch bào 


Sau khi mài ta thu được hỗn hợp sữa bột thô gồm có mảnh tế bào, tỉnh bột tự do, dịch 
bào và tế bào nguyên vẹn. Dịch bào khi tiếp xúc với oxi không khí và các men nó rất để bị 
oxi hóa và nhanh chóng biến đổi màu. Tỉnh bột bị hấp phụ các màu đó làm mất màu trắng 
tự nhiên (độ trắng kém) nên phẩm chất bị giảm. Mặt khác tiếp xúc lâu với địch bào khả 
năng hồ hóa của tỉnh bột bị giảm. Vì vậy sau khi mài cần phải tách dịch bào càng sớm càng 
tốt. Thông thường để tách dịch bào người ta thường dùng thiết bị ly tâm. Ngoài ra ở một số 
nhà máy sản xuất tỉnh bột, sau khi mài xong người ta cho qua rây N940 hoặc N'60. Tác 


270 


dụng của dùng rây không phải là loại dịch bào mà chỉ là làm loãng dịch bào, vì vậy hạn chế 
dược sự biến đổi màu của dịch bào và tỉnh bột ít bị thay đổi màu. 


7.3.5. Rây lọc 


Hỗn hợp sau khi mài có tỉnh bột tự do, tỉnh bột liên kết và các thành phần khác, do đó 
phải tách tỉnh bột tự do ra khỏi hỗn hợp. Trong sản xuất, để tách tinh bột tự do người ta 
thường dùng rây. Trong quá trình rây lượng tỉnh bột tự do chiếm 50 + 60% so với tổng 
lượng tỉnh bột được giải phóng cùng với dịch lọc qua rây. Phần tỉnh bột liên kết còn lại 
trong bã trên rây được tiếp tục giải phóng thành đạng tỉnh bột tự do bằng rây bàn chải. Nhờ 
tác dụng chà xát của bộ phận bàn chải trên mặt rây, tỉnh bột liên kết được giải phóng thành 
dạng tự do và lọt qua lưới rây cùng dịch lọc. Dung dịch này được phối trộn với dịch lọc trên 
gọi là sữa bột. Trong sữa bột, ngoài tỉnh bột dạng tự do còn có mảnh tế bào, lipit và protein. 
Cần phải tiếp tục tách tỉnh bột tự do ra khỏi các thành phần trên để có thể thu được tính bột 
ở dạng tinh khiết. 


7.3.6. Lắng và rửa tinh bột 


Cơ sở lý thuyết để tiến hành tách tỉnh bột bằng phương pháp lắng là dựa vào tý trọng 
của tinh bột lớn hơn các thành phần không tan khác trong dung dịch. Nhưng kích thước hạt 
tỉnh bột nhỏ nên vận tốc lắng thấp. Thông thường vận tốc lắng của hạt tính bột trong sữa bột 
là 5.10 m/s, do đó để thời gian lắng ngắn và lắng được triệt để, yêu cầu chiều cao bể lắng h 
< 1,5m. Sữa bột cho vào lắng có nồng độ là 3Bx và thường được lắng 2 lần. Giữa 2 lần lắng, 
tỉnh bột được rửa bằng cách : hoà tỉnh bột đã lắng thành sữa bột và cho qua rây N?43 + N°49 
để loại nốt những phần tử không tan khác cùng lắng với tỉnh bột. Sau khi lắng lần 2 ta thu 
được tỉnh bột ướt. 

Ngoài lắng để tách tỉnh bột, trong sản xuất người ta còn đùng ly tâm. Để hiệu suất làm 
việc của quá trình ly tâm được tốt, yêu cầu sữa bột đưa vào ly tâm phải có nồng độ 2,7 + 
._ 3Bx. Sau khi ly tâm ta cũng thu được tỉnh bột ướt. 


7.3.7. Sấy tinh bột 


Tỉnh bột ướt thường có độ ẩm W = 38 + 55%. Ở độ ẩm này tỉnh bột khó bảo quản được 
lâu vì nó rất dễ bị vi sinh vật, men và nấm mốc phá huỷ. Để bảo quản được lâu, chất lượng . 
tỉnh bột không bị giảm cần phải sấy để đưa độ ẩm tinh bột về độ ẩm an toàn CW an toàn của 
tỉnh bột = 13 + 14%). 

Sấy tỉnh bột người ta có thể tiến hành sấy tự nhiên (phơi nắng) hoặc sấy nhân tạo (dùng 
thiết bị sấy): Trong thực tế sản xuất, để đảm bảo năng suất cao và chủ động trong sản xuất 
người ta thường áp dụng phương pháp sấy nhân tạo. Trong quá trình sấy đo tính bột lúc đầu 
có độ ẩm cao, dễ bị hồ hóa, do đó nhiệt độ sấy ở giai đoạn đầu thường là 40 + 45°C. Nhiệt 
độ càng gần về cuối giai đoạn sấy càng được tăng dần lên và ở giải đoạn kết thúc khi sấy là 
75 + 80°C. 

Chú ý trong quá trình sấy phải dùng không khí nóng, sạch, tránh để lẫn bụi và khói lò 
lẫn vào, làm giảm chất lượng của tỉnh bột. 


271. 


Sau khi sấy xong, một phần tỉnh bột bị vớn cục cần được làm tơi bằng máy đánh tơi 


kiểu bàn chải. Sau khi đánh rơi, tỉnh bột được đưa qua rây N° 52 + N° 53, phần lọt qua rây 
được đi đóng bao, phần trên rây được đi đánh tơi tiếp. 


7.4. KỸ THUẬT SẢN XUẤT BÁNH MỲ -~ MỲ ĂN LIÊN 


Từ nguyên liệu bột mỳ người ta có thể sản xuất ra rất nhiều dạng sản phẩm khác nhau. 


Về lương thực, bánh mỳ và mỳ sợi là 2 dạng sản phẩm chính được sản xuất từ bột mỳ. 


7.4.1. Kỹ thuật sản xuất bánh mỳ 


2? 


Quá trình sản xuất bánh mỳ được tiến hành qua một số công đoạn chủ yếu sau : 


Nguyên liệu l 


Hình 7.10. Quy trình sản xuất bánh mỳ 


^^ 


7.4.1.1. Nguyên liệu 

Trong sản xuất bánh mỳ người ta sử dụng nhiều loại nguyên liệu khác nhau : Bột mỳ, 
men, muối và một số nguyên liệu phụ khác có tác dụng làm tăng giá trị dinh dưỡng, hương 
vị và phẩm chất của bánh thành phẩm. Phần nguyên liệu, trong cuốn sách này, chủ yếu giới 
thiệu về bột mỳ và men là hai loại nguyên liệu chính có vai trò quyết định đến phẩm chất 
của bánh mỳ. 

a) Bột mỳ 

Bột mỳ là nguyên liệu chính để sản xuất bánh mỳ. Thành phần hóa học của bột mỳ phụ 
thuộc vào loại và giống hạt đem sản xuất bột, điều kiện canh tác và kỹ thuật chế biến bột. 
Nhìn chung trong bột mỳ có chứa một số thành phần chính như sau : 

~ Gluxit : Trong bột mỳ gluxit là thành phần chủ yếu nhất, chiếm từ 71,6 + 79% khối 
lượng của bột. Gluxit của bột mỳ bao gồm tinh bột, đường và xenlulozơ trong đó tình bột là 
thành phần chủ yếu nhất. Thông thường hàm lượng tỉnh bột chiếm 70 + 80% so với tổng 
lượng gluxit. Trong quá trình chế biến bánh mỳ, phân lớn tinh bột được chuyển thành dạng 
hồ hóa, còn một phần do tác dụng của men amilaza chuyển thành đường đơn giản như : 
glucozơ, fructozơ và mantozơ. Nhờ sự chuyển hóa này trong quá trình sản xuất bánh mỳ mà 
nấm men có điều kiện phát triển mạnh. _ ' 

Ngoài thành phần tỉnh bột, trong bột mỳ còn có các loại đường (glucozơ, fructozơ, 
saccarozơ...), tổng lượng đường trong nguyên liệu bột mỳ là 1,8 + 2,8% so tổng lượng chất 
khô. Hàm lượng xenlulozơ trong nguyên liệu bột mỳ là 0,1 + 2%, phụ thuộc vào phẩm chất 
của bột. 

~ Protcin : Trong bột mỳ nguyên liệu protein chiếm từ 12 + 15,5% so với tổng lượng 
chất khô. Protein của bột mỳ thường gặp ở 4 dạng : anbumin, globulin, glutelin và prolamin. 
Anbumin và globulin là protein đơn giản, anbumin tan trong nước còn globulin chỉ tan trong 
dung dịch muối loãng. Hai thành phần này có vai trò quan trọng đối với sự tiêu hóa của cơ 
thể con người, trong bột mỳ nguyên liệu nó chiếm khoảng 10% so với.tổng lượng protein 
chung. 

Glutelin và prolamin là 2 thành phần chủ yếu của protein trong bột mỳ (chiếm khoảng 
§0% tổng lượng protein). Hai thành phần này tạo nên gÌuten của bột mỳ, nó có khả năng hút 
nước mạnh và khi hút nước nó tạo được độ dai đàn hồi của bột nhào. Trong quá trình sản 
xuất bánh mỳ, gluten đóng vai trò quan trọng, ngoài tác dụng tạo độ đẻo, dai, đàn hồi của 
bột nhào, gluten còn có khả năng giữ bọt khí làm cho bánh nở và tạo được khả năng hút 
nước mạnh của thành phẩm. 

Protein của nguyên liệu bột mỳ cũng chứa nhiều axit amin không thay thế rất cần thiết 
cho cơ thể con người : Triptofan, lơxin, izolơxin, lizin, treolin, metiolin v.v... 

Ngoài các thành phần trên, trong bột mỳ nguyên liệu còn chứa các thành phần vitamin 
và chất khoáng cần thiết cho cơ thể con người. Thành phần hóa học của bột mỳ nguyên liệu - 
phụ thuộc vào loại bột được thể hiện ở bảng 7.4. 


18-CSLT 8 KTSX TP 273 


BẢNG 7.4. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÁC LOẠI BỘT 


Hàm lượng 


Hảm lượng tính theo chất khô (%) vitamin (mgfig) 


Hàm lượng chất 


Tinh |Đường 1 
bột | chung tàng 
R 


Bọteail_o7s | o3o | zso |7rs[ 20 |+4@| 1s |1o| 
mm |9 |2a|oa_ 


— Ngoài ra để đánh giá chất lượng của bột mỳ người ta còn dựa vào các chỉ tiêu lý học 
khác : 

+ Độ ẩm : Độ ẩm của bột đưa vào sản xuất là W = 14,5%. 

+ Tạp chất sắt : 3mg/ 1kg bột. 

+ Màu sắc trắng đều, không có mùi vị lạ. 

+ Độ mịn : lọt qua rây N°37. 

+ Bột không bị vón cục, có độ axit là 3 + 3,5. 

b) Nấm men 

Nấm men là loại nguyên liệu không thể thiếu được trong sản xuất bánh mỳ, nó có tác 
dụng tạo thành hương thơm và độ nở của bánh mỳ. Nấm men dùng sản xuất bánh mỳ thuộc 
loại nấm men lên men rượu, thuộc họ Szccaromyces srevissiae. Nhờ sự hoạt động của nấm 
men, CO; được tạo thành làm cho bột nhào nở và tạo nên độ xốp của bánh mỳ thành phẩm. 
Nấm men dùng trong sản xuất bánh mỳ có thể sử dụng ở 3 dạng : Nấm men ép, nấm men 
nước và nấm men khô. 

— Nấm men ép : Loại nấm men này có độ ẩm W = 60 + 70%, có màu xám nhạt và hoạt 
độ của nó tương đối cao, nhưng có nhược điểm là khó bảo quản. Nhiệt độ bảo quản thích 
hợp nhất của loại nấm men này là 0 + 4°C. 

— Nấm men khô : Loại nấm men này có độ ẩm W = 10%, nó dễ chuyên chở và bảo 
quản. Nhưng có nhược điểm là độ hoạt động của nấm men thấp. 

- Nấm men nước : Loại nấm men này được sử dụng vào sản xuất ở dạng dung dịch, 


hoạt độ của loại nấm men này cao hơn hẳn so với hai loại nấm men trên. Nhược điểm đối : 


với loại nấm men này là yêu cầu kỹ thuật nuôi cấy và nhân giống phức tạp.. 

Trong điều kiện sản xuất ở nước ta, tuỳ theo điều kiện sản xuất và trang bị kỹ thuật ở 
mỗi nhà máy mà áp dụng các loại men cho phù hợp. Nhưng nếu có điều kiện thì tốt nhất 
vẫn là sử dụng men nước. 

Điều kiện thích hợp cho các loại nấm men trên hoạt động là nhiệt độ 28 + 30°C và pH = 
5,5 + 5,8. 
7.4.1.2. Nhào bột và lên men bột nhào 

Nhào bột là quá trình trộn lẫn nhằm phân bố đều các thành phần khác nhau trong khối 


274 


nguyên liệu, làm cho khối nguyên liệu được đồng nhất có thành phần và tính chất phù hợp 
với yêu cầu của sản xuất. Trong sản xuất bánh mỳ có hai cách nhào bột, nhào bột một lần và 
nhào bột hai lần (hay còn gọi là phương pháp không nhào bột đầu và nhào bột đầu). 

— Phương pháp không nhào bột đầu đơn giản, dễ thao tác nhưng lượng men tốn nhiều, 
độ nở và hương thơm của bánh kém. 

— Phương pháp nhào bột đầu (nhào bột hai lần) tiến hành tuy có phức tạp hơn nhưng có 
thể khắc phục được nhược điểm của phương pháp trên. Thông thường với các nhà máy sản 
xuất bánh mỳ, người ta áp dụng phương pháp nhào bột đầu. Quá trình tiến hành theo 
phương pháp nhào bột đầu được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn nhào bột đầu và giai đoạn 
nhào bột hạt. 

+ Giai đoạn nhào bột đầu : Giai đoạn này dùng 1/2 lượng bột cần nhào và 50 + 65% 
lượng nước cần cho vào nhào. Hỗn hợp này được trộn đều với lượng men bằng 0,12 + 0,2% 
so với hỗn hợp, thời gian nhào trộn là 7 + 8 phút. Nhào bột đầu không chỉ có tác dụng trộn 
đều nguyên liệu mà cồn tạo điều kiện cho tế bào nấm men dịch chuyển, trên cơ sở đó làm 
cho khối bột có độ nở cao và đồng đều. Trong quá trình nhào cần chú ý : nếu bột có chất 
lượng thấp thì cần nhào thời gian ngắn vì nhào quá lâu khung gluten bị phá vỡ, khả năng giữ 
CO; của bột nhào sẽ bị giảm. Bột đầu sau khi nhào xong được giữ để lên men trong thời 
gian 180 phút (với mùa hè) và 210 phút với mùa đông. 

+ Giai đoạn nhào bột hạt : Sau khi nhào bột đầu một thời gian nhất định, quá trình lên 
men và sinh khối nấm men được xảy ra với mức độ nhất định, đáp ứng được yêu câu của 
sản xuất thì người ta đưa sang nhào bột lần 2 (nhào bột hạt). Lân này cho nốt lượng bột và 
nước cần nhào vào trộn đều với khối bột đầu, đồng thời cho lượng muối ãn cần thiết vào 
(lượng muối chiếm 1 + 1,2% so với lượng bột). Hỗn hợp được trộn đều trong thời gian 7 + 
8 phút. Sau khi nhào xong, bột nhào được để lên men tiếp tục trong thời gian 60 + 90 phút 
ở nhiệt độ 29 + 31°C, 
7.4.1.3. Phân chia bán thành phẩm, về và tạo hình 

Khối bột sau khi nhào và để lên men một thời gian nhất định được nở ra và có độ chặt 
đồng đêu được đưa sang bộ phận chia. Nhiệm vụ của quá trình chia là phân chia khối bột 
đồng đều có khối lượng tuỳ theo từng loại bánh. Sai số cho phép trong quá trình chia là 
+ 1,5% so với khối lượng khối bột đã được chia. Thông thường trong sản xuất bánh mỳ 
người ta dùng máy chia thể tích. Để đảm bảo quá trình chia được đồng đều và chính xác, 
yêu cầu bột nhào phải đều, có độ xốp trong toàn khối bột như nhau. Sau khi phân chia, khối 
bột được đưa sang bộ phận vê tròn và tạo hình. Tác dụng của giai đoạn này là tạo cho bánh 
có hình dạng thích hợp theo yêu cầu của sản phẩm. Đồng thời quá trình vê và tạo hình còn 
làm cho bề mặt bánh nhắn và sít lại, tạo điều kiện giữ CO; làm cho bột nở, đồng thời tiếp 
tục ổn định tính chất vật lý của bột nhào. Trong quá trình này thường xảy ra hai quá trình 
lên men chính, là lên men rượu và lên men lactic. 

~ Quá trình lên men rượu diễn ra theo phương trình tổng quát là : 

nấm men 


C,H„O, 2C,H,OH + 2CO, 


275 


Điều kiện thích hợp cho quá trình lên men này là t° = 25 + 35°C và pH = 4 + 6. Trong 
quá trình sản xuất bánh mỳ, cần tạo điều kiện tốt cho lên men rượu xảy ra vì nó liên quan , 
đến độ nở của bánh thành phẩm. 

— Quá trình lên men lactic diễn ra như sau : 


CH„O, VIKhuẩh CH:  CHOH— COOH 


lactic 


Quá trình lên men này thích hợp ở nhiệt độ 28 + 30°C, trong sản xuất bánh mỳ cần hạn 
chế quá trình lên men này. : : : 

Ngoài 2 quá trình lên men chính trên còn có các quá trình lên men phụ khác để tạo nên 
các sản phẩm phụ như axit axetic, axit oxalic, axit malic v.v... : 

Song song với các quá trình lên men, trong thời gian này các phản ứng sinh hóa phức. 
tạp khác cũng xảy ra để tạo nên hương thơm của bánh. 

Chế độ thích hợp cho giai đoạn lên men ồn định kết thúc là : nhiệt độ lên men t° = 30 + 
4ŒC, thời gian lên men là 45 + 60 phút và độ ẩm không khí  = 75 + 85%. 
7.4.1.4. Nướng bánh _ 

_ Bánh sau khi lên men có độ nở nhất định. Để giữ cho bánh có hình dạng thích hợp và 
không bị nứt khi nướng, sau khi lên men bánh được khía để tạo điều kiện cho một phần CO, 
thoát ra. Sau khi khía xong bánh được đưa ngay vào lò nướng. 

Tác dụng của giai đoạn nướng là làm cho bánh nở, có hình dạng thích hợp, có hương 
thơm và màu sắc đẹp. Đồng thời nướng bánh có tác dụng làm giảm thuỷ phần, diệt men và 
các vi sinh vật khác, tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển và bảo quản sau này được dễ 
dàng. 

Quá trình nướng bánh được chia làm 3 giai đoạn. 

— Giai đoạn I : Bánh được đưa vào phòng nướng có nhiệt độ 110 + 120°C với độ ẩm 
không khí trong phòng là 7O + 75%. Trong quá trình này, lúc đầu do có sự chênh lệch nhiệt 
độ giữa bể mặt bánh và không khí trong phòng nên bề mặt bánh xuất hiện hiện tượng ngưng 
tụ ẩm. Do hiện tượng ngưng tụ ẩm tiếp xúc với nhiệt độ cao cửa phòng nướng, bề mặt bánh 
nhanh chóng được hồ hóa, tạo nên lớp vỏ mỏng bề mặt, có tác dụng giữ CO; làm cho bánh 
nớ và bánh thành phẩm có bề mặt bóng đẹp. Mặt khác trong giai đoạn này nhiệt độ của 
bánh dần được tăng lên. Lúc mới đưa vào, nhiệt độ bánh tăng dần từ nhiệt độ phòng lên 
40 + 45°C, thời gian này nấm men hoạt động mạnh, lượng CO; sinh ra nhiều làm tăng cường 
tính nở của bánh. Khi nhiệt độ tiếp tục tăng lên thì độ hoạt động của nấm men giảm đi và 
dân dần bị tiêu diệt, đến nhiệt độ > 70°C thì nấm men bị tiêu diệt hoàn toàn. Thời gian 
nướng ở giai đoạn này là 2 + 3 phút. 

~ Giai đoạn II : Giai đoạn này được tiến hành nướng ở 220 + 250°C, với độ ẩm không 
khí phòng nướng là @ = 40 + 50%. Giai đoạn này có tác dụng làm chín bánh. Vỏ bánh tiếp 
tục được hình thành và ngày càng bền chấc hơn. Mặt khác do tiếp xúc với nhiệt độ cao, 
thành phần đường trên bể mặt bánh bị caramen hóa làm cho bánh có mầu vàng đẹp và có 
-hương thơm. Song song với phản ứng caramen, phản ứng melanoidin cũng xảy ra ở bề mặt 
bánh làm tăng mẫu sắt và hương thơm cho bánh. Ở giai đoạn này, CO, và lượng ẩm trong 


276 


bánh thoát ra mạnh làm cho bánh nở và có độ xốp thích hợp. Quá trình nướng ở giai đoạn 2 
kết thúc khi trung tâm ruột bánh đạt nhiệt độ 50 + 60°C. 

~— Giai đoạn II (giai đoạn nướng kết thúc) : Bánh được nướng ở nhiệt độ 180 + 190C, ở 
giai đoạn này các phản ứng caramen và melanoidin ở bề mặt bánh tiếp tục xảy ra, hương 
thơm cũng được hình thành. Hơi nước và khí CO; tiếp tục thoát ra và nhiệt độ của trung tâm 
ruột bánh được tăng dần lên 95 + 97°C, 
7.4.1.5. Những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và giá trị dinh dưỡng của 
bánh mỳ 

Trong gian đoạn hiện nay, để nâng cao chất lượng và giá trị dinh dưỡng của bánh mỳ, 
người ta thường tiến hành theo hai cách : Cải tiến quá trình sản xuất và cho thêm các chất có . 
giá trị dinh đưỡng cao mà bánh mỳ còn thiếu. 

a) Cải tiến quá trình sẵn xuất 

Trong quá trình sản xuất, để nâng cao phẩm chất và giá trị dinh dưỡng của bánh mỳ, 
người ta thường bổ sung các chất có khả năng sinh khí để làm tăng độ nở bánh mỳ như : 
Na,CO; ; NaHCO; ; (NH¿;CO; ; v.v... Những chất này khi cho vào bánh mỳ, khi nướng nó 
bị phân huỷ sinh ra CO; ; NH; ở dạng khí làm tăng độ nở của bánh. Ngoài ra để chống khô 
cho bánh thành phẩm và làm tăng khả năng hút ẩm của bánh người ta thường cho thêm hỗn 
hợp đường khử (glucozơ và frutozơ) vào khi sản xuất bánh. Hỗn hợp đường khử thường cho 
thêm vào khi sản xuất là hỗn hợp đường mali. Để tăng cường đường trong bánh, người ta 

cho thêm men amilaza vào trong quá trình sản xuất để chuyển hóa bột thành đường. 
_ b) Bổ sung các chất có giả trị dinh dưỡng cao vào trong quá trình sẵn xuất. Đề có bánh mỳ 
giàu đạm người ta bổ sung thêm đạm từ bên ngoài vào. Nguồn đạm bổ sung có thể lấy từ 
các sản phẩm có nguồn gốc động vật : Trứng, sữa bớt béo, protein của huyết v.v... Đây là 
các chất đạm bổ sung có giá trị sinh học, giá trị dinh dưỡng và độ đồng hóa cao. Ngoài ra để 
bổ sung đạm, người ta còn sử dụng nguồn đạm có nguồn gốc thực vật, đạm của các loại đậu. 
Các loại đạm này có độ hoạt động sinh học cao hơn đạm của bột mỳ. 

Để có các loại bánh mỳ giàu chất khoáng và vitamin, người ta thường bổ sung thêm các 
chất khoáng có khả năng tiêu hóa cao và các vitamin vào. Thông thường trong bánh mỳ, chỉ 
sản xuất từ bột mỳ thì tỷ lệ Ca/P không đáp ứng tỷ lệ thích hợp cho cơ thể tiêu hóa các chất 
khoáng này (tỷ lệ tiêu hóa tốt là Ca/P = 1/1,5 + 1/2). 

Ví dụ : Bánh mỳ đen : Cứ 100g bánh mỳ có 29mg muối canxi và 200mg muối photpho, 
hoặc với 100g bánh mỳ từ lúa kiểu mạch : hàm lượng muối canxi là 20mg còn muối 
photpho là 98mg. Vì vậy trong quá trình sản xuất, để nâng cao giá trị dinh dưỡng cần bổ 
sung thêm khoáng canxi bằng cách cho thêm bột cá hoặc sữa bột khô (có chứa dạng 
lactatcanxI) v.V... 


7.4.2. Kỹ thuật sản xuất mỳ ăn liền 


Mỳ ăn liền là một trong những sản phẩm lương thực phổ biến ở nước ta và nhiều nước 
trên thế giới. Ngoài giá trị dinh dưỡng cao mỳ ăn liển còn tiện dụng vì nó có thể đáp ứng 
yêu cầu ăn nhanh, giảm chỉ phí thời gian chế biến. Mỳ ăn liền là sản phẩm sản xuất chính từ 
bột mỳ và được chế biến theo quy trình công nghệ sau : 


27? 


7.4.2.1. Sơ đổ quy trình sản xuất mỳ ăn liền 


Bột mỳ Gia vị Nước Phụ gia 


Rây làm sạch | 
l Dịch trộn 
SN l | 
Nhào bột 


Phân phối bột 


Cán thô 
Cán tinh 
Tạo sợi, làm chun 
Hấp chín 
Làm se sợi 
-_ Cắt định lượng 
Nhúng nước lèo 
Làm ráo nước lèo 
Chiên 
Làm nguội, ráo dầu 
Phân loại, kiểm tra 
Đóng gói 
Bảo Xuân : 


Hình 7.†1. Quy trình sản xuất mỳ ăn liền 


?.4.2.2. Thuyết minh dây chuyển 
a) Nhào bột 


Phương pháp tiến hành : 
— Chuẩn bị bột : Bột sau khi làm sạch đưa đi cân theo đúng thực đơn cho mỗi mẻ, sau 


đó đưa vào thùng nhào của máy nhào. 


278 


— Phụ gia và muối, nước theo thực đơn cho vào thùng trộn dịch, sau đó bơm lên thừng 
cao vị, qua thiết bị điều chỉnh, lưu lượng được bơm vào các ống có đục lỗ nhỏ và qua đó di 
vào máy nhào. 

- Quá trình khuấy bột được thực hiện bởi các trục khuấy. Mỗi một thùng có 2 trục 
khuấy quay ngược chiều nhau. 

+ Mục dích : Tạo sự đồng đều cho khối bột nhào, tạo điều kiện thuận lợi cho các quá 
trình chế biến tiếp theo. 

+ Nguyên tắc nhào : 

* Thực đơn được xác định do phòng kỹ thuật trong đó ghi rõ tỷ lệ thành phần, nhiệt độ, 
thời gian, cường độ đối với từng loại bột cụ thể.  - 

* Nhào bột theo phương pháp trung bình, bột sau khi nhào có độ ẩm W = 32%, nhiệt độ 
không vượt quá 25°C. 

+ Yêu cầu của khối bột nhào : 

* Độ ẩm yêu cầu W = 32%. 

* Nhiệt độ của khối bột nhào 'T = 25C. 

* Bột nhào có độ ẩm đều (màu sắc đều, không đốm). 

b) Phân phối bột 

Bột sau khi nhào xong sẽ được đáy thùng mở ra đưa xuống mâm phân phối. Mâm có l 
thanh gạt có đường kính gần bằng đường kính làm việc của mâm phân phối. Nhiệm vụ của 
mâm phân phối là phân phối lượng bột nhào xuống các quả lô đồng đều và liên tục. Bột 
nhào được đưa xuống quả lô qua một lỗ vuông dưới tác dụng của thanh gạt truyền lực nhờ 
động cơ. 

c) Cán bột 

~ Cán thô ; 

Bột nhào qua mâm phân phối sẽ được phân làm hai nhánh xuống hai cặp trục lô đầu 
tiên. Cặp trục lô cán thô sẽ tạo thành hai lá bột nhỏ dày khoảng 2cm. 2 cặp trục lô này ngoài 
mục đích tạo ra băng mỳ còn làm đồng hóa để tăng độ dai. Sau đó băng mỳ được đưa sang 
các cặp lô tiếp theo. : 

— Cán tỉnh ; 

Băng mỳ sau khi cán thô được đưa sang hệ thống cán tỉnh. Khe hở của các trục lô này 
giảm dần, tuỳ theo yêu cầu của sản phẩm mà người ta chỉnh khoảng cách giữa các trục lô. 
Trong quá trình cán phải chú ý tốc độ cán mỳ và sự giảm chiều dài theo %. 

+ Tốc độ dài của các quả lô phải đồng bộ để tránh tình trạng mỳ cán không đều, chỗ bị 
cãng, chỗ bị võng. : 

+ Sự giảm chiểu dày theo % được xác định là tỷ lệ % của độ dày bột nhào sau khi cán 
và độ dày bột nhào trước khi qua lô. 

Thường một dây chuyển có 6 cặp quả lô. 

Thực tế qua nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tốc độ của quả lô và sự giảm chiều dày theo % 
ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của sợi mỳ, đặc biệt là tính chất của bề mặt sợi mỳ khi qua 
chế biến. 

+ Vì vậy cồng tác kiểm tra trục cán trước khi sản xuất rất quan trọng, bao gồm các 
khâu sau : 


279 


* Kiểm tra khoảng cách giữa các quả lô. 

* Kiểm tra độ nhãn và độ sạch trên bề mặt các quả lô. 

+ Bột nhào sau khi cán tỉnh được đánh lá dựa trên những yêu cầu sau : 

* Bề mặt băng mỳ nhắn, bóng. 

* Mầu sắc đều. 

* Dai và có độ đàn hồi tốt. 

* Trên bề mặt không có vết lạ. 

9) Tạo sợi, làm chun 

— Tạo sợi : 

Sau khi băng mỳ qua cặp lô cán tỉnh cuối cùng chiều dày nó đạt khoảng 0,85cm sẽ được 
cho qua bộ phận tạo sợi mỳ. Vắt mỳ được tạo bởi 2 lô có khía cánh (làm bởi thép không gỉ). 
Những quả lô xếp trên cùng một hàng sẽ tạo ra các lỗ có dạng hình tròn hoặc vuông. Mỳ sợi 
được cắt bởi mép các rãnh khi băng mỳ di chuyển qua các lỗ. 

Trên hai quả lô còn có hai răng lược, các răng được đặt so le nhau với các rãnh của trục 
quả lô. Tác dụng của chúng là định hướng cho các sợi mỳ. 

~ Làm chun : 

Sau khi tạo sợi, các sợi mỳ của băng mỳ sẽ được chia ra làm 3 hoặc làm 4 tuỳ theo 
chiều rộng của băng tải. Quá trình tạo sóng và làm chun là sự kết hợp đồng bộ giữa tốc độ 
của trục máy cắt sợi, khe hở của bộ phận thoát mỳ và tốc độ của bảng tải mà các sợi mỳ 
được làm chun đều. 

— Yêu cầu của sợi mỳ sau khi tạo sợi và làm chun. 

+ Sợi mỳ phải nhắn bóng. 

+ Sợi mỳ phải dai, đồng đều. 

+ Sợơi mỳ không dính kết vào nhau. 

+ Màu sắc đều, không đốm trắng. 

9) Hấp mỳ 

~ Mục đích : Ề 

Nhằm hồ hóa tỉnh bột để giảm độ vỡ nát của sợi mỳ, tăng độ dai của sợi mỳ trong nước 
sôi đồng thời làm sợi mỳ có bề mặt nhấn bóng.  ' : 

— Yêu cầu ; 

Khi hấp sợi mỳ yêu cầu phải chín cả trong lẫn ngoài. Nếu lõi chưa chín sẽ làm cho sợi 
mỳ dễ gãy. Khi chín chiên, sợi mỳ sẽ phình to ra và dễ gấy, làm giảm giá trị của sản phẩm. 

- Chế độ hấp : 

+ Nhiệt độ hấp 95 + 115°C.. 

+ Thời gian 1,5 + 2 phút. 

+ Mỳ dược hấp bằng hơi nước trong lỏng hấp. Trong lồng hấp có 4 ống dẫn hơi đặt tại 4 
góc. Trên ống có.đục lỗ để cho hơi xì qua, yêu cầu lồng hấp phải kín để tránh tổn thất hơi 
— tổn thất nãng lượng —> tổn thất kinh tế, 

— Mỳ sau khi hấp sẽ được quạt thổi có tác dụng tản nhiệt, giảm nhiệt độ của sợi mỳ và 
tránh ngưng tụ nước trên bề mặt sợi mỳ. 

f) Cắt vắt định lượng 
Mỹ sau khí hấp được đưa qua quạt thổi, quạt có thể đặt thẳng đứng hoặc đặt nghiêng 


280 


§ 


sau đó được đưa vào thiết bị cất định lượng. Mỳ được cắt thành các vát mỳ có kích thước 
định sẩn (tuỳ theo khối lượng). Thiết bị cắt là đao cắt trục quay. 

Mặt khác tốc độ dao cắt phải phù hợp với tốc độ chuyển động của băng tải chuyển mỳ. 
g) Nhúng nước lèo 

~ Mỳ sau khi được cắt thành từng vắt được nhúng vào nước lèo. Có thể cho băng tải 
chuyển động qua chảo chứa nước lèo hoặc dùng những giàn ống phun nước lèo lên băng tải. 

Chú ý : . 

+ Sử dụng chảo thì khả năng đồng đều cao, mẻ đầu có chất lượng tốt hơn. 

Chảo phải duy trì thường xuyên mực nước và nồng độ tránh tình trạng mẻ đầu có chất 
lượng tốt hơn mẻ sau. 

+ Dùng ống phun thì khả năng đồng đều kém, phía trên được ngấm nhiều hơn phía 
dưới. 

Dùng ống phun lên thì luôn duy trì được nồng độ như nhau. 

~ Sau đó được làm ráo bằng các quạt công suất lớn, có thể đặt nghiêng hoặc đặt thẳng đứng. 

Mục đích của quá trình này làm tăng hương vị cho sợi mỳ, bổ sung một phần nước cho 
sợi mỳ và tạo điêu kiện thuận lợi cho quá trình chiên mỳ. 

h) Chiên mỳ 

Mỳ sau khí nhúng nước lèo, làm ráo và đem đi chiên. 

— Mục đích : 

+ Giảm sự thuỷ phần của sợi mỳ trong thời gian ngắn làm cho sợi mỳ chín giòn và xốp 
(vì vậy khi cho nước sôi vào chúng hút nước rất nhanh). 

+ Làm sợi mỳ vàng đều, làm tăng giá trị cảm quan. 

+ Tăng giá trị dinh dưỡng của mỳ. : 

— Chế độ chiên : 

+ Nhiệt độ đầu từ 140 + 155°C. 

+ Thời gian chiên 120 + 150G). 

+ Thay đổi thời gian chiên bằng cách thay đổi tốc độ chuyển động của bãng tải. 

~ Yêu cầu : : : 

Vẻ chất lượng của mỳ sau khi chiên đáp ứng các yêu cầu sau : 

+ Màu sắc : Có màu vàng đặc trưng, đồng đều cả 2 mặi. 

+ Mùi vị : Đặc trưng cho từng loại mỳ. 

+ Sợi mỳ đồng đều, phẳng, nhấn. 

+ Giữ nguyên hình dạng sợi mỳ khi chế biến. 

+ Độ ẩm sợi mỳ từ 1,8 + 3%. 

— Yêu cầu về dầu dùng để chiên : 

Sử dụng dầu thực vật, đảm bảo dầu ngập hết mỳ để trường nhiệt độ luôn được đồng đều. 
Kiểm tra và bổ sung dâu thường xuyên. Sau mỗi ca tiến hành thay đầu. Dầu cũ được lọc qua 
thiết bị lọc sau đó đưa lên thùng phân phối, thùng này gồm 2 ngăn. Ngăn 1 chứa đầu cũ đã 
qua lọc. Ngăn 2 chứa dầu mới. Hai loại này: đều được chỉnh và bổ sung thường xuyên vào 
chảo chiên nhờ bơm hai răng khía. Các cặn lọc được loại bỏ để tránh hiện tượng bị cháy, 
gây mùi khó chịu cho sản phẩm. 


281 


/) Làm nguội sản phẩm, làm ráo dầu : 

Mỹỳ sau khi chiên xong được đưa qua bộ phận làm nguội bằng các quạt gió công suất 
lớn. Ố đây mỳ được làm nguội rất nhanh đến nhiệt độ thường. 
k) Phân loại, kiểm tra 

Sau khi được làm nguội, mỳ được băng tải chuyển đến bàn phân loại. Tại đây, công 
nhân sẽ kiểm tra bằng tay, nếu sản phẩm nào không đạt tiêu chuẩn sẽ bị chuyển sang một 
băng tải phế phẩm riêng. Các sản phẩm đạt chất lượng được đi đến bộ phận đóng gói. 
J Đóng gói ` 

Mỳ sau khi làm nguội được đưa đi đóng gói. Tuỳ theo từng loại sản phẩm có các hình 
thức đóng gói khác nhau. Có thể đóng gói theo cân hoặc gói giấy, gói nilon. Khối lượng 
mỗi gói 65 + 85 (g). 
7.4.2.3. Sản xuất gói gia vị và rau khô 
a) Sẵn xuất gói gia vị 

— Thành phần : Muối ; Hạt tiêu ; Bột ngọt ; Bột ớt ; Hành ; Tôi ; Đường ; Hương vị (gà, 
bò, tôm...). . 

— Các thành phần được gói trộn theo một tỷ lệ nhất định. Được bao gói trong các gói 
nilon 2 g/gói. 
b) Sản xuất gói rau khô 

Thành phần : Hành lá tươi được chân và sấy khô ; Cà rốt ; Nấm. 

Chúng được thái nhỏ, sấy khô, đem gói, khối lượng 2g/ gói. 
7.4.2.4. Kiểm tra chất lượng sản phẩm 
a) Kiểm tra cảm quan 

Trạng thái vắt mỳ : trước và sau khi nấu. 

— Trước khi nấu : sợi mỳ phải nguyên vẹn, đều đặn, sợi mỳ bóng không có khuyết tật, 
màu vàng, vị đặc trưng. 

— Sau khi nấu từ 3 + 8 phút sợi mỳ vẫn còn dai, không bị nát. 
b) Thành phần dinh dưỡng 

— Hàm lượng dầu > 10%. 

— Hàm lượng muối < 4%. 
©) Khối lượng gói mỹ 

Từ 65 + 85g tuỳ từng loại, sai số + 0,2(g). 
d) Kiểm tra vi sinh 

, Giữ vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khu vực của nhà máy cũng như nhân công trực tiếp sản xuất, 

nhà vệ sinh để cách xa nơi đóng gói, kho sản phẩm, không có nấm, vi sinh vật gây bệnh. 
8) Kiểm tra hóa lý 

Tạp chất kim loại không đáng kể (không gây bệnh). Không có các chất gây độc bại. 
†) Kiểm tra nhãn mác và hạn sử dụng 

Sản phẩm phải ghi rõ ngày sản xuất, chữ ký của nhân viên KCS, hạn sử dụng, thành 
phần, phần trãm các chất dinh dưỡng, chống chỉ định, chế độ ăn kiêng, địa chỉ cơ sở sản 
xuất, theo các chỉ tiêu đăng ký chất lượng do Nhà nước ban hành. 


282 


«v 


`. 


Chương 6 
KỸ THUẬT SẢN XUẤT ĐƯỜNG 


Đường là một trong những loại thực phẩm rất cần cho cơ thể con người và một số ngành 
chế biến thực phẩm khác. Trong cuộc sống hàng ngày đường được sử dụng rất rộng rãi : để 
giải khát, làm bánh kẹo, nấu nước v.v... Ngoài ra đường còn được sử dụng rộng rãi trong y 
học và công nghiệp chế biến thực phẩm v.v... 

Về cấu trúc, các chất đường thuộc loại gÌuxit, nó chủ yếu thuộc nhóm monosaccarit và 


.-đisaccarit. Tiêu biểu nhất trong hai nhóm này là glucozơ và saccarozơ, nó là những loại 


đường được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày, trong y học, trong công nghiệp thực 
phẩm và được sản xuất với quy mô công nghiệp. Phần này chủ yếu giới thiệu về quá trình 
sản xuất của 2 loại đường trên. : 


8.1. KỸ THUẬT SẢN XUẤT ĐƯỜNG SACCAROZƠ 


Đường saccarozơ có công thức nguyên là C¡;H„yO,;, ở trạng thái kết tính, tỉnh thể 
saccarozơ trong suốt không màu và không ngậm nước. Độ hoà tan của đường trong nước 
khá cao, khi nhiệt độ tăng thì độ hoà tan của đường saccarozơ tăng, nhưng độ hoà tan của 
đường phụ thuộc vào thành phần không phải đường hoà tan trong dung dịch. Nếu trong 
dung dịch có KCI, NaCl v.v... thi độ hoà tan của đường tăng lên. (Đó là nguyên nhân đường 
không kết tỉnh hoàn toàn và tạo thành mật rỉ), nhưng dung dịch có MgCi;, CaC1; thì độ hoà 
tan của đường giảm. 

Khi chiếu ánh sáng vào. dung dịch đường saccarozơ có khả năng khúc xạ ánh sáng rất 
lớn. Nồng độ dung dịch càng tăng thì khả năng khúc xạ ánh sáng càng lớn. Dựa vào tính 
chất này người ta dùng chiết quang kế để đo nồng độ đường hoà tan trong dung dịch (chỉ 
gồm có đường và dung môi). 

Ở trạng thái kết tỉnh đường saccarozơ không hút ẩm. Độ hút ẩm của nó phụ thuộc vào 
độ tạp chất lẫn trong tinh thể đường, độ tạp chất càng lớn thì khả năng hút ẩm của đường 
càng tăng. 

Dưới tác dụng của axit hoặc kiểm mạnh đường saccarozơ bị thủy phân để tạo thành 
gluCoZƠ. và fructozơ. Ngoài ra tin Saccarozơ còn tác dụng với các kim loại kiểm thổ tạo 
thành các muối saccarat canxi v.V.. 

Dưới tác dụng của nhiệt độ cao (160C) đường saccarozơ bị nóng chảy và khi nhiệt độ 
lớn hơn 180” thì nó bị caramen hoá. 

Trong công nghiệp, đường saccarozơ được sản xuất chủ yếu từ mía và củ cải đường. Ö 
nước ta nguyên liệu chủ yếu sản xuất đường là mía, vì vậy trong giáo trình này chủ yếu nêu 
quá trình sản xuất đường saccarozơ từ nguyên liệu mía. Quy trình sản xuất đường saccarozơ 
từ nguyên liệu mía như sau : 

Nguyên liệu -> Ép —> Làm trong nước mía —> Cô đặc nước mía ~> Nấu đường -> 
Kết tỉnh —> Phân ly -> Sấy —> Đường thành phẩm. 


8.1.1. Nguyên liệu mía 
Mía được trồng ở nhiều nơi trên thế giới, từ 32 vĩ độ Bắc đến 30 vĩ độ Nam. Ở nước ta 


283 


Lñ 


mía được trồng nhiều ở các vùng : Nghĩa Bình, Biên Hoà, Hà Tây, Nam Hà (cũ), Vĩnh Phú 
(cũ), Hà Bắc (cũ) v.v... Mía có nhiều loại khác nhau, dựa vào đặc điểm hình thái và sinh lý, 
người ta chia làm mấy loại chính sau đây : : › 
a) Giống mia chín sớm 

- Giống Cømus (Arambo X Q813): 

Nguồn gốc ở Úc nhập vào Việt Nam năm 1960. Đây là giống thích hợp với nhiều loại đất, 
đặc biệt vùng đất thấp hoặc đất có độ ẩm tốt chịu được đất phèn và có một số đặc tính sau : 

+ Nảy mầm, đẻ nhánh khá sớm. 

+ Phát triển nhanh, thời gian phát triển 10 + I1 tháng. 

+ Thân to, mọc thẳng đứng. 

+ Mía chín sớm, trổ cờ ít. Năng suất mía cây và tỷ lệ đường cao (10 + 11%). 

Nhược điểm : mía thân mềm, đễ bị đổ ngả, dễ bị sâu bệnh, chịu hạn kém. 

~ Giống CO.775 (POJ 2878 x CO331): 

Có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhập vào nước ta năm 1965, có một số đặc tính sau : 

+ Thích hợp với nhiều loại đất, chịu được phèn. 

+ Nảy mầm, nhảy bụi mạnh. 

+ Phát triển nhanh, thời gian sinh trưởng và phát triển ngắn. 

-+ Trổ cờ nhiều, dễ đổ ngả. 

+ Ít sâu bệnh, khả năng lưu gốc tốt. 

+ Mía chín sớm, năng suất mía cây cao. 

~ Giống ROC.I6 (F171 x 74— 575): 

Có nguồn gốc từ Đài Loan, nhập vào nước ta năm 1992, có một số đặc tính sau : 

+ Nảy mầm, đẻ nhánh mạnh, thời gian sinh trưởng 10 + 11 tháng. 

+ Thân mọc thẳng đứng. 

+ Mía chín sớm, trổ cờ ít hoặc không trổ cờ. 

+ Hàm lượng đường cao (11 + 13%). 

+ Nang suất mía cây cao (trên 70 tấn/ha). 

+ Khả năng tái sinh và lưu gốc tốt. 

- Giống ROCI (F146 x CP58 - 48) : 

Nguồn gốc từ Đài Loan, nhập vào nước ta năm 1991, có một số đặc tính sau : 

+ Thân to trung bình, mọc thắng, nảy mầm, đẻ nhánh sớm. 

+ Phát triển nhanh ở giai đoạn đâu, sinh trưởng và phát triển 10 + 11 tháng. 

+ Nhạy cảm với độ ẩm đất, ưa nhiều phân và đủ độ ẩm. 

+ Mia chín rất sớm, trổ cờ sớm và nhiều. 

+ Năng suất mía cây đạt 70 tấn/ha trong điều kiện thâm canh tốt và đủ độ ẩm. Hàm 
lượng đường cao 12 + 14%. 

+ Khả năng tái sinh và lưu gốc tốt. 

¬ Giống VÐ 81-3254 (VÐ 57 - 423 x CP49 — 50) : 

Nguồn gốc Trung Quốc, nhập vào Việt Nam năm 1992, có một số đặc tính sau : 


284 


+ Thân to, mọc thẳng đứng. 

+ Nảy mầm, nhảy bụi nhanh. 

+ Phát triển nhanh giai đoạn đầu và giảm dần về sau. 

+ Cây cao, thuộc giống cao sản, năng suất trên 70 tấn/ha. 

+ Khả năng tái sinh, lưu gốc trung bình. 

+ Chín sớm, độ đường trên 12%. 

- Giống VN8§4-4137 (JA 60 — 5 x Đa giao) : : 

Nguồn gốc Việt Nam do Viện nghiên cứu mía đường lai tạo năm 1984, năm 1995, sau 
10 năm tuyển chọn đã được đưa vào sản xuất. Giống này có một số đặc tính sau : 

+ Thân to trung bình, mọc thẳng. 

+ Nảy mầm, đẻ nhánh sớm và mạnh. 

+ Tỷ lệ nảy mầm, nhảy bụi cao. 

+ Phát triển nhanh, cây cao trung bình, năng suất khá (nếu điều kiện chăm bón tốt có 
thể đạt 70 tấn/ha. 

+ Khả năng kháng bệnh cao, chịu hạn tốt. 

+ Khả năng tái sinh và lưu gốc tốt (có thể lưu gốc nhiều năm). 

+ Chín sớm, có độ đường cao (10 + 11 %). 

Nhược điểm, mía nhiều lông, thân nhỏ. 
b) Giống mía chín trung bình 

— Giống F156 (F141 x CP-34-79) : 

Nguồn gốc Đài Loan, nhập vào Việt Nam năm 1970, có một số đặc tính sau : 

+ Thân to, thẳng đứng, ít đổ ngả, thích ứng nhiều loại đất, chịu được đất phèn. 

+ Nảy mầm mạnh, nhảy bụi trung bình và tập trung. 

+ Phát triển nhanh, thuộc giống có năng suất cao. 

+ Mía cứng cây ít bị đổ, khả năng kháng bệnh cao. 

+ Trổ cờ nhiều, khả năng tái sinh, lưu gốc tốt. 

- Giống CO 715 (PO1J2878 x CO 331) : 


Nguồn gốc Ấn Độ, nhập vào Việt Nam 1960. Hiện trồng nhiều ở miền tự Nam Bộ và 
một số tỉnh miền Đông. Nó có một số đặc tính sau : 


+ Thân to, mọc thẳng, thích hợp trên nhiều loại đất, chịu được đất phèn: 
+ Nảy mầm mạnh, nhảy bụi sớm, tập HỤng: 

+ Phát triển nhanh, dễ bị đổ ngả. 

+ Ít trổ cờ hoặc không trổ cờ. 

+ Khả năng tái sinh, lưu gốc trung bình. 

+ Năng suất mía cây và hàm lượng đường cao. 

~ Giống ROCI0 (ROC 5 x F152) : 

Gốc Đài Loan, nhập vào Việt Nam cuối 1991, có một số đặc tính sau : 
+ Thân to, mọc thẳng đứng, thích hợp vùng đất đủ độ ẩm. 

+ Là giống mía cao sản, ưa thâm canh. 


285 


vào 


đưa 


+ Nảy mầm kéo dài, đẻ nhánh tốt. 

+ Tốc độ vươn cao trung bình. 

+ Dễ bị sâu bệnh, nhất là trồng ở nơi đất khô cần, 

+ Cố khả năng chịu được đất phèn mặn. 

+ Có hàm lượng đường cao 12 + 14%. 

— Giống CO 6806 (CO775 x CO798) : 

Nguồn gốc Ấn Độ, nhập vào Việt Nam năm 1987, có một số đặc tính sau : 
+ Thân to trung bình, cây phát triển thẳng đứng. 

+ Nảy mầm và đẻ nhánh trung bình, có khả năng thích ứng nhiều loại đất. 
+ Tốc độ phát triển khá, năng suất cao. 

+ Chịu hạn tốt và có khả năng kháng bệnh cao. 

+ Có khả năng tái sinh, lưu gốc trung bình, hàm lượng đường cao, tới 16%, 
- Giống VN84-261I (VĐ56 x Đa giao) : 


Nguồn gốc Việt Nam do Viện nghiên cứu mía đường lai tạo 1984, năm 1994 được đưa 
sản xuất, có các đặc tính sau : 


+ Thân to, mọc thẳng, nầy mầm và đẻ nhánh sớm tập trung. 

+ Tốc độ phát triển nhanh, thích nghỉ nhiều loại đất. 

+ Có khả năng chịu hạn, kháng bệnh cao. 

+ Năng suất cao, không bị đổ, hàm lượng đường cao (trên 16%). 
+ Có khả năng tái sinh và lưu gốc tốt. 

— Giống VN84- 96 (VN66 - 28 x Đa giao). 


Nguồn gốc Việt Nam do Viện Nghiên cứu mía đường lai tạo năm 1984, năm 1995 được 
vào sản xuất, có một số đặc tính sau : 


+ Thân cây to, mọc thẳng, nảy mầm và đẻ nhánh sớm. 

+ Tốc độ phát triển cao, năng suất cao, hàm lượng đường cao (trên 16%). 
+ Có khả năng chịu hạn và kháng bệnh cao. 

+ Thích nghỉ nhiều loại đất, có khả năng tái sinh tốt. 


c) Giống mía chín muộn 


~ Giống MY55 - 14 (CP34 — 79 x B45 - I8I): 
Gốc Cu Ba, nhập vào Việt Nam năm 1974, năm 1990 được phổ biến trồng trong cả nước, 


- có các đặc tính sau : 


286 


+ Thân to, mọc tháng, tỷ lệ nảy mầm cao, nhảy bụi khá. 

+ Tốc độ phát triển nhanh, khả năng thích ứng rộng. 

+ Giống mía cao sản, dễ bị đổ ngả, trổ cờ nhiều. 

+ Khả năng kháng bệnh trung bình. 

~ Giống C819 ~ 67 (CP 451 — 50 x CP91 — 55) : 

Nguồn gốc Cu Ba, nhập vào Việt Nam năm 1979, có một số đặc tính sau : 
+ Thân to, phát triển thẳng đứng. 

+ Nảy mầm mạnh, nhảy bụi khá, phát triển nhanh. 


+ Mia cây cao, chịu hạn tốt, trổ cờ nhiều. 
+ Khả năng tái sinh và lưu gốc tốt. 
Nhìn chung các giống mía khác nhau thì thành phần hoá học khác nhau. Ngoài ra thành 


phần hoá học còn phụ thuộc vào đất đai, kỹ thuật canh tác, thời vụ thu hoạch v.v... Tuy 
nhiên thành phần hoá học có thể nằm trong giới hạn như sau : 


+ Saccarozơ : 10+ 16% 
+ Đường khử : 0,4 + 2,5% 
+ Chất xơ : 11+ 15% 
+ Nước : 67 + 75% 
+ Các chất hữu cơ khác :0,4+0,6% 
+ Chất chứa nitơ : 9,4 + 0,6% 
+ Các axit hữu cơ : 0,4 + 0,6% 
+ Tro :0,5+ 1% 
8.1.2. Ép 


- Ép mía là một quá trình dùng lực tác động cơ học để tách nước mía ra khỏi bã. Quá 
trình ép mía được tiến hành như sau : Nguyên liệu mía sau khi cân được đưa vào băng 
chuyền vận chuyển. Trong quá trình vận chuyển mía đến bộ phận ép, mía được qua bộ phận 
dao chặt. Tác dụng chủ yếu của bộ phận dao chặt là phá vỡ lớp vỏ cứng bảo vệ ở thân cây 
mía, tạo điều kiện cho nước ép thoát ra được dễ dàng. Mía sau khi qua dao cắt được đưa vào 
bộ phận ép. Bộ phận ép mía gồm có 3 + 5 bộ trục, mỗi bộ trục gồm có 3 trục xếp sole (theo 
kiểu 9). Các nhà máy đường ở nước ta thường dùng 4 bộ trục. Các chỉ tiêu kỹ thuật của quá 
trình ép như sau : 

~ Vận tốc trục ép. Vận tốc trục ép có liên quan nhiều đến năng suất và hiệu suất ép. Qua 
nhiều nghiên cứu người ta thấy rằng vận tốc trục ép thích hợp nhất là 6 + 8 m/phút. 

~- Áp lực ép có liên quan nhiều đến hiệu suất của quá trình ép và phụ thuộc vào sự kết 
hợp của ép và trích ly ở các bộ trục. Thông thường trong quá trình ép mía, người ta thường 
áp dụng phương pháp áp lực ép tăng dần. Tuỳ theo năng suất và kích thước trục mà áp lực 
ép có khác nhau. Thường trong quá trình ép, áp lực tăng dần từ 140 đến 210kG/cm°. 

Các trục ép có thể thay đổi áp lực ép hoặc giữ được áp lực cân bằng trong quá trình ép 
nhờ thiết bị tăng áp lực ép. Thiết bị tăng áp lực ép có 3 dạng : dạng lò xo, dạng khí nén và 
dạng đầu, trong đó phổ biến hơn cả là thiết bị tăng áp lực bằng dầu. 

Đề tăng cường hiệu suất thu hồi đường trong quá trình ép, người ta thường áp dụng phối 
hợp giữa ép và trích ly. Quá trình này được tiến hành như sau : Nước mía ép ở bộ trục HI lấy 
xối lại vào bộ trục I, nước mía ép ở bộ trục IV dùng xối lại cho bộ trục II, còn nước nóng 
thẩm thấu thì cho vào bộ trục II. 

Trong quá trình ép, để tạo điều kiện cho nước ép thoát ra dễ dàng, trên trục ép, giữa các 
hàng rãng ép, người ta bố trí các rãnh đọc và lõm sâu về phía trục để thoát nước ép. 


8.1.3. Làm trong nước mía 


Nước mía sau khi ép thường có màu đục không trong suốt vì trong thành phần nước mía 
chứa nhiêu các tạp chất không phải đường như : các muối vô cơ, các axit hữu cơ, keo thực 


287 


vật v.v... Các tạp chất này sẽ gây khó khăn cho quá trình kết tỉnh đường và chất lượng. 
đường thành phẩm. Do vậy, để nâng cao hiệu suất của quá trình sản xuất và phẩm chất của 
đường thành phẩm, cần phải làm trong nước mía trước khi cô đặc kết tỉnh đường. 

8.1.3.1. Các cơ sở lý luận để làm trong nước mía 

Dựa theo thành phần và tính chất của các tạp chất, người ta đã đưa ra nhiều phương 
pháp làm trong nước mía khác nhau. Các phương pháp này chủ yếu dựa trên một số cơ sở 
chính sau đây : 

— Dựa vào tác dụng đông tụ của keo : Hầu hết các keo đều mang điện, khi ở trạng thái 
trung hoà về điện, các keo này có khả năng kết hợp lại với nhau thành các phần tử lớn lắng 
xuống. Để tạo sự trung hoà điện của các phần tử keo, người ta thường cho vào dung dịch 
nước mía các chất điện giải mang điện tích trái dấu với phần tử keo. Tác dụng gây kết tủa 
keo của các ion điện giải có thể biểu diễn như sau : 

Đối với keo âm : H' < K' < Na < Cu'*t< Mg'*< AI" 

Đối với keo dương : PO, ~~ < SO„-* < CO, "<OH: 

— Dựa vào khả năng hấp phụ keo của các chất : Trong thực tế sản xuất có nhiều chất có 
khả năng hấp phụ các phần tử keo. Khả năng hấp phụ này phụ thuộc vào hoạt tính và số 
lượng mao quản của chất hấp phụ. 

— Dựa vào tác dụng của nhiệt độ : Trong sản xuất đường, nhiệt độ có liên quan nhiều 
đến khả năng làm trong của dung dịch nước mía. Dưới tác dụng của nhiệt độ cao thích hợp, 
quá trình kết tủa keo được xảy ra mạnh do nhiệt độ cao làm mất lớp vỏ háo nước của keo và 
tăng sự chuyển động va chạm của các phần tử keo nên các phần tử keo dễ kết hợp lại với 
nhau. Mặt khác một số keo có bản chất protein, dưới tác dụng của nhiệt độ cao, nó bị đông 
tụ và kết hợp với nhau lắng xuống. 

— Đựa khả nãng tẩy màu của các chất hoá học : Trong sản xuất đường, các chất tẩy màu 
hay được sử dụng nhất là các chất hấp phụ màu như than Xương và các muối của Ca?' như 
Ca,(PO,); ; CaSO; ; CaCO, v.v... Ngoài ra để tẩy màu người ta còn sử dụng các chất có tính 
oxi hoá khử. Những chất oxi hoá khử hay dùng để tẩy màu trong sản xuất đường là : SO, và 
Na,S,O,. : 

— Dựa tính chất trao đổi ion : Phương pháp này dựa vào khả năng hấp phụ các chất 
mang điện trái dấu của các ion. Do trong hỗn hợp nước mía sau khi ép có chứa các phần tử 
mang điện tích âm và điện tích dương, nên muốn làm trong chỉ cần cho nước mía qua 2 cột 
thấp phụ có chứa các cation và anion. Sau khi qua 2 cột này các tạp chất có thể được tách ra 
80 + 90%, Đây là phương pháp mới, hiện đại đang được nhiều nước trên thế giới nghiên cứu 
để áp dụng vào sản xuất. 
8.1.3.2. Các phương pháp làm trong nước mía 

Dựa trên các cơ sở lý luận trên, người ta có thể tiến hành làm trong nước mía bằng 
nhiều cách khác nhau. Hai biện pháp làm trong nước mía được phổ biến trong sản xuất là 
dùng vôi và dùng SƠ;. 

a) Làm trong nước mía bằng vôi (hình 8.1) 
Vôi có tác dụng làm trong nước mía do một số tác dụng chủ yếu sau : 
— Vôi tác dụng với một số axit hữu cơ có lẫn trong nước mía để tạo thành muối của 


288 


kL`o«c 


về 


canxi kết tủa (oxalatcanxi, tactratcanxi v.v...). Mạt khác OH' trong vôi tôi cho vào có tác 
dụng với các axit tự do của nước mía và tác dụng với một số muối vô cơ (MgCl; ; AICI,) để 
tạo thành hợp chất kết tủa (Mg(OH), ; Al(OH), v.v...). : 

— Các hợp chất kết tủa trên khi lắng xuống đã hấp phụ và kéo theo nó một lượng lớn các 
hợp chất màu có trong dung dịch. Quá trình cho vôi vào để làm trong nước mía có thể tiến 
hành theo các phương pháp sau : 


Phương pháp cho vôi Phương pháp chovôi Phương pháp cho vôi kết 


vào nước mía lạnh vào nước mía nóng hợp với đun nóng 2 lần 
Nước mía hỗn hợp Nước míahỗnhợp _ Nước mía hỗn hợp 
Cho vôi Gia nhiệt Cho vôi 
(pH là (100 + 105°C) (pH=8-6,4) 
Kết tủa (97°C) Cho vôi ] =7:T,5) Gia nhiệt (90 + 105°C) 
Đun nóng Kết tủa Ẹ Cho vôi 
Nước (pH =7,6 - 8.2) 
Nước bùn | 
bùn Tần hơi | 
| ÊÉp—> Nước mía trong ` Gia nhiệt (100 + 105°C) 
| lọc 
Ép lọc Lắng } 
| | Bùn Cô đặc Tản hơi . 
Bùn Nước mía 
trong 


Nước «— Kết tủa 
bùn 
Cô đặc 


Lọc ép Nước mía trong 
| (pH =6,8 + 6,9) 


Bùn 
Cô đặc 


Hình 8.1. Quy trình làm trong nước mía bằng vôi 


19A-CSLT & KTSX TP 289 


Trong đó phương pháp cho vôi kết hợp với đun nóng 2 lần là ưu điểm hơn cả vì lượng 
keo và các tạp chất khác kết tủa triệt để hơn (pH đẳng điện của keo trong dung dịch nước 
mía nhìn chung nằm trong khoảng pH = 6,8 + 7,2 và pH = 8 + 9). Trong phương pháp này 
lượng vôi cho vào lần đầu là 1/3 và lần 2 là 2/3 tổng lượng vôi cần cho. 

Quá trình làm trong nước mía bằng vôi cần chú ý tới nhiệt độ, nhiệt độ tăng, độ kết tủa 
nhanh. nhưng lượng nước mía có màu sắc tăng làm giảm phẩm chất của đường, vì vậy cần 
khống chế nhiệt độ khoảng 90 + 115°C, 

b) Làm trong nước mía bằng SO; (hình 8.2) 

SỐ; được dùng làm trong nước mía bởi vì SO; là chất có khả năng oxi hoá mạnh nên nó 
có thể oxi hoá một số chất màu để chuyển thành không màu đồng thời cho SO; vào còn có 
tác dụng sát trùng nước mía. Mặt khác SO; được xông vào nước mía nó còn tham gia các 
phản ứng hoá học để tạo thành các chất kết tủa có khả năng hấp phụ cao. 

5O; + HO — H;SO, 
H,5O, + Ca(OH); — CaSO, + 2H;O 

Nhờ khả năng hấp phụ cao của CaSO, nên nó hấp phụ được các chất màu có trong dung 
dịch nước mía và thực hiện được quá trình làm trong. 

Dựa trên cơ sở này, để thực hiện quá trình làm trong được tốt người ta thường dùng phối 
hợp SO; với vôi. 

Quá trình tiến hành phối hợp SO, với vôi có thể tiến hành theo 2 phương pháp (hình 8.2): 

— Phương pháp SO; axit tính : Cơ sở của phương pháp này là lợi dụng sự hoạt động 

mạnh của SO; ở môi trường axit để tiến hành làm trong. 
l — Phương pháp SO; kiểm tính : Cơ sở của phương pháp này gần giống như phương pháp 
dùng vôi để làm trong nước mía, nhưng có kết hợp với SO; để tăng cường quá trình làm 
trong. Yêu cầu chủ yếu của phương pháp này là lượng vôi ban đầu cho vào nhiều và chủ yếu 
quá trình làm trong được tiến hành ở môi trường kiềm. 

Trong đó phương pháp SO, axit tính được sử dụng phổ biến hơn cả vì nó dễ khống chế 
chỉ tiêu kỹ thuật hơn phương pháp kiểm tính (phương pháp SO; kiểm tính muốn có chất 
lượng cao yêu cầu các chỉ tiêu kỹ thuật rất chặt chẽ). Mặt khác phương pháp này cũng cho 
chất lượng đường cao. : ' - 

Trình tự tiến hành làm trong của hai phương pháp này có khác nhau và ngay trong 
mỗi phương pháp (phương pháp axit tính) người ta cũng có thể tiến hành theo nhiều cách 
(xông SO; trước cho vôi sau, cho vôi trước xông SO; sau hoặc cùng cho vôi và xông SO, 
một lúc). 

Phần này chỉ giới thiệu những quá trình được áp dụng phổ biến nhất trong sản xuất và 
trình tự tiến hành như sau : 

Để tiến hành làm trong nước mía bằng SO,, lượng SO; có thể lấy từ bình nén khí SO, 
nhưng như vậy lượng bình khí nén cần rất lớn. Nên trong sản xuất, người ta thường lấy SO, 
từ.lò đốt lưu huỳnh để cho vào nước mía : 

0, 
S0. 

Muốn cho quá trình làm trong nước mía được tốt cần chú ý tới cường độ xông SO; vào 
vì nếu SO; xông vào một lúc quá nhiều thì các hạt CaSO, kết tủa tăng hiệu quả làm trong 
cao nhưng kết tủa chậm và khó lọc. Còn lượng SO, xông vào ít thì ngược lại. 


290 


* Phương pháp SO; axit tính 
(xông SO; trước cho vôi sau) 


Nước mía hỗn hợp 
(pH = 3,5 : 5,5) 


Cho vôi sơ bộ 
(pH =6+6,2) 


ĐÐun nóng (l) 
( = 55°C) 


Xông SO; (I) 
(pH = 3,4 + 3,8) 


Trung hoà 
(pH= lu +7,2) 


Đun nóng (II) 
(0 = 105 + 110°%C) 


Tân hơi 


Ì 


Kết tủa ——————> Nước bùn 
Nước trong 4———> ï lọc 


Đun nóng : 
(9110: 1489C)  Pửn 
Cô đặc 


Xông SO; (ll) 
hở i80 À) : 


Nước mía trong 


* Phương pháp SO; kiểm tính 
Nước mía hỗn hợp 
(pH = 3,5 + 5,5) 


Trung hoà 
(pH =7,2) 


Đun nóng 
(Ê= 110.+ 115°C) 


Cho vôi 
(pH = 10,5) 


Lọc ———x Nước bùn 
Nước trong ——> Ép lọc 


Xông SO; ` 
(pH =7,2) bái 
Đun nóng 


Lắng ——————x Nước bùn 


| 


Nước mía trong «——>z Ép lọc 


Bùn 


Hình 8.2, Quy trinh làm trong nước mía bằng SO; 


c) Làm trong nước mía bằng CO; (hình 8.3) 


— Làm trong nước mía bằng CO, là phương pháp được dùng khá phổ biến ở các nhà 
máy sản xuất đường trắng. Quá trình làm trong nước mía dựa vào một số cơ sở sau : 
+ Dựa vào điểm đẳng điện của nước mía : Phần lớn các keo trong nước mía có điểm 


†98-CSLT & KTSX TP. 


291 


đảng điện là pH = 8,2 + 8,6 và pH = 10,5 + 11,3. Vì vậy trong phương pháp CO, thường kết 
hợp với cho vôi để khống chế pH ở môi trường kiểm. : 
+ Dựa vào phản ứng của CO; : Trong dung dịch nước mía, CO, tham gia một số phản 
ứng sau : 
CO; + H,O ——> H,CO, 
Ca(OH), + HạCO, ———> CaCO,Ì + H,O 
CaCO, kết tủa có khả năng hấp phụ các chất màu đo vậy có tác dụng làm trong nước mía. 
— Quá trình làm trong bằng CO; có thể tiến hành theo phương pháp sau : 


Thông CO; 1 lần Thông CO, 2 lần 
Nước mía hỗn hợp Nước mía hỗn hợp 
Đun nóng (Ð = 559C) Đun nóng (I) (8 = 55°C) 
Vôi 
— 
2i Thông CO; (Bảo xung) Vôi ———>Bảo xung (†) (pH = 10,5 + 11,3) 
CO, (pH =8,2 + 8,6) 
co, Đun nóng (II) (? = 75 : 80°C) 
Ép lọc 
| -_ Lọc ép (l) 
Thông SO; (pH = 7) l 


Đun nóng (lIl) ( = 95°C) 
Đun nóng ( = 100°C) 
: CO¿ạ—> Bảo xung (l} (pH =8,2 + 8,4) 
Bốc hơi 
l Đưn nóng (IV) (9 = 75%C) 
Mật chè 
Lọc ép (II) 
Xông SO; (l) (pH = 6,8 + 7,0) 
Đun nóng (V) (Ê = 110 + 115°C) 
Bốc hơi 
Thông SO; (ll) (pH = 6,6) 


Lọc tú ————— Mật chè 


Hình 8.3. Quy trình làm trong nước mía bằng CO; 


292 


Trong 2 phương pháp này, thông CO; 2 lân có nhiêu ưu điểm hơn vì nó tạo được 
2 khoảng pH thích hợp nên các phân tử keo trong nước mía keo tụ được triệt để hơn thông 
CO, ] lần. Mặt khác phương pháp thông CO; 2 lần dung dịch nước mía được lọc nhiều lần 
nên khả năng làm trong nước mía cao. 

. 8.1.3.3. Lọc nước mía : 

Trong sản xuất đường, lọc có tác dụng tách các phần tử rấn khỏi nước mía và mật chè. 
Tuỳ theo kích thước và tính chất các phần tử lắng mà người ta áp dụng các phương pháp lọc 
khác nhau. Thông dụng nhất trong sản xuất đường mía là lọc khung bản và lọc túi. 

~ Lọc khung bản trong sản xuất đường : lọc khung bản hay được dùng sau khi bảo xung I 
hoặc sau khi thông CO;, đã cho qua thùng lắng. Lọc khung bản không phức tạp, hiệu suất 
lọc tương đối tốt nhưng làm việc nặng nhọc và tốn nhiễu sức lao động. Hiện nay lọc khung 
bản đang được áp dụng phổ biến ở các nhà máy đường. 

— Lọc túi : Lọc túi thường được dùng để lọc những cặn nhỏ của nước mía. Trong sản 
xuất đường mía, lọc túi thường được áp dụng ở giai đoạn cuối để tăng cường thêm quá trình 
làm trong nước mía. 

Vật liệu lọc dùng trong cả lọc khung bản và lọc túi đều là các tấm vải lọc, độ dày của 
vải lọc (hoặc kích thước lỗ vải lọc) phụ thuộc vào phương pháp lọc, kích thước và bản chất 
cặn bẩn. Lọc túi, các phần tử cặn ít và có kích thước nhỏ nên vật liệu lọc (vải lọc) yêu cầu 
đày hơn và có kích thước lỗ vải lọc nhỏ hơn so với lọc khung bản. 


8.1.4. Cô đặc nước mía 


Cô đặc nước mía nhằm mục đích làm tăng Hàm lượng đường trong dung dịch, tạo điều 
kiện cho quá trình kết tỉnh đường sau này được dễ dàng. Quá trình cô đặc nước mía trong 
sản xuất đường thường được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu là cô đặc nhằm mục đích 
tách nước đơn thuần, giai đoạn cô đặc lần thứ 2 ngoài mục đích tách nước còn kết hợp với 
kết tinh đường. Hai giai đoạn cô đặc này được tách riêng để nhằm một số mục đích sau : 

— Nước mía sau khi cô đặc lần ! đạt độ khô 60 + 65Bx có thể bảo quản được lâu, tạo 
điêu kiện dữ trữ phục vụ cho sản xuất liên tục. 

.— Nước mía sau khi cô đặc lần 1 cần dừng để xông SO; loại trừ các tạp chất còn lẫn và 
tẩy màu nhằm tăng cường cho quá trình kết tỉnh và phẩm chất thành phẩm. 

— Tạo điều kiện cho giai đoạn nấu kết hợp với kết tỉnh được đễ dàng và làm tăng được 
hiệu suất sử dụng thiết bị. 

Trong các nhà máy sản xuất c quá trình cô đặc có thể tiến hành ở 1 nồi hoặc nhiều 
nồi với các chế độ áp suất cô đặc khác nhau. Thông thường người ta sử dụng hệ thống cô 
đặc nhiều nồi với áp suất cô đặc ngày càng giảm dần. 

Dưới tác dụng của nhiệt độ cao khi cô đặc, trong dung dịch nước mía thường xảy ra một 
số biến đổi sau : 

— Biến đổi hóa học : 

+ Sự giảm thành phần các hợp chất amit tạo thành NH; và CO; bay ra cùng hơi thứ theo 
các phản ứng : 

CH; - CONH, CH; - COOH 2 

Ị + HO —> | +NH, 

CHNH, - COOH CHNH, - COOH 


293 


CH;- COOH . CH; - COOK 

| P.2! 2 

CHNH; - COOH + K,CO, —_—„  CHNH,—COOK+H,O+CO/ 

+ Sự thuỷ phân saccarozơ theo phản ứng : 

C;H„O,, + HO ——+ C,H,;O, + C;H,;O, 

+ Sự tạo thành các hợp chất màu do phản ứng caramen hóa. 

Nhưng nếu khống chế các điều kiện kỹ thuật tốt thì sự thuỷ phân saccarozơ và phản ứng 
caramen hóa xảy. ra không đáng kể. 

~ Biến đối lý học : Do phản ứng thuỷ phân đường saccarozơ và phản ứng caramen hóa 
làm cho độ nhớt dung dịch và cường độ màu tăng lên. Điều này gây ảnh hưởng xấu cho quá 
trình kết tính đường sau này nên cần hạn chế biến đổi ở mức thấp nhất. 


8.1.5. Nấu đường 


Nấu đường là giai đoạn thứ 2 của quá trình cô đặc, nó thường được tiến hành ở thiết bị 
chân không, để giảm nhiệt độ sôi của dung dịch (ở t° = 75 + 80°C), tránh xảy ra hiện tượng 
caramen hóa và thuỷ phân đường. Quá trình nấu đường được kết thúc khi nồng độ dung dịch 
đạt khoảng 92,5Bx và khoảng 55% đường tinh thể được tách ra. 

8) Yêu cầu của quá trình nấu đường Tu 

Để đảm bảo hiệu quả kinh tế và chất lượng đường thành phẩm, quá trình nấu đường 
phải đảm bảo được một số yêu cầu Sau : 

— Hiệu suất thu hồi đường thành phẩm cao và có chất lượng tốt. 

~ Lượng mật rỉ giảm đến mức thấp nhất.. 

— Đơn giản, dễ thao tác và đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật. 

b) Phương pháp nấu đường 

Tuỳ theo yêu cầu chất lượng của đường thành phẩm mà người ta có các phương pháp 
nấu khác nhau : 

— Nấu đường A : Đường A là loại đường thành phẩm có chất lượng cao nhất nên khi nấu 
dùng mật chè có chất lượng tốt để nấu. Trong quá trình nấu để hiệu suất kết tỉnh lớn có thể 
dùng các phương pháp khởi tỉnh khác nhau (khởi tỉnh tự nhiên hoặc khởi tinh kích thích 
bằng đường hồ, đường giống v.v...). Thông thường người ta dùng phương pháp khởi tinh 
kích thích và nấu đến nồng độ 93 + 95Bx thì cho xuống trợ tỉnh. 

~ Nấu đường B : Đường B là loại đường thành phẩm cấp thấp hơn đường A, hoặc có thể 
dùng đường B hoà làm đường hồ để nấu đường A, nên yêu cầu độ nguyên chất của nguyên 
liệu nấu đường B thấp hơn và có thể tận dụng dịch sau khi tách đường A để nấu đường B. 
Phương pháp nấu tương tự như nhau, nhưng nấu đến nồng độ 98°Bx thì mới xả xuống thùng 
trợ tinh. - 

— Nấu đường C : Đường C là loại đường cấp thấp nhất, nên yêu cầu độ nguyên chất của 
nguyên liệu nấu không cao và cũng có thể tận dụng dung dịch sau khi tách đường B để nấu 
đường C. Nhưng trong quá trình nấu cần khống chế các chỉ tiêu kỹ thuật chặt chẽ, vì nấu 
không tốt thành phần đường trong mật rỉ sẽ nhiều. Quá trình nấu đường C được kết thúc khi 
nồng độ dung địch đạt 99°Bx, ï 


294 


c) Phân loại quá trình nấu đường 

Trong quá trình nấu đường, tuỳ theo nguyên liệu đưa vào nấu, yêu cầu thành phẩm và 
trình độ trang bị kỹ thuật mà người ta có thể áp dụng nấu 1 hệ, 2 hệ hoặc 3 hệ. 

— Nấu đường 1 hệ : Quá trình nấu đường 1 hệ có thể mô tả theo sơ đồ sau : 


Mật chè 


Ý 


Đường non 


Đường cát nâu __— Ri đường 
Hình. 8.4. Quá trình nấu đường 1 hệ 


Phương pháp này đơn giản, hiệu suất thu hồi cao (vì độ tình khiết của đường cát nâu 
thấp) nhưng có nhược điểm là phẩm chất đường kém và chỉ cho 1 loại đường thành phẩm. 
Phương pháp này thích hợp đối với các nhà máy đường thủ công. 


— Nấu đường 2 hệ : Quá trình nấu đường 2 hệ có thể mô tả theo sơ đồ sau : 


Mật chè 
Non A Non B 
Đường A Nguyên A Đường B Nguyên B 


| 


- Đường hồ ®————~—— 


Hình 8.5. Quá trình nấu đường 2 hệ 


Phương pháp này thu được đường thành phẩm có độ thuần khiết cao từ một loại nguyên 
liệu có độ nguyên chất thấp. Đồng thời người ta cũng có thể thu được loại đường thứ 2 
(đường B) có phẩm chất kém hơn. Phương pháp nấu này thường được áp nghệ ở các nhà 
máy đường củ cải. 

— Nấu đường 3 hệ : Đây là phương pháp được áp dụng rộng rãi ở hầu hết các nhà máy 
đường có trình độ kỹ thuật cao. Quá trình nấu có thể mô tả như sau : 


295 


Mật chè 


. 


Non A NonB Non € 


“sứ R69 Rn.. 


oãngA NguyênA Đường B NguyênB ĐườngC Mật:i 


Đường hồ Đường hồ 


Hình 8.6. Quá trình nấu đường 3 hệ 


Phương pháp này cho đường A có phẩm chất cao và tận dụng được trong quá trình sản 
xuất nên hiệu suất thu hồi đường thành phẩm cao. Tỷ lệ đường thải bỏ trong mật rỉ thấp. 
Đồng thời người ta cũng có thể thu được 2 loại đường (đường B và C) có phẩm chất thấp 
hơn, tuỳ theo yêu cầu và mục đích sử dụng. 


8.1.6. Trợ tinh 
a) Mục đích của quá trình trợ tỉnh 

Mục đích chủ yếu của quá trình trợ tỉnh là làm cho mầm tỉnh thể đường sau khi hình 
thành được lớn lên từ từ. Ngoài ra trợ tỉnh còn có tác dụng làm thùng chứa sau khi nấu 
đường và trước khi ly tâm. ˆ 
b) Những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình trợ tỉnh 

— Tốc độ giảm nhiệt độ của dung dịch : Tốc độ giảm nhiệt độ dùng dịch có liên quan rất 
lớn đến quá trình trợ tinh. Nếu tốc độ giảm nhiệt độ quá nhanh sẽ gây hiện tượng quá bão 
hoà đột ngột dễ sinh ra nguy tỉnh. Ngược lại nếu giảm chậm thì sẽ kéo dài thời gian trợ tỉnh. 

~ Nồng độ và độ nhớt của đường non : Muốn quá trình kết tỉnh tiếp tục xảy ra, yêu cầu 
đường non phải có nồng độ quá bão hoà, thường khống chế hệ số quá bão hoà ở giai đoạn 
trợ tỉnh là œ = 1,1. Độ nhớt của dung dịch cũng ảnh hưởng rất lớn tới quá trình trợ tinh. Nếu 
độ nhớt dung dịch lớn thì hiệu suất của quá trình trợ tỉnh sẽ giảm và ngược lại. 

- Sự làm việc của thiết bị : Tuỳ theo khả năng làm việc của thiết bị mà khả năng trợ tính 
khác nhau. Nếu thiết bị trợ tỉnh có cánh khuấy kết hợp với làm nguội thì quá trình kết tỉnh 
được nhanh, tỉnh thể lớn, thời gian trợ tinh ngắn và các tỉnh thể lớn đồng đều. Thường người 
ta khống chế vận tốc cánh khuấy ở thùng trợ tinh là 0,36 + 0,5 vòng/ phút. 

— Kích thước các tinh thể : Nếu tỉnh thể nhỏ và nhiều thì bề mặt kết tinh lớn và thời gian 
trợ tỉnh ngắn. 

c) Phương pháp trợ tính 

Đề tăng cường sự kết tỉnh trong quá trình trợ tỉnh và để giảm hàm lượng đường còn lại 
trong mật, quá trình trợ tỉnh phải luôn tạo được nồng độ quá bão hoà của dung dịch. Biện 
pháp đảm bảo nồng độ dung dịch khi trợ tỉnh luôn quá bão hoà đơn giản nhất là làm giảm 
dân nhiệt độ của dung dịch khi trợ tinh. Quá trình trợ tỉnh kết thúc khi dung dịch trợ tỉnh 


296 


vn 


s 


được giảm đến nhiệt độ t° = 35 + 40°C (cũng có nhà nấy chỉ giảm đến t° = 50 + 60°C). Thiết 
bị trợ tỉnh phổ biến nhất hiện nay là loại thùng trợ tình kiểu ống xoắn ruột gà. Để tăng 
cường quá trình trợ tinh người ta cho nước lạnh đi trong ống ruột gà để làm nguội. 


8.1.7. Phân ly 


Hỗn hợp sau khi trợ tinh xong là một khối đặc gồm có các tinh thể đường và phần dịch 
màu nâu sẵm gọi là dịch loãng hay mật rỉ. Ly tâm có tác dụng tách các tỉnh thể đường ra 
khỏi hồn hợp sau khi trợ tỉnh. 

a) Cơ sỏ lý luận của quả trình ly tâm đường 

Trong quá trình ly tâm các tỉnh thể đường được tách khỏi hỗn hợp nhờ lực ly tâm. Nhờ 
máy ly tâm có vận tốc cao, các thành phần của hỗn hợp sau khi trợ tỉnh được vãng ra xung 
quanh thành thiết bị ly tâm. Nhờ kích thước các tỉnh thể đường lớn hơn kích thước lỗ lưới 
bao quanh thiết bị ly tâm nên các tỉnh thể đường được giữ lại phía trong lưới, còn khối dịch 
lọt qua lưới được tháo ra ngoài. . 

b) Nguyên lý cấu tạo và vận hành của thiết bị ly tâm 

Thiết bị ly tâm thường dùng trong sản xuất đường là loại thiết bị ly tâm gồm có phần 
trên hình trụ và phần dưới hình côn. Phần hình trụ gồm có 3 lớp : lớp ngoài là vỏ thùng, bên 
trong gồm 2 lớp lưới (lớp ngoài to, kích thước lỗ 5x5mm ; lớp trong bé, kích thước lỗ 
0,5x5mm), lớp lưới trong có tác dụng giữ không cho các tính thể đường ra ngoài. 

Quá trình làm việc của thiết bị ly tâm đường bao gồm các công đoạn sau : 

— Ly tâm tách mật : Nhờ lực ly tâm và các lớp dưới sàng các tinh thể đường được tách 
khỏi phần dịch nhưng các tỉnh thể đường khi này còn có màu vàng nâu vì còn bám nhiều 
dịch mật trên bề mặt. 

— Rửa nước và rửa hơi : Mục đích của giai đoạn này là tách nốt các phần dịch mật còn 
bám trên bề mặt tỉnh thể đường làm cho đường trắng. Để tăng cường quá trình hoà tan của 
mật khi rửa, người ta thường rửa bằng nước nóng (° = 78 + 80°C). Rửa hơi có tác dụng làm 
nhiệt độ khối đường tăng cao, làm cho mật còn lân trong khối đường được tách ra nhanh và 
triệt để. : 

.— Tháo đường : Đường sau khi rửa được tháo ra khỏi thiết bị ly tâm và đưa đi sấy. 


8.1.8. Sấy đường 


Đường sau khi ly tâm thường có độ ẩm W = 0,59% (với rửa hơi), W = 1,75% (với rửa 
nước). Để đảm bảo chất lượng đường thành phẩm, sau khi ly tâm đường tỉnh thể được đưa 
qua sấy. Thông dụng nhất trong sấy đường hiện nay là kiểu thiết bị sấy thùng quay với tác 
nhân sấy là không khí nóng. Đường sau khi sấy được làm nguội đến nhiệt độ phòng 
( = 20 + 25°C) và độ ẩm cuối cùng sau khi sấy là W = 0,015%. 


8.2. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG THÀNH PHẨM 


Đường thành phẩm phải đảm bảo một số chỉ tiêu sau (theo quy định tạm thời của 
nước ta). 


297 


8.2.1. Chỉ tiêu cảm quan 

Đường tinh thể trong suốt, không màu, có kích thước đồng đều. 
8.2.2. Chỉ tiêu chất lượng 
a) Với các nhà máy đường sẵn xuất theo phương pháp SO; 


— Hàm lượng đường saccarozơ > 99,65% 

— Hàm lượng đường khử <0,09% 

— Hàm lượng tro : <0,04% 

— Tạp chất không hoà tan 60 + 70mg/kg 

b} Với các nhà máy đường sản xuất theo phương pháp CO, 

~ Hàm lượng đường saccarozơ >99,85% 

— Hàm lượng đường khử <0,05% 

= Hàm lượng tro <0,03% 

— Tạp chất khỏng hoà tan 60mg/kg 


298 


Tớ, 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Nguyễn Văn Thoa - Nguyễn Xuân Phương, Cơ sở lý thuyết và kỹ thuật sẵn xuất thực 
phẩm, Đạt học Bách khoa Hà Nội, 1978. (in Rônêô) 


2. Nguyễn Xuân Thâm, Kỹ thuật chế biến và bảo quản cá, ĐHBK Hà Nội, 1979. (in 
Rônêô) 

3. Nguyễn Văn Thoa, Cơ sở thiết kế nhà máy đô hộp thực phẩẩm, ĐHBK Hà Nội , 1970. 
(in Rônêô) 

4. Dương Văn Đàm, Nước và công nghiệp hoá học, NXB Khoa học kỹ thuật, 1979. 

3. Lê Ngọc Tú, Bùi Đức Hợi, Lưu Ruẩn, Ngô Hữu Hợp, Hoá học thực phẩm, NXB 
Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1994. 


6. Nguyễn Thị Hiển, Lưu Ruẩn, Hà Văn Thuyết..., Các quá trình cơ bản trong sản xuất 
thực phẩm, NXB Giáo dục, 1994. 


7. Kỹ sư Nguyễn Văn Phước, Kỹ thuật sản xuất rượu eiilic, Bộ Lương thực và Thực 
phẩm, 1979, (Tài liệu lưu hành nội bộ). 


§. Bùi Đức Hợi, Lê Thị Cúc, Mai Văn Lê, Chế biến lương thực, TI, 2, 3, 4, Đại học 
Bách khoa Hà Nội, 1979. ăn Rônêô) 


9. Bùi Đức Hợi, Mai Văn Lẻ, Nguyễn Như Thung, Công nghệ và các máy chế biển 
hương thực, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1979, 


10. PGS.TS. _Nguyễn Thị Hiền (chủ biên), Công nghệ sản xuất mỳ chính và các sản 
phẩm lên men cổ truyền, NXB Khoa học kỹ thuật, 2004. 


11. Jean claude cheftel, Henri Cheftel, 'nirodution à la biochinie et à la teolitiolugz des 
aÌimerts technique et documentation, Paris 1971. 


12. Roy L.Whistler, Eugene E.Paschall, Starch, Chemistry and trchnology Alcademic 
press, New York and London, 1967. 


13. A. II HuKonaes ; n. . Manexeak ; H. ['. Boătenko. IĨporeccbI ä ainnapaTbi ÏÏIwIIeBbIx 
IIDOM3BO/CTB. TexHHKa - Kuen. 1966. 


14. H. H. ToMÕaeB. CHPpABOHHHK IO OỐODYOBAHHHIO IP€HHPHATHÌ MOIOHHOĂ- 
HOMEIIII€HHOCCH. 13/14T€/1bCTBO "ÍlHmeBa1. IDOMEIHI€HHOCTb" MockBa - 1967. 


15./JI. P. Texn. Hay, npoj. A. ÀA. Muxenen. CnpaBOqHwK. 1o XI€Õ0JI€KapHOMY 
TIDOH3BOH€TBY ' 


ToM Ì : H31aT€7IbCTBO ”ÏÏ#IneBas. IpOMBIHIUIEHHOCTb." MockEa - 1972, 


299 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


Biên tập nội dụng : 
NGUYÊN HỒNG ÁNH 
Trình bày bìa : 
BÙI QUANG TUẤN 
: Sửa bản in - 
NGUYÊN THU HUYỀN 
Chế bản : 
ĐINH XUÂN DỮNG 


CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT SẢN XUẤT THỰC PHẨM 
Mã số : 7B626T6 - DAI 
In 1.000 bản, khổ 19 x 27cm. Tại Công ty Cổ phần in Thái Nguyên. 
Giấy phép xuất bản: 04 - 2006/CXB/102 — 1860/GD. 
†n xong và nộp lưu chiểu tháng 9 năm 2006. 


“` 


IDN 


% + Ôi G2 bò 


c 


10 
11 
12 
13 
13 
14 


_ 
„n 


CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ 


\ 
Hi HEVOBCO 


TÌM ĐỌC SÁCH THAM KHÀO KỲ THU 


Địa chỉ : 25 Hàn Thuyên, Hà Nội 


CỦA NHÀ XUẤT BÀN GIÁO DỤC 


Đất ngập nước 

Động vật học có xương sống 

Sinh thái học côn trùng 

Cơ sở hoá sinh 

Tài nguyên nước Việt Nam 

Virut học 

Vật lý kỹ thuật 

Vật lý siêu dẫn và ứng dụng 

Dụng cụ bán dẫn và vi mạch 

Mạng máy tính 

Vô tuyến điện tử 

Giáo trình cơ học 

Kinh tế môi trường 

Tiếng Anh cơ bản cho sinh viên 
khoa học tự nhiên 

Bộ sách về công nghệ sinh học 

Tập một : Sinh học phân tử và tế bào 
~ Cơ sở khoa học của công nghệ sinh học 
Tạp hai : Công nghệ sinh học tế bào 


Táp ba : Công nghệ sinh học enzym 
và protein (XB - 2006) 

Tạp bốn : Công nghệ sinh học di 
truyền (XB - 2006) 

Táp năm : Công nghệ sinh học vi sinh 
và công nghệ môi trường (XB - 2006) 
Cơ sở lý thuyết và kỹ thuật sản xuất 
thực phẩm 


GS. TS. Lê Văn Khoa 

GS. TS. Lẻ Vũ Khôi 

PGS. TS. Pham Bình Quyền 
PGS. TS. Trinh Lẻ Hùng 
Nguyên Thanh Sơn 

PGS. TS. Phạm Văn Ty 
Đăng Hùng 

TS. Nguyễn Huy Sinh 

Lê Xuân Thẻ 

Ngac Văn An 

Ngaạc Văn An 

Bạch Thành Công 

PGS. TS. Hoàng Xuân Cơ 
Trần Thị Nga 


PGS. TS. Nguyên Như Hiền 
GS. TS. Vũ Văn Vụ 

PGS. TS. Nguyên Mộng Hùng 
TS. Phan Tuấn Nghia 

GS. TS. Lẻ Đình Lương 


PGS. TS. Pham Văn Ty 


TS. Nguyên Xuân Phương 
TSKH. Nguyên Văn Thoa 


Bạn đọc có thể tìm mua tại các Công ty Sách - Thiết bị trường học ở địa phuơng 


hoặc các Của hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục : 


*25 Han Thuyên, 187 Giảng Võ - Hà Nội 
* 15 Nguyễn Chí Thanh - TP Đà Nẵng 


*240 Trấn Bình Trọng - Quận 5 - TP. Hồ Chi Minh. 


lÌÌ 


9349806 §53 


AT 


Giá: 39.500đ 


